LƯU MINH PHÚC 


GIÁC MỘNG TRUNG HOA: TƯ DUY 
NƯỚC LỚN VÀ TƯ THẺ CHIẾN LƯỢC 
CỦA TRUNG QUỐC TRONG KỶ 
NGUYÊN HẬU HOA KỲ 


THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 
HÀ NỘI, 2010 


TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶC BIỆT 


GIẤC MỘNG TRUNG HOA 


THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 


GIẤC MỘNG TRUNG HOA 


TƯ DUY NƯỚC LỚN VÀ TU THẾ CHIẾN LƯỢC 
CỦA TRUNG QUỐC TRONG KỶ NGUYÊN HẬU HOA KỲ 


Công ty xuất bản Hữu Nghị Trung Quốc 
Bắc Kinh, 2010 


.Chủ biên: Nguyễn Văn Lập 


LỜI GIỚI THIỆU 


“Giấc mộng Trung Hoa: Tư duy nước lớn và tư thế 
chiến lược của Trung Quốc trong kỷ nguyên hậu Hoa kỳ ” 
là cuốn sách hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của 
phương tiện truyền thông ở cả Trung Quốc lẫn phương 
Tây. Tác giả cuốn sách, Đại tá Lưu Minh Phúc, hiện là 
giảng viên Đại học Quốc phòng Bắc Kinh trực thuộc Quân 
Giái phóng Nhân dân - ông này nguyên là giám đốc Viện 
Nghiên cứu Xây dựng Quân đội, cơ quan chuyên nghiên 
cứu và giảng dạy về các vấn để hiện đại hóa và phát triển 
lực lượng, cũng thuộc trường đại học nói trên. 

Đây là cuốn mới nhất trong một loạt cuốn sách được 
xuất bản ở Trung Quốc trong thời gian gần đây tiên đoán 
việc Trung Quốc sẽ xóa bổ vai trò lãnh đạo của Mỹ sau 
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như thế nào. Do tác 
giả là sĩ quan quân đội nên có thể đễ dàng nhận thấy 
những quan điểm cúa ông này phản ánh khá rõ những 
tham vọng của quân đội hay thậm chí của chính các nhà 
lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cuốn Giấc mộng Trung 
Hoa được rộng rãi đánh giá có sức hấp dẫn không phải ở 
những khuyến nghị mà nó đưa ra đối với các chính sách 
đối ngoại và quốc phòng của nước này, mà là ở chỗ cuốn 
sách đã nêu lên những luận điểm theo đường lối đân tộc 
chủ nghĩa trong các cuộc tranh luận đang diễn ra xung 
quanh nền chính trị nội bộ của đất nước Trung Hoa. Cuốn 
sách chứa đựng nhiều nội dung rất đáng quan tâm cho 
việc nghiên cứu trạng thái tâm lý cực đoan đang thịnh 
hành ở nước này liên quan đến cái gọi là tính ưu việt về 
chủng tộc của Trung Quốc, chủ nghĩa quân phiệt, và 
trường phái lý luận coi ý chí chính trị đóng vai trò quyết 
định tối hậu ổ nước này. 


Cuốn sách ra mắt đã gây ra rất nhiều phản ứng trái 
chiều trên phương tiện truyền thông và giữa các nhà quan 
sát về Trung Quốc, từ ủng hộ, thuần túy mô tả quan điểm, 
nhận định, đánh giá riêng, tới không nhất trí hoặc thậm chí 
hoàn toàn bác bỏ. Riêng báo chí phương Tây đã mô tả 
cuốn sách này là một lời thách thức thẳng thừng đối với 
Mỹ, được thể hiện rõ nét qua việc tác giả thúc giục Trung 
Quốc “chạy hết sức” để trở thành “quốc gia số một” hay 
“cường quốc chi phối” thế giới. 

Cuốn sách ra đời vào thời điểm khi các học giả và 
chuyên gia của nước CHND Trung Hoa đang tranh luận 
quyết liệt với nhau về việc liệu đã diễn ra chưa những thay 
đổi căn bản trong cán cân quyền lực toàn cầu là điều giúp 
củng cố vị trí và tư thế tương đối của Trung Quốc so với 
Mỹ, và liệu có nên xem xét những cách thức theo đó 
Trung Quốc điều chỉnh những chính sách của mình trước 
những thay đổi về quyền lực tương đốt này. Nhận định cho 
rằng Trung Quốc đã chống chọi với các cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu thành công hơn nhiều so với Mỹ và các 
cường quốc khác đang góp phần cúng cố tâm lý chung cho 
rằng Trung Quốc giờ đây không cần phải quan tâm đến dư 
luận nước ngoài hay đến những lợi ích của Mỹ nữa, đặc 
biệt là về những vấn để đụng chạm đến “những lợi ích cốt 
lõi” của Trung Quốc - đáng chú ý nhất là vấn để liên quan 
đến chủ quyền quốc gia của nước này. 

Cuốn sách được viết ra cho đông đảo độc giả và do một 
cơ quan báo chí thương mại của Trung Quốc, chứ không 
phải là một đơn vị trực thuộc quân đội, phát hành và do 
vậy nó không đại diện cho những quan điểm chính thức 
của chính phủ Trung Quốc hay Quân Giải phóng. Tuy 
nhiên, cuốn sách có thể được coi là một tiếng nói và một 
quan điểm tương đối cực đoan trong cuộc tranh luận đang 


4 


diễn ra ở đất nước Trung Hoa xung quanh tư thế chiến lược 
và quân sự của nước này. 

Thông tấn xã Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bạn 
đọc tập tài liệu tham khảo “Giấc mộng Trung Hoa: Tư duy 
nước lớn và tư thế chiến lược của Trung Quốc trong kỷ 
nguyên hậu Hoa kỳ ” với hy vọng giúp bạn đọc có được cái 
nhìn sâu hơn về một chủ để được nhiều người quan tâm 
này. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 


MỤC LỤC 


CHƯƠNG 1. ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI: GIẤC MƠ 


Sà) 


Su 


TRĂM NĂM CỦA TRUNG QUỐC 


Tôn Trung Sơn: Trung Quốc phải là quốc gia 
đứng đầu thế giới 

Mao Trạch Đông: “Đại nhảy vọt”- vượt Anh, 
đuổi kịp Mỹ 

Đặng Tiểu Bình: Trí tuệ lớn “giấu mình chờ thời” 
Thế giới dự đoán về Trung Quốc 

Cường quốc số một: Người Trung Quốc chuẩn bị 
tốt chưa 


CHƯƠNG 2. ĐỐI ĐẦU THẾ KỶ: CUỘC CHIẾN 


+ bà 


TRANH GIÀNH ĐỊA VỊ “QUỐC GIÁ 
ĐỨNG ĐẦU” GIỮA TRUNG QUỐC 
VÀ MỸ 


Thay đổi vị trí đứng đầu: 100 năm một lần 

Định vị lại quan hệ Trung-Mỹ 

Mô hình mới cạnh tranh Trung-Mỹ 

Thế giới không có bá quyền: Sứ mệnh và kết cục 
của cuộc đọ sức thế kỷ giữa Trung Quốc và Mỹ 


CHƯƠNG 3. THỜI ĐẠI TRUNG QUỐC: THỜI ĐẠI 


1. 


2: 


HẠNH PHÚC CỦA THẾ GIỚI 


Thời đại Trung Quốc: Thời đại địa vị lãnh tụ của 
Trung Quốc được xác lập trên thế giới 
Thời đại Trung Quốc: Thời đại mô hình phát 


6 


3: 


triển của Trung Quốc hơn hẳn thế giới 
Thời đại Trung Quốc: Thời đại “quan niệm giá trị 
Trung Quốc” định hướng thế giới 


CHƯƠNG 4. LẤY TÍNH CÁCH TRUNG QUỐC : ĐỂ 


_— 
. 


_ 


— 


XÂY DỤNG “VƯƠNG ĐẠO TRUNG QUỐC 


Sức hấp dẫn của tính cách Trung Hoa 

Tính cách Trung Hoa tạo nên “hiện tượng 
Trung Hoa” 

Binh pháp Trung Quốc: Hòa bình là thượng sách 
Đế quốc Trung Hoa hùng mạnh mà không 
xưng bá 

Tmng Quốc và Mỹ khác biệt về “bất khả chiến bại” 
Đi tìm nguồn gốc: thiên tính của Hoa Hạ 

Mãi mãi không phai màu '“Trung Quốc vương đạo” 


CHƯƠNG 5. CHIẾN LƯỢC LỚN ĐÒI HỎI TƯ DUY 


+ 2 bì 


CHIẾN LƯỢC 


Nước lớn, lớn ở chiến lược 

Bốn giai đoạn của đại chiến lược Trung Quốc 
Ba bước của đại chiến lược Trung Quốc 

Chiến lược lớn của Trung Quốc: Trung Quốc cần 
học tập gì ơ Mỹ 


CHƯƠNG 6. KHÔNG NÊN CÓ ẢO TƯỞNG ĐỐI 


VỚI MỸ 


Ảo tưởng về chiến lược không khác gì tự sát 
Quếc gia tiểm tại đứng đầu: đối thủ tự nhiên của 


n 


6. 


1, 


quốc gia đứng đầu 

Nước Mỹ kiêm chê sự đột phá của Nhật Bản như 
thế nào? 

Mỹ làm thế nào để kiểm chế sự cạnh tranh của 
Liên Xô 

Mỹ sẽ kiềm chế Trung Quốc như thế nào? 
Không có kẻ địch vĩ đại, không có nước Mỹ 
vĩ đại 

Mỹ: Nhà nước nửa dân chủ 


CHƯƠNG 7. NƯỚC LỚN TRỖI ĐẬY PHẢI CÓ 


lào 


4. 


QUẦN ĐỘI HÙNG MANH 


“Phục hưng vĩ đại” kêu gọi “tỉnh thần thượng võ ” 
Nếu muốn “trỗi dậy hòa bình” cần “trỗi dậy 
quân sự” 

Trung-Mỹ không có chiến tranh lớn: Trung Quốc 
cần có đại quân 

Nước giàu cần quân mạnh 


CHƯƠNG 8. HÔ VANG “THUYẾT TRUNG QUỐC 


SỤP ĐỒ ” 


Nước lớn trỗi dậy và nước lớn sụp đổ: Ranh giới 
mong manh 

Trung Quốc “vang khúc khải hoàn” nhưng cũng 
phải “rung chuông cảnh giác” 

Khủng hoảng nhân tài: Nguy cơ chí mạng nhất 
Ba sáng tạo mới: Đảm bảo Trung Quốc yên ổn 
lâu dài 


CHƯƠNG 1 


ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI: GIẤC MƠ TRĂM NĂM CỦA 
TRUNG QUỐC 


Đứng đầu thế giới là giấc mơ trăm năm của Trung Quốc. 
Giấc mơ này tập trung biểu hiện qua lý tưởng phấn đấu của 
ba nhân vật vĩ đại là Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông và 
Đăng Tiểu Bình. Tôn Trung Sơn là người tiên phong của cuộc 
cách mạng dân chủ của Trung Quốc, Mao Trạch Đông là 
người sáng tạo ra Trung Quốc mới, Đặng Tiểu Bình là nhà 
thiết kế cải cách mở cửa. Đặc trưng chiến lược chung của ba 
nhân vật vĩ đại này là ở chỗ: Trong mục tiêu quốc gia lớn của 
Trung Quốc, họ đều là những người theo đuổi chủ nghĩa 
“đứng đầu thế giới”. 

Hàm nghĩa của việc Trung Quốc trỗi dậy “đứng đầu 
thế giới” là gì? Trước hết đó là tổng lượng kinh tế của Trung 
Quốc phải đứng đầu thế giới. Trên cơ sở này thực hiện việc 
Trung Quốc đứng đầu thế giới về sức mạnh tổng hợp quốc 
gia. Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thế kỷ 21 đi theo hướng 
nào? Chính là sự trỗi dậy theo mục tiêu và phương hướng 
“đứng đầu thế giới”. 


1. Tôn Trung Sơn: Trung Quốc phải là cường quốc 
hàng đầu thế giới 


Trong thời đại Trung Quốc là “nước nghèo yếu nhất thế 
giới” , Tôn Trung Sơn đã yêu cầu “mọi người phải lập chí”, 
xây dựng Trung Quốc trở thành “nước giàu mạnh nhất thế 
giới ” và kêu gọi 400 triệu người đều phải có nguyện vọng và 
ý chí này. Ý chí và tỉnh thần của người tiên phong vĩ đại này 


đã khiến người Trung Quốc hiện nay cắm thấy kinh ngạc và 
tự hào, 

— Xây đựng Trung Quốc trở thành “nước giàu mạnh nhất 
thế giới ” 

Trung Quốc không chỉ đuổi kịp Anh, Mỹ mà còn phải 
vượt lên trên họ. Đây là chí hướng vĩ đại của Tôn Trung Sơn. 
Năm 1894, trong thư gửi lên Lý Hồng Chương (quan đại thần 
triều Thanh), Tôn Trung Sơn đã để xuất cương lĩnh cải cách 
của mình: “Nhân năng tận kỳ tài, địa năng tận kỳ lợi, vật 
năng tận kỳ dụng, hóa năng sướng kỳ lưu” (có thể phát huy 
hết tài năng của mọi người, có thể khai thác hết tác dụng của 
đất đai, có thể lợi dụng hết công năng của vạn vật, có thể để 
cho hàng hóa được lưu thông). Thực hiện được bốn điều này, 
Trung Quốc “có thể vượt lên châu Âu”. Sau này, Tôn Trung 
Sơn còn nhiều lân nói đến chủ nghĩa tam đân, muốn xây dựng 
đất nước giàu mạnh đứng đầu thế giới. 

Xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia “bốn nhất” 
và “sáu nhất” là mục tiêu phấn đấu của cả cuộc đời Tôn 
Trung Sơn. Điều gọi là quốc gia “bốn nhất” đó là : mạnh nhất 
thế giới, giàu nhất thế giới, nền chính trị tốt nhất thế giới, dân 
chúng hạnh phúc nhất thế giới. Điều gọi là quốc gia “sáu 
nhất”, đó là lớn nhất, ưu việt nhất, tiến bộ nhất, trang nghiêm 
nhất, giàu có nhất, bình yên sung sướng nhất, 

“Người Trung Quốc phẩi làm nên những kỳ tích vĩ đại 
nhất nhân loại” - đầy là ý nguyện cao cả của Tôn Trung Sơn. 
Tôn Trung Sơn còn đưa ra chủ trương thế giới hòa bình, thế 
giới đại đồng, mong muốn người Trung Quốc sẽ thực hiện sứ 
mệnh đảm bảo hạnh phúc lớn nhất cho nhân loại, làm nên kỳ 
tích lớn nhất cho nhân loại, không chỉ mang lại lợi ích cho một 
dân tộc một quốc gia, mà còn mang lại lợi ích cho toàn thể 
nhần loại. 

Sau cuộc khởi nghĩa Quảng Châu đầu tiên năm 1895 bị 


10 


thất bại chạy ra nước ngoài, Tôn Trung Sơn đã đi chu du khắp 
thế giới, đến thăm các cường quốc, một mặt khảo sát tình hình 
chính trị của các nước, tìm hiểu nguyên nhân khiến có nước 
giàu nước nghèo, mặt khác tiến hành phong trào cách mạng. 
Đến trước khi diễn ra khởi nghĩa Vũ Xương, ông đã 7 lần đi 
chu du thế giới, cứ hai năm lại đi vòng quanh thế giới một lần. 
Trong cuộc đời kéo dài 5§ năm 8 tháng của ông, có tới I0 năm 
| tháng ông sống ở Mỹ và châu Âu, ông đã 8 lần đi Mỹ và 
châu Âu. Mục tiêu lớn của Tôn Trung Sơn “Trung Quốc cần 
trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới” là được xây dựng 
trên cơ sở những năm tháng đi du ngoạn thế giới của ông. 


Đân tộc Trung Hoa là “dân tộc tứt tú nhất thế giới ” 

Tôn Trung Sơn cho rằng dân tộc Trung Hoa là dân tộc 
“4 nhất”. Trong chủ nghĩa tam dân, ông đã nêu rõ: “Dân 
tộc Trung Hoa là đân tộc lâu đời nhất thế giới, là đân tộc 
lớn nhất thế giới, là dân tộc văn minh nhất thế giới, là dân 
tộc có khả năng đại đồng hóa nhất thế giới... Nghiên cứu về 
dân tộc chúng ta, từ trước cho đến nay, chí ít đã có khoảng 
5000 đến 6000 năm. So với các dân tộc khác trên thế giới, 
dân tộc chúng ta vẫn đông nhất và lớn nhất, Từ thế hệ này 
truyền sang thế hệ khác, cho đến nay vẫn là dân tộc ưu tú 
nhất thế giới.” 

Tôn Trung Sơn cũng nói đến ưu thế trí tuệ của sinh viên 
Trung Quốc du học ở Mỹ trong khi so sánh thành tích học tập 
của sinh viên Trung Quốc với sinh viên Mỹ . Ngày 21/12/1923 
trong khi phát biểu tại buổi liên hoan cửa sinh viên trường 
Lĩnh Nam, Quảng Châu, Tôn Trung Sơn đã nói: “Trên toàn 
nước Mỹ, tài trí thông minh vốn có của người Trung Quốc đều 
được người Mỹ thừa nhận, cho dù là học ở trường nào hay lớp 
nào ở Mỹ, điểm thi mỗi học kỳ của sinh viên Trung Quốc đều 
cao hơn sinh viên Mỹ”. Tôn Trung Sơn đã dùng lịch sử để 


II 


chứng minh Trung Quốc là đất nước có thời gian giàu có dài 
và thời gian nghèo nàn ngắn, ông cũng dùng tính cách đân tộc 
để chứng minh tố chất của người Trung Quốc ưu thế hơn tố 
chất của người nước ngoài. 

Tôn Trung Sơn cho rằng người Trung Quốc với tư cách là 
một dân tộc ưu tú nhất thế giới, nhất định phải có ý chí lớn 
vượt lên trên Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Ông nói: “Chúng ta 
có đất đai rộng lớn, dân số đông, tài trí thông minh bẩm sinh, 
ưu thế hơn nhiều so với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Đất nước 
chúng ta cải tạo tốt, Trung Quốc cường thịnh, còn phẩi vượt 
lên Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Hạnh phúc mà người Trung 
Quốc được hưởng phải cao hơn Mỹ, châu Âu và Nhật Bán. 
Mọi người phấn đấu vì đất nước, xây dựng một đất nước tốt 
đẹp nhất thế giới, thế mới là có ý chí lớn. Hy vọng mọi người 
từ nay phải có ý chí lớn.” 


Vận dụng chú nghĩa mở cửa 

Quá trình Trung Quốc trỗi đậy trở thành nước “đứng đầu 
thế giới” là một quá trình mở cửa hướng ra thế giới, học tập 
thế giới. Nhất định phải đi theo con đường “mở cửa chấn hưng 
đất nước”, “mở cửa để đuổi kịp và vượt các nước”. Ngày 
23/10/1912, trong diễn thuyết tại buổi chiêu đãi ở Phủ Đô Đốc 
An Huy, Tôn Trung Sơn đã nói: “Muốn các ngành nghề phát 
triển thì phải đi theo chủ nghĩa mở cửa”. Chính sách của Tôn 
Trung Sơn được nêu trong hiệp định ký tại Bắc Kinh với Tổng 
thống Viên Đại và Tổng trưởng các bộ chính là chính sách mở 
cửa. Thế nào là chính sách mở cửa? Đó chính là để cho người 
nước ngoài đến Trung Quốc mở mang các công ty nhà máy. 
Mà chủ nghĩa mở cửa Trung Quốc đã thực hiện từ thời cổ. 
Thời kỳ thịnh vượng nhất của đời Đường, nước ngoài đã cử 
bàng vạn học sinh sang Trung Quốc du học, như Italia, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Nhật Bản... Khi đó người nước ngoài đến Trung 


12 


Quốc, người Trung Quốc không phản đối, đó là vì trong thời 
kỳ thịnh vượng nhất của nền văn minh Trung Quốc, từ trên 
xuống dưới đều hiểu rõ chú nghĩa mở cửa chỉ có lợi mà không 
hề có hại gì. 

Tôn Trung Sơn cồn chỉ rõ Nhật Bản đất đai chỉ lớn bằng 
hai tỉnh của Trung Quốc, dân số cũng chỉ bằng hai tỉnh của 
Trung Quốc. 40 năm trước cũng là đất nước bé nhất, nghèo 
nhất, yếu nhất. Từ sau Minh Trị Duy Tân, trong vòng 40 năm 
đã trở thành cường quốc. Trên thế giới chỉ có 6, 7 nước được 
gọi là cường quốc, Nhật Bản là một nước trong số 6,7 cường 
quốc đó. Chính sách mà Nhật Bản vận dụng chính là chính 
sách mở cửa. Đất đai của Trung Quốc lớn gấp 20 lần Nhật 
Bản, dân số cũng lớn gấp hơn 20 lần Nhật Bản, muốn dựa 
theo cách làm của Nhật Bản thì cũng phải thực hiện chính 
sách mở cửa, không đến 3 hay 5 năm sau sẽ mạnh gấp 10 lần 
Nhật Bản. Tôn Trung Sơn nói: “Trung Quốc cần phải xây 
dựng cơ nghiệp. Chúng ta không có vốn thì mượn vốn nước 
ngoài. Chúng ta không có nhân tài thì sử dụng nhân tài của 
nước ngoài. Phương pháp của chúng ta không tốt thì vận dụng 
phương pháp của nước ngoài. Lẽ nào kết quả lại không văn 
minh hơn nhiều lần so với các nước ở phương Tây và phương 
Đông?” 


“Đứng đầu thế giới” không thể mô phẳng, mà phải có 
“tịnh thần sáng tạo ” 
Từ hàm nghĩa của “Trung Hoa Dân Quốc”, Tôn Trung 
Sơn đã nhấn mạnh đến ý nghĩa sáng tạo. Ngày 15/7/1916, 
trong khi điễn thuyết lại cuộc tọa đàm tại Thượng Hiển 
Đường, Thượng Hải, Tôn Trung Sơn đã giải thích vì sao không 
thể nói “nước Cộng hòa Trung Hoa”, mà phải nói “Trung Hoa 
Dân Quốc”. Về ý nghĩa của chữ “Dân”, Tôn Trung Sơn phải 
mất hơn 10 năm nghiên cứu mới có kết quả. Tôn Trung Sơn 


13 


cho rằng nước cộng hòa như kiểu Mỹ, châu Âu được xây dựng 
trước Trung Quốc. “Dân Quốc” của thế kỷ 20 còn mang theo 
tỉnh thần sáng tạo, không nên mô phỏng theo mô hình của thế 
kỷ 18, 19. Chỉ vài năm sau sẽ xuất hiện một Trung Hoa Dân 
Quốc trang nghiêm huy hoàng ở lục địa phía Đông, vượt lên 
các nước cộng hòa trên thế giới. 

Tôn Trung Sơn còn từ thể chế chính trị “ngũ quyển phân 
lâp” của Trung Hoa Dân Quốc để phân biệt với “tam quyển 
phân lập” của các nước phương Tây, điều này chứng minh nét 
đặc sắc và ưu thế của thể chế chính trị Trung Quốc. Ngày 
18/8/1916, trong diễn thuyết của mình, Tôn Trung Sơn nói: 
"Các nước văn minh trên thế giới hiện nay phần lớn đều thực 
hiện tam quyền phân lập, tuy có nhiều lợi ích, nhưng cũng có 
nhiều cái hại, vì thế 15 năm trước tôi mới đưa ra “ngũ quyền 
phân lập”. Thế nào là “ngũ quyền phân lập”, đó là ngoài lập 
pháp, tư pháp và hành chính ra, còn thêm chế độ chất vấn và 
thi cử. Hai chế độ này không có gì là mới đối với nước ta, từ 
thời cổ đã có, là cách làm hay, có thể trở thành mô hình của 
các nước trên thế giới trong thời kỳ cận đại”. 

Từ chủ nghĩa tam dân mang đặc sắc Tôn Trung Sơn đến 
Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác của Mao Trạch Đông và chủ 
nghĩa xã hội mang mâu sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình 
đều toát lên một đạo lý, đó là: sáng tạo chấn hưng đất nước, 
đặc sắc chấn hưng đất nước. Từ góc độ sáng tạo và đặc sắc, 
“đứng đầu thế giới” cũng là “duy nhất thế giới”. Đế quốc Anh 
khi đó là độc đáo, vì thế giới chỉ có một nước Anh. Mỹ sau 
này cũng độc đáo, vì thế giới chỉ có một nước Mỹ. Trung 
Quốc cũng độc đáo vì thế giới chí có một nước Trung Quốc. 
Những nước “đứng đầu thế giới” xuất hiện trong thời kỳ cận 
đại đều là những nước có nét đặc sắc riêng, đều là đất nước 
có tính sáng tạo. Nó vừa không phải là tác phẩm phục chế của 
mô hình “đứng đầu thế giới” trước đó, cũng không thể bị các 


14 


quốc gia sau này mô phỏng. Tuy các nước đều học tập những 
nước đi trước, kinh nghiệm của các nước đi trước cũng được 
vận dụng, nhưng các nước “đứng đầu thế giới” đều là những 
nước lớn sáng tạo, là nước lớn mang nét đặc sắc riêng, vì thế 
không thể phục chế mô phỏng. 


Quân đội không mạnh không thể xây dựng đất nước 

Phát biểu tại buổi chiêu đãi giới quân đội tại Sơn Tây 
ngày 20/9/1912, Tôn Trung Sơn đã nêu rõ do xây dựng đất 
nước vào thế kỷ 20, các cường quốc cạnh tranh nhau, chưa thể 
thực hiện được thế giới đại đồng, nên quân đội không mạnh 
không thể xây dựng đất nước. 

Phát biểu trước các đại biểu giới lao động tại Philíppin 
ngày 23/6/1924, Tôn Trung Sơn nói cách đây 2000 năm, 
Trung Quốc hùng mạnh, không chỉ nổi lên ở phương Đông, 
mà uy phong còn chấn động châu Âu. Trung Quốc tuy mạnh, 
nhưng lấy chủ nghĩa hòa bình để giáo huấn thế giới, khuyên 
các nước hiếu chiến nên xây dựng cuộc sống hòa bình. Nhưng 
khi Trung Quốc khuyên bảo thì các nước khác lại đang chuẩn 
bị xây dựng lực lượng lục quân hải quân hùng mạnh, đưa tới 
kết quả như ngày nay. Các nước thấy Trung Quốc đất rộng 
của cải nhiều, thị trường rộng lớn, quân sự yếu kém, văn hóa 
không phát triển, nên tìm cách chia cắt mảnh đất này, xây 
dựng phạm vi thế lực của mình. Từ mối quan hệ quốc tế “các 
cường quốc cạnh tranh nhau” và bài học lịch sử của Trung 
Quốc, Tôn Trung Sơn đã nêu bật mối quan hệ giữa quân đội 
hùng mạnh với việc xây dựng đất nước bang giao. 

Để xây dựng Trung Quốc trở thành “nước hùng mạnh nhất 
thế giới” Tôn Trung Sơn đã xây dựng một cương lĩnh quân sự 
với khí phách hào hùng. Nay xem lại vẫn cảm thấy phấn chấn 
mãnh liệt. Trong cương lĩnh, Tôn Trung Sơn nhấn mạnh đến 
kế hoạch xây dựng lực lượng quân đội với 30 triệu quân và kế 


15 


hoạch xây dựng lực lượng kỹ thuật công trình quốc phòng với 
10 triệu quân. Ngày 26/10/1912, phát biểu tại buổi chiêu đãi 
các học viên trường quân chính Nam Xương, Tôn Trung Sơn 
nêu rõ từ nay về sau hy vọng sâu sắc các học viên phát huy 
khí thế hào hùng, chăm chỉ nghiên cứu học tập, để cho 400 
triệu đồng bào đều có tinh thân thượng võ. Trung Quốc khi 
đó có 400 triệu dân, kế hoạch của Tôn Trung Sơn xây dựng 
lực lượng quân đội và kỹ thuật với 40 triệu quân, chiếm 1/10 
dân số, đây quả là khí phách quân sự hào hùng của một nhà 
chính trị. 


Học tập và vượt Mỹ 

Tôn Trung Sơn cho rằng học tập Mỹ, trước hết phải học 
tập tỉnh thần xây dựng đất nước của Mỹ. Muốn đuổi kịp và 
vượt Mỹ cần phải xây dựng chí hướng lớn cho đất nước và 
dân tộc. 

Tôn Trung Sơn ca ngợi “Mỹ là nước văn minh tiến 
tiến”,”Mỹ là nước cộng hòa đầu tiên của thế giới”, có nhiều 
chỗ Trung Quốc đáng học tập. Đông thời với việc để xướng 
học tập Mỹ, ông còn tin tưởng sâu sắc rằng Trung Quốc còn 
có thể đuổi kịp và vượt Mỹ. Ngay cả khi cuối tháng 12/1923, 
khi xảy ra sự kiện 6 pháo hạm Mỹ đến uy hiếp ở Bạch Nga 
Đàm, Quảng châu, Tôn Trung Sơn vẫn khuyến khích sinh 
viên Quảng Châu phải lấy kinh nghiệm xây dựng đất nước 
của Mỹ làm mô hình phấn đấu của cách mạng Trung Quốc, 
xác lập ý chí đuổi kịp và vượt Mỹ. Ngày 21/12/1923, phát 
biểu tại buổi gặp gỡ sinh viên trường Lĩnh Nam, Quảng Châu, 
Tôn Trung Sơn nói: “Các cháu sinh viên hiện nay học kiến 
thức của nước Mỹ, thi lịch sử nước Mỹ, nước Mỹ trở nên hưng 
thịnh là do tiến hành cách mạng. Khi Mỹ tách khỏi Anh, dân 
số chỉ có 4 triệu người, cả nước chỉ có 13 tỉnh thành phố, toàn 
là những vùng đất hoang sơ. Về dân số chỉ bằng 1/100 Trung 

l6 


Quốc hiện nay. Trung Quốc hiện có 400 triệu dân với 22 tỉnh 
thành phố, tài nguyên phong phú. Nước Mỹ bé nhỏ như vậy 
lại có thể. làm nên nghiệp lớn như hiện nay, nếu có thể đi 
theo con đường cách mạng của Mỹ, Trung Quốc người đông 
tài nguyên phong phú thì kết quả trong tương lai đương nhiên 
sẽ tốt đẹp hơn Mỹ,” 

Tôn Trung Sơn cho rằng Trung Quốc có nhiều điều kiện 
có lợi có thể vượt Mỹ. Trong cuốn “Phương lược kiến quốc” 
ông nói: “Đất đai của Trung Quốc rộng lớn hơn Mỹ. Tài 
nguyên khoáng sản phong phú, đứng vào hàng đầu thế giới. 
Dân số có tới 400 triệu người, cũng đứng đầu thế giới. Tài trí 
thông minh của người Trung Quốc cũng nổi tiếng từ thời xa 
xưa. Việc kế thừa nền văn hóa 5000 năm cũng là điều thế giới 
chưa từng có, Hàng nghìn năm trước cũng đã từng là quốc gia 
hùng mạnh trên thế giới.” 

Ngày 10/10/1919, trong cuốn “Các ngành của Trung Quốc 
nên phát triển như thế nào”, Tôn Trung Sơn viết: “Trung 
Quốc đất rộng, của cải nhiều, nông sản và khoáng sản phong 
phú, không những đuối kịp mà còn có thể vượt Mỹ. Sức lao 
động của Trung Quốc nhiều gấp 4 lần sơ với Mỹ, nước ta chỉ 
thiếu vốn và tài năng. Nếu nước ta có 2 nhân tố này thì các 
ngành của nước ta sẽ phát triển, không chỉ ngang bằng Mỹ, 
mà còn có thể gấp 4 lần Mỹ”. 


2, Mao Trạch Đông: “Đại nhảy vọt”- vượt Anh, đuổi 
kịp Mỹ 


Mao Trạch Đông cũng là một người theo đuổi ý tưởng 
“đứng đầu thế giới,” thực tiễn và tư tưởng chiến lược “đứng 
đầu thế giới” của ông có tính thăm đò và sáng tạo, đương 
nhiên cũng có tính hạn chế của lịch sử. Những huy hoàng và 


17 


khó khăn của ông, những thành công và sai lầm của ông đều 
mang màu sắc thân kỳ. 


“Khai trừ khỏi thế giới! ” 

Mao Trạch Đông cho rằng đuổi kịp và vượt Mỹ là trách 
nhiệm của Trung Quốc. 

Ngày 29/10/1955, trong bài phát biểu tại cuộc hội đàm về 
cải tạo công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, Mao Trạch 
Đông từng nói: “Mục tiêu của chúng ta là phải đuổi kịp và 
vượt Mỹ. Nước Mỹ chỉ có hơn 100 triệu dân, còn chúng ta có 
hơn 600 triệu dân, do đó chúng ta phải đuổi kịp Mỹ. Cuối 
cùng phải mất mấy chục năm, phải nhìn vào cố gắng của mọi 
người, ít nhất phải mất 50 năm, cũng có thể là 75 năm, 75 
năm là 15 lần kế hoạch 5 năm. Ngày nào đuổi kịp Mỹ, vượt 
qua Mỹ chúng ta mới mở mày mở mặt. Hiện tại chúng ta vẫn 
chưa là gì, bị các nước khác chèn ép. Quốc gia của chúng ta 
lớn thế này, có khả năng huy động lớn, lịch sử có hàng nghìn 
năm, đất đai rộng lớn, tài nguyên nhiều, dân cư đông đúc, 
song một năm chí sản xuất được hơn 2 triệu tấn thép, tới nay 
mới bắt đầu chế tạo ô tô với sẩn lượng còn rất thấp và thực tế 
vẫn chưa ra làm sao. Vì vậy, các giới trong cả nước, trong đó 
kể cả giới công thương, các đẳng phải dân chủ trong và ngoài 
nước đều cần phải nỗ lực, xây đựng nước ta trở thành một 
quốc gia giàu mạnh. Chúng ta cần phải lãnh trách nhiệm này. 
Trên thế giới, cứ bốn người thì chúng ta có một người, do đó 
không phấn đấu vươn lên là điểu không thể chấp nhận được, 
chúng ta nhất định cần phải phấn đấu vươn lên không chịu 
thua kém”. 

Mao Trạch Đông cho rằng chỉ khi Trung Quốc VƯỢt qua 
được Mỹ, mới có thể đóng góp to lớn cho nhân loại. Năm 
1956, trong bài phát biểu tại “Lễ tưởng niệm Tôn Trung Sơn”, 
Mao Trạch Đông nói: “Là quốc gia rộng 9,6 triệu km2 và có 


18 


hơn 600 triệu dân, Trung Quốc cần phải có đóng góp tương 
đối lớn đối với nhân loại. Song trong thời gian dài quá khứ, 
đóng góp này lại quá nhỏ. Điều này khiến chúng ta cảm thấy 
hổ thẹn”. Mao Trạch Đông nhấn mạnh: “Vượt qua Mỹ, không 
chỉ có thể mà còn hoàn toàn cần thiết, hoàn toàn đáng làm. 
Nếu không như vậy, thì đân tộc Trung Hoa chúng ta có lỗi với 
các dân tộc trên thế giới, cống hiến của chúng ta cho nhân 
loại quá nhỏ bé ”. 

Theo Mao Trạch Đông, nếu không thể vượt qua Mỹ, 
Trung Quốc sẽ bị “khai trừ khỏi thế giới”! Năm 1956, khi bàn 
về vấn để vượt qua Mỹ tại hội nghị trù bị Đại hội Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lần thứ 8, Mao Trạch Đông nói: “Chúng ta 
đoàn kết sức mạnh trong và ngoài Đẳng, trong và ngoài nước, 
mục đích là gì? Là để xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa 
vĩ đại. Đất nước chúng ta như thế này không chỉ có thể mà còn 
cần dùng từ “vĩ đại”. Đẳng của chúng ta là đẳng vĩ đại, nhân 
dần của chúng ta là nhân dân vĩ đại, cách mạng của chúng ta 
là cách mạng vĩ đại, sự nghiệp kiến thiết của chúng ta là sự 
nghiệp kiến thiết vĩ đại. Chỉ có duy nhất một nước trên thế 
giới có hơn 600 triệu dân chính là chúng ta. Trong quá khứ, 
người ta xem thường chúng ta là có lý do. Bởi vì chưa có cống 
hiến gì, một năm chỉ sản xuất được vài trăm nghìn tấn thép, 
vẫn chỉ nằm trong tầm tay của Nhật Bản. Thời Quốc đân đẳng 
của Tưởng Giới Thạch nắm quyền 22 năm, mỗi năm chỉ sản 
xuất được vài trăm nghìn tấn thép. Hiện chúng ta vẫn chưa 
làm được nhiều, song sản xuất được nhiều hơn một chút, năm 
nay đạt được hơn 4 triệu tấn và năm tới sẽ nỗ lực đạt 5 triệu 
tấn, kế hoạch 5 năm lân thứ 2 cần phải vượt qua 10 triệu tấn, 
kế hoạch 5 năm lần thứ 3 có khả năng vượt qua 20 triệu tấn. 
Chúng ta cần nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Tuy trên thế giới 
có gần I00 quốc gia, song số quốc gia vượt qua mức sản lượng 
20 triệu tấn thép chỉ có vài nước. Do đó, việc xây dựng quốc 


19 


gia này của chúng ta - một quốc gia chủ nghĩa xã hội vĩ đại - 
sẽ không chỉ hoàn toàn cải thiện tình trạng lạc hậu hơn 100 
năm qua và bị các nước khác xem thường, mà còn có thể đuổi 
kịp quốc gia chủ nghĩa tư bản lớn mạnh nhất thế giới, chính là 
Mỹ. Nước Mỹ chỉ có 170 triệu dân, dân số của chúng ta nhiều 
hơn họ vài lần, tài nguyên phong phú hơn và điều kiện khí 
hậu tương đương, việc đuổi kịp họ là hoàn toàn có thế. Liệu 
có nên đuổi theo Mỹ hay không? Hoàn toàn nên. 600 triệu 
dân số của chúng ta làm gì đây? Ngủ ư? Nên ngủ hay nên làm 
việc? Nếu nói cần làm việc, người ta 170 triệu dân sản xuất 
100 triệu tấn thép, thế chúng ta với 600 triệu dân không thể 
sẵn xuất 200-300 triệu tấn ư? Nếu không thể đuổi kịp được thì 
chúng ta chẳng còn lý do gì để biện minh, chẳng còn vinh 
quang cũng như chẳng còn vĩ đại gì nữa. 

Nước Mỹ mới chỉ thành lập được 180 năm, sẵn lượng thép 
60 năm trước cũng chỉ đạt được 4 triệu tấn, vậy chúng ta lạc 
hậu so với Mỹ 60 năm. Giá như có thêm 50-60 năm, chúng ta 
hoàn toàn nên vượt qua Mỹ. Đây là một trách nhiệm. Có dân 
cư đông, đất đại rộng lớn, tài nguyên phong phú, lại đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng sau 50-60 năm xây dựng đất 
nước mà vẫn không đuổi kịp Mỹ thì chúng ta sẽ ra sao đây? 
Chúng ta sẽ bị khai trừ khỏi thế giới! 


“Thời gian biểu ” vượt Anh đuổi kịp Mỹ 

Đã vài lần, Mao Trạch Đông điều chỉnh “thời gian biểu” 
vượt Anh, đuổi kịp Mỹ. Theo đó, có thể thấy rõ lộ trình tâm 
huyết vượt Anh, đuổi kịp Mỹ của ông. 

Ngày 18/11/1957, phát biểu tại Hội nghị đại biểu Đẳng 
Cộng sản và Đảng công nhân ở Mátxcơva, Mao Trạch Đông 
từng nói: “Đồng chí Khrushchev từng nói với chúng ta rằng 15 
năm sau, Liên Xô có thể vượt qua Mỹ. Tôi cũng có thể nói 
rằng 15 năm sau, chúng tôi có thể đuổi kịp hoặc vượt qua 


20 


Anh”. Không lâu sau khi về nước, Mao Trạch Đông đã triệu 
tập hội nghị lãnh đạo đảng phái dân chủ và các nhân sỹ dân 
chủ không đảng phái thông báo ý tưởng chiến lược vượt Anh, 
đuổi kịp Mỹ. Xã luận Tết Dương lịch năm 1958 trên “Nhân 
dân Nhật báo” có đoạn: Chuẩn bị thêm 20-30 năm để đuổi kịp 
và vượt qua Mỹ về kinh tế. 

Ngày 15/4/1958, một lần nữa Mao Trạch Đông nhận định 
rằng: 10 năm có thể đuổi kịp Anh, và thêm 10 năm nữa có thể 
đuổi kịp Mỹ. Việc từng tuyên bố 25 năm hoặc nhiều hơn một 
chút để đuổi kịp Anh Mỹ là đã tính dư ra 5-7 năm. Khẩu hiệu 
15 năm đuổi kịp Anh vẫn không thay đổi. 

Tháng 5/1958, tại Hội nghị lần thứ hai khóa § của Đẳng, 
Phó Thủ tướng Lý Phú Xuân nêu rõ: 7 năm đuổi kịp Anh, 15 
năm đuổi kịp Mỹ. Trong lời phê, Mao Trạch Đông sửa lại 
thành: 7 năm đuổi kịp Anh, thêm 8-10 năm đuổi kịp Mỹ. 
Ngày 22/6/1958, Mao Trạch Động tiếp tục nhận xét một báo 
cáo của Phó Thủ tướng Bạc Nhất Ba: vượt Anh, đuổi kịp Mỹ 
không phải là 15 năm, cũng không phải là 7 năm, mà chỉ cần 
2-3 năm, 2 năm là có thể. Thậm chí Mao Trạch Đông còn chủ 
trương ngoài việc thực hiện một số hạng mục như đóng tàu, 
chế tạo ô tô, điện lực, năm tới cần phải vượt qua Anh. 

Ngày 2/9/1958, Mao Trạch Đông tuyên truyền khẩu hiệu: 
Hãy phấn đấu vì mục tiêu 5 năm đuổi kịp Anh, 7 năm vượt 
qua Mỹ! 

Để thực thi chiến lược vượt Anh, đuổi kịp Mỹ này. Mao 
Trạch Đông đã phát động cuộc vận động “Đại nhảy vọt”. Tại 
hội nghị ở Nam Ninh đầu năm 1958, Mao Trạch Đông tuyên 
bố: “Tôi không tin xây dựng đất nước khó hơn đánh trận”. 

“Đại nhảy vọt” không thực hiện được mục tiêu vượt Anh, 
đuổi kịp Mỹ, mà ngược lại còn khiến kinh tế Trung Quốc đình 
đốn và tụt hậu. Giấc mơ “Đại nhảy vọt” thất bại, GDP của 
Trung Quốc đang từ chiếm 5,46% tỷ trọng toàn cầu năm 1957 


21 


đã giảm xuống còn 4,01% vào năm 1962, thấp hơn mức tỷ 
trọng năm 1950 (4,59%). Sau đó, trong thực tiễn, Mao Trạch 
Đông đã tỏ ra lý trí và bình tĩnh. Ngày 13/1/1961, tại Hội nghị 
công tác trung ương, Mao Trạch Đông cho rằng: Xem xét tình 
hình hiện nay, xây dựng chủ nghĩa xã hội không cần phải 
hoàn toần gấp. Hấp tấp vội vàng sẽ không thành công, càng 
vội vàng thì càng không làm được việc, không bằng chậm lại 
một chút và hướng tới phát triển theo mô hình sóng. Việc này 
giống với việc người đi bộ, đi một đoạn cần phải nghỉ. Quân 
đội hành quân cũng cần nghỉ. Giữa hai trận đánh cũng cần 
nghỉ ngơi chỉnh đốn. 

Sau đó, ngày 30/1/1962, tại Hội nghị công tác trung ương 
toàn quốc, Mao Trạch Đông đã phát biểu rộng rãi tổng kết về 
“Đại nhảy vọt” rằng: “Tại Trung Quốc, việc xây dựng kinh tế 
xã hội chủ nghĩa lớn mạnh trong 50 năm không đủ, sẽ phải 
mất 100 năm hoặc nhiều hơn. Từ thế kỷ 17 tới nay, sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản đã trải qua hơn 360 năm. Ở nước 
ta, muốn xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vững 
mạnh, tôi dự tính phải mất hơn 100 năm. Trung Quốc dân số 
đông, nên tẳng cơ sở còn mỏng, kinh tế lạc hậu, muốn đưa sức 
sản xuất lớn phát triển lớn mạnh cũng như đuổi kịp và vượt 
qua quốc gia tư bản chủ nghĩa tiên tiến nhất thế giới, phải mất 
hơn 100 năm. Cũng có thể chỉ mất vài chục năm như một số 
người cho rằng 50 năm là có thể làm được. Nếu được như vậy, 
cảm ơn trời đất, còn gì tốt hơn. Tuy nhiên, tôi khuyên các 
đồng chí thà xem xét khó khăn nhiều hơn một chút, như thế 
sẽ giành thời gian nghĩ nhiều hơn. Hơn 300 năm xây dựng 
được một nền kinh tế chủ nghĩa tư bản lớn mạnh, đối với nước 
ta, xây dựng một nền kinh tế xã hội chú nghĩa lớn mạnh trong 
vòng 50-100 năm có gì là không tốt? Từ nay trở đi, trong vòng 
50-100 năm, trên toàn thế giới sẽ là thời đại vĩ đại chuyển 
biến triệt để chế độ xã hội, là một thời đại long trời lở đất và 


2.2 


không có thời đại nào trong lịch sử có thể so sánh được. Do 
tính mù quáng mà vấp phải nhiều thất bại và khó khăn, nên 
cần chuẩn bị trước và từ đó rút ra kinh nghiệm để giành thắng 
lợi cuối cùng. Từ quan điểm này xuất phát, suy xét lâu hơn 
một chút là rất có lợi, ít suy nghĩ là có hại”. 


Lộ trình vượt Anh, đuổi kịp Mỹ: “Đại nhảy vọt” 

Trung Quốc vượt Anh, đuổi kịp Mỹ chắc chắn phải cần 
“Đại nhảy vọt”, Đây là một quan niệm kiên định của Mao 
Trạch Đông. Năm 1949, bình quân thu nhập quốc dân của 
người Trung Quốc là 27 USD, lúc đó, thu nhập bình quân của 
toàn Châu Á là 44 USD. Tới năm 1952, bình quân thu nhập 
quốc dân chỉ bằng 2,3% bình quân thu nhập quốc đân của Mỹ. 
Có thể thấy rõ để vượt Anh, đuổi kịp Mỹ chắc chắc phải cần 
“Đại nhảy vọt”. 

“Đại nhảy vọt” của Trung Quốc trong những năm cuối 
thập niên 50 thế kỷ 20 của Trung Quốc đã trải qua bài học 
đau đớn. Tuy nhiên, thất bại trong thời kỳ lịch sử đặc thù của 
một mô hình “Đại nhảy vọt” không có nghĩa là bất kỳ hình 
thức “Đại nhảy vọt” nào đều không thể thực hiện được. Ngày 
13/12/1964, trong khi đánh giá dự thảo báo cáo công tác chính 
của Chu Ân Lai tại phiên họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân 
dân toàn quốc khóa III, Mao Trạch Đông có viết: Chúng ta 
không thể đi theo con đường phát triển khoa học kỹ thuật cũ 
của các nước trên thế giới, từng bước đi theo sau người khác. 
Chúng ta cần phải phá vỡ quy luật, tận dụng hết mức kỹ thuật 
tiên tiến, trong một thời kỳ lịch sử không quá dài, cần phải 
xây dựng nước ta trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa 
hiện đại hóa. Bước “Đại nhảy vọt” mà chúng ta từng đề cập 
đến chính là mang ý tưởng này. Lê nào đây là điều không thể 
thực hiện được? Là sự khoác lác? Không, là điều có thể làm 
được. Đó không phải là nói chơi và cũng không phải là khoác 


23 


lác. Chỉ cần nhìn vào lịch sử của chúng ta là có thể hiểu được. 
Ngay ở trong nước, không phải chúng ta về căn bản đã đánh 
đổ chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản 
hùng mạnh? Không phải chúng ta từ một nền tẳng tay trắng 
qua 15 năm nỗ lực - trên mọi mặt của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội - cũng đã đạt được trình 
độ khả quan? Không phải chúng ta cũng đã từng thử nghiệm 
bom nguyên tử ư? Trong quá khứ, người phương Tây từng gọi 
chúng ta là “người bệnh phương Đông”, nay không phải đã 
xóa bỏ cái biệt danh này rồi sao? Tại sao giai cấp tư sản 
phương Tây có thể thực hiện được, giai cấp vô sản phương 
Đông không thể làm được? Nhà đại cách mạng Trung Quốc, 
tiên bối Tôn Trung Sơn của chúng ta đầu thế kỷ này từng 
nhận định rằng Trung Quốc sẽ cần phải có “Đại nhẩy vọt”. 
Trong vòng vài chục năm, tiên liệu của ông chắc chắn sẽ 
thành hiện thực. Đây là một xu thế tất yếu mà không có thế 
lực phần động nào có thể ngăn cẩn được. 

“Quan điểm Đại nhảy vọt” của Mao Trạch Đông chính là 
muốn phá vỡ quy luật thông thường, đi theo con đường mới. 
Năm 1958, “Đại nhảy vọt” 3 năm mở màn đã thất bại, song 
tới năm 1978, bắt đầu cuộc “Đại nhảy vọt” 30 năm không 
phải đã thành công sao? Nước Trung Quốc lạc hậu kinh tế 
muốn tăng tốc đuổi kịp và vượt qua các nước phương Tây phát 
triển kinh tế, không thể không có “Đại nhảy vọt”. Những gì 
Tôn Trung Sơn tiên sinh từng viết trong cuốn “Kiến quốc 
phương lược”, mà ông đích thân phác thảo kế hoạch dựng 
nước, chính là kế hoạch và phương lược của “Đại nhảy vọt”. 
“Đại nhảy vọt” của Mao Trạch Đông không chỉ là lần “nhảy 
vỌt ° thất bại năm 1958, mà còn là gân 30 năm cầm quyền đặt 
nền móng và phấn đấu đạt thành tựu. “Đại nhảy vọt” của 
Mao Trạch Đông và Tôn Trung Sơn tuy do hạn chế về điều 
kiện khách quan cũng như điều kiện chủ quan vấp phải khó 


24 


khăn và thất bại, song người đi trước đã đúc rút ra kinh 
nghiệm truyền lại cho chúng ta đi sản quý báu. “Đại nhảy 
vọt” năm 1958 đã gây khó khăn cho Trung Quốc, song 20 
năm sau, bắt đầu từ năm 1978, Trung Quốc lại bắt đầu thực 
hiện “Đại nhảy vọt”. Sau khi kế thừa và tổng kết nền tẳng 
kinh nghiệm của người đi trước, Đặng Tiểu Bình đã thực hiện 
“Đại nhảy vọt” thành công, do ông đã tìm được quy luật “Đại 
nhảy vọt” xây dựng kinh tế Trung Quốc, tạo ra kỳ tích 30 năm 
cải cách mở cửa. 30 năm cải cách mở cửa chính là khoảng 
thời gian “Đại nhảy vọt” thành công 30 năm. Trung Quốc 
ngày nay - đo “Đại nhảy vọt” cải cách mở cửa tạo nên - vẫn 
cần tiếp tục “nhảy vọt” trên con đường phát triển khoa học kỹ 
thuật, cần đáp ứng yêu cầu quan điểm phát triển khoa học , 
tiến hành “Đại nhảy vọt” về khoa học. Thêm 30 năm “Đại 
nhảy vọt” khoa học nữa, Trung Quốc sẽ lãnh đạo thế giới. 


3. Đặng Tiểu Bình: Trí tuệ lớn “giấu mình chờ thời ” 

Trong thời kỳ mới cải cách mở cửa, Đặng Tiểu Bình đã 
đưa nhân dân Trung Quốc hướng tới vị trí đứng đầu thế giới, 
tức là hòa nhập vào thế giới để lãnh đạo thế giới, khi “giấu 
mình chờ thời” vẫn làm nên những kỳ tích. Đặng Tiểu Bình 
để ra việc xây dựng trật tự mới chính trị quốc tế và trật tự mới 
kinh tế quốc tế, chính là thể hiện toàn bộ việc ông theo đuổi 
chiến lược mang tính thế giới, có triển vọng lớn. 


“Tiểu Bình, chí lớn”: Thiết kế tổng thể đầu tiên đưa 
Trung Quốc tiến tới vị trí đứng đầu thế giới 

Tuy trong những phát biểu và sách báo công khai không 
để cập tới những từ ngữ như “Trung Quốc đứng đầu”, “đuổi 
kịp, vượt qua Mỹ”, những nguyện vọng lãnh đạo nhân dân 
Trung Quốc tiến tới vị trí đứng đầu thế giới của Đặng Tiểu 
Bình lại mạnh mẽ vô cùng. Trong thời kỳ cải cách mở cửa, 


25 


ông đã đưa Trung Quốc hướng tới vị trí đứng đầu với động lực 
lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, khiến khoảng cách tới vị trí đứng 
đầu thế giới của Trung Quốc ngày càng gần. 

Với tư cách là tổng công trình sư của cuộc cải cách mở cửa 
của Trung Quốc, thiết kế tổng thể của Đặng Tiểu Bình chính 
là xoay quanh việc xây dựng một cường quốc hiện đại hóa 
chủ nghĩa xã hội, tiến hành thiết kế để Trung Quốc trở thành 
nước đứng đầu thế giới. Thiết kế tổng thể của Đặng Tiểu Bình 
là một hệ thống với nội dung phong phú, trong đó bao gồm: 
một mục tiêu phấn đấu —-- xây dựng một cường quốc hiện đại 
hóa chủ nghĩa xã hội, biến Trung Quốc trở thành quốc gia 
đứng đầu thế giới; một đường lối cơ bản —- lấy xây dựng 
kính tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, duy trì 
cải cách mở cửa; ba giai đoạn phấn đấu —- ba bước, từ cơm 
no áo ấm, xã hội khá giả, tới 50 năm đầu thế kỷ 21 thực hiện 
giấc mơ cường quốc giàu mạnh; một chiến lược lớn phát triển 
hòa bình —- giấu mình chờ thời, làm nên kỳ tích. 


“Cần phải thực hiện cải cách mở cửa Trung Quốc tốt hơn 
Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản ” 

Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản là một tấm gương cải 
cách chấn hưng đất nước. Ngày 24/5/1977, Đặng Tiểu Bình 
từng nói: “Minh Trị Duy Tân là công cuộc hiện đại hóa do 
glai cấp tư sẳẩn thực hiện, chúng ta là giai cấp vô sắn có khả 
năng thực hiện tốt hơn họ. Ngày 15/4/1985, Đặng Tiểu Bình 
nhấn mạnh: “Nay chúng ta thực hiện việc mà Trung Quốc vài 
nghìn năm qua chưa từng làm. Cuộc cải cách này không chỉ 
ảnh hưởng tới Trung Quốc, mà cồn tác động tới thế giới”. 
Mục tiêu của Đặng Tiểu Bình là thực hiện sự nghiệp vĩ đại 

“ảnh hướng cả thế giới”. Đặng Tiểu Bình cho rằng: “Cuộc cải 
cách cúa chúng ta không chỉ ảnh hưởng ngay tại Trung Quốc, 
mà còn là một cuộc thử nghiệm trên phạm vi quốc tế, chúng 


26 


ta tin tưởng sẽ thành công. Nếu thành công, thì có thể đem lại 
một loạt kinh nghiệm cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội trên 
toàn thế giới và các nước kém phát triển. Đương nhiên, không 
phải đem kinh nghiệm này gán cho nước khác. 

Ngày 7/4/1990, tại cuộc tọa đàm “Chấn hưng dân tộc 
Trung Hoa” lần thứ nhất, Đặng Tiểu Bình đã có phát biểu 
quan trọng: “Sau Hội nghị trung ương 3 khóa 11, chúng ta tập 
trung lực lượng thực hiện bốn hiện đại hóa, tập trung chấn 
hưng dân tộc Trung Hoa. Trong một thời gian không dài, 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ trở thành một nước lớn kinh 
tế, biện nay Trung Quốc đã trở thành một nước lớn chính trị. 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã có chiếc ghế tại Liên Hợp 
Quốc. Người Trung Quốc cần phấn khởi lên. Đại lục nay đã 
có nên tảng tương đối. Chúng ta vẫn còn vài chục triệu đồng 
bào yêu nước ở nước ngoài, họ hy vọng Trung Quốc cường 
thịnh phát triển, đây là điểu có một không hai. Chúng ta cần 
tận dụng cơ hội đưa XIUN§ Quốc phát triển. Thế kỷ tới, Trung 
Quốc rất có triển vọng”, 

Tôn Trung Sơn khi thành lập “Hưng Trung Hội”, đã đề 
xuất phải “chấn hưng Trung Hoa”, chính là muốn “sánh cùng 
Âu Mỹ”, muốn giành lại vị trí đứng đầu thế giới. Đặng Tiểu 
Bình nhấn mạnh việc chấn hưng dân tộc Trung Hoa cũng là 
muốn thực hiện việc giành địa vị đứng đầu thế giới của Trung 
Quốc. Ý nghĩa của việc chấn hưng Trung Hoa chính là giành 
vị trí đứng đầu thế giới; và việc thực hiện phục hưng vĩ đại 
chính là Trung Quốc cần phải một lần nữa trở thành nước 
đứng đầu thế giới. 


Chiến lược “ba bước ”: Tiếp cận vị trí đứng đầu thế giới 
Việc Trung Quốc hướng tới vị trí đứng đầu thế giới sẽ 
phải có quá trình như thế nào? Trong thập niên 80 của thế kỷ 
20, Đăng Tiểu Bình từng để xuất thực hiện “chiến lược ba 


27 


bước” với thời gian 70 năm, đến khi kỷ niệm 100 năm dựng 
nước, thực hiện mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Bước 
thứ nhất cần 10 năm để đạt được mức sống ăn no mặc ấm, 
bước thứ hai cần 10 năm để đạt được mức khấm khá, bước thứ 
ba cần 50 năm trong thế kỷ 21 để thực hiện mục tiêu vĩ đại 
chấn hưng dân tộc. Đặng Tiểu Bình là một người theo chủ 
nghĩa hiện thực và cũng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, 
lời đặn dò cuối cùng của ông cũng khích lệ nhân đân: “Từ nay 
đến giữa thế kỷ sau, sẽ là thời kỳ rất gấp gáp, chúng ta cần 
chăm chỉ làm việc, Trên vai chúng ta mang gánh nặng, trách 
nhiệm lớn!”. Đặng Tiểu Bình ám chỉ thế kỷ 21 chính là thời 
kỳ này, vậy tại sao lại là thời kỳ cực kỳ gấp rút? Bởi đây 
chính là thời kỳ Trung Quốc hướng tới vị trí đứng đầu thế giới. 


4. Thế giới dự đoán về Trung Quốc 

Sự phát triển của Trung Quốc ảnh hưởng đến tương lai của 
thế giới. Các chính trị gia, chuyên gia, thậm chí người dân của 
một số nước lớn trên thế gIỚớI đều thích dự đoán về tương lai 
của Trung Quốc và đã hình thành nên một số nhận thức chung 
cơ bản. 


Người Nhật Bản: "Nhật Bản nhỏ hơn Trung Quốc "” 

"Làm thế nào chung sống được với nước láng giểng khổng 
lồ Trung Quốc?" Đây là vấn đề được thảo luận và tranh luận 
rộng rãi trong các giới của Nhật Bản trong những năm gần 
đây. Nhật Bản nên xây dựng cách nhìn nhận Trung Quốc như 
thế nào? Quan điểm của học giả Ohmae Kenichi - vốn được 
gọi là "cha để của chiến lược Nhật Bản" được coi là mang tính 
tiêu biểu. 

Năm 2009, trong các diễn văn và bài viết của mình, 
Ohmae Kenichi đã nhiễu lần nói: "Trước năm 2055, quy mô 
kinh tế Trung Quốc sẽ gấp 10 lần Nhật Bản”, Nhật Bản phải 


28 


thích ứng lại với tình trạng sức mạnh của Nhật Bản chỉ bằng 
10% của Trung Quốc, Nhật Bản phải có nhận thức đúng đắn 
về quy mô của nước láng giềng Trung Quốc. Nhìn vào lịch sử 
2000 năm trước đây, quy mô sức mạnh của Nhật Bản luôn chỉ 
bằng 10% của Trung Quốc, từ sau Minh Trị Duy Tân mới có 
sự thay đổi, hiện nay chỉ là quay trở lại mối quan hệ tỉ lệ trước 
đây. Nhật Bản cần phải chấp nhận hiện thực "Nhật Bản nhỏ 
hơn Trung Quốc", phải là một quốc gia "nhỏ mà mạnh”. Thị 
trường khổng lễ Trung Quốc là cơ hội kinh doanh lớn của Nhật 
Bản. Điều then chốt để các xí nghiệp Nhật Bản thành công là 
liệu có ôm được Trung Quốc vào lòng hay không? Ví dụ trong 
việc xây dựng đường cao tốc, đường cao tốc của Nhật Bản tổng 
cộng đài 9000km, trong khi đó chỉ riêng một năm Trung Quốc 
đã xây dựng §000km đường. Trong mười mấy năm gần đây, 
Ohmae Kenichi đã thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản và 
Trung Quốc, hiện nay định kỳ mỗi năm đến Trung Quốc 8 lần. 
Ông nói hiện nay nghiên cứu thế giới không thể không nghiên 
cứu Trung Quốc. Ông cho rằng sau cuộc khủng hoảng tài chính 
hiện nay, Mỹ đã trở thành nước không còn phong độ và tư cách 
lãnh đạo. Trong cuốn sách "Nước Mỹ: tạm biệt!", ông đưa ra 
3 "liễu thuốc" cho nước Mỹ: thứ nhất, phải xin lỗi toàn thế giới, 
thừa nhận những sai lầm lớn đã phạm phải trong 8 năm qua 
gồm tiến công Ápganixtan, chiếm lĩnh rắc, làm xảy ra cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu; thứ hai, trở thành một phần tử 
của thế giới, hiệp thương để làm việc, không được thực hiện 
bá quyển; thứ ba, từ bỏ chiến tranh. 

Nhật Bản luôn hiểu rõ bản thân mình, khả năng thích ứng 
của Nhật Bản đối với sự thay đổi của cục diện thế giới được 
biểu hiện ở chỗ Nhật Bản với hơn 100 năm "thoát Á nhập Âu", 
hiện nay lại cao giọng phải "thân Mỹ nhập Á", "thoát Âu nhập 
Á". Các chính trị gia thế hệ mới của Nhật Bản cho rằng thế 
giới hiện nay đang phát triển theo hướng hai cực hóa giữa Mỹ 


29 


và Trung Quốc. Nhật Bản phải trở thành cầu nối ở khu VỰC 
Thái Bình Dương, phát huy tác dụng là cầu nối giữa Mỹ và 
Trung Quốc. Nhật Bản phải thay đổi chính sách ngoại giao 
"theo đuôi Mỹ”. Trong nửa đầu năm 2009, tỷ trọng mậu dịch 
của Nhật Bản đối với Trung Quốc là 20,4%, còn tý trọng mậu 
dịch đối với Mỹ là 13,7%. Trong khi đó trong năm 1990, tỷ 
trọng mậu dịch đối với Mỹ là 27,4%, còn tỷ trọng mậu dịch đối 
với Trung Quốc là 3,5%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, tỷ trọng mậu dịch của Nhật Bản 
đối với Trung Quốc vượt trên 20%, còn tỷ trọng mậu dịch đối 
với châu Á của Nhật Bản cũng vượt trên 50%. Nhật Bản đã 
hình thành chỗ dựa mậu dịch ở châu Á lấy Trung Quốc làm 
trung tâm. 


Người Mỹ: "Phương án Bắc Kinh" có thể thay thế sự 
"Đồng thuận Oasinhtơn " 

Người Mỹ rất nhạy cẩm với việc Trung Quốc vươn tới trở 
thành nước "đứng đầu thế giới", và đã dự đoán điều này cách 
đây 20 năm. Năm 1982, học giả Mỹ Paul Kennedy đã đưa ra 
3 dựa đoán lớn đối với cục diện chính trị thế giới: Thứ nhất, 
trong tương lai gần đây sẽ không có bất kỳ nước nào có thể 
tham gia vào nhóm "5 nước chính trị hàng đầu" gồm Mỹ, Liên 
Xô, Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. (Henry 
Kissinger thì cho rằng có thể cộng thêm Ấn Độ, trở thành 
nhóm '6 nước chính trị hàng đầu"), những nước này sẽ là 
những nước lớn cuối cùng. Thứ hai, sự cân bằng của lực lượng 
sản xuất thế giới trên một số mặt nào đó đã từ Liên Xô, Mỹ và 
EU ngả sang một cách có lợi cho Nhật Bản và Trung Quốc. 
Tuy Trung Quốc còn lạc hậu, nhưng sẽ phát triển rất nhanh. 
Thứ ba, Trung Quốc trải qua một sự phấn đấu lâu dài gian khổ, 
các nhà lãnh đạo hiện nay của họ xem ra đang thực hiện một 
chiến lược to lớn với tư tưởng nhất quán và tầm nhìn xa trông 


30 


rộng, về mặt này họ sẽ vượt lên Mátxcơva, Oasinhtơn và 
Tôkyô, Tây Âu thì không cần nói đến. 

Cách đây mười mấy năm, Brzezinski đã từng dự đoán: 
"Hơn 20 năm sau, Trung Quốc sẽ trở thành một nước lớn 
mang tính toàn cầu, thực lực của nước này đại thể ngang bằng 
với Mỹ và châu Âu". Trong "Kế hoạch năm 2020" mà Ủy ban 
tình báo quốc gia Mỹ trình Nhà Trắng đã viết: "Sự trỗi dậy 
của Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi giếng như sự 
xuất hiện của nước Đức trong thế kỷ 19 và nước Mỹ trong thế 
kỷ 20”. 

Goldman Sachs dự đoán đến năm 2027 quy mô kính tế của 
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, đến năm 2050 sẽ gấp đôi Mỹ. 

Trong bài "Sự trỗi dậy của Trung Quốc" đăng trên quý san 
số 3 của tạp chí "Chính sách thế giới" của Mỹ đã viết: "Đến 
năm 2033, trong trật tự kinh tế thế giới, không còn nghi ngờ gì 
nữa, Trung Quốc có thể đứng đầu, Mỹ tụt xuống hàng thứ 
hai..Chúng tôi hy vọng Chính phủ và nhân dân Mỹ có thể bắt 
đầu suy nghĩ về bước ngoặt của sự phân chia này mang ý nghĩa 
gì và suy nghĩ đến phương thức đối phó...Cùng với sự chuyển 
dịch của thời gian và sự xuất hiện vấn để kinh tế tăng trưởng 
và phát triển, chúng ta sẽ nghe thấy nhiều hơn câu nói phương 
án Bắc Kinh, chứ không phải là sự Đồng thuận Oasinhtơn". 


Người Anh: "Trung tâm thế giới chuyển sang phía Đông" 

Cuốn sách "Khi Trung Quốc thống trị thiên hạ: sự trỗi dậy 
của vương quốc trung nguyên và sự cáo chung của thế giới 
phương Tây" đã làm chấn động phương Tây. Tác giả cuốn 
sách, học giả người Anh Marin Jacques đã nói: "Đối với Mỹ 
mà nói, nước này sẽ dần dân trở thành một nước lớn không còn 
giữ được địa vị độc tôn, sẽ là một quá trình đau khổ. Mỹ cần 
phải học cách nhìn thẳng và thích ứng với sự suy thoái của 
mình... Sự lựa chọn xấu nhất của Mỹ là tìm cách kiểm chế 


3l 


Trung Quốc, nó sẽ khiến cho thế giới lại sa lầy vào vũng bùn 
của chiến tranh lạnh, cuộc chiến tranh lạnh mới chỉ càng làm 
cho địa vị của Mỹ suy giảm nhanh. Đối với toàn bộ thế giới 
phương Tây, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ làm tăng thêm tình 
cảm mất mát của thế giới phương Tây. Phương Tây đang bước 
vào giai đoạn tự thích ứng một cách lâu dài và đau khổ... Tôi 
muốn vỗ tay để Trung Quốc trỗi đậy trở thành lực lượng lãnh 
đạo thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ làm thay 
đổi cục diện kinh tế thế giới, mà còn làm thay đổi phương thức 
sống và tư duy của chúng ta. Sự trỗi đậy của Trung Quốc dự 
báo một thời đại mới sẽ đến... Đến nửa sau thế kỷ 21, Trung 
Quốc rất có thể trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, 
cộng đồng quốc tế sẽ nảy sinh thay đối to lớn. Bắc Kinh sẽ trở 
thành đô hội của thế giới. Thượng Hải cũng thay thế New York 
trở thành trung tâm kinh tế tài chính quốc tế." 

Các phóng viên tờ "The Guardian" của Anh trong chuyên 
mục của mình đã dự đoán: "Sự thay đổi của Trung Quốc đã 
khiến trung tâm thế giới chuyển sang phía Đông, thế kỷ 21 sẽ 
hoàn toàn khác với hai thế kỷ trước, quyên lực không còn nằm 
trong tay Mỹ và châu Âu.". 

Trong cuốn "Biểu hiện lâu dài của kinh tế Trung 
Quốc", nhà kinh tế học Anh Augus Maddison đã dự đoán, 
đến năm 2015, Trung Quốc có thể trở thành nên kinh tế 
lớn nhất thế giới. 

Tháng 5/2008, Trung tâm cải cách châu Âu của Anh đã 
công bố báo cáo chỉ rõ: Trung tâm quyền lực thế giới đang di 
chuyển sang phía Đông. Đến năm 2020, quy mô kinh tế của 
Mỹ, châu Âu và Trung Quốc sẽ ngang nhau, GDP của mỗi 
nước sẽ chiếm khoảng 20% tổng GDP toàn cầu. 

Bản báo cáo "Triển vọng thế giới năm 200§" của tạp chí 
"The Economist" của Anh đã nêu rõ, năm 2008 sẽ là năm đầu 


32 


tiên nền chính trị kinh tế toàn cầu sẽ "thoát Mỹ nhập Trung", 
tức là năm "trật tự thế giới do Mỹ làm chủ đạo chuyển sang 
trật tự thế giới do Trung Quốc làm chủ đạo”. 

Các nhà kinh tế toàn cầu: Việc vượt lên không có gì phải 
hoài nghỉ, chỉ là vấn đề thời gian. 

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2009, tờ "Thời báo hoàn cầu" (của 
Nhân dân nhật báo Trung Quốc) đã tiến hành cuộc thăm đò dư 
luận trong hai tháng, phỏng vấn §5 nhà kinh tế trên toàn cầu, 
trong đó có 80 nhà kinh tế đã tham gia trả lời. Nội dung chủ 
yếu của cuộc điều tra liên quan đến ba vấn đề: 

Thứ nhất, cần mấy năm để khôi phục lại nền kinh tế thế 
giới ở mức trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính? Thứ hai, 
thể kinh tế hay quốc gia nào sẽ phục hôi đầu tiên trong cuộc 
khủng hoảng này? Thứ ba, cần bao nhiêu năm để tổng lượng 
kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ? 

Kết quả điều tra cho thấy: có 51 người, tức chiếm đa số, 
cho rằng phải mất từ 3-5 năm thì nền kinh tế thế giới mới đạt 
mức trước khi xảy ra khủng hoảng, có 19 người cho rằng phải 
mất từ 1-2 năm, có 9 người cho rằng phải mất 5 năm. Có 66 
học giả cho rằng Trung Quốc sẽ đi đầu trong việc khôi phục lại 
từ trong cuộc khủng hoảng, có 10 người cho là Mỹ sẽ đi đầu, 

có 3 người cho là một thể kinh tế khác và 1 người cho là mội 
quốc gia khác. Về vấn để cuối cùng, có 18 người cho rằng phải 
mất 10 năm thì tổng lượng kinh tế của T rung Quốc sẽ vượt Mỹ, 
chiếm 23%; có 37 người cho rằng phải mất 20 năm, chiếm 
46%; có 14 người cho rằng phải mất 30 năm, chiếm 17%; có 6 
người cho rằng phải mất thời gian dài hơn và có 2 người cho 
rằng không bao giờ vượt được. Tham gia điều tra có 17 học giả 
Mỹ, chiếm tỷ lệ đông nhất về số người. tham gÌa - của một quốc 
gia. Các học giả Mỹ phản ứng gay gắt nhất về việc dự báo 
tổng lượng kinh tế “Trung Quốc vượt Mỹ, đa số các học giả Mỹ 
cho rằng phải mất trên 30 năm thì tổng lượng kinh tế của 


33 


Trung Quốc mới vượt được Mỹ. 

Kết quả điều tra đã cho thấy ba vấn để mang tính khuynh 
hướng: thứ nhất, việc tổng lượng kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ 
đã trở thành nhận thức chung của các chuyên gia, 78 trong số 
80 chuyên gia đã cho là như vậy; thứ hai, có 37 người cho rằng 
phải mất 20 năm tổng lượng kinh tế Trung Quốc mới vượt Mỹ, 
đây là cách nhìn nhận chính; thứ ba, cho rằng tổng lượng kinh 
tế Trung Quốc vượt Mỹ sẽ dẫn tới việc bế trí lại trật tự thế giới. 


5. Cường quốc số một: Người Trung Quốc chuẩn bị tốt 
chưa? 


Tốc độ trỗi đậy của Trung Quốc rất nhanh, quy mô trỗi dậy 
rất lớn, môi trường trỗi dậy rất phức tạp, mô hình trỗi dậy rất 
độc đáo, ảnh hưởng trỗi dậy rất sâu sắc, không chỉ thế giới bên 
ngoài cảm thấy đột nhiên và bất ngờ, chính bản thân người 
Trung Quốc cũng chưa chuẩn bị tốt. Khi tổng lượng kinh tế 
Trung Quốc vượt Nhật Bản thì việc chuẩn bị tốt cho việc vươn 


4 !! 


tới vị trí "đứng đầu thế giới" càng trở nên bức thiết. 


Năm tiêu chí, ý nghĩa thế giới của "Trung Quốc số một": 
Sự chuẩn bị về nhận thức 

Giá trị của việc "đứng đầu thế giới" là gì? Ý nghĩa của việc 
Trung Quốc trở thành nước "đứng đầu thế giới" là gì? Người 
Trung Quốc đương đại có đáng phấn đấu về việc "đứng đầu 
thế giới" này không? Nhận thức của mọi người về vấn để chưa 
nhất trí. Nhận thức chung hình thành về vấn đề này là trước hết 
cần làm tốt "việc chuẩn bị về nhận thức". Có người cho rằng 
Trung Quốc hiện nay còn bao nhiêu vấn để hiện thực còn chưa 
giải quyết, thế thì đi tranh cái danh hiệu "đứng đầu thế giới" 
làm gì?. Có người cho rằng việc đi tranh đanh hiệu "đứng đầu 
thế giới" là việc vui rất lớn, nhưng còn quá xa vời đối với dân 


34 


chúng. Có người cho rằng giải quyết tốt những vấn đề Trung 
Quốc còn thấp kém là việc làm hiện thực hơn. Xem ra, mọi 
người đều nói có lý, điều then chốt của việc thống nhất nhận 
thức là ở chỗ việc Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế 
ĐIỚI" sẼ tạo ra môi trường và điều kiện chiến lược tốt hơn để 
giải quyết những vấn đề cụ thể của Trung Quốc ở khởi điểm 
và tầm cao hơn. 

“Trung Quốc số một" với tư cách là kết cục của cuộc cạnh 
tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ có năm ý nghĩa 
mang tính tiêu chí sau: 

- Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới là kết quả 
của sự cạnh tranh lâu đài giữa nước đang phát triển lớn nhất 
thế giới và nước phát triển nhất thế EIới, nó chứng minh nước 
đang phát triển có thể trở thành nước phát triển, thậm chí vượt 
lên các nước phát triển. 

- Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới là kết quả 
cạnh tranh giữa một nước Xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế gIới 
và một nước tư bản chủ nghĩa lớn nhất thế giới, nó chứng minh 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. 
Đây là lần đầu tiên tổng lượng sức sản xuất của một nước Xã 
hội chú nghĩa vượt qua một nước tư bản chủ nghĩa, lần đầu tiên 
ưu thế chính trị của chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở 
ưu thế kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mô hình chủ nghĩa xã hội 
mang đặc sắc Trung Quốc do tạo nên kỳ tích "đứng đầu thế 
giới”, nên cũng sẽ trở thành mô hình đứng đầu trên thế giới và 
tỏa sáng khắp nơi. Trong thế giới cận đại, các nước phương 
Tây luôn là những nước sáng tạo và chiếm hữu nhiều của cải 
nhất. Sự trỗi dậy của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
đã tạo nên xu thế mạnh mẽ vượt Mỹ. Nhưng ngay cả khi Liên 
Xô ở vào thời kỳ đỉnh cao thì sức mạnh kinh tế của Liên Xô 
cũng chí bằng 60% GDP của Mỹ. Trong 100 năm trước khi Mỹ 
xưng bá, các cường quốc châu Âu cũng thay nhau đứng đầu thế 


=h| 


giới. Sau hai thế kỷ các nước phương Tây luôn đi đầu về tổng 
lượng của cải thế giới thì đã xuất hiện bước ngoặt mang tính 
lịch sử: về quy mô kinh tế các nước phương Tây đang dần dẫn 
bị các nước đang phát triển vượt qua. Đến khoảng năm 2030, 
tổng lượng kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Đến năm 2050 
thứ tự của 3 thể kinh tế lớn nhất thế giới lần lượt sẽ là Trung 
Quốc, Mỹ, Ân Độ. Các nước lớn phương Tây già nua cam chịu 
lùi về phía sau. 

- Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới sẽ mang lại 
ý nghĩa mới cho việc "so sánh văn mình” giữa nền văn minh 
phương Đông với nền văn minh phương Tây. Nó chứng minh 
không chỉ nền văn minh phương Tây mới mang lại hạnh phúc 
cho thế giới, văn hóa phương Đông cũng có thể dẫn dắt thế 
giới và văn hóa phương Đông có sức hấp dẫn lớn hơn, sức sống 
và sức sáng tạo mạnh hơn. Trong lịch sử cận đại thế giới, dân 
tộc nói tiếng Anh đi đầu thế giới, còn khi Trung Quốc trở thành 
nước đứng đầu thế giới thì sẽ khởi động giai đoạn mới dân tộc 
nói tiếng Hán đi đầu thế giới. 

- Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới sẽ phá vỡ 
"sự kỳ thị về nhân chủng" của phương Tây, Năm 1924, trong 
"Chủ nghĩa tam dân" của Tôn Trung Sơn có viết: "Dùng người 
châu Á để so sánh với người châu Âu thì trước kia luôn cho 
rằng trên thế giới này chỉ có người da trắng mới có thông minh 
tài trí, làm việc gì cũng bị người da trắng lũng đoạn. Gần đây 
bất ngờ Nhật Bản nổi lên, do vậy có thể thấy những việc mà 
người da trắng làm được, người Nhật Bản cũng có thể làm 
được. Giống người trên thế giới tuy màu đa có khác nhau, 
nhưng nói đến thông minh tài trí thì không thể nói có gì khác 
biệt". Nhật Bản tuy là nước phát triển nhưng, chưa bao giờ trổ 
thành nước "đứng đầu thế giới". Cho đến nay, các nước "đứng 
đầu thế giới" thời kỳ cận đại đều do người đa trắng xây dựng 
nên. Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới đã chứng 


36 


minh người da vàng cũng là chủng tộc ưu tú của thế giới, 
không phải là ưu thế riêng của người da trắng. Những việc mà 
người da trắng làm được, người da vàng cũng có thể làm được, 
và có thể sẽ làm tốt hơn. 

- Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới sẽ làm thay 
đối cảm giác ưu việt về địa lý hình thành lâu nay ở phương 
Tây. Các nước "đứng đầu thế giới" thời kỳ cận đại đều nảy 
sinh từ khu vực Âu-Mỹ. Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới, 
châu Á đương nhiên sẽ phải xuất hiện một quốc gia "đứng đầu 
thế giới". Việc Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới 
là sự vinh quang của châu Á. 

Có thể thấy việc Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế 
giới chính là đang tiến hành một sự nghiệp vĩ đại, nó không chỉ 
có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị, ý nghĩa văn hóa. 
Nó sẽ mang lại cho Trung Quốc tài nguyên chính trị và tài 
nguyên đạo nghĩa to lớn. Ý nghĩa thế giới của nó cũng sẽ 
chuyển hóa thành lợi ích thiết thân của mỗi người dân Trung 
Quốc. Có thể nói "Thiên hạ hưng vong, mọi người đều có trách 
nhiệm. Trung Quốc đứng đầu, mọi người đều có lợi." 


Sự trãi dậy của nước lớn cần có "đại chí": Sự chuẩn bị về 
"chí hướng " 

Một sự chuẩn bị quan trọng khác không thể thiếu khi 
Trung Quốc vươn tới trở thành nước đứng đầu thế giới là sự 
chuẩn bị về "chí hướng". 

Nước lớn trỗi dậy cần có "đại chí", đây là đặc điểm và quy 
luật quan trọng. Có "đại chí" mới có thể trở thành "nước lớn". 
Phàm là "nước lớn trỗi dậy" đều là những nước có lý tưởng và 
chí hướng "đứng đầu thế giới", đều là những nước đã từng 
tham gia cạnh tranh vươn tới vị trí "đứng đầu thế giới". Vươn 
tới "đứng đầu thế giới" là đặc trưng chung và tính cách chung 
của các nước lớn trên thế giới. Đó chính là chí hướng, sự theo 


37 


đuổi, sự hưng phấn, tín ngưỡng và niềm tin "xây dựng đất 
nước mình trở thành nước đứng đầu thế giới". Có như vậy mới 
trở thành nguồn động lực chấn hưng dân tộc, đưa đất nước trỗi 
đậy. Một dân tộc và quốc gia thiếu ý chí hoài bão trở thành 
nước đứng đầu thế giới thì rất khó trở thành dân tộc ưu tú, 
quốc gia ưu tú của thế giới. Các dân tộc ưu tú trên thế giới đều 
là những dân tộc dám và giỏi cạnh tranh địa vị đứng đầu thế 
giới, đều là những dân tộc có những thành tựu tuyệt vời và 
biểu hiện phi phàm trong cuộc chạy đua giành địa vị đứng đầu 
thế giới, 

Bồ Đào Nha khi trỗi đậy trở thành nước lớn, dân số chỉ có 
| triệu người, dân số huyện lớn của L Trung Quốc hiện nay còn 
nhiều hơn. Bồ Đào Nha hiện nay vẫn là nước nhỏ ở châu Âu, 
điện tích đất đai chỉ có hơn 92 nghìn km2 với hơn 10 triệu dân. 
Nhưng nhìn vào thế giới hiện nay, trừ châu Đại Dương ra, trên 
các châu lục khác đều có nước và khu vực lấy tiếng Bồ Đào 
Nha làm ngôn ngữ thứ nhất hoặc ngôn ngữ thứ hai. Đế quốc 
Bồ Đào Nha giống như người khống lỗ đã từng đứng trên quả 
địa cầu xuyên qua 140 kinh độ và 70 vĩ độ; Ân Độ Dương, biển 
Ảrập, biển Đông hầu như đều từng trở thành "lãnh hải" cúa Bồ 
Đào Nha. Một nhà thơ Bồ Đào Nha khi đó đã từng kiêu hãnh 
nói: "Tôi chính là Bồ Đào Nha, tôi to lớn hơn cả thế giới này!". 
Chính khí phách "tôi to lớn hơn cả thế giới này" đã khiến Bồ 
Đào Nha trở thành nước đầu tiên "đứng đầu thế giới" trên vũ 
đài quốc tế trong thời kỳ cận đại. 

Người Hà Lan "nước nhỏ làm nên nghiệp lớn" có bức tranh 
"Nữ thần Amsterdam"”, trong bức tranh này, cánh tay của Nữ 
thần Amsterdam đặt lên trên quả địa cầu. Nó như dự báo nước 
Hà Lan nhỏ bé đặt thế giới vào trái tìm mình, đặt trái đất vào 
trong lòng bàn tay mình. Khi Hà Lan với tư cách là nước lớn 
trỗi dậy, dân số chỉ có 1,7 triệu người, nhưng đã từng làm mưa 
làm gió trên vũ đài thế giới trong thế kỷ 17, tạo nên một thời 


38 


kỳ hoàng kim. 

Nhà văn Nga nổi tiếng Mikhailovich Dostoevsky đã từng 
nói: "Một dân tộc thực sự vĩ đại mãi mãi không được cho rằng 
sẽ đóng vai trò thứ yếu trong nhân loại, thậm chí cũng không 
được cho rằng sẽ đóng vài trò hàng đầu, mà nhất định phải 
đóng vai trò độc nhất vô nhị:". 

De Gaulle đã nói một câu nổi tiếng: "Nước Pháp nếu 
không vĩ đại thì không phải là nước Pháp". Ông cho rằng, đặc 
điểm của nước Pháp chính là sự vĩ đại, tính cách của nước 
Pháp chính là sự vĩ đại, mục tiêu của nước THẬP cũng chính là 
sự Vĩ đại. Vĩ đại chính là "tín ngưỡng quốc gia" và chí hướng 
quốc gia" của nước Pháp. 

Nước Mỹ trong hơn 200 năm xây dựng đất nước luôn tiến 
lên trong lời kêu gọi trở thành "tấm gương thế giới", "đất nước 
lãnh đạo", "thế kỷ của Mỹ". 

Cạnh tranh là sự bẩm sinh của nhân loại, cạnh tranh giữa 
các nước cũng là sự bẩm sinh của các nước. Điều quan trọng 
nhất của sự cạnh tranh là tự tin, tự tin mới có thể tự cường. Một 
quốc gia muốn có thực lực mạnh nhất phải có sự tự tin, mà các 
quốc gia chưa có đủ thực lực càng phải có sự tự tin. Trên thực 
tế những nước lớn trong khi trỗi dậy không có nước nào lớn 
bằng Trung Quốc; từ diện tích, dân số cho đến của cải đêu 
không thể so sánh được với Trung Quốc. Trong số các quốc gia 
trỗi dậy trên thế giới trong thời kỳ cận đại, đa số là các nước 
nhỏ trỗi dậy. Có những nước rất nhỏ, diện tích chưa đến 100 
nghìn km2 và dân số chỉ có l triệu người, nhưng đã trỗi dậy trở 
thành nước lớn hàng đầu thế giới. 

Lịch sử trỗi đậy của một bộ phận nước lớn đã chứng minh: 
cái lớn của nước lớn không phải ở cái lớn của diện tích, không 
phải ở chỗ dân số đông, mà là ở chí hướng cao xa, mục tiêu 
hùng vĩ. Nước lớn không có chí lớn tất sẽ suy thoái. Nước nhỏ 
có chí lớn cũng có thể trỗi dậy. 


3° 


Nếu như nói thế kỷ 20 là thế kỷ ‹1a chiến tranh và đối 
kháng, thế thì thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ cúa cạnh tranh và đào 
thải. Trên vũ đài quốc tế thế kỷ mới sẽ là cuộc cạnh tranh gay 
gắt giữa các cường quốc. Người Mỹ nói thế kỷ 21 vẫn là thế 
kỷ của Mỹ. Còn cựu Thủ tướng Ân Độ Vajpayee tuyên bố: 
"Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Ấn Độ". Trong cuộc chạy đua thế 
giới thế kỷ 21 không chỉ có một hay hai quốc gia có ý chí vươn 
lên đứng đầu thế giới. Trung Quốc thế kỷ 21 nếu không trở 
thành nước đứng đầu thế giới, không thể trở thành cường quốc 
số một, tất sẽ là quốc gia tụt hậu, sẽ là quốc gia bị đào thải. 


Cơ hội chiến lược dựa vào "thu hoạch"' chiến lược: Sự 
chuẩn bị về chiến lược 

Cơ hội thường đòi hỏi có đầu óc chuẩn bị. Cơ hội chiến 
lược sẽ hậu đãi các quốc gia có sự chuẩn bị chiến lược. Trong 
quá trình phát triển và trỗi dậy, một quốc gia một dân tộc may 
mắn có được thời kỳ cơ hội chiến lược hiếm hoi. Những thu 
hoạch giành được trong thời kỳ này được quyết định bởi trình 
độ và chất lượng chuẩn bị chiến lược của một quốc gia. 

Sau khi nước CHND Trung Hoa thành lập, đáng tiếc đã 
từng để mất đi hai lần cơ hội chiến lược phát triển quốc gia. 
Lần đáng tiếc thứ nhất là vào thời kỳ đầu thập kỷ 50 của thế 
kỷ 20, Trung Quốc tiến hành thắng lợi cuộc kháng Mỹ viện 
Triều, Trung Quốc được thế giới công nhận là nước lớn quân 
sự, môi trường an ninh quốc gia được cải thiện lớn, việc xây 
dựng kinh tế có cơ hội chiến lược phát triển tốt đẹp. Nhưng thời 
cơ chiến lược quý báu này lại chỉ được lợi dụng có hiệu quả 
_ trong vòng 4 năm thì bị chấm dứt và cắt đứt bởi phong trào 
Chỉnh phong phản hữu, tiếp sau đó là phong trào Đại nhảy vọt, 
Công xã nhân dân, Gió cộng sản. Trong khi đó, lúc này Nhật 
Bản lại lợi dụng được môi trường quốc tế có lợi, lợi dụng có 
hiệu quả thời kỳ cơ hội chiến lược, phát triển liên tục, nhanh 


40 


chóng thực hiện sự trỗi dậy về kinh tế, Lần đáng tiếc thứ hai 
là trong cuộc đọ sức tay ba giữa Trung-Mỹ-Xô vào đầu thập 
ký 70 của thế kỷ 20, mối đe dọa chiến lược của Liên Xô đã 
thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển theo hướng bình thường 
hóa, khiến môi trường chiến lược của Trung Quốc được cải 
thiện lớn. Trong sáu năm, từ 1971 đến 1976, có tới 51 quốc gia 
thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, trong khi đó 
trong 22 năm từ 1949 đến1970, chỉ có 54 nước thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thời kỳ chiến lược tốt đẹp như 
vậy lại không được lợi dụng có hiệu quả, do thực hiện cuộc 
Đại cách mạng văn hóa. Sau khi thực hiện cải cách mở cửa, do 
sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sự chuẩn bị chiến lược đầy đủ, 
mới có thể nắm bắt được cơ hội phát triển đất nước, nhanh 
chóng tiến vào địa vị các nước lớn kinh tế thế giới trong tình 
hình Liên Xô tan rã, kinh tế Nhật Bản trì trệ, Đông Nam Á rơi 
vào khủng hoảng tài chính, Mỹ sa lầy trong cuộc chiến tranh 
lrắc và xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. 

Thực tiễn Trung Quốc đã chứng minh giá trị của cơ hội 
chiến lược được quyết định bởi chất lượng chuẩn bị chiến lược. 
Thời kỳ hiện nay của Trung Quốc không chỉ là "thời kỳ cơ hội 
chiến lược", mà là "thời kỳ nước rút chiến lược" để giành lấy 
địa vị đứng đầu thế giới, cần phải đưa ra sự chuẩn bị chiến lược 
đầy đủ hơn, có sự sáng tạo chiến lược, thiết kế chiến lược và 
chỉ đạo chiến lược với chất lượng cao hơn. 


Trung Quốc "bay lên," cần chuẩn bị đầu óc tỉnh táo: "Sự 
chuẩn bị về tâm lý" 

Việc trở thành cường quốc số một, đứng đầu thế giới là 
mục tiêu lớn của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Phấn đấu vì mục 
tiêu lớn này đồi hỏi tràn đầy nhiệt huyết. Đứng đầu thế giới 
vốn là truyễển thống của Trung Quốc. Cường quốc số một vốn 
là lịch sử của Trung Quốc. Nhưng truyền thống của quốc gia 


4I 


và dân tộc này đã từng bị mất đi. Nguyên nhân mất đi là do 
người Trung Quốc "chìm trong giấc ngủ". Đúng như Tôn Trung 
Sơn năm 1924 đã từng nói, địa vị quốc gia của Trung Quốc 
trong thế giới cận đại đã "rơi xuống nghìn trượng", "nguyên 
nhân lớn nhất đưa tới điều này" chính là "trước đó mất đi tỉnh 
thần dân tộc, giống như chìm trong giấc ngủ, hiện nay phải 
khôi phục lại tỉnh thần dân tộc, phải kêu gọi tỉnh lại." Muốn 
làm cho con rồng Trung Quốc bừng tỉnh thì phải xây dựng lại 
chí hướng "Trung Quốc số một", lại tiếp tục cống hiến cho sự 
nghiệp “Trung Quốc số một”, lại tận tâm với sự nghiệp "Trung 
Quốc số một”, lại làm tròn giấc mơ "Trung Quốc số một." 

Dân tộc Trung Hoa vĩ đại một khi "bừng tỉnh", thì cùng với 
việc cả dân tộc tràn đầy nhiệt huyết, còn cần phải giữ bình tĩnh 
và tỉnh táo. Trung Quốc trong quá trình tiến hành cách mạng 
hay tiến hành xây dựng kinh tế đểu đã từng mắc phải căn bệnh 
cấp tính "quá hưng phấn", đã từng bị thất bại và hứng chịu rủi 
ro. Vì thế hiện nay trong tình hình cả nước đang sôi động, toàn 
đân đang hưng phấn, thì việc giữ bình tĩnh và tỉnh táo là điều 
đặc biệt cấp bách và quan trọng. Năm 2007, tổng GDP của 
Trung Quốc đã vượt Đức, đứng thứ 3 thế giới. Nhưng dân số 
Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, Đức có 80 triệu dân. Năm 2007 
GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 2.604 USD, còn 
của Đức là 40.162 USD, gấp 15,4 lần Trung Quốc, chênh lệch 
rất lớn. Trung Quốc cần có động lực để vượt lên, đồng thời 
cũng cần có lý tính và bình tĩnh cao độ. 


CHƯƠNG 2 


ĐỐI ĐẦU THẾ KỶ: CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH 
ĐỊA VỊ “QUỐC GIA ĐỨNG ĐẦU” GIỮA TRUNG 
QUỐC VÀ MỸ 


Quốc gia đứng đầu là quốc gia giầu có và mạnh nhất 
xuất hiện trong quá trình cạnh tranh giữa các quốc gia trên 
phạm vi toàn cầu sau khi hình thành hệ thống thế giới cận đại; 
là quốc gia đi đầu thế giới trong một giai đoạn; là quốc gia 
đóng dấu ấn thời đại sâu sắc vào toàn bộ thế giới; là quốc gia 
có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Thế kỷ 21 sẽ diễn ra cuộc đối 
đầu Trung-Mỹ để tranh giành địa vị “quốc gia đứng đầu”. 


1. Thay đổi địa vị đứng đầu: 100 năm một lần 


Việc xuất hiện và thay đổi quốc gia đứng đầu có đặc điểm 
và quy luật của nó, Quốc gia đứng đầu có loại hình khác nhau 
thì sẽ có bộ mặt khác nhau. Địa vị và vai trò của quốc gia 
đứng đầu được thể hiện ở giá trị của nó đối với thế giới. Các 
quốc gia đứng đầu xuất hiện trong 500 năm nay trong thế giới 
cận đại điển hình là Bê Đào Nha thế kỷ 16, Hà Lan thế kỷ 17, 
Anh thế kỷ 18 và 19, Mỹ thế kỷ 20. Trung Quốc sẽ trở thành 
quốc gia đứng đầu trong thế kỷ 21. 


Động lực trỗi dậy của nước lớn 

Động lực chủ yếu để thế giới tiến bộ và phát triển là sự 
cạnh tranh giữa các quốc gia. Nếu như nói trong nội bộ một 
quốc gia, sự cạnh tranh giữa các giai cấp, các tập đoàn, các 
tầng lớp là động lực phát triển quốc gia, thế thì sau khi hình 


43 


thành hệ thống quốc tế, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia 
chính là động lực phát triển thế giới, chính là động lực trỗi 
dậy của nước lớn. 

Giáo sư Viện chính trị học Kennedy thuộc trường Đại 
học Harvard Joseph Nye nói; “Một số nhà sử học cho rằng 
tại châu Âu có sự cạnh tranh giữa các quốc gia, điều này 
quả thực khiến họ không ngừng tự phát triển. Tại châu Á, 
địa vị của Trung Quốc mang tính chủ đạo, không có bất kỳ 
quốc gia nào có thể cạnh tranh được với Trung Quốc, và 
Trung Quốc cũng chỉ giải quyết nội bộ vấn để quốc gia 
phương Bắc xâm nhập, vì vậy không có động lực bành 
trướng lãnh thổ ra bên ngoài”,“Trung Quốc 1500 năm trước 
rõ ràng là siêu cường của Đông Á. Khi đó người châu Âu 
bắt đầu vượt biển thám hiểm, còn người Trung Quốc có ít 
hoạt động này. Cho nên bạn sẽ phát hiện thấy những nước 
lớn của thế giới có thực lực bành trướng sang các châu lục 
khác đều bắt nguôn từ châu Âu.” 

Theo sự nhìn nhận của Joseph Nye, thế giới phương Tây 
sở đĩ phát triển nhanh là do cạnh tranh giữa các nước phương 
Tây rất gay gắt, cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước 
phương Tây đã mang lại động lực và sức sống cho thế giới 
phương Tây. Còn thế giới phương Đông trong thời kỳ cận đại 
sở đĩ phát triển chậm, thậm chí trì trệ, là do không hình thành 
cục điện cạnh tranh giữa các quốc gia. 

Trong thế giới hiện nay số lượng các nước tham gia cạnh 
tranh đã tăng lên so với trước kia. Trong thế kỷ 20, số lượng 
các nước giành được độc lập về chính trị và hưởng chủ quyền 
hợp pháp đã tăng lên: Trong thập kỷ 30 của thế kỷ 20 chỉ có 
60 nước, nhưng đến cuối thế ký 20 đã có 190 nước. Cho đến 
tháng 9/2002, số các nước thành viên của Liên Hợp Quốc đã 
lên đến 191. Theo tư liệu có liên quan, tính đến năm 2008, 
trên thế giới tổng cộng có 225 nước và khu vực, trong đó có 


44 


194 nước và 31 khu vực. Thế giới tiến bộ và phát triển trong 
sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Sức sống, động lực, sức sáng 
tạo được bắt nguồn từ sự thúc đẩy cạnh tranh giữa các quốc 
gia. Cạnh tranh giữa các quốc gia, đặc biệt là cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước lớn là động lực lớn nhất của sự tiến 
bộ thế giới. 

Mục tiêu cạnh tranh giữa các quốc gia có thể chia thành 
mục tiêu thấp nhất và mục tiêu cao nhất. Nhà lý luận quan hệ 
quốc tế nổi tiếng của Mỹ Kenne N. Walz cho rằng quốc gia 
là “thể hành vi tương đồng lấy tự bảo tổn làm mục tiêu thấp 
nhất, lấy tranh gianh quyền chủ đạo thế giới làm mục tiêu cao 
nhất.” Mục tiêu thấp nhất trong cạnh tranh giữa các quốc gia 
là sự sinh tổn của bản thân quốc gia.. Mục tiêu cao nhất trong 
cạnh tranh giữa các quốc gia là trở thành nước đứng đầu thế 
giới, là giành được quyền chủ đạo thế giới. Trở thành nước số 
một thế giới, nước đứng đầu thế giới là mục tiêu cao nhất của 
cạnh tranh quốc gia và là ranh giới cao nhất của sự phấn đấu 
quốc gia. 

Cuộc đọ sức, cạnh tranh, phấn đấu trên vũ đài quốc tế của 
các quốc gia có 4 tầng thứ: 

- An ninh; An ninh là mục tiêu chiến lược cơ bản nhất và 
cũng là mục tiêu quan trọng nhất. Sự phát triển của lịch sử và 
sự tiến bộ của thế giới đạt được đến ngày nay đã khiến lợi ích 
an ninh của tuyệt đại đa số các quốc: giả dân tộc được đám 
bảo. Hiện nay trên thế giới có 194 quốc gia, về cơ bản không 
tỒn tại nguy cơ bị chinh phục hoặc bị điệt vong. Chủ quyền 
quốc gia của các nước về cơ bản được đảm bảo an ninh. Chỉ 
có mười mấy nước bị đe dọa bởi chiến tranh. 

- Phát triển: Thế giới tuy bước vào thời đại hòa bình và 
phát triển đã được nhiều năm, nhưng số nước thực sự thực 
hiện được phát triển tương đối nhanh tương đối mạnh không 
chiếm đa số, số các nước phát triển và nước công nghiệp hóa 


45 


mới nổi lên cộng lại cũng chỉ khoảng từ 40-50 nước, chiếm 1/ 
4 tổng số các nước trên thế giới. 

- Trỗi dậy: Trong quần thể các nước đang phát triển, 
những quốc gia trỗi dậy có thể ảnh hưởng đến cục diện thế 
giới cũng chỉ tồn tại và xuất hiện có vài nước. Số các quốc gia 
có thể trỗi dậy trong 500 năm qua của thế giới cận đại cũng 
chỉ có mười mấy nước. Số các quốc gia hiện nay có cơ hội và 
điều kiện để trỗi dậy trở thành cường quốc thế giới cũng chỉ 
CÓ VàI nước. 

- Quốc gia đứng đầu: Đây cũng tâng nấc cao nhất. Quốc 
gia đứng đầu thường cứ 100 năm xuất hiện một lần. Tuy nhiên 
trong 500 năm qua của thế giới cận đại, số các quốc gia tranh 
giành ngôi báu “quốc gia đứng đầu” chỉ có 7, 8 nước; nhưng 
số quốc gia thực sự tiến tới địa vi “quốc gia đứng đầu” cũng 
chỉ có vài nước. Một quốc gia muốn trở thành quốc gia đứng 
đầu thế giới phải là quốc gia trỗi dậy, nhưng quốc gia trỗi dậy 
không nhất thiết trở thành quốc gia đứng đầu thế giới. Từ 
quốc gia đang sinh tổn, quốc gia đang phát triển, quốc gia 
đang trỗi dậy đến quốc gia đứng đâu thế giới là cả một quá 
trình phấn đấu truyền kỳ. 


Việc thay đối các quốc gia đứng đầu: Thể hiện tập trung 
của sức sống thế giới 

Giữa các quốc gia có cạnh tranh sẽ có chiến thắng hoặc 
đào thải. Sự suy thoái của quốc gia đứng đầu cũ và sự trỗi dậy 
của quốc gia đứng đầu mới—-sự thay thế này thể hiện sức 
sống tiến bộ và phát triển của thế giới. Sự xuất hiện một quốc 
gia đứng đầu mới cũng đánh dấu sự tiến bộ mang tính lịch sử 
và bước nhảy vọt lớn của thế giới. 

Trong phần mở đầu cửa cuốn "Ngoại giao lớn”, 
Kissinger đã viết :“Hầu như tổn tại một quy luật tự nhiên, cứ 
một thế kỷ lại có một nước lớn trỗi dậy; nó có sự khích lệ của 


46 


sức mạnh, của ý chí, của trí tuệ và của đạo đức; dựa vào hệ 
thống giá trị của bản thân mình, nó sẽ xây dựng lại toàn bộ 
hệ thống quốc tế. ” 

Kỳ thực ngay từ cách đây hơn 2000 năm, nhà sử học vĩ đại 
cổ Hy Lạp Herodotus đựa vào quá trình hưng suy của thành 
cổ Hy Lạp đã đưa ra luận đoán nổi tiếng : “Sự suy vong của 
một đô thị phôn hoa và sự trỗi dậy của một thành phố bé nhỏ 
đã minh chứng cho một kết luận, đó là viễn cảnh tốt đẹp 
không bao giờ tôn tại lâu đài.” Điều này trên thực tế đã thể 
hiện một quy luật không cân bằng về sự phát triển cạnh tranh 
giữa các quốc gia, cũng là quy luật mang tính chu kỳ của bá 
quyền: không thể có việc “phong cảnh ở đó mãi mãi đẹp”. 
Quốc gia đứng đầu cũng phải thay thế, thế giới không thể bị 
một quốc gia lũng đoạn lâu dài. 

Trong thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhà chính trị học quốc tế 
nổi tiếng của Mỹ George Modelski đã từng đưa ra lý luận về 
“chu kỳ trăm năm” của sự thay đổi quốc gia bá quyền, cũng 
có thể gọi là lý luận chu kỳ trăm năm của “quyền lãnh đạo 
thế giới”. Ông đã chia nên chính trị quốc tế trong 500 năm 
qua thành 5 chu kỳ mang tính thế kỷ (1495-2030), đại thể cứ 
cách nhau 100 năm thì xuất hiện một nước lớn trỗi đậy, xuất 
hiện một quốc gia bá quyền chủ đạo hệ thống thế giới.Trong 
thời gian 500 năm này, những nước bá quyển lần lượt xuất 
hiện là: Bề Đào Nha thế kỷ 16, Hà Lan thế kỷ 17, Anh thế kỷ 
18 và 19, Mỹ thế kỷ 20. 

Cho dù là chu kỳ 100 năm của “quốc gia đứng đầu”, hay 
chu kỳ 100 năm của “quyên lãnh đạo thế giới” thì nó cũng 
chứng minh một điều đó là trong quá trình cạnh tranh giữa các 
quốc gia, không có sự đứng đầu mãi mãi. Nhiệm kỳ của quốc 
gia đứng đầu là “nhiệm kỳ thế kỷ”,“nhiệm kỳ 100 năm”. 
Người ta thường nói “thế kỹ Hà Lan”,“thế kỷ Anh”,“thế kỷ 
Mỹ”. Nhiệm kỳ đứng đầu của các quốc gia đứng đầu này 


47 


cũng là một thế kỷ. Chế độ nhiệm kỳ tự nhiên hình thành nên 
của “quốc gia đứng đầu” có lợi cho thế giới. Cho dù là muốn 
duy trì địa vị đứng đầu hay là muốn vươn tới đứng đầu thì đều 
mang lại sức sống và động lực cho sự phát triển của thế giới. 

Việc thay đổi quốc gia đứng đầu thể hiện sự nâng cao 
trình độ vận hành tổng thể của thế giới. Ví dụ, việc xuất hiện 
nước Anh đã mang lại cho thế giới nền công nghiệp hóa. Việc 
nước Mỹ tiến lên vị trí quốc gia đứng đầu đã mang lại sự thay 
đổi mới mẻ cho thế giới. Quốc gia đứng đầu xuất hiện sau 
nước Mỹ tất sẽ mang lại cục diện mới cho thế giới. 


Ba bộ mặt của quốc gia đứng đầu 

Quốc gia đứng đầu thế giới đại thể có thể chia thành 3 
loại hình sau: 

- Mô hình thực dân: Quốc gia đứng đầu theo mô hình 
thực dân chính là quốc gia thực hiện “chủ nghĩa đế quốc thực 
dân”. Những nước này thông qua chiếm lĩnh quân sự, tiến 
hành thống trị trực tiếp, biến nước yếu thành đất thuộc địa của 
mình, xây dựng nên Đại đế quốc thực dân. Mấy nước lớn trỗi 
dây trong thời kỳ đầu đều là quốc gia đứng đầu thuộc mô hình 
thực dân, bao gồm Bồ Đào Nha, Hà lan, Anh. Những nước 
này dựa vào lôgích ăn cướp “phát hiện thì chiếm lĩnh”, tiến 
hành xâm chiếm bằng vũ lực, xây dựng nên đế quốc thực dân 
hùng mạnh. 

Năm 1549, đất thuộc địa của Tây Ban Nha ở châu Mỹ từ 
Bắc xuống Nam dài hơn 10 nghìn km, xuyên suốt 67 vĩ độ, với 
tổng diện tích lên đến 25 triệu km2. 

Hà Lan thế kỷ 17 không chỉ là nước lớn thương mại, mà 
còn là cường quốc thực dân. Hoạt động thực dân của Hà Lan 
chủ yếu thông qua Công ty Ấn Độ Đông và Công ty Ấn Độ 
Tây để tiến hành. Phạm vi thực dân của Công ty Ấn Độ Đông 
chủ yếu ở châu Á. Phạm vi thực dân của Công ty Ấn Độ Tây 


48 


chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ. Diện tích đất thực dân mà hai 
công ty này xây dựng ở hải ngoại lớn gấp 60 lần diện tích 
nước Hà Lan. 

Anh là “đế quốc thực dân” trong thời kỳ khuyếch trương 
tư bản đã lấy chiếm lĩnh thế giới làm mục tiêu. Đất thực dân 
mà đế quốc Anh xâm chiếm lên tới hơn 30 triệu km2, gấp hơn 
100 lần so với diện tích nước Anh, tức khoảng 1⁄4 diện tích 
toàn cầu với gần 400 triệu dân, gấp 9 lần dân số nước Anh khi 
đó, Trong 50 năm từ 1815-1865, nước Anh bình quân mỗi năm 
khuyếch trương và mở rộng diện tích thực dân với tốc độ 100 
nghìn km2/năm, xây dựng nên “Đế quốc mặt trời không bao 
giờ lặn”, cũng xây dựng nên hệ thống mậu dịch quốc tế phục 
vụ cho lợi ích của “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn”. Đất 
thuộc địa một mặt cung cấp cho nước Anh nhiều nguyên liệu 
quý giá, mặt khác cũng cung cấp thị trường tiêu thụ hải ngoại 
của sản phẩm nước Anh. Tại nước Anh dần dần hình thành 
nên “tam giác hỗ trợ cho nhau” hợp thành bởi đất thực đân hải 
ngoại, mậu dịch quốc tế và lực lượng hải quân hùng mạnh. 
Nước Anh trở thành thế giới thực dân, thế giới mậu dịch. Anh 
dùng các tàu chiến để bảo vệ tuyến đường vận chuyển và 
kiểm soát thế giới. Nhà kinh tế Anh William Stanley Jevons 
năm 1865 đã từng nói:“Bình nguyên Bắc Mỹ và Nga là đất 
trồng ngô của chúng ta, Canađa và vùng Bantích là khu rừng 
của chúng ta, Ôxtrâylia là nơi nuôi cừu của chúng ta. Peru 
cung cấp bạc, còn vàng của Nam Phi và Ôxtrâylia chảy về 
Luân Đôn, người Ấn Độ và người Trung Quốc trồng chè cho 
chúng ta, vườn trồng café, mía và hương liệu của chúng ta trải 
rộng ra khắp quần đảo Ấn Độ Dương. Bông của chúng ta lâu 
nay trồng ở miền Nam nước Mỹ, hiện nay trải rộng ra các khu 
vực ấm áp trên trái đất.” 

- Mô hình bá quyển: Quốc gia đứng đầu theo “mô hình 
bá quyển” là quốc gia không lấy chiếm lĩnh và tôn tính đất 


49 


đai làm mục tiêu, mà là thông qua việc chủ đạo và kiểm soát 
thế giới để thực hiện lợi ích bá quyền. Nếu như nói quốc gia 
đứng đầu theo “mô hình thực dân” là “cường đạo dã man”, 
thế thì quốc gia đứng đầu theo “mô hình bá quyền” thuộc loại 
“cường đạo văn minh”. Giữa hai mô hình này tuy có sự khác 
biệt, nhưng đều thuộc lại "cường đạo”. Quốc gia đứng đầu 
theo “mô hình bá quyền” có Mỹ là điển hình. 

Chuyên gia sử ngoại giao của Mỹ Warrant Cohen trong 
cuốn “Cambridge History of American foreign Relations” có 
viết: "Từ năm 1776 đến nay người Mỹ luôn cố gắng xây dựng 
một chế độ cho riêng mình để thích ứng với nhu câu không 
ngừng thay đổi của bản thân. Quả thực họ tranh giành quyền 
lực thế giới với người châu Âu. Giống như người châu Âu, 
người Mỹ bị khuất phục trước dục vọng thậm chí là sự hủ bại 
của quyền lực thế giới. Đây là sự thực. Người Philíppin, người 
Cuba, người Trung Quốc, và người Trung Mỹ có đầy đủ lý do 
để cho rằng Mỹ và các nước đế quốc khác không có gì khác 
biệt. Đây cũng là sự thực. Nhưng có điều khác với các nước 
đế quốc khác là nước Mỹ có vùng: đất rộng lớn để khai thác 
và phát triển. Mỹ không vì đân số quá nhiều mà khát vọng 
đất thực dân, cũng không vì nguyên vật liệu mà khát vọng 
lãnh địa bảo hộ rộng lớn, đồng thời (giống như Nga) cũng 
không vì muốn xây dựng hệ thống vận chuyển quan trọng mà 
xâm chiếm những khu vực rộng lớn để có thể xây dựng những 
hải cảng mới”, "Mỹ không muốn đứng vào hàng của người 
Anh hoặc người Nhật Bản tìm kiếm đất đai và trở thành đế 
quốc thực dân. Các quan chức Mỹ chỉ muốn các vùng đất rời 
rạc với diện tích tương đối nhỏ để làm căn cứ khuyếch trương 
mậu dịch khi cần thiết. Khi sáng tạo và đánh giá thành tựu 
công nghiệp, người Mỹ cũng không muốn mô phỏng người 
châu Âu, cũng không muốn dùng tiêu chuẩn của người châu 
Âu hay người Nhật Bản.... Các nhà lãnh đạo xí nghiệp thể 


50 


liên hợp kiểu Mỹ trên mặt sáng tạo và chế độ hóa xây dựng 
đã vượt xa các đối thủ cạnh tranh ở bên ngoài. Mối quan hệ 
của các nhà lãnh đạo xí nghiệp với chính phủ và những yêu 
cầu về chính sách ngoại giao mà họ để xuất với chính phủ 
cũng có sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ.” Nghe nói Mỹ 
là quốc gia dân tộc đầu tiên trong thế kỷ 20. Sự sáng tạo khoa 
học, dây truyền công nghiệp. hợp lý hóa và toàn cầu hóa, các 
công ty xuyên quốc gia, quyên uy chính trị tập quyền hóa lấy 
thông tin hiện đại làm cơ sở, chủ nghĩa can thiệp quân sự, chủ 
nghĩa dân tộc cuồng tín, chủ nghĩa sắc tộc cực đoan và cuộc 
cách mạng mang ý nghĩa xâu xa - tất cả đã cùng nhau tạo nên 
tiến trình phát triển trong thế kỷ 20.” Đánh giá này đã miêu 
tả đặc điểm người Mỹ không dùng thủ đoạn thực dân để xây 
dựng bá quyền. 

Nước Mỹ cho dù trong thời đại chiến tranh và cách 
mạng, hay trong thời đại hòa bình và phát triển đều là “đế 
quốc bá quyển” lấy kiểm soát toàn cầu làm mục tiêu. Bá 
quyền của Mỹ thể hiện trên các mặt chính trị, kinh tế, quân 
sự, văn hóa ... 

Sau chiến tranh thế giới thứ Hai, Mỹ xuất hiện với tư cách 
lãnh tụ chống chiến tranh phát xít của thế giới, có vốn chính 
trị to lớn, đã chủ đạo việc cấu trúc và xây dựng cơ chế quốc 
tẾ: xây dựng cơ chế an ninh tập thể Liên Hợp Quốc, xác lập 
địa vị chú đạo trong chính trị quốc tế; xây dựng Ngân hàng 
thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, xác lập hệ thống tài chính thế 
giới lấy đồng đôla Mỹ. làm hạt nhân và địa vị chủ đạo của 
đồng đôla Mỹ trong nền kinh tế và tài chính quốc tế; xây 
dựng hệ thống mậu dịch tự do quốc tế lấy Hiệp định chung về 
mậu địch và thuế quan làm cơ sở; thực hiện kiểm chế chiến 
lược đã để xuất chủ nghĩa Truman, kế hoạch Marshall, xây 
dựng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Mỹ là nước để 
xướng, sáng lập, đóng góp lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, cũng 


31 


là nước được lợi nhiều nhất từ tổ chức này. Mỹ luôn thông qua 
việc thúc đẩy bá quyền chế độ và bá quyển quyền lực để thực 
hiện lợi ích quốc gia. Mỹ đã từng gọi Liên Hợp Quốc là “bạo 
chính đa số”, thông qua nguyên tắc nhất trí giữa các nước lớn, 
đã thiết kế, xây dựng, lãnh đạo, kiểm soát và chỉ phối Liên 
Hợp Quốc - tổ chức quốc tế quan trọng nhất thế giới. Trong 
hoạt động của giai đoạn đầu của Liên Hợp Quốc, Mỹ kiểm 
soát và chi phối đa số ổn định trong Liên Hợp Quốc, thông 
qua cơ chế biểu quyết, để ý chí và nguyện vọng của mình 
chuyển sang hành động. Từ 1946-1953, Liên Hợp Quốc thông 
qua hơn 800 nghị quyết, tỷ lệ thành công của Mỹ là 27%, bất 
kỳ vấn để an ninh lớn liên quan đến Mỹ đều chưa từng bị thất 
bại. Mỹ còn là nước ủng hộ và tổ chức nhiều tổ chức mang 
tính khu vực. Nguyên tắc nhất trí giữa các nước lớn, thực chất 
là nguyên tắc duy trì sự nhất trí với Mỹ. Sau chiến tranh thế 
giới thứ Hai, giá trị sản lượng công nghiệp của Mỹ chiếm trên 
một nửa giá trị sản lượng công nghiệp của thế giới, phái quân 
đội đi đóng ở 50 nước và khu vực trên thế giới. Mỹ dựa vào 
phương thức của mình chủ đạo trật tự quốc tế. Mỹ cùng Liên 
Xô tiến hành cuộc chiến tranh Lạnh trong gần nửa thế kỷ lấy 
tranh giành bá quyền thế giới làm nội dung. Sau khi chiến 
tranh Lạnh kết thúc, Mỹ cuối cùng đã xác lập được địa vị bá 
quyền của mình và thực hiện chủ nghĩa đơn phương, nhiều lần 
phát động chiến tranh, điễu võ dương oai trên toàn thế giới. 

Một biểu hiện quan trọng khác của bá quyền Mỹ là dùng 
mô hình Mỹ để cải tạo thế giới, muốn phổ biến nền dân chú 
theo kiểu Mỹ ra toàn thế giới, muốn tiến hành Mỹ hóa toàn 
thế giới. Đây là điều không dân chủ lớn nhất trong quan hệ 
quốc tế của bá quyền Mỹ, là sự chuyên quyền và độc đoán 
của bá quyển Mỹ. 

- Mô hình dẫn dắt: Quốc gia đứng đầu theo mô hình dẫn 
dắt là quốc gia đứng đầu không lấy chinh phục làm thủ đoạn 


32 


để xây dựng văn minh, không thông qua phương thức bá 
quyền và chinh phục thế giới để thực hiện lợi ích quốc gia 
của mình. Trung Quốc hiện nay vẫn còn chưa là quốc gia 
đứng đầu, nhưng Trung Quốc —-quốc gia đứng đầu trong 
tương lai này nhất định sẽ là quốc gia đứng đầu theo mô hình 
“dẫn đất”. 

Nhà sử học nổi tiếng của Mỹ Brooks Adams cho rằng nền 
văn minh vĩ đại đều dùng phương pháp chinh phục để xây 
dựng nên, trung tâm truyền bá văn minh thế giới không nước 
nào khác chính là Mỹ, Mỹ nên nắm lấy cơ hội và bành trướng 
ra bên ngoài, đặc biệt là bành trướng sang châu Á và khu vực 
Thái Bình Dương, thực hiện ưu thế kinh tế Mỹ trên phạm vi 
toàn thế giới. Trên thực tế đây là một sự “bành trướng có lý 
luận ”,”chinh phục có lý luận”, “bá quyền có lý luận”. Trước 
hết văn minh của Chủ nghĩa tư bản phương Tây là thông qua 
phương pháp chinh phục để xây dựng nên, điều này không đủ 
để chứng minh mọi nền văn minh vĩ đại đều là dùng phương 
pháp chinh phục để xây dựng nên. Nền văn minh Trung Hoa 
xây dựng nên mà không thông qua thủ đoạn chinh phục. Thứ 
hai, nếu như nói nền văn minh vĩ đại được xây dựng nên đều 
dùng phương pháp chỉnh phục, thế thì phương pháp chính 
phục cũng là phương pháp cùng tổn vong với nền văn minh 
đó, không có chinh phục thì không có văn minh, không muốn 
chỉnh phục tức là không muốn văn minh, chinh phục cũng trở 
thành một bộ phận của văn minh. Điều này hiển nhiên là 
lôgích của cường đạo. Thứ ba, một số nền văn minh vĩ đại 
trước đây được xây dựng nên thông qua phương pháp chính 
phục, điều này không có nghĩa là nền văn minh vĩ đại sau này 
cũng đều phải thông qua phương pháp chính phục để xây 
dựng nên. 

Nền văn minh trong tương lai là nền văn minh được xây 
dựng nên không dùng phương pháp chỉnh phục. Trung Quốc 


53 


phải tạo ra nền văn minh được xây dựng nên không dùng 
phương pháp chinh phục, tức là phải xây dựng nền văn minh 
mang tính phi chính phục. Chỉ cần nền văn minh nhân loại 
hãy còn cần thông qua phương pháp chỉnh phục để xây dựng 
nên, thì nên văn minh đó chính là nền văn minh dã man, 
không phải là nền văn minh thực sự cao cấp. Dùng phương 
pháp mang tính phi chính phục để sáng tạo ra nên văn minh 
mang tính phi chính phục, đây là trách nhiệm của Trung 
Quốc, là quá trình phát triển của nền văn minh thế giới và là 
yêu cầu của những người yêu chuộng hòa bình, phát triển, tự 
do và văn minh trên thế giới đối với Trung Quốc, là một cống 
hiến mà Trung Quốc cần làm đối với thế giới văn minh. Cũng 
chỉ có truyền thống văn minh và nội dung văn minh của Trung 
Quốc thì mới có thể đẩm nhận được trách nhiệm lịch sử nâng 
cấp và thay thế nên văn minh thế giới. 

Những quốc gia đứng đầu trước Mỹ (bao gồm cả Mỹ) đều 
có 2 đặc tính: một mặt quốc gia đứng đầu là quốc gia đi đầu 
trong trào lưu phát triển của thế giới và đứng đầu về sức mạnh 
tổng hợp quốc gia; mặt khác lại là quốc gia bá quyền lấy thủ 
đoạn chiếm lĩnh và chinh phục để thống trị, hoặc kiểm soát 
nước khác, xưng bá thế giới, trấn áp người bất đồng chính 
kiến. Còn quốc gia số một thế giới mà Trung Quốc muốn theo 
đuổi, quốc gia đứng đầu mà Trung Quốc muốn cạnh tranh là 
quốc gia theo mô hình hoàn toàn mới mà tron ø lịch sử thế giới 
chưa từng có. 

Brzezinski đã chỉ ra rằng: “Nhìn về lâu dài, nền chính trị 
thế giới nhất định sẽ trở nên ngày càng không hài hòa với 
việc một nước độc chiếm sức mạnh bá quyển. Vì vậy Mỹ 
không phải là siêu cường thực sự mang tính toàn cầu số một 
và duy nhất, mà rất có thể cũng là cuối cùng.” Nhìn vào xu 
thế phát triển của xã hội loài người và thế giới loài người cho 
thấy Mỹ sẽ là quốc gia bá quyển cuối cùng của thế giới này, 


54 


thế giới từ nay về sau sẽ không còn có thể lại xuất hiện một 
quốc gia bá quyển mới. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia 
đứng đầu cuối cùng. Trong các vòng cạnh tranh vì sự tiến bộ 
và phát triển của các quốc gia, luôn sẽ xuất hiện một quốc gia 
mới đứng đầu thế giới. Đã không thể không có quốc gia đứng 
đầu, thì cũng không thể do một quốc gia mãi mãi lũng đoạn 
đứng đầu. Cho nên sự cáo chung của một quốc gia bá quyền 
không có nghĩa là sự cáo chung của quốc gia đứng đầu. Trung 
Quốc không làm quốc gia bá quyển không có nghĩa là không 
làm quốc gia đứng đầu. Nhìn từ góc độ thế giới cho thấy, các 
quốc gia đứng đầu theo mô hình thực dân đã cáo chung, quốc 
gia đứng đầu theo mô hình bá quyển cũng nhất định sẽ cáo 
chung. Còn quốc gia đứng đầu theo mô hình thứ ba chính là 
quốc gia đứng đầu theo mô hình dẫn dắt kiểu Trung Quốc, là 
quốc gia đứng đầu theo mô hình mới, tính chất cơ bản của nó 
không phải là tranh bá với thế giới, không phải là xưng bá với 
thế giới, mà là cạnh tranh với thế giới và đi đầu thế giới. 


Giá trị của “quốc gia đứng đầu ” 

Cho dù trong thời đại nào, cho dù là quốc gia đứng đầu 
theo mô hình nào, thì cống hiến của nó đối với lịch sử cũng 
trên nhiều mặt. Quốc gia đứng đầu có 7 giá trị: 

- Thúc đẩy những tiến bộ mới cho nền văn mình: Trong 
lịch sử thế giới cận đại, mỗi khi xuất hiện một quốc gia đứng 
đầu mới, đều luôn mang lại cho thế giới một luồng gió mới, 
thúc đẩy xã hội loài người bước vào giai đoạn lịch sử mới, 
mang lại sự tiến hóa cho nên văn minh nhân loại, mang lại 
hạnh phúc cho nhân loại. Nhưng các quốc gia đứng đầu theo 
mô hình thực dân và bá quyền cũng mang lại cho cộng đồng 
quốc tế tai họa và bất hạnh. Nhưng không thể vì điều này mà 
phủ định những công lao mà những quốc gia đứng đầu xây 
dựng cho cộng đồng quốc tế. 


nh) 


Khi cống hiến của một quốc gia đối với thế giới không 
còn tiếp tục đứng đầu thế giới nữa thì quốc gia này cũng 
không còn có thể tiếp tục giữ địa vị quốc gia đứng đầu thế 
giới, phải nhường vòng nguyệt quế quốc gia đứng đầu. Nhưng 
việc chuyển giao giữa quốc gia đứng đầu cũ và mới có khi 
phải thông qua chiến tranh để hoàn thành. 

- Mể ra thời đại mới cho lịch sử: Thế giới cận đại trải qua 
mấy thời kỳ phấn chấn lòng người, như thời đại “đại hàng 
hải”, thời đại “công nghiệp hóa”, thời đại “tin học hóa”... 
Việc mở ra những thời đại này luôn gắn liền với tên của 
những quốc gia đứng đầu. Mỗi một quốc gia đứng đầu đều đã 
từng mở ra và cống hiến cho thế giới “một thời đại”. 

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã sáng tạo và cống hiến 
cho nhân loại thời đại “đại hàng hải”, thời đại “phát hiện lớn 
về địa lý”. Nó khiến lịch sử nhân loại thực sự trở thành lịch 
sử thế giới, khiến vũ đài hoạt động của nhân loại mở rộng ra 
toàn bộ thế giới, tiến hành cuộc cạnh tranh giữa các nước trên 
phạm vi toàn thế giới, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình lịch sử 
nhân loại, 

Thời đại công nghiệp hóa thế giới do Anh sáng tạo nên. 
Ngày 1/5/1851, triển lãm đầu tiên thế giới được mở tại Anh, 
cuộc triển lãm này đã thể hiện với thế giới về sự phồn vinh 
và giàu có của Anh. Trước Anh, trên thế giới cũng đã xuất 
hiện những nước mạnh, nước lớn, nước giàu có, nhưng chưa 
có quốc gia nào như nước Anh, do đã mở ra nên văn minh 
công nghiệp mới đã khiến nước Anh trổ nên giàu có đến mức 
thực lực của Anh bằng thực lực của các nước khác cộng lại. 
Nước Anh thời đại công nghiệp hóa đã đưa tới trào lưu thế 
giới, khiến toàn bộ thế giới đều phải đi lên con đường cách 
mạng công nghiệp. Trong lịch sử nhân loại nước Anh là nước 
đầu tiên chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công 
nghiệp, Anh là nước công nghiệp đầu tiên trên thế giới. Sức 


56 


mạnh công nghiệp của Anh bằng sức mạnh công nghiệp của 
phần còn lại thế giới cộng lại. Năm 1860, dân số nước Anh chỉ 
chiếm 2% dân số thế giới, chiếm 10% dân số châu Âu, nhưng 
sản phẩm công nghiệp của Anh chiếm từ 40%-60% tổng 
lượng sản phẩm công nghiệp thế giới, chiếm từ 55%-60% 
tổng lượng sản phẩm công nghiệp châu Âu. Nước Anh thời 
đại công nghiệp hóa là công xưởng của thế giới. Đây là cơ sở 
vật chất để nước Anh đi đầu thế giới, xưng bá thế giới và cống 
hiến cho thế giới. 

Nước Mỹ có thể trở thành nước đứng đầu thế giới cũng là 
do có những cống hiến mang tính sáng tạo đối với kỷ nguyên 
mới của thế giới. Mác đã đánh giá cao Mỹ là “nơi đầu tiên 
sản sinh ra tư tưởng của nước cộng hòa dân chủ vĩ đại”, ca 
ngợi “Tuyên ngôn độc lập” mà mảnh đất thuộc địa Bắc Mỹ 
tuyên bố năm 1776 là “Tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên” của 
nhân loại. Mác còn đánh giá cao “Tuyên ngôn giải phóng” 
của Mỹ năm 1863, ông đã từng thay mặt Quốc tế đệ nhất phát 
đi lời chúc mừng đầy nhiệt huyết” 

Công nhân châu Âu tin tưởng vững chắc rằng giống như 
cuộc chiến tranh độc lập của Mỹ đã mở ra kỷ nguyên mới với 
thắng lợi của giai cấp tư bản, thế thì cuộc chiến tranh phản 
đối chế độ nô lệ của Mỹ sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thắng 
lợi của giai cấp công nhân. Công nhân châu Âu cho rằng 
cuộc chiến đấu chưa từng có trong lịch sử do đứa con trung 
thành của giai cấp công nhân Abraham Lincoln tiến hành 
giải phóng nô lệ và cải tạo chế độ xã hội sẽ dự báo thời đại 
mới sắp đến.” 

Mở ra thời đại tin học hóa cho nhân loại, Mỹ cũng đi đầu 
thế giới và có những cống hiến hàng đầu thế giới. Năm 1992, 
Clinton sau khi được bầu làm tổng thống đã thực hiện chiến 
lược phát triển mà sau này được gọi là “kinh tế học Clinton” 
mà một trong những biện pháp chiến lược quan trọng nhất là 


57 


đưa ra chính sách thúc đẩy các ngành kỳ thuật, lợi dụng mạnh 
mẽ ứu thế khoa học kỹ thuật và đội ngũ nhân tài hùng hậu của 
Mỹ, dẫn dắt trào lưu mới về phát triển kỹ thuật điện tử và kỹ 
thuật tin học thế giới. Điều này không chỉ tăng cạnh tranh 
toàn cầu của sản phẩm Mỹ, mà còn khiến Mỹ phát huy tác 
dụng đi đầu trên lĩnh vực điện tử tin học trong khi lãnh đạo 
kinh tế thế giới tăng trưởng và lôi kéo cả thế giới vào thời đại 
tin học hóa. 

- Xây dựng trật tự thế giới mới: Quốc gia đứng đầu là nhà 
thiết kế thế giới. Thiết kế này bao gồm: hình thành một cục 
diện quốc tế mới, xác lập nguyên tắc hành vi quốc tế mới, 
xây dựng chế độ quốc tế mới, xây đựng trật tự quốc tế mới, 
xây dựng hệ thống quốc tế mới... 

Chuyên gia sử ngoại giao Mỹ Warren Cohen đã chỉ ra 
rằng: 

Khi bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, người Mỹ 
đã bất đầu thiết kế tổng thể thế giới sau chiến tranh, "nếu 
như nói bản thân tổng thống quá chú ý đến những vấn đề 
quân sự và chiến lược, không nghĩ nhiều đến tình hình thế 
giới sau chiến tranh, thế thì những người khác lại càng có 
nhiều thời gian để lao vào thiết kế sau chiến tranh. Trong đó 
đáng chú ý nhất là những cố gắng của Bộ ngoại giao Mỹ, 
cùng với việc sắp nổ ra chiến tranh, họ đã bắt đầu chuẩn bị 
tổ chức các tiểu ban nghiên cứu hay ủy ban tư vấn nhằm vào 
công việc của thế giới trong tương lai. Đã mời các quan chức 
ngoại giao, nghị sĩ quốc hội, phóng viên, học giả, quan chức 
quân đội... cùng tiến hành nghiên cứu và thảo luận rộng Tãi 
những vấn đỀ sau chiến tranh. Trong đó bao gồm việc chiếm 
lĩnh đất nước kẻ thù, điều chỉnh lãnh thổ, an ninh quốc tế, 
xây dựng lại mối quan hệ mậu dịch... Mặc dù những thăm dò 
tháo luận của các tiểu ban và ủy ban trên phần lớn chỉ là sự 
trao đổi thông tin và quan điểm, nhưng một số quan điểm đặc 


38 


định đã xuất hiện. Những quan điểm này một khi Oasinhtơn 
bắt đầu tìm kiếm sự chỉ đạo cụ thể đối với thế giới sau chiến 
tranh sẽ lập tức trở thành một bộ phận trong chính sách chính 
thức của Mỹ. Những quan điểm này rất rõ ràng là theo kiểu 
Woodrow Wilson, đa số các thành viên tham gia các tiểu ban 
và ủy ban nghiên cứu đều đồng ý cho rằng khuôn khổ chủ 
yếu của trật tự và an ninh sau khi đánh bại các nước thuộc 
trục trung tâm là nguyên tắc phải khôi phục lại hợp tác quốc 
tế, chứ không phải là sự cân bằng thế lực đã lỗi thời.” Sau 
chiến tranh thế giới thứ Hai, Mỹ đã dựa theo thiết kế của 
mình để tiến hành xây dựng một thế giới phù hợp với yêu 
cầu lợi ích của nước Mỹ. 

Thiết kế tổng thể của những quốc gia đứng đầu đối với 
thế giới được thực hiện thông qua xây dựng “hệ thống thế 
giới”. Hệ thống thế giới này chủ yếu có 4 nội dung mang tính 
trụ cột, đó là: hệ thống kinh tế mang tính thế giới, hệ thống tư 
tưởng mang tính thế giới, hệ thống quân sự mang tính thế giới 
và hệ thống quy tắc chế độ mang tính thế SIỚI. 

- Trào lưu mới dẫn dắt toàn cầu: Quốc gia đứng đầu là 
quốc gia mô hình, quốc gia tấm gương, quốc gia đi đầu trong 
trào lưu thế giới. Quốc gia đứng đầu có ảnh hưởng và sức hấp 
dẫn mạnh mẽ. Quốc gia đứng đầu vừa là “quốc gia đặc sắc” 
có phong cách riêng độc đáo, vừa là quốc gia có giá trị mô 
phỏng quốc tế, luôn được đa số các nước ngưỡng mộ học tập 
và làm theo. Cho nên việc quốc gia đứng đầu tiến hành “thế 
giới hóa” là hiện tượng tất nhiên. 

Khi nước Anh nổi lên {rong cao trào công nghiệp hóa, ánh 

mắt cả thế giới đều đổ dồn vào nước Anh. Các nước trên thế 
giới đều ngưỡng mộ nước Anh, Việc xuất hiện nước Anh đứng 
đầu thế giới khiến thế giới xuất hiện trào lưu “Anh hóa thế 
giới”. Nước Anh đã dùng văn hóa vật chất và văn hóa tính 
thần để làm “lễ rửa tội” cho thế giới, và thế giới cũng chấp 
nhận “được tắm” trong nền văn minh nước Anh. 


Si 


Khi Mỹ xuất hiện với tư cách là quốc gia đứng đầu mới, 
thế giới lại xuất hiện trào lưu “Mỹ hóa thế giới”. Điều này 
được biểu hiện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa .. Cùng 
với sự trỗi dậy của nước Mỹ, thế giới đều nhanh chóng Mỹ 
hóa trên mặt văn hóa vật chất và văn hóa đại chúng. “Giấc 
mơ nước Mỹ” đã trở thành nơi mọi người vươn tới. Phương 
thức sống kiểu Mỹ đã trở thành phương thức mà mọi người 
theo đuổi rộng rãi. Ngay từ lúc giao thời giữa thế kỷ 19 và thế 
kỷ 20, các nhà quan sát nước ngoài đã bàn về ảnh hưởng rộng 
rãi của hàng hóa và phương thức sống kiểu Mỹ đối với toàn 
bộ thế giới. Người Mỹ được hưởng tiêu chuẩn sinh hoạt cao 
nhất thế giới là đối tượng được các nơi trên thế giới hâm mộ, 
nó hầu như là phương thức sống đại diện cho sự phổn vinh vật 
chất, sự thích hợp và thoát ra khỏi sự hỗn loạn của thế giới cũ. 
Trước chiến tranh thế giới, đa số các nước còn chưa có các sẵn 
phẩm hiện đại như ô tô, thiết bị điện khí, điện thoại ... trong 
khi đó ở Mỹ đã trở thành những sản phẩm rất thông thường. 
Điều khiến mọi người chú ý hơn là hiện tượng này càng được 
thể hiện rõ hơn sau năm 1919 đo sự suy giảm địa vị của châu 
Âu và tư tưởng “châu Âu suy thoái” đã nổi lên. Do sự phá 
hoại của chiến tranh và sự theo đuổi phát triển công nghiệp 
và mậu dịch của một số nước phi châu Âu, khiến châu Âu 
cảm thấy mình ở vào thế phòng ngự, không còn là cội nguồn 
của trí tuệ và trung tâm của văn minh. Đứng trước việc xây 
dựng lại toàn bộ thế giới, châu Âu hầu như chẳng có gì để có 
thể đưa ra. Nhiệm vụ xác định hòa bình (không chỉ về mặt 
địa-chính trị, mà còn cả trên mặt chính trị văn hóa) buộc phải 
giao cho nước khác, và nước đứng ra nhận lấy nhiệm vụ này 
chính là Mỹ. Mỹ trên thực tế hầu như không bị tốn thương bởi 
chiến tranh đã trở thành tượng trưng của vật chất và văn hóa 
lưu hành của thế giới. Không chỉ trong nước Mỹ nảy sinh sự 
“đồng chất hóa”, mà ngay cả trên toàn cầu cũng nảy sinh sự 


60 


“đồng chất hóa” văn hóa Mỹ. Ba phát minh là ô tô, điện ảnh 
và máy thu thanh gắn kết tất cả người Mỹ ở các khu vực khác 
nhau, đồng thời cũng phát nuy tác dụng như vậy trên toàn thế 
giới. Vì về cơ bản đều là sản phẩm của Mỹ, sau chiến tranh 
được truyền bá đến mọi nơi trên thế giới. 

- Sáng tạo ra kỳ tích phát triển mới: Quốc gia đứng đầu là 
quốc gia tạo nên kỳ tích cho nhân loại, cũng chỉ có quốc gia 
sáng tạo nên kỳ tích thế giới mới có thể trở thành quốc gia 
đứng đầu thế giới. Thế kỷ 17 là thế kỷ của Hà Lan. Hà Lan 
là nước nhỏ với điện tích chỉ gấp đôi diện tích thành phố Bắc 
Kinh, dân số chưa đến 2 triệu dân, nhưng đã viết nên truyền 
kỳ về sự trỗi đây của nước lớn. Ngày 26/7/1581, 7 tỉnh phía 
Bắc của Netherland tuyên bố thành lập nước cộng hòa liên 
tỉnh, thực hiện độc lập tách khổi Tây Ban Nha, do Hà Lan là 
tỉnh lớn nhất, kinh tế phát triển nhất nên cũng gọi là nước 
cộng hòa Hà Lan. Trong lịch sử thế giới nước cộng hòa Hà 
Lan là nước cộng hòa đầu tiên của giai cấp tư sản. Hà Lan còn 
tạo ra danh hiệu “đứng đầu thế giới” trên các mặt khác. Hà 
Lan “đứng đầu thế giới” về nông nghiệp: khi đó Hà Lan được 
gọi là “ thánh địa Macca” của nông nghiệp; c chế phẩm sữa, 
cây công nghiệp, ì rau tươi hoa quả, hoa .. của Hà Lan đều nổi 
tiếng khắp châu Âu, Hà Lan trở thành nơi mà người châu Âu 
đổ đến để học tập kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến. Hà Lan 
đứng đầu thế giới về vận tải biển: được mệnh danh là “phu xe 
ngựa trên biển” của thế giới. Năm 1962, Hà Lan xây dựng 
công ty cổ phần đầu tiên của thế giới - Công ty liên hợp 
Đông Ân Độ, đã xây dựng thị trường giao dịch cổ phiếu đầu 
tiên trên thế giới - Trung tâm giao dịch chứng khoán 
Amsterdam. Hà Lan cũng xây dựng nên ngân hàng đầu tiên 
thế giới - ngân hàng Amsterdam thành lập năm 1609, sớm 
hơn ngân hàng Anh 100 năm. Hà Lan đuợc đánh giá là quốc 
gia phát triển bền vững. Douglass C North ~ một trong những 


6l 


nhà kinh tế học được giải thưởng Nôben đã đánh giá cao sự 
trỗi dậy của Hà Lan: “Hà Lan trong BlảI đoạn đầu thời kỳ cận 
đại đã trở thành lãnh tụ kinh tế châu Âu”, “Nếu lấy sự thực 
để bàn, trên ý nghĩa mà chúng ta hạn định, Hà Lan là quốc 
gia đầu tiên đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững”. Cho 
đến nay đời sống của người Hà Lan vẫn rất giàu có. Quy mô 
thương mại mà người Hà Lan sáng tạo ra vẫn ảnh hưởng đến 
thế giới. 

Trong nửa đầu thế kỷ 17, Hà Lan có hơn 16000 tàu buôn, 
tải trọng chiếm 3/4 tổng tải trọng châu Âu, tương đương với 
tổng tải trọng của 4 nước Anh, Pháp, Bề Đào Nha, Tây Ban 
Nha cộng lại, nếu lấy quốc gia làm đơn vị so sánh, thì gấp từ 
4-5 lần Anh, gấp 7 lần Pháp. Hà Lan hầu như lũng đoạn vận 
tải biển toàn cầu. Có người bình luận nói :”Hà Lan đi lấy mật 
ong từ các nước. Na Uy là rừng của họ, hai bờ sông Rhem là 
vườn nho của họ, Ailen là bất nuôi gia súc của họ, Ba Lan và 
Boussia là kho thóc của họ, Ấn Độ và các nước Á rập là vườn 
cây ăn quả của họ”. Thế kỷ 17, Amsterdam là trung tâm 
thương mại toàn châu Âu. Khi ngành công nghiệp và thương 
mại của Hà Lan phát triển đến đỉnh cao, việc tích lũy tư bản 
(vốn) còn cao hơn tổng số tư bản của châu Âu cộng lại, đầu 
tư nước lớn gấp hơn 15 lần của Anh, trình độ thủ công nghiệp 
đứng đầu thế giới. 

Năm 1664, học giả nổi tiếng người Anh Thomas Mun đã 
phải kinh ngạc nói: “Đây là một kỳ tích thế giới. Một quốc gia 
nhỏ bé như vậy, không bằng hai quận lớn nhất của Anh, tài 
nguyên thiên nhiên, lương thực, gỗ hoặc các phương tiện sử 
dụng trong chiến tranh và hòa bình đều ít ỏi, nhưng cuốt cùng 
cái gì họ cũng đều có.” Nhà sử học người Pháp Femand 
Brandel khi miêu tả tâm lý của người châu Âu đối với sự trỗi 
dậy của Hà Lan khi đó đã nói: “Khi đó mọi người chỉ nhìn 
thấy một biểu tượng khiến họ hoa mắt. Nhưng họ không hề 


62 


chú ý đến quá trình chuẩn bị lâu đài của Hà Lan, cho đến khi 
người Hà Lan giành được những thành tựu rực rỡ, họ mới thực 
sự bừng tỉnh. Không ai hiểu nổi vì sao một đất nước nhỏ bé 
lại có thể làm nên điều kỳ diệu, phát triển một cách nhanh 
chóng và vô cùng giàu mạnh. Mọi người lao vào tranh luận về 
“bí mật”, ”sự thần kỳ” và “giàu có” của Hà Lan. 

Mác cũng đã từng ca ngợi kỳ tích về sự trỗi dậy của Mỹ. 
Trong cuốn “Hình thái ý thức của Đức Ý Chí”, Mác đã nêu rõ: 
“Ví dụ về quốc gia hiện đại hoàn thiện nhất chính là Bắc 
Mỹ”. Mác nói “Mỹ là quốc gia phát triển nhanh nhất của Bắc 
Mỹ”. 

- Xây dựng mô hình mới ưu việt: Việc một quốc gia vận 
dụng mô hình như thế nào để xây dựng, vận hành, phát triển 
quốc gia mình là liên quan đến tính chất, sức sống và tiền đồ 
quốc gia, là sức cạnh tranh hạt nhân của quốc gia đó. Quốc 
gia đứng đầu đều là quốc gia theo mô hình sáng tạo, mô hình 
cống hiến, là quốc gia có mô hình phát triển tiên tiến nhất 
thế giới. 

Mô hình chính trị của nước Anh là mô hình tiên tiến nhất 
trên thế giới khi đó. Anh là quốc gia sớm nhất xác lập được 
chế độ quốc gia hiện đại, xác lập chế độ chính trị bao gồm 
chế độ nội các, chế độ quân chủ lập hiến, chế độ hai đảng, 
chế độ trách nhiệm của chính phủ đối với quốc hội ... Hệ thống 
chế độ chính trị như vậy đã đảm bảo an ninh lâu đài và phát 
triển ổn định của nước Anh. Cống hiến của nước Anh trên mặt 
kinh tế cũng mang tính xuyên thời đại, mô hình công nghiệp 
hóa của nước Anh đã có ảnh hưởng to lớn và sâu rộng đối với 
thế giới. 

Mô hình của Mỹ không chỉ đưa tới sự trỗi dậy và bá quyền 
của Mỹ, mà cho đến nay ảnh hưởng của nó đối với thế giới 
vẫn không nước nào có thể so sánh được. Mỹ là nước lớn có 
thời gian xây dựng đất nước ngắn nhất thế giới, nhưng lại là 


63 


nước lớn có lịch sử chế độ cộng hòa đài nhất. Trong thời gian 
hơn 200 năm sau khi nước Mỹ thành lập, trên thế giới bình 
quân mỗi năm cứ hai chính phủ quốc gia thì có một chính phủ 
bị các thế lực khác lật đổ, nhưng chính phủ Mỹ vẫn ổn định 
cho đến ngày nay. Nước Mỹ từ khi thành lập đến nay không 
có cuộc chính biến nào. Nước Mỹ sau khi độc lập đã xây dựng 
một thể chế chính trị đặc sắc riêng của mình khác với các 
nước trên thế giới. “Hiến pháp hợp chúng quốc Hoa Kỳ” là 
bộ hiến pháp đầu tiên của giai cấp tư sản trong lịch sứ thế 
giới. Bộ hiến pháp này lấy tư tưởng dân chú của giai cấp tư 
sản và nguyên tắc dân chủ làm cơ sở, lần đầu tiên xây dựng 
nên hệ thống chế độ chính trị và chế độ nhà nước của giai cấp 
tư sản, bao gồm chế độ cộng hòa, chế độ liên bang, chế độ 
tổng thống, chế độ tam quyền phân lập, chính phủ dân cử, 
nhiệm kỳ người lãnh đạo... Bộ mấy nhà nước Mỹ được hợp 
thành từ 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội 
phụ trách lập pháp, nhưng nghị quyết của quốc hội phải được 
tổng thống phê chuẩn thì mới có hiệu lực. Tổng thống điều 
hành công việc của chính phủ, nhưng các quan chức mà tống 
thống bổ nhiệm và việc ký kết các hiệp ước phải nhận được 
sự phê chuẩn của thượng và hạ viện Mỹ. Quốc hội còn có 
quyền chất vấn và bãi miễn tổng thống. Tòa án tối cao là cơ 
quan tư pháp, phụ trách xử lý mọi vấn để về hiến pháp và 
pháp luật. Thể chế phân quyển của Mỹ đắm bảo dân chủ hóa 
trình tự quyết sách, tránh lạm dụng chức quyền. So sánh “mô 
hình Mỹ” với mô hình các nước khác, đặc biệt là trong cuộc 
cạnh tranh lâu dài với “mô hình Liên Xô” trong Chiến tranh 
Lạnh , đã thể hiện tính ngoan cường và tính bến bí của nó, là 
cơ sở quan trọng và nguồn vốn để Mỹ luôn duy trì ưu thế của 
bản thân và ảnh hưởng rộng rãi đến thế giới. 

- Đứng đầu thế giới về tăng trưởng của cải vật chất: Quốc 
gia đứng đầu là quốc gia có nhiều của cải vật chất nhất thế 


64 


giới. Nước Anh chiếm địa vị bá chú thế giới trong cuôc cách 
mạng công nghiệp, năm 1850 đã sản xuất một nửa sản lượng 
chế phẩm kim loại và sản phẩm dệt bông, 2/3 sản lượng than 
của thế giới, còn ngành đóng tàu biển và xây dựng đường sắt 
thì đứng đầu thế giới. Năm 1860, nước Anh đã sản xuất ra 
40%-50% sản phẩm công nghiệp của thế giới, 55%-60% sản 
phẩm công nghiệp của châu Âu. 

Năm 1850, mậu dịch đối ngoại của nước Anh chiếm 20% 
tổng lượng mậu dịch thế giới, đến năm 1860 tỷ lệ này lên đến 
40%. Đồng bảng Anh trở thành tiền tệ quốc tế. Nước Anh 
trong tình hình chiếm 0,2% diện tích thế giới, dân số chỉ có 
hơn 10 triệu tức chiếm 2% dân số thế giới, chiếm 10% dân số 
châu Âu, nhưng khả năng công nghiệp hiện đại khi đó đứng 
đầu thế giới chiếm tới 40%-50%, sức mạnh của đồng bảng 
Anh đứng đầu thế giới. 

Nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ Hai, thực lực hùng 
mạnh. Nhà sử học quan hệ quốc tế trường đại học Bắc Kinh 
Lưu Kim Chất trong cuốn “Lịch sử chiến tranh Lạnh” đã viết 
Mỹ đứng đầu thế giới trong mậu dịch quốc tế; sản phẩm và 
phong cách sống của Mỹ bao trùm lên toàn thế giới. Tuy trong 
chiến tranh thế giới thứ Hai người Mỹ mất đi 410 nghìn người, 
nhưng Mỹ là nước duy nhất không bị chiến tranh trực tiếp phá 
hoại, không những thế nền kinh tế quốc đân mở rộng gấp đôi. 
Từ năm 1940-1945 lợi nhuận sau khi nộp thuế của các công 
ty Mỹ lên đến 124,95 tỷ USD, gấp 3,5 lần so với giai đoạn 
năm 1933-1939. Sau chiến tranh, Mỹ đã tập trung được 3⁄4 số 
tư bản (vốn) và 2/3 khả năng công nghiệp của thế giới. Mỹ 
chiếm 59% tổng số dự trữ vàng của thế giới tư bản, chiếm trên 
một nửa tổng tải trọng tàu thủy của thế giới. Xuất khẩu của 
Mỹ chiếm 1/3 tổng lượng xuất khẩu của thế giới. Mỹ trở 
thành nước xuất khẩu tư bản và chủ nợ lớn nhất thế giới. 


65 


2. Định vị lại quan hệ Trưng - Mỹ 


Bước vào thế kỷ 21, quan hệ Trung - Mỹ cần phải định vị 
lại. Mỹ hiện là quốc gia đứng đầu, còn Trung Quốc là quốc 
gia tiểm tại đứng đầu. Quan hệ Trung - Mỹ trong g1a1 đoạn 
mới chính là một kiểu quan hệ giữa quốc gia đứng đầu với 
quốc gia tiểm tại đứng đầu. Kiểu quan hệ này là một kiểu 
quan hệ hợp tác chiến lược để giải quyết các vấn để lớn toàn 
cầu, đồng thời còn là quan hệ cạnh tranh chiến lược xung 
quanh việc tranh giành địa vị quốc gia đứng đầu mà tiến hành. 


Quan hệ “quốc gia đứng đầu ” với “quốc gia tiềm tại đứng 
đâu ”: Đỉnh cao của quan hệ quốc tế 

Trong toàn bộ mối quan hệ quốc tế của một thời đại thì 
quan hệ cạnh tranh giữa các nước lớn chủ đạo toàn bộ các mối 
quan hệ quốc tế. Mà vấn đề cốt lõi của sự cạnh tranh giữa các 
nước lớn chính là cạnh tranh vị trí quốc gia đứng đầu. Do đó, 
trong toàn bộ hệ thống lớn của quan hệ quốc tế, quan hệ giữa 
quốc gia đứng đầu với quốc gia tiềm tại đứng đầu là quan hệ 
mang tính quyết định, là đỉnh cao của toàn bộ quan hệ quốc 
tế, là phương hướng chủ đạo của toàn bộ quan hệ quốc tế, là 
“mấu chốt” của toàn bộ quan hệ quốc tế. Đứng trên đỉnh cao 
này, nắm giữ phương hướng chủ đạo trên, nắm bắt mấu chốt 
đó, thì có thể vươn tới nắm bắt được điều cốt lõi, chiếm thế 
chủ động trong chiến lược. Vì thế, việc nghiên cứu đặc điểm 
và quy luật của quan hệ giữa quốc gia đứng đầu với quốc gia 
tiểm tại đứng đầu là một việc có ý nghĩa chiến lược. 


Mâu thuẫn giữa quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại 
đứng đầu là mâu thuẫn cơ bản của xã hội quốc tế 

Mâu thuẫn giữa quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại 
đứng đầu với tư cách là mâu thuẫn cơ bản của cộng đồng quốc 


66 


tế, không dễ bị lay chuyển bởi ý chí của quốc gia tiểm tại 
đứng đầu. 

Do quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại đứng đầu đều 
là các nước có tầm ảnh hưởng, sức mạnh tổng hợp và tiềm lực 
phát triển lớn nhất trên thế giới, nên sự cạnh tranh giữa các 
nước này không chỉ quyết định địa vị quốc gia của từng nước, 
mà còn quyết định trật tự chiến lược của toàn thế giới, quyết 
định diện mạo và tiền đô của thế giới. Do đó, mâu thuẫn giữa 
quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại đứng đầu là mâu 
thuẫn ảnh hưởng và khống chế mâu thuẫn quốc tế khác, là 
mâu thuẫn cơ bản của xã hội quốc tế, 

Hai cuộc đại chiến thế giới là kết quả của nảy sinh mâu 
thuẫn quốc tế. Mâu thuẫn quốc tế dẫn tới hai cuộc đại chiến 
thế giới là cái gì? Chính là mâu thuẫn giữa quốc gia đứng đầu 
với quốc gia tiểm tại đứng đầu. Các nước tranh giành bá 
quyền thế giới với Anh đều là các quốc gia tiêm tại đứng đầu, 
trong đó có cả Mỹ. Khác biệt ở chỗ, do quốc gia muốn cùng 
Anh tranh giành bá quyền thế giới không chỉ có một, nên đã 
xuất hiện mâu thuẫn giữa một quốc gia đứng đầu với vài quốc 
gia tiểm tại đứng đầu. Điều này còn khiến mâu thuẫn ngày 
càng phức tạp, cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Quốc gia tiềm 
tại đứng đầu như Đức đã áp dụng “cạnh tranh đối kháng” với 
quốc gia đứng đầu là Anh, còn Mỹ lại tiến hành “liên kết để 
cạnh tranh” với Anh. Tuy nhiên, điều này không thể làm thay 
đổi thực chất của hai cuộc đại chiến thế giới, tức là giải quyết 
mâu thuẫn giữa quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại đứng 
đầu, cuối cùng thực hiện việc thay đổi và chuyển giao địa vị 
quốc gia đứng đầu. Phương hướng chủ đạo của quan hệ quốc 
tế trong thời kỳ hai cuộc đại chiến chính là quan hệ đối kháng, 
đấu tranh và mâu thuẫn giữa quốc gia đứng đầu với quốc gia 
tiểm tại đứng đầu. Quan hệ này đang ảnh hưởng và quyết 
định tính chất cũng như phương hướng của toàn bộ quan hệ 


67 


quốc tế, 

Kéo dài gần nửa thế kỷ, chiến tranh Lạnh cũng là sẳn vật 
của mâu thuẫn cơ bản quốc tế hình thành từ mâu thuẫn giữa 
quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại đứng đầu lúc bấy giờ. 
Mâu thuẫn cơ bản của xã hội quốc tế trong thời kỳ Chiến 
tranh Lạnh không phải là mâu thuẫn hình thái ý thức, không 
phải là mâu thuẫn giữa chú nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội, 
không phải là mâu thuẫn giữa quốc gia đang phát triển với 
quốc gia phát triển, mà là mâu thuẫn giữa quốc gia đứng đầu 
với quốc gia tiểm tại đứng đầu. Trong thời kỳ này, Mỹ là quốc 
gia đứng đầu, còn Liên Xô là quốc gia tiềm tại đứng đầu. 
Thắng lợi trong Chiến tranh Lạnh của Mỹ là thắng lợi của 
cuộc chiến bảo vệ ngôi vị đứng đầu; thất bại trong Chiến 
tranh Lạnh của Liên Xô là thất bại của quốc gia tiềm tại đứng 
đầu hướng tới vị trí đứng đầu. 


Trỗi dậy và ngăn chặn là hình thái cơ bản của cuộc cạnh 
tranh chiến lược Liệu: quốc gia đứng đầu với quốc gia tiềm tại 
đứng đầu 

Quốc gia đứng đầu giành được địa vị bá quyền luôn lấy 
việc duy trì địa vị đứng đầu của mình làm lợi ích cốt lõi, luôn 
lo lắng quốc gia tiểm tại đứng đầu thay thế cho mình. Ngăn 
chặn và gây sức ép đối với quốc gia tiềm tại đứng đầu là “bản 
tính” của quốc gia đứng đầu, là “sự tư lợi quốc gia” mà quốc 
gia đứng đầu không thể khắc phục được. Trong khi quốc gia 
tiểm tại đứng đầu lại luôn muốn trỗi dậy, muốn đột phá vòng 
vây, muốn tiến tới mục tiêu số một thế giới. Do đó, sự trỗi dậy 
của quốc gia tiềm tại đứng đầu với sự ngăn chặn của đương 
kim quốc gia đứng đầu đã trở thành hình thức biểu hiện chú 
yếu của cuộc đấu tranh mâu thuẫn giữa hai bên. Trong cuộc 
đấu tranh giữa trỗi đậy và ngăn chặn, đã tập trung lợi ích 
chiến lược nền tảng, nguy cơ chiến lược cũng như vận mệnh 


68 


tiền đồ của quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm tại đứng đầu. 

Trong thời gian dài, nước Anh thực thì chính sách cân 
bằng lục địa châu Âu, tức là không cho phép xuất hiện một 
quốc gia tiểm tại đứng đầu nào có khả năng cạnh tranh với 
mình. Trong khi đó, Mỹ lại áp dụng chiến lược quan trọng 
Chiến tranh Lạnh, cuối cùng đã ngăn chặn sự tiến tới quốc gia 
đứng đầu của Liên Xô, là một hình mẫu điển hình ngăn chặn 
thành công. 

Trong cuộc đấu tranh giữa trỗi dậy và ngăn chặn, liệu trỗi 
đậy có phải là tiến bộ và về vang, còn ngăn chặn chính là bảo 
thủ và phản động hay không? Điều này cần phải tiến hành 
phân tích cụ thể. Ví dụ như sự trỗi dậy của các nước phátxít 
trên thế giới chính là phản động; ngăn chặn các quốc gia 
phátxít mang nghĩa tích cực. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và 
Liên Xô tiến hành đấu tranh ngăn chặn và trỗi dậy, từ ý nghĩa 
tranh giành bá quyên thế giới, đều là đi ngược lại trào lưu lịch 
sử và tỉnh thần thời đại hòa bình và phát triển. Do đó, cần 
phải phân biệt tính chất không giống nhau của trỗi đậy, của 
ngăn chặn là không phải sự trỗi dậy nào cũng tốt, cũng như 
không phải sự ngăn chặn nào cũng đều xấu. 

Từ thế kỹ 20 đến nay, lịch sử thế giới xuất hiện cuộc đấu 
tranh giữa ngăn chặn và trỗi dậy, chủ yếu trải qua hai giai 
đoạn Anh, Mỹ đối đầu với Đức, Nhật và Mỹ đối đầu với Liên 
Xô. Có người cho rằng vài chục năm tới Mỹ sẽ bao vây và 
ngăn chặn Trung Quốc, sẽ là giai đoạn thứ ba. Mâu thuẫn 
trong giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai đều mang tính 
đối kháng, biện pháp giải quyết mâu thuẩn là chiến tranh và 
Chiến tranh Lạnh. Mâu thuẫn cúa giai đoạn thứ ba là cạnh 
tranh văn minh, cạnh tranh và hợp tác cùng tồn tại là văn 
minh nhất. 


Mỹ mắc triệu chứng “đứng đầu ” 


69 


Sau khi giành thắng lợi trong Chiến tranh Lạnh, chỉ mấy 
năm sau, nước Mỹ đã mắc phải triệu chứng “đứng đầu”, lâm 
vào căn bệnh thần kinh phức tạp khó mà tự thoát khỏi, luôn 
lo lắng buồn phiền, tự phụ, sợ hãi, mâu thuẫn .. 


Nỗi sợ hãi của “nước Mỹ đứng đầu ” 

Sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã lấy mục tiêu chiến lược 
quốc gia và lợi ích chiến lược để đỉnh vị việc thành lập một 
trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo, bảo đảm địa vị đặc thù 
quốc gia đứng đầu của Mỹ không vấp phải sự đe đọa và thách 
thức nào. Mỹ cho rằng thách thức nghiêm trọng nhất đến từ 
lục địa Âu-Á, đông thời khẳng định quốc gia tiểm tại đứng 
đầu thách thức Mỹ ở chính lục địa này. 

Năm 1997, chuyên gia chiến lược người Mỹ, Brzezinski 
từng cho rằng: “Sau chiến tranh Lạnh, nước Mỹ đã trở thành 
siêu cường duy nhất trên thế giới, điều này đã khiến Mỹ càng 
cần phải có một chiến lược lục địa Á-Âu toàn diện và hoàn 
chỉnh. Do về chính trị, phần lớn các quốc gia tương đối ngạo 
mạn và tương đốt mạnh đều phân bố tại lục địa Á-Âu; về lịch 
sứ, tất cả những toan tính trở thành cường quốc thế giới đều 
xuất phát từ lục địa Á-Âu; dân số lớn nhất thế giới và có các 
quốc gia ôm tham vọng bá quyển khu vực như Trung Quốc và 
Ấn Độ đều ở trên lục địa này. Về kinh tế và chính trị, vIỆệc 
hình thành quốc gia tiềm tầng thách thức địa vị bá quyển của 
Mỹ cũng đều từ lực địa Á-Âu; sáu cường quốc kinh tế và chỉ 
phí quân sự cao nhất xếp ngay sau Mỹ cũng đều đến từ lục 
địa này; chỉ có một nước lớn hạt nhân công khai không ở lục 
địa này và cũng chỉ có một quốc gia sở hữu hạt nhân không 
công khai không nằm trên lục địa này. Khu vực này chiếm 
75% dân số thế giới, chiếm 60% tổng sản phẩm quốc nội thế 
giới cũng như 75% dự trữ năng lượng thế giới. Sức mạnh của 
các quốc gia lục địa Á-Âu kết hợp lại thậm chí còn vượt qua 


70 


cả Mỹ”. ”.Do “lục địa Á-Âu là trung tâm của thế giới, nếu một 
quốc gia kiểm soát được lục địa này, thì có thể tạo ra ảnh 
hưởng mang tính quyết định đối với hai trong số ba khu vực 
có năng lực kinh tế mạnh nhất là Tây Âu và Đông Á. Xem 
bản đô thế giới có thể hiểu ngay rằng nếu một quốc gia kiểm 
soát được lục địa Á-Âu, thì dường như đã kiểm soát được 
Trung Đông và châu Á. Xét từ vai trò lục địa Á-Âu ngày nay 
đang đóng góp có ý nghĩa mang tính quyết định trên bàn cờ 
địa - chính trị, cho nên việc các lực lượng ở lục địa Á-Âu làm 
thế nào chi phối địa vị cường quốc số một cũng như di sản lịch 
sử của Mỹ là điều có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết 
định”. 

Brzezinski cho rằng địa vị nước lớn đứng đầu thế giới của 
Mỹ là lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ, thực chất chiến lược 
toàn cầu của Mỹ chính là không cho phép xuất hiện bất kỳ 
cường quốc thế giới nào có thể đối kháng với Mỹ. Khi quốc 
gia tiểm tàng đứng đầu chắc chắn xuất hiện tại lục địa Á-Âu, 
thì phải tiến hành chiến lược dự phòng. Brzezinski cho Tằng 
Mỹ cần phải có một loạt chiến lược địa duyên lục địa Á-Âu 
mang tính thực thi liên tục - trong đó có chiến lược ngắn hạn 
khoảng 5 năm, chiến lược trung hạn khoảng 20 năm và chiến 
lược dài hạn kéo dài hơn 20 năm - “nhằm ngăn ngừa xuất 
hiện một liên minh thù địch cuối cùng có khả năng thách thức 
đối với vị trí số một của Mỹ, chứ chưa cần nói tới toan tính của 
một quốc gia nào đó dám thách thức Mỹ, cho dù khả năng này 
cực kỳ nhỏ”. Có thể thấy, nước Mỹ đã mắc phải ° 'triệu chứng 
khúng hoảng đứng đầu” ~ nỗi lo sợ quốc gia tiểm tàng đứng 
đầu đến từ khu vực Á-Âu. 


Sự tự phụ của “nước Mỹ đứng đầu ” 
Sự tự phụ của Mỹ xuất phát từ sự tự tin vào sức mạnh to 
lớn của mình và cũng xuất phát từ nhận thức từ nay về sau 


71 


khó mà hình thành một liên minh chốn; với Mỹ. Trên Tạp chí 
“Ngoại giao”, Stephen G. Brooks và Wiliam Œ. Wohlforth 
từng nói: “Nhà bình luận chính trị người Đức Cerf cho rằng 
lịch sử nói cho chúng ta biết quốc gia bá quyển luôn tự kết 
thúc sự nghiệp của mình, Các cường quốc thứ hai, thứ ba, thứ 
tư thế giới sẽ cùng nhau thành lập liên minh có tính đối kháng 
cũng như vạch những âm mưu đánh bại quốc gia bá quyển 
này. Điều này ứng nghiệm đối với Napoleon, và cũng ứng 
nghiệm tương tự đối với Louiz 14, Hitle và Stalin. Sự bá 
quyền sẽ càng dẫn tới sức mạnh chống bá quyển lớn mạnh 
hơn, đây là quy tắc từ xa xưa của nền chính trị thế giới”. Tuy 
nhiên, luận điểm trên không nhận thức được rằng địa vị sau 
Chiến tranh Lạnh của Mỹ có thể thuận theo trào lưu của lịch 
sử. Vị trí địa lý hết sức thuận lợi đã khiến Mỹ không dễ bị tấn 
công, và mối đe dọa của Mỹ đối với các quốc gia khác cũng 
nhỏ hơn so với các quốc gia bá quyển trước đây. Một số quốc 
gia thách thức tiểm tàng quan trọng, như Trung Quốc, Nga, 
Nhật Bản, Đức lại có tình hình khác so với Mỹ. Trong khi tự 
tăng cường năng lực quân sự đồng thời kiểm chế Mỹ, nhưng 
các nước này rất khó tránh khỏi việc tạo nên sự đe đọa đối với 
các nước láng giểng. Tuy sức mạnh của Mỹ thu hút rất nhiều 
sự chú ý trên phạm vi toàn cầu, song các quốc gia lại thường 
quan tâm tới sự phân bế lực lượng ngay tại khu vực cận kể 
nước đó, chứ không phải thế cân bằng mang tính toàn cầu. 
Cho dù bất kỳ quốc gia tiểm tàng nào phát động tấn công đối 
với Mỹ, thì sẽ vấp phải sự kiểm chế bởi những cố gắng muốn 
giữ cân bằng của các quốc gia thuộc khu vực sở tại. Bản thân 
khả năng huy động nhanh chóng sức mạnh to lớn của Mỹ 
cũng đã tạo nên sự kiểm chế, hoặc khi cân thiết quyết định 
loại bỏ mối đe đọa mới xuất hiện” và “ việc làm cân bằng 
quyền lực trong lịch sử, đã làm nẩy sinh một loạt các quốc gia 
muốn duy trì hiện trạng, muốn ngăn ngừa một quốc gia theo 


g2) 


chủ nghĩa xét lại đang nổi lên. Thêm vào đó, hiện nay nhiệm 
vụ hàng đầu của Mỹ là duy trì tính chất hiện trạng. Trong 10 
năm tới, một số cường quốc quan trọng trong hệ thống quốc 
tế sẽ luôn duy trì quan hệ liên minh với Mỹ, hơn nữa từ kiểu 
quan hệ này sẽ giành được lợi ích thực chất. Nếu các nước 
nà y lựa chọn cân bằng quyền lực với Mỹ, không chỉ phải từ 
bó các lợi ích trên, mà còn phí sức tìm cách thành lập một liên 
minh lâu đài đưới sự giám sát gắt gao của Mỹ”. 

Nước Mỹ tự phụ cho rằng sức mạnh kinh tế của Trung 
Quốc cho dù vượt qua Mỹ, thì cũng khó mà tranh cao thấp với 
Mỹ. Stephen G. Brooks và Wiliam €. Wohlforth còn phát 
biểu rằng: “Phần lớn các nhà phân tích nghiên cứu đối thủ 
ngang sức ngang tài trong tương lai của Mỹ đều đổ dễn vào 
Trung Quốc. Bởi vì nước này là quốc gia tiềm tàng duy nhất 
trong tương lai vài chục năm tới có khả năng đuổi kịp quy mô 
kinh tế của Mỹ. Song cho dù cuối cùng Trung Quốc đuổi kịp 
Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội, thì khoảng cách năng lực trên 
phương diện địa lý, quân sự, kỹ thuật của Trung Quốc vẫn sẽ 
giữ nguyên”. “Từ giữa thập niên 90 của thế kỷ 20 đến nay, 
trên phương diện thu hẹp khoáng cách với Mỹ về sức mạnh 
tổng hợp, giới chuyên gia Trung Quốc đã ngày càng trở nên 
không mấy tự tỉn và cho rằng trong thời gian ngắn, Trung 
Quốc không có năng lực này. Thống kê mới nhất của Trung 
Quốc cho thấy đến năm 2020, sức mạnh của Trung Quốc chỉ 
bằng từ 1/⁄3-1/⁄2 sức mạnh của Mỹ. 50% sức lao động của 
Trung Quốc làm nông nghiệp, trong khi bộ phận thuộc ngành 
sản xuất kỹ thuật cao trong nền kinh tế nước này có quy mô 
nhỏ. Trong thập niên 90, chỉ phí cho việc nghiên cứu và phát 
triển khoa học kỹ thuật của Mỹ gấp 12 lần Trung Quốc. Phần 
lớn số vũ khí của Trung Quốc lạc hậu vài chục năm so với của 
Mỹ. Trung Quốc cũng không thể thay đổi sự yếu thế về vị trí 
địa lý và sẽ bị một số quốc gia có khả năng và động cơ kiểm 


73 


chế Trung Quốc bao vây”. Do đó, có thể dự đoán trong tương 
lai Mỹ sẽ không phải đối điện với thách thức mang tính toần 
cầu. Không có quốc gia nào hay tập đoàn quốc gia nào muốn 
tự mình lâm vào tình cảnh đối địch với Mỹ”. Trong thời kỳ 
Chiến tranh Lạnh, Mỹ bỏ ra 5%-14% tổng sắn phẩm quốc nội 
đầu tư cho chi phí quân sự, đồng thời duy trì khả năng răn đe 
hạt nhân rộng rãi. Để thể hiện quyết tâm, và danh dự của Mỹ, 
trong hai cuộc chiến tại châu Á, 85.000 người Mỹ đã bỏ 
mạng. Trong thời gian này, nhiều tổng thống Mỹ đã vận dụng 
chính sách “bên bờ hạt nhân” lấy việc leo thang xung đột để 
thực hiện sự hủy diệt hạt nhân mang tính toàn cầu”. “Trong 
vài chục năm tới, không có quốc gia nào có thể lấy ưu thế về 

năng lượng, vị trí địa lý và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế kết hợp 
lại để đọ sức với Mỹ °. 


Sự bá đạo của “nước Mỹ đứng đầu ” 

Sự bá đạo của Mỹ biểu hiện xấu nhất ở sự lũng đoạn của 
nó trên cương vị quốc gia đứng đầu. 

Năm 1998, trong báo cáo “Chiến lược an ninh quốc gia 
thế kỷ mới” , Mỹ nêu rõ mục tiêu của nước này chính là “cần 
lãnh đạo toàn bộ thế giới”, quyết không để bất kỳ nước lớn 
nào hay tập đoàn quốc gia nào tạo ra thách thức đối với địa vị 
lãnh đạo này. Tháng 2/1999, giới lãnh đạo Mỹ lại tuyên bố 
nền tảng của ngoại giao Mỹ trong thế ký 21 là thế giới “cần 
có và chỉ có khả năng có một nhà lãnh đạo duy nhất”, nước 
Mỹ “có khả năng lãnh đạo thế giới này nhất”, cần đưa tất cả 
các quốc gia gia nhập “hệ thống thế giới tự do”. 

Trong báo cáo “Chiến lược an ninh quốc gia” công bố hồi 
tháng 9/2002, Chính phủ Mỹ công khai tuyên bố ' "không cho 
phép bất kỳ cường quốc quân sự đối địch nào trỗi dậy”, 
“không cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào thách thức sức 
mạnh của Mỹ giống như thời kỳ Chiến tranh Lạnh”. 


74 


Cuộc đọ sức Trung — Mỹ là cuộc đọ sức văn mình 

Lối thoát của nước Mỹ đứng đầu nằm ở đâu? Lối thoát 
chính là cần từ bỏ triệt để tư duy Chiến tranh Lạnh, thoát ra 
khỏi vòng luẩn quấn ngăn chặn bá quyền, xây dựng quan hệ 
hợp tác chiến lược kiểu mới với quốc gia tiểm tàng đứng đầu 
Trung Quốc. Đây là lợi ích chung của Mỹ với Trung Quốc, và 
cũng tạo ra nhu cầu đối với hòa bình thế giới. 


Mỹ là quốc gia bá quyền văn mình nhất, 

Trung Quốc là quốc gia trỗi đậy văn mình nhất 

Mỹ là quốc gia bá quyển văn minh nhất trong lịch sử thế 
giới cận đại, còn Trung Quốc lại là quốc gia trỗi dậy văn minh 
nhất từ lịch sử cận đại thế giới đến nay. So sánh Trung Quốc 
với Mỹ, Trung Quốc lại là quốc gia văn minh hơn Mỹ. Do đó, 
quyết định cuộc cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ xoay 
quanh cuộc tranh giành vị trí quốc gia đứng đầu sẽ là cuộc 
cạnh tranh văn minh nhất trong lịch sử loài người, Cuộc cạnh 
tranh giữa hai nền văn minh lớn này chắc chắn sẽ hình thành 
và thiết lập ra một “cuộc cạnh tranh văn minh” kiểu mới, tạo 
ra hình thức mới cạnh tranh giữa các nước lớn, khiến cuộc 
cạnh tranh giữa các nền văn minh đi vào quỹ đạo văn minh 
đích thực, từ đó giám bớt cái giá của cuộc cạnh tranh giữa các 
nước lớn, giảm chi phí cho sự tiến bộ cộng đồng quốc tế, nâng 
cao lợi ích và hiệu quả của sự cạnh tranh văn minh. 

Mỹ là một quốc gia bá quyền văn minh có những khác 
biệt quan trọng với các quốc gia bá quyển khác ở chỗ không 
đe dọa sự sinh tổn của các quốc gia trỗi dậy, song muốn hạn 
chế và ngăn ngừa sự phát triển của các quốc gia trỗi dậy. Với 
ý nghĩa này, sự bá quyền của Mỹ là sự bá quyền có giới hạn, 
là ngăn ngừa có giới hạn, là sự bá quyên tương đối văn minh. 

Trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ, Mỹ từng thể hiện tính 


1 


cách cường quyền, bá quyển, và cũng biểu hiện đặc điểm 
tương đối văn minh của nước này. Liệt Mỹ vào dánh sách 
“chủ nghĩa đế quốc” rồi so sánh, dưới con mắt của người 
Trung Quốc, “chủ nghĩa đế quốc Mỹ” là chủ nghĩa đế quốc 
có chút lương tâm, là chủ nghĩa đế quốc còn biết nói đạo lý, 
là chủ nghĩa đế quốc mà dân Trung Quốc ít thù hận nhất. 


Trung Quốc trỗi dậy, nước Mỹ hưởng lợi 

Trung Quốc và Mỹ, hai bên không thể đánh thắng được 
nhau, đây là kết luận của cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trung 
Quốc và Mỹ, không bên nào có thể cải biến nhau: Trung 
Quốc đã sớm thay đổi tư duy cách mạng thế giới, còn Mỹ 
cũng không thể thực hiện được diễn biến hòa bình, Tây hóa 
và phân hóa đối với Trung Quốc. Trong nền kinh tế toàn cầu 
hóa ngày nay, Trung Quốc và Mỹ cũng không thể tách rời 
nhau, không thể thay thế nhau, hai nước chỉ có thể cạnh tranh 
cùng tồn tại, cạnh tranh cùng có lợi, cạnh tranh hợp tác, cạnh 
tranh hòa bình mới có thể cùng nhau tổn tại, cùng nhau vẻ 
vang, cùng thắng lợi. 

Không chỉ có vậy, trong quá trình Trung Quốc trỗi dậy 
hòa bình, còn xuất hiện hiện tượng “Trung Quốc phát triển 
mạnh mẽ, nước Mỹ hưởng lợi lớn”. Mỹ là nước thu được lợi 
nhuận lớn nhất từ việc Trung Quốc trỗi dậy, trong cuốn “Thế 
giới bằng phẳng: tóm tắt lịch sử thế kỷ 21”, học giả người Mỹ 
Thomas L. Friedman từng nói: “Tốc độ phát triển như có cánh 
của Trung Quốc có thể ảnh hưởng việc làm của công nhân ở 
một vài quốc gia có ngành công nghiệp chế tạo, song đối với 
người tiêu dùng trên khắp thế giới mà nói, sản phẩm giá rẻ 
của Trung Quốc lại là món quà trời cho. Tạp chí “Fortune” số 
ra ngày 10/4/2004 dẫn các số liệu nghiên cứu của Morgan 
Stanley cho biết từ khi bước vào thập niên 90 của thế kỷ 20, 
các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc đã giúp người tiêu dùng 


76 


Mỹ tiết kiệm được 600 tỷ USD, giúp ngành chế tạo của Mỹ 
tiết kiệm chi phí nhập khẩu linh kiện vô số, Những tiết kiệm 
chi phí trên đã giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể 
duy trì mức lãi suất thấp, người dân có khả năng mua nhà ở, 
thương gia còn có thể có nhiều vốn để tiến hành sáng tạo 
những sản phẩm mới. Hiện tượng “Trung Quốc phát triển, thế 
giới hưởng lợi”, “Trung Quốc phát triển mạnh, nước Mỹ 
hưởng lợi lớn” này đích thực là kỳ quan trong lịch sử thế giới. 


Lợi ích bá quyền không thể trở thành lợi ích cốt lõi của 
quốc gia đứng đầu 

Quốc gia đứng đầu xuất hiện trong lịch sử cận đại thế giới 
đều lấy địa vị bá quyền làm lợi ích cốt lõi của quốc gia để duy 
trì và bảo vệ, trong khi quốc gia tiềm tàng đứng đầu lại luôn 
lấy việc giành địa vị bá quyền làm lợi ích quốc gia để theo 
đuổi, kết quả là dẫn tới vòng tuần hoàn ác tính giữa trỗi đậy 
và ngăn chặn. Trong bầu không khí chủ nghĩa yêu nước như 
“lợi ích quốc gia trên hết”, “lợi ích quốc gia thần thánh”, “lợi 
ích quốc gia muôn năm”, bất cứ thứ gì chỉ cần được coi là “lợi 
ích quốc gia” thì đến thần thánh cũng không thể xâm phạm, 
cần “sống chết để bảo vệ”. Còn “lợi ích cốt lõi” trong lợi ích 
quốc gia, chính là “nằm bên trong”, tuyệt đối không thể “xâm 
phạm”, có khi sẽ sống má: với kẻ nào định “xâm phạm”. Tuy 
nhiên, vấn để nằm ở chỗ, trong cộng đồng quốc tế, đối với 
quốc gia đứng đầu mà nói, cái gì là lợi ích quốc gia cốt lõi? 
Liệu một quốc gia chỉ cần đi tới vị trí số một thế giới thì sẽ có 
lợi ích bá quyển thế giới hay không? Rõ ràng, thời đại lấy lợi 
ích bá quyền làm lợi ích quốc gia cốt lõi của quốc gia đứng 
đầu nên hoàn toàn kết thúc. Thế giới hài hòa trong tương lai 
chắc chắn cần quốc gia đứng đầu kiểu mới, không lấy lợi ích 
bá quyền làm lợi ích quốc gia cốt lõi của quốc gia đứng đầu. 

Đối với quốc gia đứng đầu là Mỹ mà nói, mưu cầu và bảo 


77 


vệ lợi ích quốc gia cốt lõi là cái gì? Trên thực tế là hai bộ 
phận: thứ nhất là lợi ích do sức mạnh kinh tế và khoa học kỹ 
thuật tiên tiến của Mỹ dẫn đầu thế giới đưa tới, đây là lợi ích 
quốc gia mà quốc gia đứng đầu nhất định phải có và cân phải 
có; thứ hai là lợi ích do Mỹ dựa vào ưu thế quốc gia đứng đâu 
để tiến hành bá quyển mà giành được, đây là lợi ích giành 
được với việc lấy bá quyền làm vốn, là một kiểu bá quyển thu 
lợi và lợi ích bá quyền. Bộ phận lợi ích quốc gia này là Mỹ 
thực hiện thông qua việc làm tổn hại lợi ích của quốc gia 
khác, chứ không phải là lợi ích quốc gia chính đáng, việc theo 
đuổi và bảo vệ bộ phận lợi ích này là nguồn gốc gây nên sự 
rối loạn thế giới và phá hoại thế giới hài hòa. Mỹ quan ngại 
quốc gia tiềm tàng đứng đầu thách thức lợi ích quốc gia cốt lõi ˆ 
của Mỹ, trên thực tế là lo ngại mất đi lợi ích thối nát giành 
được từ sự bá quyền thế giới. 

Trung Quốc hướng tới vị trí số một thế giới, thiết lập quốc 
gia đứng đầu kiểu mới, hàm ý và ý nghĩa “kiểu mới” này là 
ở việc Trung Quốc không bao giờ theo đuổi bá quyển thế SIỚI, 
không mưu cầu lợi ích bá quyển, không bao giờ lấy bá quyển 
thế giới làm lợi ích cốt lõi của quốc gia. 


Giúp thế giới thoát khỏi “Thời đại luật rừng”: Trách 
nhiệm chung của Trung Quốc và ÄÃg 

Trong tất cả cuộc tranh bá giữa các nước lớn từ lịch sử cận 
đại đến nay, Mỹ là quốc gia bá quyển văn minh nhất, sự bá 
quyền của Mỹ là một kiểu không giống với các kiểu bá quyền 
mới của các quốc gia khác; Trung Quốc là một quốc gia trỗi 
dậy văn minh nhất, là một quốc gia quyết tâm kết thúc bá 
quyền thế giới, nên cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung 
Quốc sẽ trở thành cơ hội tốt nhất để cộng đồng quốc tế giành 
được tiến bộ mang tính lịch sử và đưa tới những chuyển biến 
mang tính căn bản, có thể thiết lập ra một cục diện mới trên 


76 


thế giới, xuất hiện một thành quả tiến bộ chưa từng có trong 
lịch sử. Đó chính là Mỹ trở thành quốc gia bá quyền cuối cùng 
trong lịch sứ nhân loại, lịch sử các quốc gia bá quyền thế giới 
sẽ chấm dứt tại nước Mỹ, đây là dự đoán và chiêm nghiệm 
của giới chiến lược Mỹ. Đông thời, trong lịch sử thế giới sẽ 
xuất hiện một quốc gia đứng đầu không có tính chất bá quyền, 
đó chính là Trung Quốc. 

Sự xuất hiện và tồn tại của quốc gia bá quyền là thích ứng 
với “thời đại luật rừng” của cộng đồng quốc tế. Còn sự kết 
thúc của quốc gia bá quyển với sự xuất hiện của quốc gia phi 
bá quyền chắc chắn sẽ mang lại một “thế giới hài hòa”, “thế 
giới dân chủ”, “thế giới pháp trị”, “thế giới văn minh” mới 
cho loài người, chắc chắn sẽ kết thúc “thời đại luật rừng ” của 
cộng đồng quốc tế. Việc sáng tạo một thế giới như vậy là sứ 
mệnh của Trung Quốc, và còn là trách nhiệm của Mỹ. 


3. Mô hình mới cạnh tranh Trung-Mỹ 


Cuộc cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ thế kỷ 21 sẽ vận 
dụng mô hình cạnh tranh như thế nào? Đây là sự lựa chọn 
chiến luợc to lớn đối với hai nước. Sự lựa chọn mô hình chiến 
lược là việc xác định “con đường cạnh tranh”, “tính chất cạnh 
tranh”,“quy tắc cạnh tranh”. Tuyên bố của Trung Quốc về 
việc “hòa bình phát triển, hòa bình trỗi dậy ” trên thực tế là sự 
lựa chọn mô hình “hòa bình cạnh tranh”. Đó chính là đưa 
cạnh tranh chiến lược của Mỹ vào quỹ đạo “hòa bình cạnh 
tranh”, “đối đầu phi chiến tranh”, từ đó khiến cuộc cạnh tranh 
này có thể thúc đẩy Trung Quốc và Mỹ phát triển, tạo nên 
hạnh phúc cho thế giới. “Mô hình cạnh tranh” giữa hai nước 
Trung-Mỹ thế kỷ 21 liên quan đến vận mệnh hai nước và tiền 
đồ thế giới, cũng đánh dấu và thể hiện tiến trình tiến hóa văn 
minh trong cuộc cạnh tranh chiến lược của nước lớn. Việc 


79 


phân tích tiến trình lịch sử cuộc chiến tranh giành địa vị quốc 
gia đứng đầu trong thế giới cận đại và việc so sánh những mô 
hình khác nhau của cuộc cạnh tranh chiến lược nước lớn là 
điều có ý nghĩa to lớn đối với việc lựa chọn và sáng tạo mô 
hình chiến lược cạnh tranh Trung-Mỹ. 


Ba mô hình và ba giai đoạn của cuộc chiến tranh giành 
địa vị “quốc gia đứng đầu ” 

Cuộc cạnh tranh giữa quốc gia đứng đầu và quốc gia 
tiểm tàng đứng đầu được biểu hiện thành “cuộc chiến bảo vệ 
vương miện” của quốc gia đứng đầu và “cuộc chiến tranh 
giành địa vị đứng đầu” của quốc gia tiểm tàng đứng đầu, 
Cuộc chiến tranh giành địa vị quốc gia đứng đầu chú yếu có 
3 mô hình đặc định thế hiện qua 3 giai đoạn lịch sử. 


Ba mô hình của cuộc chiến tranh giành địa vị đứng đầu 

Mô hình thứ nhất là mô hình lấy chiến tranh làm cạnh 
tranh cao nhất, thông qua chiến tranh với quy mô lớn tiến 
hành trận “quyết đấu”. Mô hình cạnh tranh theo kiểu quyết 
đấu này được bắt đầu từ sau khi hình thành hệ thống thế giới 
đến khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai. 

Mô hình thứ hai là mô hình không lấy “chiến tranh thế 
giới” để tiến hành “quyết đấu”, mà là mô hình “Chiến tranh 
Lạnh” tiến hành “đối kháng” toàn diện. Cuộc cạnh tranh 
mang tính đối kháng này kéo dài gần nửa thế kỷ. 

Mô hình thứ ba chính là cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ 
thế kỷ 21, không chỉ xuất hiện đặc điểm mới và xu thế mới cơ 
bản khác với hai mô hình cạnh tranh trên, mà tất sẽ lấy sự 
sáng tạo và văn minh chưa từng có để tạo ra hạnh phúc cho 
hai nước và cho thế giới. 


Ba giai đoạn của cuộc chiến tranh giành địa vị đứng đầu 


§0 


Thế kỷ 20 của nhân loại là thế kỷ chiến tranh và đối 
kháng. Thế kỷ 21 của nhân loại sẽ là thế kỷ cạnh tranh và hợp 
tác. Từ giai đoạn đầu của thế kỷ 20 đến giai đoạn giữa của thế 
kỷ 2! có thể chia thành 3 giai đoạn với thời gian 50 năm một 
giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất, cuộc cạnh tranh chiến lược nước lớn 
trong nửa đầu thế kỷ 20 là cuộc cạnh tranh đã man, là cạnh 
tranh theo luật rừng. Hai cuộc chiến tranh thế giới là một cuộc 
quyết đấu, kẻ muốn thắng phải tiêu diệt đối phương. Kết cục 
“anh bại tôi thắng” lấy “anh chết tôi sống” làm tiền đề. 

Giai đoạn thứ hai, cuộc cạnh tranh chiến lược trong nửa 
sau của thế kỷ 20, tuy không đẫm máu và tàn khốc như trong 
nửa đầu thế kỷ, nhưng cũng là cuộc cạnh tranh lấy “anh suy 
tôi thịnh” làm nguyên tắc, là trò chơi “cộng 0”. Cuộc Chiến 
tranh Lạnh kéo dài gần nửa thế kỷ là “trận đấu quyền anh”, 
muốn chiến thắng phải hạ đo ván đối phương. Kết cục “anh 
thua tôi thắng” lấy “anh suy tôi thịnh” làm tiền đề. 

Giai đoạn thứ ba, cuộc tranh giành địa vị đứng đầu giữa 
Trung Quốc và Mỹ trong thế kỷ 21, quan hệ hai bên không 
phải là “anh chết tôi sống”, *anh thua tôi thắng”, mà là quan 
hệ “ganh đua cạnh tranh”, ”anh sau tôi trước”. 

Cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ trong thế kỷ 21 nên từ 
trước kia là “đọ sức”,“đấu quyền anh” nay bước vào cuộc “thi 
điển kinh”. Hai nước Trung-Mỹ nên tạo ra mô hình và quy tắc 
cạnh tranh chiến lược mới giữa các nước lớn, tạo ra văn minh 
cạnh tranh quốc tế mới. Giống như nhân loại từ trong rừng sâu 
đi vào xã hội văn minh, cộng đồng quốc tế cũng luôn phẩi 
thoát ra khối rừng sâu để đi vào thế giới văn minh. 


Trận “quyết đấu ”: Chiến tranh là cuộc cạnh tranh tàn 
khốc nhất 


81 


Nhà lý luận quân sự nổi tiếng của Đức Clausewitz nói: 
“Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị”. Chiến tranh giữa các 
nước lớn là sự tiếp tục chính trị giữa các nước lớn. Nhưng 
chính trị được tiếp tục trong chiến tranh thì quá tàn khốc. 
Chính trị lấy chiến tranh để thực hiện mang đậm mùi tanh của 
máu. Sự phát triển của văn minh nhân loại, sự tiến hóa của 
nền chính trị thế giới, đòi hỏi mối quan hệ giữa chiến tranh và 
chính trị phải có tư duy sáng tạo mới. 

- Tư duy chiến lược của Bismars đối với việc “quyết đấu” 
giữa các nước lớn: Chính trị gia nối tiếng của Đức Bismarck 
sau khi thống nhất nước Đức đã nhắc nhở người Đức rằng: 
“Đân tộc Đức sau khi trải qua thời gian dài chia rẽ, cuối cùng 
đã được thống nhất, vì thế chúng ta nên trân trọng cục diện tốt 
đẹp không dễ có được này, hãy cố gắng cho hòa bình và sự 
công bằng .... Đối với những tranh chấp quốc tế muốn sử dụng 
vũ lực, sau khi trải qua suy nghĩ một cách sâu xa, tôi nghĩ rằng 
không thể dùng phương thức quyết đấu đơn giản để đi xử lý 
những mâu thuẫn này, phương thức này hầu như không thỏa 
đáng.” 

Bismarck đưa ra khái niệm về “phương thức quyết đấu” 
và đã đưa ra sự xem xét và phủ định. Kỳ thực Bismarck là một 
dũng sĩ đám “quyết đấu” và không chỉ trong cuộc sống riêng 
tư của mình, mà ông có cả quá trình cùng đối thủ quyết đấu. 
Trong phương thức quyết đấu, ông đã dùng chính sách “ máu 
lạnh, trái tìm thép” để thực hiện thống nhất nước Đức. Ông là 
người có khả năng, là người mạnh mẽ, là người chiến thắng 
trong việc dùng phương thức quyết đấu để giải quyết mâu 
thuẫn quốc tế. Một người khổng lỗ dũng cảm và thành thạo 
trong việc tiến hành quyết đấu như vậy, nhưng sau khi suy 
nghĩ sâu xa lại chân thành thừa nhận rằng không nên dùng 
phương thức quyết đấu đơn giản để xử lý những mâu thuẫn 
quốc tế, vì phương thức quyết đấu rất không thỏa đáng. 


82 


Nhưng trong cuộc tranh giành và thay thế địa vị quốc gia 
đứng đầu, hầu như phương thức quyết đấu là phương thức duy 
nhất, nguyên tắc quyết đấu luôn trở thành nguyên tắc chỉ đạo 
cuối cùng. 

- Sự tổng kết lịch sử của các chiến lược gia đối với sự 

“quyết đấu” giữa các nước lớn: Nhà quan hệ quốc tế nổi tiếng 
của phương Tây Herbert Kilpin đã chỉ ra rằng còn chưa có bất 
kỳ ví dụ nào để có thể chứng minh một quốc gia đang chiếm 
địa vị chí phối muốn nhường sự thống trị hệ thống quốc tế của 
mình cho cường quốc đang trỗi dậy để tránh chiến tranh. 

Kết luận này của Herbert Kilpin là phù hợp với sự cạnh 
tranh giữa các nước lớn trong lịch sử cận đại thế giới. Có 
chuyên gia đã chỉ ra rằng trong thế giới cận đại có 3 quốc gia 
đã giành được địa vị bá quyền, đó là Hà Lan thế kỷ l7, Anh 
thế kỷ 19 và Mỹ thế kỷ 20. Còn chiến tranh toàn cầu để nảy 
sinh ra 3 quốc gia bá quyền nêu trên cũng mất khoảng 30 
năm. Năm 1914-1945, Mỹ tiến lên ngôi báu giành địa vị quốc 
gia đứng đấu thế giới từ trong đống đổ nát của hai cuộc chiến 
tranh thế giới. 

Theo lý luận “chu kỳ 100 năm” của chính trị gia quốc tế 
nổi tiếng của Mỹ George Modelski đưa ra trong thập kỷ 80 
của thế kỷ 20, việc thay thế quốc gia bá quyển và việc 
chuyển ‹ đổi quyền lãnh đạo thế giới đều thông qua chiến tranh 
bá quyền để thực hiện. Từ khi hệ thống quốc tế ra đời đến 
nay, chiến tranh bá quyển xây ra một cách định kỳ, thời gian 
thống trị hệ thống thế giới của kẻ chiến thắng trong chiến 
tranh bình quân khoảng 1 thế kỷ. Ông cho rằng tiếp sau Bồ 
Đào Nha thế kỷ 16, Hà Lan thế kỷ 17, Anh thế kỷ 18, 19 và 
Mỹ thế kỷ 20, thì thế kỷ 21 thế giới sẽ xuất hiện quốc gia lãnh 
đạo mới, trong thập kỷ 20-30 của thế kỷ 21, chiên tranh thế 
giới mới sẽ xẩy ra. Lôgích của ông là sự trỗi dậy của quốc gia 
đứng đầu mới tất sẽ thông qua cuộc quyết đấu bằng vũ lực đối 


83 


với quốc gia đứng đầu cũ để hoàn thành việc chuyỂn giao. 
Đây không chỉ là tư duy Chiến tranh Lạnh, mà là tư duy chiến 
tranh Nóng, là tư đuy chiến tranh thế giới. Không thể tán đồng 
về dự đoán của ông “sẽ nổ ra cuộc chiến tranh thế giới mới” 
. Nhưng kết luận của ông về phương thức “quyết đấu” để 
tranh giành địa vị quốc gia đứng đầu diễn ra trong 500 năm 
trước thế kỷ 20 lại nêu lên sự chân thực của lịch sử. 

Nhìn từ lịch sử của việc thay thế các quốc gia đứng đầu 
trong lịch sử cận đại thế giới cho thấy, tuy quá trình thay thế 
các quốc gia đứng đầu mới và cũ là quá trình của cuộc đọ sức 
lâu dài mang tính tổng hợp, nhưng quyết định kết cục cuối 
cùng vẫn là cuộc “quyết đấu” bằng vũ lực, là sự thay thế bằng 
chiến tranh, đây thực sự là một quy luật. 

Cái giá của Mỹ đi lên ngôi báu trở thành quốc gia đứng 
đầu: Nói đến lịch sử của cuộc chiến tranh giành địa vị quốc 
gia đứng đầu thì Mỹ là điển hình của việc “đăng quang một 
cách hòa bình”. Việc thay thế địa vị đứng đầu giữa Mỹ và 
Anh được hoàn thành với hình thức “phi chiến tranh”. Kỳ 
thực cái giá mà Mỹ phải trả cho việc giành được ngôi báu là 
vô cùng lớn, chỉ có điêu “Mỹ được gắn vương miện, còn thế 
giới thì phải trả giá”. Trong quá trình thay thế đế quốc Anh 
già cỗi, sự “thay thế một cách hòa bình” của Mỹ đã thể hiện 
rất rõ sự “sảo quyệt kiểu Mỹ”, “thông minh kiểu Mỹ”. 
Việc thay thế bá quyền giữa Mỹ và Anh tuy không thông qua 
chiến tranh để giải quyết, nhưng lại thông qua cuộc đọ sức 
giữa hai nước trong hai cuộc chiến tranh thế giới, cuối cùng 
Mỹ đã giành thắng lợi. Nếu như không phải là Đức xông lên 
tuyến một trong cuộc “quyết đấu” tranh giành địa vị đứng 
đầu đã làm suy yếu nước Anh, thế thì giữa Anh và Mỹ cũng 
khó tránh khỏi việc phải thông qua chiến tranh để thực hiện 
việc thay đổi. Trước chiến tranh thế giới thứ Hai, Mỹ không 
ngừng hoàn thiện kế hoạch tiến hành chiến tranh với Anh, 


84 


còn Anh cũng đã có kế hoạch tiến hành chiến tranh với Mỹ. 
Trên thực tế, điều gọi là việc thay thế một cách hòa bình 
giữa Mỹ và Anh, đối với Mỹ mà nói là cái giá rất nhỏ, còn 
đối với toàn bộ thế giới lại là cái giá rất lớn, là cái giá của 
hai cuộc chiến tranh thế giới, nhân loại bị tổn thất vô cùng to 
lớn. Chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh thế giới đã trở thành 
đỉnh cao của sự tranh giành bá quyền, là con đường tất yếu 
để tiến hành thay thế bá quyền. Cho nên hình thái đặc thù 
trong việc thay thế bá quyền thế giới giữa Anh và Mỹ không 
có gì làm thay đổi quy luật đùng chiến tranh để thay thế quốc 
gia đứng đầu. 


Trận đấu 'quyền anh ”: Chiến tranh Lạnh là cuộc “cạnh 
tranh ” với cái giá cao nhất 
Coi cuộc Chiến tranh Lạnh là một trận đấu “quyển 
anh” để phân tích có thể thấy được sự tàn nhẫn của cuộc 
Chiến tranh Lạnh chính là ở chỗ nhất định phải đánh bại đối 
phương, tức vẫn phải có kề thua người thắng. Sự tiến bộ của 
cuộc Chiến tranh Lạnh là ở chỗ không lấy đi tính mạng của 
đối thủ, kể thua vẫn có thể sống. 


«Tự duy chiến tranh Lạnh ” văn mình hơn “tử duy quyết 
đấu ” 
Sau Chiến tranh Lạnh, cả thế giới đều đang phê phán 
“tư duy Chiến tranh Lạnh”, coi đó là trò “ma quỷ ” trong cuộc 
cạnh tranh giữa các nước lớn. Kỳ thực nhìn từ diễn biến lịch 
sử của hình thái cạnh tranh trong quá trình cạnh tranh địa vị 
quốc gia đứng đầu của cộng đồng quốc tế cho thấy “Chiến 
tranh Lạnh” so với “chiến tranh nóng” là một sự tiến hóa, “tư 
duy Chiến tranh Lạnh” so với “tư duy chiến tranh” là một sự 
tiến bộ, dùng phương thức chiến tranh Lạnh để tiến hành cuộc 
đọ sức giữa các nước lớn cũng là tương đối văn minh. Chiến 


S5 


tranh Lạnh văn minh hơn chiến tranh thế giới. Tuy văn minh 
này buộc phải thực hiện, là do thế cân bằng lực lượng của hai 
bên, là do tác dụng kiểm chế của vũ khí có uy lực to lớn được 
chế tạo trong thời đại nguyên tử đối với chiến tranh thế SIỚI. 

ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh Lạnh là ở chỗ Chiến tranh 
Lạnh là một mô hình cạnh tranh chiến lược, là một giai đoạn 
của sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, Cống hiến 
của Chiến tranh Lạnh đối với văn minh nhân loại và tiến trình 
quan hệ quốc tế chính là ở chỗ không dùng hình thức chiến 
tranh thế giới để tiến hành cạnh tranh chiến lược giữa các 
nước lớn. Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh kết thúc, vấn đề 
lý luận mà sự chuyển đổi mô hình hệ thống quốc tế đưa tới 
bao gồm: Vì sao Chiến tranh Lạnh kết thúc không phải vì 
Liên Xô bị đánh bại trong xung đột quân sự? 

Vì sao cuộc chạy đua vũ trang không đưa tới cuộc Chiến 
tranh thế giới thứ Ba? Mọi người có thể phê phán Chiến tranh 
Lạnh, nhưng thời kỳ Chiến tranh Lạnh là thời kỳ có bom 
nguyên tử nhưng lại không nổ ra cuộc chiến tranh nguyên tử; 
là thời kỳ có cuộc chạy đua vũ trang với quy mô siêu lớn 
nhưng lại không nổ ra cuộc chiến tranh với quy mô siêu lớn; 
là thời kỳ có mâu thuẫn thế giới nhưng lại không nổ ra chiến 
tranh thế giới; là thời kỳ có răn đe hạt nhân nhưng lại không 
nảy sinh cuộc tiến công hạt nhân; là thời kỳ mà so với 50 năm 
trước Chiến tranh Lạnh hay so với 20 năm sau Chiến tranh 
Lạnh, hay so với bất kỳ 50 năm nào trong cả khoảng thời gian 
1500 năm từ công nguyên đến nay thì đều là thời kỳ xung đột 
quân sự ít nhất và quy mô chiến tranh tương đối nhỏ; là thời 
kỳ mà siêu cường phải trả cái giá tương đối nhỏ để quyết định 
thắng bại trong cạnh tranh chiến lược; là thời kỳ mà lấy 
phương thức Chiến tranh Lạnh để kết thúc Chiến tranh Lạnh. 
Điều này lẽ nào không phải là thời kỳ “kỳ tích của Chiến 
tranh Lạnh”? Chúng ta cần phải nghiên cứu trí tuệ chính trị 


SỐ 


trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và sự bí ẩn của việc “không 
có chiến tranh thế giới trong Chiến tranh Lạnh”. 


Sự bình tĩnh và lý trí của “tứ duy chiến tranh Lạnh ” 

Chiến tranh Lạnh là đòn sáng tạo chiến lược của Mỹ để 
đối phó với Liên Xô, là phát minh chiến lược của chủ nghĩa 
đế quốc văn minh đối phó với chủ nghĩa bá quyển Liên Xô. 

Ngày 22 tháng 2 năm 1946, chuyên gia về vấn đề Liên 
Xô, đại điện lâm thời của Đại sứ quấn Mỹ tại Liên Xô George 
Kennan đã gửi về Mỹ một bức điện báo dài tới hơn 8000 chữ. 
Trong bức điện Kennan đã đề xuất kiến nghị và phân tích một 
cách toàn điện về “lý luận, ý đồ, sách lược và cách làm” đối 
với Liên Xô sau chiến tranh, cũng như đối sách chiến lược mà 
Mỹ cần vận dụng. Kennan cho rằng mâu thuẫn giữa Mỹ và 
Liên Xô “không cần thông qua một cuộc xung đột quân sự 
toàn điện để giải quyết”, ”vì khác với nước Đức phát xít, chính 
quyền Xô viết vừa không có quy hoạch hệ thống, cũng không 
tiến hành hoạt động mạo hiểm. Liên Xô không dựa theo kế 
hoạch cố định để thực hiện, không đám liễu lĩnh không cần 
thiết, Liên Xô không để ý đến lôgích lý trí, nhưng lại rất nhạy 
cảm với lôgie vũ lực. Vì lý do này, nếu khi đối phương có 
được đầy đủ vũ lực và khi thể hiện chuẩn bị sử dụng vũ lực, 
thì trên thực tế không cần phải sử dụng vũ lực”. Đồng thời 
chính phủ Mỹ *cân phải cố gắng giáo dục người dân Mỹ đi 
tìm hiểu thực tế của tình hình nước Nga, nên không ngừng 
hoàn thiện xã hội nước Mỹ, tăng cường sự tự tin, tính kỷ luật, 
sĩ khí và tỉnh thần tập thể của người dân Mỹ”,“cần phải quy 
hoạch cho các nước khác, đưa ra một viễn cảnh thế giới tích 
cực hơn, có tính xây dựng hơn so với viễn cảnh mà trước kia 
chúng ta đã đưa ra và nó cũng là viễn cảnh mà chúng ta muốn 


§7 


1? (6 


nhìn thấy ”, “ cần phải có dũng khí và sự tự tin, kiên trì phương 
pháp của bản thân chúng ta và cách nhìn nhận đối với xã hội 
loài người. ” `. 

Báo cáo của Kennan đã đề xuất tư tưởng tiến hành “kiềm 
chế” đối với Liên Xô và đã nhận được sự tán thành của tầng 
quyết sách của Mỹ. Kennan lập tức được Bộ ngoại giao Mỹ 
điều về Mỹ, sau đó được cử làm Trưởng ban nghiên cứu thiết 
kế chính sách của Bộ ngoại giao Mỹ. Bộ trưởng hải quân Mỹ 
Jame Fulaisite đã hạ lệnh copy báo cáo này thành hàng trăm 
bản, coi đó là tài liệu mà các quan chức quân đội cần đọc. Sau 
này Kemnan chỉnh lý lại bản báo cáo và viết lại đưới nhan để 
“Nguồn gốc hành vi của Liên Xô” và tháng 7/1947 được đăng 
trên tạp chí ra hàng quý “Ngoại giao”, trong đó Kennan đã đề 
xuất lý luận và chính sách kiểm chế Liên Xô. Có thể thấy 
trong điều kiện lịch sử khi đó, tư duy Chiến tranh Lạnh trên 
thực tế là một sự tư duy tương đối bình tĩnh của giới hoạch 
định chính sách của Mỹ và Liên Xô, là tư duy tương đối lý trí, 
cũng là sự thể hiện tập trung của trí tuệ chiến lược của hai 
bên. Chiến tranh Lạnh là sự kiểm chế đối với Liên Xô, cũng 
là sự kiểm chế đối với chiến tranh thế giới mới. 


Thời đại “tư duy Chiến tranh Lạnh ” đã kết thúc 

Chiến tranh Lạnh với tư cách là một giai đoạn lịch sử của 
sự cạnh tranh giữa các nước lớn, nó văn mình hơn so với thời 
kỳ trước Chiến tranh Lạnh, nhưng không thể cung cấp cho nó 
tính hợp lý để nó có thể tiếp tục tổn tại sau Chiến tranh Lạnh. 
Chiến tranh Lạnh có tính đối kháng và tính mạo hiểm rất lớn. 
Chiến tranh Lạnh khiến cả thế giới sống đưới “lưỡi gươm của 
Damo Chris”, biến cả trái đất thành “quả bom lớn”, nhân loại 
sinh tổn và sống trong hòa bình Lạnh mà bất kỳ lúc nào cũng 
có thể bị hủy diệt. Cái giá quá cao của cuộc Chiến tranh Lạnh 
là điều mà nhân loại thể chấp nhận. 


88 


Cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô kéo dài gần 
nửa thế kỷ thực chất là cuộc Chiến tranh thế giới thứ Ba với 
hình thái đặc thù. Chiến tranh Lạnh không phải là một trận 
“quyết đấu” giữa các nước lớn, nhưng lại là trận đấu “quyền 
anh” giữa những người khổng lồ của thế giới. Trong hai cuộc 
chiến tranh thế giới trước đây, các nước lớn tranh giành bá 
quyền thế giới lấy thế giới làm chiến trường, tiến hành cuộc 
“quyết đấu” tàn khốc “một mất một còn”. Còn tham gia vào 
cuộc Chiến tranh Lạnh là hai đối thủ “quyền anh” tầm cỡ thế 
giới, họ lấy thế giới làm sân đấu quyền anh, tiến hành cuộc 
đấu tuy không làm chết người, nhưng phải phân thắng bại. 
Ngày nay khi hòa bình, phát triển và hợp tác trở thành trào 
lưu thế giới và yêu cầu của thời đại thì mô hình cạnh tranh 
theo kiểu “quyền anh” tuy không phải là cuộc “quyết đấu” 
nhưng cũng phải bị đào thải giống như mô hình cạnh tranh 
theo kiểu “quyết đấu”, văn minh nhân loại thế giới không 
thể chấp nhận. 


Cuộc thi “điển kinh”: mô hình cạnh tranh văn mình 
mới giữa Trung Quốc và Mỹ 

Cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ trong thế kỷ 2I 
không thể là cuộc đọ sức theo kiểu “quyết đấu”, cũng không 
thể vận dụng mô hình như cuộc đấu “quyền anh”, mà chỉ có 
thể là cuộc thi “điển kinh”. 

Hàm nghĩa cuộc thi “điền kinh ” Trung-Mỹ 

Cuộc thi “điển kinh” Trung-Mỹ có hai hàm nghĩa: 

- Cuộc cạnh tranh xoay quanh việc giành địa vị quốc gia 
dứng đầu thế kỷ 21 giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là cuộc cạnh 
tranh giữa các nước lớn được coi là văn minh nhất trong lịch 
sử nhân loại. Nó không phải là cạnh tranh đưa tới chiến tranh 
thế giới theo kiểu “quyết đấu”, cũng không phải là cạnh tranh 
đưa tới chiến tranh Lạnh theo kiểu đấu “quyển anh”, mà là 


89 


cuộc cạnh tranh theo kiểu thi “điển kinh”. 

- Cuộc cạnh tranh này là cuộc cạnh tranh mang tính thế 
ký, là cuộc thí “điển kinh” giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. 
Nó không phải là cuộc thi chạy 100m, cũng không phải là 
cuộc thi chạ y 1Ø nghìn mét, mà là cuộc thi chạy maratong, là 
cuộc thi về ý chí, thi về nghị lực, thi về sự nhẫn nại. 

Vì vậy cuộc thi “điền kinh” Trung-Mỹ thế kỷ 2l có hai 
đặc điểm cơ bản: cạnh tranh được văn minh hóa và cạnh tranh 
mang tính lâu dài. 


Không cần tránh việc nói đến “thách thức ” và “đối thủ " 

Bất kỳ hoạt động mang tính cạnh tranh đều không thể 
không có thách thức, cũng không thể không có đối thủ. Thực 
chất của cạnh tranh và thi đấu chính là thách thức, chính là lấy 
sự tổn tại của đối thủ làm tiền đề. Cạnh tranh giữa các quốc 
gia cũng sẽ có thách thức. Giữa quốc gia đứng đầu và quốc 
gia tiềm tàng đứng đầu về khách quan hình thành nên mối 
quan hệ đối thủ mang tính thách thức và nghênh chiến giữa 
một bên bảo vệ vương miện và một bên tranh giành vương 
miện. Cho nên không cần tránh nói đến thách thức, cũng 
không sợ thách thức. 

Vấn để cơ bán không phải ở chỗ liệu có phải là thách thức 
hay không, mà là ở tính chất và phương thức của thách thức. 
Thách thức của tính chất “quyết đấu” là tai họa lớn "một mất 
một còn”, thách thức của tính chất “đấu quyền anh” là cái giá 
nặng nề của kẻ thua người thắng, còn thách thức của tính chất 
thi “điển kinh” là nâng cao thành tích của cả hai bên. Sự 
thách thức này vừa là hình thái tất yếu của của cuộc đua tài, 
cũng là sự kích thích và tiến bộ của hai bên tham gia cạnh 
tranh. Không cho phép thách thức cũng đồng nghĩa với việc 
không cho phép thi đấu, vừa không thế được cũng không có 
lợi cho việc tăng thêm động lực và sức sống cho sự phát triển 


90 


của thế giới. 

Thách thức giữa các nước lớn trong lịch sử thế giới cận đại 
là thách thức của các đấu sĩ và võ sĩ quyền anh. Quốc gia bá 
quyền mới trỗi đậy thông qua việc thách thức quốc gia bá 
quyền cũ để xác lập địa vị bá quyền của mình. Nhưng trải qua 
một giai đoạn, thực lực và quyền lực bị suy giảm, sẽ xuất hiện 
một nước hoặc nhiều nước thách thức và lại tiến hành thách 
thức với nước bá quyền cũ. Ví dụ Tây Ban Nha đã thách thức 
Bồ Đào Nha, Pháp thách thức Hà Lan, Pháp và Đức lần lượt 
thách thức Anh, Mỹ giúp Anh đối phó với cuộc thách thức 
năm 1914-1918, sau đó Mỹ nổi lên từ trong cuộc Chiến tranh 
thế giới thứ Hai, trở thành quốc gia bá quyền, rồi Mỹ lại đứng 
trước sự thách thức của Liên Xô. Những thách thức này rõ 
ràng đều mang lại tai họa cho cả hai bên đối kháng thậm chí 
cho cả toàn bộ thế giới, đi ngược lại trào lưu thế giới hiện nay. 
Nhưng cộng đồng quốc tế có thể loại bỏ thách thức mang tính 
“quyết đấu”, hay loại bổ thách thức mang tính đấu “quyên 
anh”, nhưng không thể loại bỏ thách thức mang tính thi đấu 
“điển kinh”. Cộng đồng quốc tế là một vũ đài quốc tế, trên 
vũ đài này mỗi một quốc gia đều muốn đóng tốt vai diễn của 
mình. Vũ đài quốc tế cũng là một “trường đấu quốc tế”, mỗi 
một nước đều là một vận động viên. Quốc gia với tư cách là 
một vận động viên và cá nhân với tư cách là một vận động 
viên tuy có sự khác nhau rất lớn, nhưng việc giành lấy thành 
tích tốt là mục đích theo đuổi chung. Trường đấu quốc tế trước 
đây kỳ thực là một cuộc “đọ sức quốc tế”, sau đó dần dần văn 
minh lên trở thành sân đấu “quyền anh”. Hiện nay ngày càng 
trở thành cuộc đua “điển kinh quốc tế”. Cuộc cạnh tranh sức 
mạnh tổng hợp quốc gia của cộng đồng quốc tế luôn luôn 
đang diễn ra. Thách thức trong cuộc cạnh tranh chiến lược 
Trung-Mỹ là cạnh tranh và thách thức trong cuộc đua “chạy 
thi”, cuộc đua “nhảy cao”, thực tế là xem nước nào “nhanh 


91 


hơn, cao hơn, xa hơn”. Cho nên cuộc cạnh tranh chiến lược 
Trung-Mỹ sẽ trở thành cuộc cạnh tranh mang lại cho sự tiến 
bộ và phát triển của thế giới sức sống và động lực to lớn, chứ 
không phải mang lại tai họa cho thế giới. 


Tám điểm khác biệt lớn giữa cạnh tranh Trung-Áfỹ và 
Xô-Mỹ 

Canh tranh Trung-Mỹ và cạnh tranh Xô-Mỹ là hai cuộc 
cạnh tranh mang tính chất khác nhau, chủ yếu có 8 đặc điểm 
chiến lược khác nhau, nó quyết định cuộc cạnh tranh Trung- 
Mỹ không trở thành cuộc chiến tranh Lạnh thứ hai: 

- Môi trường cạnh tranh khác nhau: Cạnh tranh Xô-Mỹ là 
cuộc cạnh tranh giữa hai xã hội, là cạnh tranh giữa hai xã hội 
và cạnh tranh giữa hai thế giới trên một quả địa cầu. Liên Xô 
tổ chức xã hội Xã hội chủ nghĩa lấy phe Xã hội chủ nghĩa làm 
nền tắng. Còn Mỹ tổ chức một xã hội tự do, đó là xã hội Tư 
bản chủ nghĩa. Xã hội loài người phân chia thành hai xã hội 
đối đầu nhau, cộng đồng quốc tế chia thành hai thế giới đối 
kháng và thù địch nhau - thế giới tự do và thế giới cực quyền. 
Còn cạnh tranh Trung-Mỹ thế kỷ 21 không phải là cạnh tranh 
giữa 2 xã hội và 2 thế giới, mà là cùng nhau tạo ra mội thế 
giới mở cửa, thế giới hài hòa vì hòa bình và phát triển. Trung 
Quốc không phải là một thế giới khác đối lập và đối kháng 
với Mỹ, mà là hòa nhập vào thế giới, đi vào quỹ đạo quốc tế. 

- Mục tiêu cạnh tranh khác nhau: Cạnh tranh Xô-Mỹ là 
cạnh tranh bá quyền thế giới, còn đặc điểm của nhà nước 
Trung Quốc là không xưng bá. Trung Quốc muốn giành “địa 
vị đứng đầu”, nhưng không muốn giành “bá quyên”. Trung 
Quốc muốn thông qua con đường không cạnh tranh bá quyển 
để trở thành quốc gia đứng đầu thế giới. Trung Quốc muốn 
xây đựng một quốc gia hùng mạnh đứng đầu thế giới, nhưng 
không xưng bá. Trung Quốc không phải là quốc gia theo “mô 


92 


hình cách mạng thế giới” kiểu Liên Xô, cũng không phải là 
quốc gia theo “mô hình xuất khẩu dân chủ” kiểu Mỹ. Trung 
Quốc là quốc gia theo mô bình hòa bình, hữu hảo, đặc sắc, 
phòng ngư. Vì vậy Trung Quốc không cần phải vận dụng vũ 
khí Chiến tranh Lạnh để đối phó và xứ lý quan hệ Trung-Mỹ. 

- Nội dung cạnh tranh khác nhau: Cuộc cạnh tranh Xô-Mỹ 
mang sắc thái ý thức hệ mạnh mẽ. Việc đối đầu giữa hai bên 
về ý thức hệ trên thực tế là phiên bản của cuộc chiến “Thập 
tự quân”. Còn cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ thế kỷ 21 chủ 
yếu không phải là cạnh tranh về ý thức hệ. Trung Quốc trở 
thành nhà nước Tư bản chủ nghĩa cũng không có lợi ích chiến 
lược gì lớn đối với Mỹ. Trung Quốc với tư cách là nhà nước 
Xã hội chủ nghĩa cũng không gây tốn hại chiến lược gì lớn đối 
với Mỹ. Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc là Chủ 
nghĩa xã hội “không gây tổn bại gì” cho Mỹ. Cạnh tranh Xô- 
Mỹ là cạnh tranh về ưu thế giữa Tư bản chủ nghĩa kiểu Mỹ 
và Xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô. Cạnh tranh Trung-Mỹ là 
việc giao lưu với Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. 
Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc là Xã hội chủ 
nghĩa không tranh giành bá quyền, không xưng bá. Chú nghĩa 
xã hội mang đặc sắc Trung Quốc là Chủ nghĩa xã hội kinh tế 
thị trường. là Chủ nghĩa xã hội hòa nhập với thế giới phương 
Tây, là Chủ nghĩa xã hội hòa nhập với lợi ích phương Tây. 
Cho nên giữa Trung Quốc và Mỹ tất nhiên là sự thống nhất 
của cạnh tranh văn minh và hợp tác mật thiết. 

- Đội ngũ cạnh tranh khác nhau: Cạnh tranh chiến lược 
Xô-Mỹ là cạnh tranh quân thể giữa hai liên minh và cạnh 
tranh giữa hai phe trục, hai bên đều tổ chức thành những phe 
trục hùng mạnh, ngay cả những nước không nằm trong phe 
trục cũng phải thể hiện lập trường, thái độ, phải vạch rõ ranh 
giới, phải đứng vào cùng đội ngũ. Còn cạnh tranh chiến lược 
Trung-Mỹ là thuộc về cạnh tranh cá thể, hai bên đều không 


93 


có quần thể liên minh hay phe trục, khó có thể hình thành liên 
minh để tiến công đối phương, 

- Tính chất cạnh tranh khác nhau: Mâu thuẫn và cạnh 
tranh giữa Liên Xô và Mỹ mang tính đối kháng, vì Liên Xô 
muốn đánh đổ chế độ xã hội của Mỹ, còn Mỹ cũng muốn thay 
đổi chế độ xã hội của Liên Xô. Liên Xô muốn biến Cách 
mạng tháng I0 thành cách mạng thế giới, Còn Mỹ muốn biến 
chế độ dân chủ của Mỹ thành chế độ dân chủ của thế giới. 
Cạnh tranh chiến lược Xô-Mỹ là cạnh tranh mang tính tiến 
công chiến lược, là theo mô hình “xuất khẩu” trong đó Liên 
Xô muốn xuất khẩu mô hình Xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô 
còn Mỹ muốn xuất khẩu mô hình tự do dân chủ kiểu Mỹ. Hai 
bên đều muốn dựa vào mô hình để thay đổi đối thủ, thay đổi 
thế giới. Chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô là Chủ nghĩa xã hội 
theo mô hình tiến công, muốn cắm lá cờ đỏ trên khắp thế giới. 

. Chủ nghĩa tư bản của Mỹ cũng là chủ nghĩa tư bản theo mô 
hình tiến công và khuyếch trương, muốn biến toàn thế giới 
thành thế giới tự do, thế giới dân chủ. Còn cạnh tranh chiến 
lược Trung-Mỹ thì khác, Trung Quốc không xuất khẩu cách 
mạng, Trung Quốc kiên trì xây dựng đất nước mang đặc sắc 
riêng của mình, và đưa đất nước mình hòa nhập vào thế giới 
đa nguyên hóa. 

- Rúi ro cạnh tranh khác nhau: Cạnh tranh Xô- -Mỹ là cạnh 
tranh mà lúc nào cũng chuẩn bị tiến hành chiến tranh thế giới 
và chiến tranh hạt nhân, mấy lần khủng hoảng giữa hai bên 
đều chút nữa đưa tới đại chiến có thể hủy diệt nhân loại. Còn 
cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ, và mặt quân sự có thể nói 
là cạnh tranh “không đưa tới chiến tranh Trung-Mỹ”, “không 
đưa tới chiến tranh hạt nhân Trung-Mỹ°. 

- Nguyên tắc cạnh tranh khác nhau: Cạnh tranh chiến lược 
Xô-Mỹ là tuân theo nguyên tắc “cộng 0”: anh sống tôi chết, 
anh thắng tôi bại, anh suy tôi thịnh. Còn cạnh tranh Trung-Mỹ 


94 


là cạnh tranh không phải lấy “đánh đổ” hay “chiến thắng” đối 
phương làm mục đích, về tổng thể mà nói nổi bật rõ đặc điểm 
hợp tác, cùng có lợi, cùng thắng lợi, cùng vinh quang. Thế 
giới này không thể không có Mỹ, trái đất này cũng không thể 
không có Trung Quốc. Nước Mỹ trong tương lai không thể 
tách rời một Trung Quốc phồn vinh, Trung Quốc trong tương 
lai cũng cần một nước Mỹ phần vinh. 

- Kết quả cạnh tranh khác nhau: Cạnh tranh chiến lược 
Xô-Mỹ khiến cả thế giới rất căng thẳng, giá phải trả rất cao. 
Còn cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ sẽ là quá trình mang 
tính sáng tạo. Cạnh tranh Trung-Mỹ trên các mặt chính trị, 
kinh tế, ngoại giao, quân sự đều sẽ có sáng tạo mới, sẽ là 
cạnh tranh văn minh nhất trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là 
cạnh tranh nước lớn kể từ khi hình thành cộng đồng quốc tế 
thời kỳ cận đại và sẽ sáng tạo ra nền văn minh mang tính cạnh 
tranh, đưa cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trên thế 
giới buớc vào giai đoạn văn minh mới, khiến thế giới văn 
minh hơn, hòa bình hơn, đân chủ hơn, phát triển hơn. Cạnh 
tranh chiến lược Trung-Mỹ sẽ là cạnh tranh theo kiểu “chạy 
đua” trên trường đua quốc tế. khác với kiểu cạnh tranh “chinh 
chiến” trong giai đoạn xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới, 
cũng khác với kiểu cạnh tranh “Chiến tranh Lạnh” diễn ra sau 
chiến tranh thế giới thứ Hai, đưa cạnh tranh chiến lược của 
cộng đồng quốc tế lên giai đoạn mới— giai đoạn thứ ba. Cạnh 
tranh chiến lược giữa các quốc gia là sự thể hiện trật tự chiến 
lược, quy luật chiến lược, văn hóa chiến lược, văn minh chiến 
lược của cộng đồng quốc tế. Mỹ không thể dùng tư duy và mô 
hình cạnh tranh tiến hành với Liên Xô để đối phó với thực 
tiễn cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc. 


Muốn Mỹ phôn vùnh cũng phải để cho Trung Quốc phần 
vinh 


g5 


Nhân tố quan trọng quyết định Trung-Mỹ chỉ có thể đi 
theo con đường cạnh tranh mới theo kiểu “đua điển kinh” là 
mối liên hệ lợi ích kinh tế giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, 
chỉ có thể cùng nhau đi theo quy luật thương mại tiến tới phồn 
vịnh.. Trước đây Mỹ và Anh có sự giao lưu mậu dịch chặt chẽ. 
Anh dựa vào Mỹ để nhập khẩu lương thực, còn Mỹ lại là thị 
trường lớn nhất của Anh về hàng dệt, đặc biệt là Anh có cơ 
hội đầu tư lớn ở Mỹ. Thập kỷ 50 của thế kỷ 19, lượng trái 
phiếu chỉnh phủ Mỹ mà người Anh nắm giữ bằng tổng số trái 
phiếu của toàn bộ các nước châu Âu khác cộng lại. Năm 
1857, cổ phiếu của 7 tuyến đường sắt của Mỹ được đưa lên thị 
trường giao dịch cổ phiếu Luân Đôn với trị giá lên tới §0 triệu 
bảng Anh. Thủ tướng Anh Liverpool đã từng chỉ rõ: “ Bất kỳ 
ai muốn nước Anh phần vinh thì cũng phải để cho nước Mỹ 
phồn vinh.” Xem ra sự phát triển mậu dịch Trung-Mỹ [rong 
gần 30 năm qua cho đến nay đã đạt được triển vọng về quy 
mô và tương lai, cũng như vậy có thể thấy một hiện thực là: 
“Bất kỳ ai muốn Mỹ phồổn vinh thì cũng phải để cho Trung 
Quốc phồn vinh. ” 

Trên mạng của Pháp đã từng xuất hiện để nghị “hạn chế 
hàng Trung Quốc”, nhưng lập tức trên mạng có hồi âm: 
“Kiểm chế hàng Trung Quốc, trước hết chúng ta phải cởi hết 
quần áo, vứt ra cửa số điện thoại đi động, con chuột, bàn 
phím, màn hình máy tính, đồng hồ, linh kiện ô tô, xe máy ... 
Liệu mọi người có làm được điều này không?” Hiện nay trên 
toàn thế giới mỗi người mỗi năm phải dùng đến I đôi giày 
của Trung Quốc, cần đến 2 mét vải của Trung Quốc, phải mặc 
3 chiếc áo do Trung Quốc chế tạo. Người tiêu dùng phương 
Tây không thể tách rời sản phẩm do Trung Quốc chế tạo. 
Những trái phiếu đôla Mỹ mà Trung Quốc dùng ngoại tệ thu 
được từ xuất khẩu để mua đã hỗ trợ sự ổn định của hệ thống 
tài chính thế giới. Nếu kinh tế Trung Quốc đổ vỡ thì sẽ là một 


96 


tai họa cho thế giới, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm 
lại điều này cũng sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho kinh 
tế thế giới. Một số học giả phương Tây đã nhìn thấy rằng việc 
tạo nên mối đe dọa không phải là do sự phát triển của Trung 
Quốc, mà lại có thể nảy sinh từ khó khăn và thất bại của 
Trung Quốc. Từ ý nghĩa này mà nói quả thực là “Trung Quốc 
phát triển, Mỹ được lợi, thế giới cũng được lợi”. 


Trung Quốc và Mỹ cùng sáng tạo ra “nền văn hóa mới 
cạnh tranh giữa các nước lớn ” 

Việc đưa cuộc cạnh tranh chiến lược giữa quốc gia đứng 
đầu và quốc gia tiềm tàng đứng đầu từ “quyết đấu”, “đấu 
quyền anh” chuyển sang “điển kinh”, đi vào quỹ đạo của 
“cuộc đua chạy” là một cuộc cách mạng chính trị quốc tế, là 
sự sáng tạo mang tính lịch sử của văn hóa cạnh tranh giữa các 
nước lớn. VỀ mặt này sự xuất hiện của Liên minh châu Âu là 
một sáng tạo vĩ đại, có ý nghĩa sâu xa đối với Trung Quốc và 
Mỹ trong thế kỷ 21. 

Trong hơn 1100 năm trước Chiến tranh thế giới thứ Hai, 
giữa Pháp và Đức tổng cộng có hơn 200 cuộc chiến tranh, cứ 
5 năm lại xảy ra một lần. Trong cuộc đối kháng và chiến tranh 
kéo dài hàng nghìn năm này, kẻ thua thì thẩm bại, kẻ thắng 
cũng thắng lợi một cách thẩm hại, bài học cay đắng về việc 
cả hai đều bị tổn thất đã khiến họ nắy sinh trí tuệ chính trị. Sự 
thay đổi to lớn của cục diện châu Âu trong Chiến tranh thế 
giới thứ Hai đã khiến trào lưu tư tưởng “liên hợp châu 
Âu”,“thống nhất châu Âu” hình thành từ lâu lại nổi lên. Ngay 
từ năm 1942, Churchill đã suy nghĩ đến việc làm thế nào chấn 
hưng lại uy phong của châu Âu sau chiến tranh. Ông đã đưa 
ra ý tưởng "hợp chủng quốc châu Âu”. Tháng 3/1943, Đại hội 
toàn châu Âu lần thứ 5 đã tiến hành ở Niu Yoóc, chủ trương 
xây dựng Liên minh châu Âu sau chiến tranh. Tháng 9/1946, 


97 


tại trường đại học Zurich Churchill đã phát biểu diễn thuyết 
với nhan đề “Bi kịch châu Âu”, kêu gọi thành lập một tổ chức 
theo kiểu “hợp chủng quốc châu Âu”. Tháng 5/1948, “Đại hội 
châu Âu” triệu tập tại Hague, có khoảng 800 đại biểu của các 
nước tham dự, bao gồm nhiều chính trị gia nổi tiểng như 
Churchill, Adenauer, Van Zeeland... Đại hội đã đưa ra “Thư 
gửi nhân dân châu Âu”, bày tổ hy vọng muốn có một châu Âu 
thống nhất, một hiến pháp nhân quyển của châu Âu, và tòa 
án thực hiện hiến pháp. Những người theo chủ nghĩa liên bang 
khi đó yêu cầu xây dựng một chính phủ liên bang có quyền 
lực siêu quốc gia. Sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Thủ tướng 
Liên bang Đức Adenauer và Tổng thống Cộng hòa Pháp De 
Gaulle đã thành công trong việc xóa bỏ mối hận thù mấy trăm 
năm giữa hai nước. Tổ chức Liên minh châu Âu với sự thúc 
đẩy của cỗ máy Pháp và Đức đã hình thành thị trường thống 
nhất, tiền tệ thống nhất, xây dựng nên nghị viện và lực lượng 
quân đội chung, một thể liên hợp khu vực siêu mạnh đã ra 
đời. 

Hợp tác và phát triển của châu Âu sau chiến tranh là một 
kỳ tích. Brzezinski nói:“Tôi cho rằng châu Âu quả thực là 
người đi tiên phong. Việc Mỹ coi thường thể liên hợp châu 
Âu, thậm chí phê phán là một sai lầm... Châu Âu trên cơ sở 
nhận thức chung, và bình đẳng, đã thử nghiệm sáng tạo ra một 
cơ cấu quốc gia siêu việt. Tôi cho rằng nhìn về góc độ lâu dài, 
thế giới cũng sẽ được tổ chức như vậy ... Cho nên thử nghiệm 
của châu Âu là vô cùng quan trọng. Thành công của thứ 
nghiệm này là có lợi cho lợi ích chung của chúng ta... Châu Âu 
không phải là cơ cấu trừu tượng, nó là sự thể hiện giao lưu 
giữa các quốc gia và sự thay đổi của đời sống nhân dân.” 
Giáo sư Viện chính trị học Kennedy thuộc trường đại học 
Harvard J oseph Nye trong khi trả lời phỏng vấn đã nói: “Liên 
minh châu Âu là một thử nghiệm độc đáo trong lịch sử thế 


98 


giới. Trước đây có một số nước liên hợp lại thành lập liên 
bang, giếng như Mỹ thế kỷ 18. Nhưng châu Âu rất độc đáo. 
Nó không phải là một liên bang, mà là xây dựng một liên 
minh có mối quan hệ chặt chế hơn so với các tổ chức quốc tế 
khác, mà các nước lại không mất đi địa vị quốc tế của mình. 
Hình thức này rất là tốt đẹp vì nó xóa bỏ đi quan hệ cạnh 
tranh đưa tới đấu tranh lẫn nhau giữa các nước châu Âu trong 
thế kỷ trước, từ đó tránh được hậu quả mang tính phá hoại. 
Hiện nay không thể tưởng tượng được giữa Pháp và Đức lại 
có thể nổ ra chiến tranh. Liên minh châu Âu sẽ luôn tổn tại 
và nó sẽ có ích cho kinh tế và chính trị châu Âu, và cũng sẽ 
tiếp tục phát triển. Một số người cho rằng nó sẽ phát triển 
thành liên bang, châu Âu sẽ có một ngày trở thành một quốc 
gia, giống như Mỹ, nhưng tôi hoài nghỉ về khả năng này. Tôi 
đánh giá cao về sự phát triển của Liên minh châu Âu, nhưng 
tôi không cho rằng nó sẽ phát triển thành một quốc gia liên 
bang đơn nhất. ” 

Tiến trình thống nhất châu Âu lạc quan hơn nhiều so với dự 
đoán của các nhà chính trị. Ngày 3/11/2009, Liên minh châu 
Âu thông qua “Hiệp ước Lisbon”. Sau đó không lâu lại để cử 
chức “tổng thống” và “ngoại trưởng” - một Liên minh châu Âu 
với hình thức “bán quốc gia” đang xuất hiện trước mọi người. 

Nếu như nói quan hệ giữa các nước lớn châu Âu đã trải 
qua một sự chuyển biến mang tính lịch sử từ chiến tranh cho 
đến hợp tác, rỗi xây dựng một quốc gia thống nhất; nếu như 
nói Liên minh châu Âu là sự sáng tạo vĩ đại đầu tiên trong 
cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn sau chiến tranh, thế thì 
cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ trong 50 năm tới sẽ là sự 
sáng tạo thứ hai, tức tạo ra mô hình văn minh mới cạnh tranh 
giữa các nước lớn. Việc sáng tạo mới mô hình cạnh tranh 
Trung-Mỹ sẽ vĩ đại hơn so với sự sáng tạo của Liên minh 
châu Âu. Vì Liên minh châu Âu là liên minh “đồng chất”, là 


99 


sự sáng tạo của mối quan hệ quốc gia có ý thức hệ và chế độ 
xã hội tương đồng, là sự sáng tạo trong phạm vi khu vực châu 
Âu, có sự hạn chế của nó. Còn việc sáng tạo thành công mô 
hình mới cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ là sự sáng tạo có ý 
nghĩa toàn cầu sâu xa được thực hiện trên tầm cao chiến lược 
giữa quốc gia đứng đầu và quốc gia tiểm tàng đứng đầu, giữa 
hai quốc gia có chế độ xã hội và ý thức hệ khác nhau, vì thế 
nó sẽ có cống hiến vĩ đại hơn cho việc xây dựng thế giới dân 
chủ, thế giới hợp tác, thế giới văn minh, thế giới hài hòa. 


4. Thế giới không có bá quyền: Sứ mệnh và kết cục của 
cuộc đọ sức thế kỷ giữa Trung Quốc và Mỹ 


Giấc mơ Trung Hoa vừa là một giấc mơ quốc gia, vừa là 
một giấc mơ thế giới của Trung Quốc. Mục tiêu lớn quốc gia 
của Trung Quốc là liên kết mục tiêu lớn của Trung Quốc với 
mục tiêu lớn của thế giới lại với nhau. Một nước lớn thế giới, 
trước tiên cần phải tính đến việc xây dựng một thế giới như 
thế nào, sau đó mới tính đến xây dựng một quốc gia ra sao. 
Cho nên, mục tiêu lớn của Trung Quốc không thể chỉ giới hạn 
ở Trung Quốc, mà cần hướng ra ngoài thế giới. 

Thế giới nhân loại thế kỷ 21 muốn trở thành một thế giới 
hòa bình, hài hòa, hợp tác, điều quan trọng là cần phải trở 
thành một “thế giới không có bá quyền”. Bá quyền là mối đe 
dọa lớn nhất của nền hòa bình thế giới, là mối nguy hại lớn 
nhất của sự hài hòa thế giới, là trở ngại lớn nhất của sự hợp 
tác thế giới. Mục tiêu lớn thế giới của Trung Quốc trong thế 
kỷ 21 là xây dựng “thế giới không có bá quyển”. Tóm lại, 
chấm dứt “bá quyền thế giới” là sứ mệnh lịch sử của cuộc đọ 
sức thế kỷ Trung-Mỹ; xây dựng “thế giới không có bá quyền” 
là kết cục tất yếu của trận chung kết lâu dài Trung-Mỹ. 


100 


®Sự trỗi dậy của nước lớn ” và “việc chuyển đổi mô hình 
của thế giới ” 

Thế giới đang không ngừng chuyển đổi mô hình. Sự trỗi 
dậy cúa nước lớn vừa là động lực, vừa là tiêu chí của việc 
chuyển đổi mô hình thế giới. Trong sự mâu thuẫn không 
ngừng của các nước lớn trỗi dậy, thế giới cận đại lần lượt trải 
qua 3 lần chuyển đổi mô hình. 


Nước lớn phương Tây trôi dậy, thế giới lần đầu tiên 
chuyển đổi mô hình: từ thế giới phong kiến chuyển sang thế 
giới tự bản 

Sự chuyển đổi mô hình lần đầu tiên của thế giới cận đại 
là từ thế giới phong kiến chuyển sang thế giới tư bản. Động 
lực của việc chuyển đổi mô hình đó là sự trỗi dậy của một loạt 
nhà nước phương Tây, bao gồm các nước Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh và Mỹ. Về bản chất, sự trỗi đậy 
của một loạt nước lớn này là sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bẩn 
và đã dấy lên một thế giới tư bản chủ nghĩa. Nước lớn phương 
Tây dùng sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản để tuyên bố chủ 
nghĩa phong kiến suy tàn và điệt vong, về cơ bản, đã kết thúc 
thời đại trung cổ của phương Tây và thời đại chủ nghĩa phong 
kiến của thế giới, bắt đầu một thời đại chủ nghĩa tư bản thế 
giới hoàn toàn mới, khiến nhân loại từ thế giới phong kiến 
chuyển sang thế giới tư bản. 

Đặc điểm nổi bật của những nước lớn trỗi dậy thúc đẩy sự 
chuyển đổi mô hình lần đầu tiên của thế giới cận đại là “trỗi dậy 
về quyền lợi biển”, “trỗi dậy bành trướng”, “trỗi đậy thực đân” 
và “trỗi dậy chiến tranh”. Sự trỗi dậy ban đầu tàn khốc, đã man 
này đã phạm phải “tội lỗi cơ bản” mang tính bành trướng bằng 
vũ lực và chính phục thực dân, nhưng trong quá trình máu và lửa 
này, thế giới nhân loại rốt cuộc đã thực hiện được việc chuyển 
đổi mô hình mang tính lịch sử tương đối tiến bộ. 


101 


Sự trỗi dậy của nước lớn Liên Xô, thế giới chuyển đổi mô 
hình lần thứ hai: từ thế giới tư bản sang “một trái đất hai chế 
độ ” 

Việc chuyển đổi mô hình lần thứ hai của thế giới là do 
Liên Xô trỗi dậy và sự xuất hiện của hàng loạt nước xã hội 
chú nghĩa, khiến thế giới từ chủ nghĩa tư bản ° thống nhất 
thiên hạ ” chuyển sang “hai thế giới”, một địa cầu hai thế giới, 
một thế giới hai chế độ, tức là “một trái đất hai chế độ”. Liên 
Xô với tư cách là nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế 
giới, sự trỗi đậy của nó là sự trỗi dậy của nước lớn đối lập và 
đối kháng với thế giới tư bản chủ nghĩa. Sự trỗi dậy của Liên 
Xô đã mở ra thời đại mới trong lịch sử thế giới — thời đại “một 
trái đất hai chế độ ”, và đã kết thúc thời đại của lịch sử thế giới 
~ thời đại tư bản chủ nghĩa thống nhất thiên hạ. Sự trỗi dậy 
của Liên Xô đã thực hiện được việc chuyển đổi mô hình thế 
giới từ một thế giới do chủ nghĩa tư bản chủ đạo sang hai thế 
giới mà chủ nghĩa tư bản và chú nghĩa xã hội đối đầu nhau. 
Điều này vừa đem lại những căng thẳng mới, vừa đem lại nền 
văn minh mới cho thế giới. Chủ nghĩa tư bản sơ khai truyền - 
thống sở dĩ có thể sau đó biến thành chủ nghĩa tư bản tương 
đối văn minh và nhân đạo là vì có hai loại nước lớn tính chất 
khác nhau đang cạnh tranh, cũng là do nước lớn xã hội chủ 
nghĩa đã “ ép buộc” các nước lớn tư bản chủ nghĩa văn minh. 
Việc chuyển đổi mô hình lần thứ hai của thế giới là sự tiến bộ 
mang tính lịch sử lần thứ hai của thế giới. Nhưng sự cạnh tranh 
giữa Liên Xô và nước lớn phương Tây đã không thoát khỏi 
vòng tuần hoàn của cuộc cạnh tranh bá quyền. Liên Xô vì 
chống bá quyền mà hưng thịnh, sau đó lại vì tranh bá mà suy 
VONE. 


Sự trỗi dậy của nước lớn Trung Quốc, thế giới chuyển đổi 
mô hình lần thứ ba: từ “thế giới có bá quyên ” sang “thế giới 


102 


không có bá quyền ” 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc không giống với sự trỗi dậy 
của các nước phương Tây, cũng không giống với sự trỗi dậy 
của Liên Xô bởi sự trỗi dậy của nước này là một sự trỗi dậy 
kiểu mới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc có đặc trưng thời đại 
mới mẻ, điều này thể hiện ở 3 điểm sau: 

- Về mục tiêu trỗi dậy, mục tiêu trỗi dậy của Trung Quốc 
không phải là bá quyền thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc 
vừa không phải là nước thách thức bá quyền, vừa không phải 
là cường quyền đe dọa, càng không phải là gây sức ép với kẻ 
yếu, mà là chấn hưng bản thân, có lợi cho thế giới. “Trung 
Quốc phản đối chủ nghĩa bá quyển và chính trị cường quyền 
với mọi hình thức, vĩnh viễn không tranh bá, vĩnh viễn không 
bành trướng”. Tuyên bố này trong báo cáo Đại hội Đảng lần 
thứ 17 vừa là sự cam kết nghiêm túc của Trung Quốc đối với 
thế giới, vừa là sự hoạch định rõ ràng của Trung Quốc đối với 
mục tiêu trỗi đậy của bản thân. 

- Về môi trường trỗi dậy, sự trỗi dậy của Trung Quốc là 
trỗi dậy trong môi trường nhiều nước đang phát triển trỗi dậy. 
Hiện nay, trong nhiều nước đang phát triển không chỉ có Trung 
Quốc có nên tảng và thực lực trỗi dậy, mà còn có một số nước 
cũng có khả năng trỗi dậy. Do Trung Quốc trỗi dậy trong trào 
lưu các nước đang phát triển phát triển mạnh, sự trỗi đậy này 
có “nên tảng tập thể” sâu sắc trên vũ đài quốc tế. 

- Về con đường trỗi dậy, sự trỗi dậy của Trung Quốc là 
phát triển hòa bình, trỗi dậy hòa bình. Sự trỗi dậy này vừa 
không phải là “sự trỗi đậy của thực dân” dùng thuyền to, pháo 
lớn thời kỳ đầu, cũng không phải là “trỗ¡ dậy bằng vũ lực” đó 
là cả nước chinh chiến, đánh thành chiếm đất sau này, cũng 
không phải là “trỗi dậy thời chiến tranh Lạnh” là anh chết tôi 
sống, anh suy tôi thịnh. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là “trỗi 
dậy hòa bình” chưa từng có trong lịch sử, thực tiễn là một sự 


103 


trỗi dậy “không xung đột với các nước khác”, là sự trỗi dậy 
phát triển hòa bình, hợp tác cùng thắng lợi, cùng phồn vinh. 
Do đó, Trung Quốc trỗi dậy có ưu thế đạo nghĩa rất mạnh. 


%Thế giới không có bá quyền ” và “thế giới không có hạt 
nhân ” 

Tổng thống Mỹ Obama sau khi lên cầm quyển không lâu 
đã để ra cần phải xây dựng và tạo ra một “thế giới không có 
hạt nhân”. Việc xây dựng “thế giới không có hạt nhân” là 
một công trình có tính hệ thống, cần có những cố gắng toàn 
diện, nhưng mấu chốt của việc xây dựng “thế giới không có 
hạt nhân” là xây dựng “thế giới không có bá quyền”. 


Nguy cơ lớn nhất của nên hòa bình thế giới không phải 
là “vũ khí hạt nhân ”, mà là “vũ khí bá quyền ° 

Trước khi vũ khí hạt nhân ra đời, nguy cơ lớn nhất của nền 
hòa bình thế giới là bá quyển, chứ không phải là một loại vũ 
khí lớn nào đó trước vĩ khí hạt nhân. Nguồn gốc của hai cuộc 
đại chiến thế giới là tranh giành bá quyền thế giới, chứ không 
phải là một hoặc vài loại vũ khí mới nào đó. Sau Chiến tranh 
thế giới lần thứ Hai, đã xuất hiện cuộc Chiến tranh Lạnh kéo 
đài 50 năm, nguồn gốc của cuộc Chiến tranh Lạnh cũng là sự 
bá quyền thế giới, tức là vì sự bá quyền thế giới mà dẫn đến 
Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đều muốn giành được sự bá 
quyển thế giới. Hai nước này vì muốn bá quyển thế giới mà đã 
cạnh tranh nhau phát triển và có lượng lớn vũ khí hạt nhân, vũ 
khí hạt nhân trở thành công cụ của hai nước này trong vIỆc 
tranh giành bá quyền thế giới. Mục tiêu chiến lược của việc 
tranh giành bá quyền thế giới đã quyết định nhu cầu chiến lược 
của hai nước Mỹ và Liên Xô đối với vũ khí hạt nhân. 

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc phát triển và 
có vũ khí hạt nhân là để chống lại bá quyển, bảo đầm sự sinh 


104 


tổn, giữ vững an ninh, bảo đảm sự phát triển dưới sức ép bá 
quyền và đe dọa chiến tranh của hai nước Mỹ, Liên Xô. Nếu 
không có sự đe dọa của bá quyền Mỹ và Liên Xô, Trung 
Quốc không thể quan tâm và gấp gáp trong việc phát triển và 
sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Sau Chiến tranh Lạnh, thế giới trở thành thế giới đơn cực, 
Mỹ trở thành siêu cường, thế giới đã xuất hiện cục diện 
nghiêm trọng phổ biến vũ khí hạt nhân, một số nước ra sức 
nghiên cứu, chế tạo và phát triển vũ khí hạt nhân của nước 
mình. Rốt cuộc, nguyên nhân là toàn thế giới đều nhận thấy 
trong tình hình mất đi Liên Xô - đối thú chiến lược lớn mạnh, 
Mỹ thiếu đi sức mạnh cân bằng, tâm lý bá quyền tăng lên, 
đựa vào ưu thế quân sự tuyệt đối lần lượt đã phát động cuộc 
Chiến tranh vùng Vịnh, Côxôvô, Ápganixtan và cuộc chiến 
Irắc. Mỹ đã thực hiện ở mức độ lớn nhất lợi ích bá quyển của 
mình. Có hàng loạt nước “đã bị tấn công”, và cũng có một vài 
nước sắp sửa “bị tấn công”. Trong tình hình đứng trước sự đe 
dọa bá quyền của Mỹ, lại không có được “sự tái bảo đám 
chiến lược” không bị xâm phạm và tấn công của Mỹ, một số 
nước lấy việc sở hữu vũ khí hạt nhân làm bùa hộ mệnh của an 
ninh quốc gia, tìm mọi cách có được vũ khí hạt nhân. Do đó, 
sự bá quyền của Mỹ là nguồn gốc chiến lược dẫn đến phổ 
biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Sau Chiến tranh Lạnh, 
những cuộc chiến trên thế giới liên tiếp xảy ra, nguồn gốc 
không phải là vũ khí hạt nhân, mà là sự bá quyển. Nhìn từ 
chiến lược cho thấy nhiệm vụ hàng đầu của việc bảo đảm thế 
giới hòa bình không phải là “xóa bỏ hạt nhân” mà là “xóa bỏ 
bá quyên”. Chỉ có “xóa bỏ bá quyển” của Mỹ, thế giới mới 
có thể “xóa bỏ hạt nhân”. 


Trong “thế giới có bá quyền ”, không thể xây dựng được 
“thế giới không có hạt nhân ” 


105 


Trong “một thế giới có bá quyển”, những nước “không có 
hạt nhân” dễ phải chịu sự đe dọa nhất từ các nước bá quyền, 
Những nước này đứng trước sức ép vô cùng lớn của sự sinh tử 
tổn vong, trong bối cảnh không được “sự tái bảo đảm chiến 
lược” không xâm lược, không tấn công của các nước bá 
quyền, cũng như môi trường an ninh chiến lược của bản thân 
nhà nước không được bảo đầm cơ bản, để có “hạt nhân tự bảo 
vệ bản thân”, họ không thể từ bỏ việc cố gắng khai thác, phát 
triển và có vũ khí hạt nhân. 

Xây dựng “thế giới không có bá quyển” là “sự bảo đảm 
chiến lược” của việc xây dựng “thế giới không có hạt nhân”. 
Trong một thế giới có sự tổn tại của mối đe dọa bá quyền, cho 
dù là nhà nước bá quyền hay nhà nước không bá quyền, đều 
có nhu cầu chiến lược đối với vũ khí hạt nhân. Còn trong một 
thế giới không có bá quyển, vũ khí hạt nhân sẽ trở thành 
những vật dụng lỗi thời. Hiển nhiên, trong một nơi an toàn, 
bất kỳ vũ khí nào đều là thừa. Cho nên, không có sự xuất hiện 
của “thế giới không có bá quyền” thì không thể có sự xuất 
hiện của “thế giới không có hạt nhân”. 

Bá quyền là nguồn gốc sinh ra việc phổ biến vũ khí hạt 
nhân. Quá trình của xu thế “thế giới không có hạt nhân”, tất 
yếu là một quá trình của xu thế “thế giới không bá quyền”, 
đốt với một số nước tiến hành thuận lợi việc “xóa bỏ hạt 
nhân”, cần liên kết chặt chẽ với tiến trình “xóa bỏ bá quyển”, 
cần phải lấy việc “xóa bỏ bá quyển” để thúc đẩy việc “xóa 
bỏ hạt nhân”. 


Bá quyền thế giới, không thể tạo ra “sự tái bảo đảm chiến 
lược ” 

Năm 2009, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steinberg đã đưa 
ra khẩu hiệu mới: “Sự tái đấm bảo chiến lược”. Ông nói: 
“Chúng ta và những đồng minh của chúng ta cần phải tỏ rõ đã 


106 


sẵn sàng chào đón Trung Quốc với tư cách là nước lớn phồn 
vinh và thành công, Trung Quốc cũng cần phải tái bảo đảm 
với các nước khác trên thế giới rằng sự phát triển và vai trò 
toàn cầu không ngừng lớn mạnh của mình không phải đánh 
đổi bằng an ninh và hạnh phúc của nước khác” 

Sự phát triển và trỗi dậy của Trung Quốc không thể đánh 
đổi bằng an ninh và hạnh phúc của các nước khác, nhưng cũng 
không thể đổi lấy việc duy trì sự bá quyển thế giới của một 
nước nào đó. Bá quyền là sản vật và sự thể hiện của rất nhiều 
nguyên tắc trên thế giới, thế giới đân chủ hòa bình, hài hòa 
không phải là nơi kể mạnh bắt nạt kẻ yếu, cũng không cần 
chúa tể của rừng xanh. Nước lớn văn minh của thế kỷ 21 có 
trách nhiệm đi đầu trong việc từ bỏ “tư duy bá quyền”, xóa bỏ 

“cạnh tranh bá quyền”, thủ tiêu “luân chuyển bá quyển”. Tái 
bảo đấm chiến lược của Trung Quốc đối với thế giới là không 
tranh bá, không xưng bá, là đưa ra những đóng góp cho việc 
xây dựng thế giới không có bá quyên. 


Tái bảo đảm chiến lược: Trung Quốc không làm “nước kế 
tục bá quyền thế giới ” 

Ngày 10/8/2009, Thú tướng Nhật Bản Hatoyama Yukio 
có bài với nhan để “Triết học-chính trị của tôi” đăng trên 
“Tạp chí chính luận” số tháng 9 cho rằng: “Nhật Bản nằm 
giữa việc Mỹ tiếp tục cố gắng giữ vững vị thế bá quyển và 
Trung Quốc theo đuổi trở thành nhà nước bá quyền, làm thế 
nào giữ vững sự độc lập về chính trị, kinh tế, duy trì lợi ích 
nhà nước của bản thân, đây là vấn đề đau đầu không chỉ của 
Nhật Bản, mà còn của các nước vừa và nhỏ khác của châu 
Á”. Kỳ thực, Thủ tướng Hatoyama Yukio chỉ nói đúng một 
nửa. Quả thực, Mỹ đã phải cế gắng để tiếp tục giữ vững vị 
thế bá quyền, nhưng mục tiêu trỗi dậy của Trung Quốc 
không phải trở thành nhà nước bá quyền, mà là trở thành nhà 


107 


nước không bá quyền lớn mạnh. 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là trỗi dậy của bá 
quyền, mà là kết thúc bá quyển thế giới. Mục tiêu cạnh tranh 
chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ không phải là đổi mới và 
thay thế vị thế bá chủ, cũng không phải là chuyển từ bá quyển 
thế giới sang bá chủ, mà là kết thúc thế giới bá quyền cũ, hình 
thành một thế giới mới không có bá quyển. Thế giới đang 
trong bước ngoặt của lịch sử, giàu có và quyển lực đang 
chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Bước ngoặt này 
chính là việc chuyển đổi từ thế giới có bá quyền sang thế giới 
không bá quyền. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đang kéo theo 
sự trỗi dậy của một thế giới mới, thúc đẩy việc hình thành một 
thế giới đa cực hóa không bá quyền. 

Cuộc đọ sức chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ thay 
đổi một cách sâu sắc vận mệnh của hai nước, Trong cuộc đọ 
sức chiến lược này Mỹ sẽ hoàn thành sự chuyển đổi mô hình 
từ nhà nước bá quyền sang nhà nước không có bá quyền, Mỹ 
sẽ trở thành nhà nước bá quyền “cuối cùng” trên toàn cầu. 
Còn Trung Quốc cũng sẽ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới 
không có bá quyền “đầu tiên” trong lịch sử nhân loại. 

Về bá quyền thế giới, Mỹ không theo đuổi việc duy trì bá 
quyền, còn Trung Quốc không theo đuổi việc trở thành nước 
kế tục. Đây mới là sự “tái bảo đảm chiến lược” mà hai nước 
Trung Quốc và Mỹ cần phải cam kết với nhau. 


“Cấp cứu nước Mỹ ”: Bá quyền không phải là con đường 
sống của Mỹ 

Đã đến lúc thật sự cần phải cứu lấy nước Mỹ. Ngoại 
trưởng Mỹ Hillary đã để ra cần phải “cùng hội cùng thuyền” 
với Trung Quốc, ở mức độ nào đó đã thể hiện tâm trạng này, 

“Cấp cứu nước Mỹ” thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài 
chính, giành sự úng hộ và giúp đỡ, đó là những việc cụ thể 


108 


cần làm gấp. Muốn thực hiện điều này, cần giúp Mỹ khắc 
phục “căn bệnh bá quyền”, đây là một căn bệnh chính trị đe 
dọa thế giới cũng như hủy hoại “vận mệnh đất nước” của Mỹ. 

Những phiền phức Mỹ gặp phải đều có chung một căn 
nguyên, trên thực tế là “rắc rối của bá quyền”; các nguy cơ 
Mỹ gặp phải bắt nguồn từ “nguy cơ của bá quyển”; suy yếu 
của Mỹ thực chất là “suy tàn của bá quyền”. Do trong thế giới 
hiện nay, dựa vào bá quyển để xây dựng và phát triển đất 
nước đều là đi ngược lại trào lưu lịch sử, tất cá những nước 
kiên trì việc tiếp tục bá quyền thế giới đều tất phải đi theo 
hướng suy tàn, sụp đổ. Chỉ có thay đổi theo hướng “nhà nước 
không có bá quyền”, tiến tới “thế giới không có bá quyền”, 
mới có thể thoát khỏi sự bị động về chiến lược từ nay về sau. 

Bá quyên thế giới là căn bệnh khó chữa của các cường 
quốc thế giới. Nước lớn có thể vì bá quyền mà mất nước. 
Lôgích của lịch sử là mất nước do bá quyền, nước bị hiểu lầm 
do bá quyền và nước bị suy yếu cũng do bá quyền. Đối với 
Mỹ, bá quyển thế giới là con đường của sự suy tàn, sụp đổ. 
Bá quyền thế giới là một cạm bẫy chiến lược đe đọa thế giới 
và cũng đe dọa Mỹ. Cần phải kéo Mỹ ra khỏi cạm bẫy chiến 
lược này. Nói một cách chuẩn xác hơn, Mỹ cần thực hiện việc 
tự cứu lấy bản thân, cần phải thoát khỏi cạm bẫy của bá 
quyền thế giới. Vấn để cơ bản của chiến lược Mỹ không phải 
là cánh giác và lo sợ người khác thách thức vị thế bá chủ của 
mình, mà là tự cứu mình nhanh chóng thoát khói cạm bẫy bá 
quyền. 

Tiên đồ và lối thoát của Mỹ trong tương lai là ở chỗ thay 
đổi triệt để tư duy chiến lược dựa vào bá quyền để xây dựng 
và phát triển đất nước, giải phóng Mỹ khỏi tư duy bá quyền, 
chiến lược bá quyển, mục tiêu bá quyền, thực hiện sự chuyển 
đổi cơ bản của nhà nước chính là chuyển từ nhà nước bá 
quyền sang nhà nước không có bá quyền, trở thành nhà nước 


109 


thông thường trên thế giới. Đây sẽ là một cuộc cách mạng sâu 
sắc nhất trong lịch sử nước Mỹ. 


Làm cho thế giới “không có bá quyền ”: Sứ mệnh và đóng 
góp của canh bạc Trung-Mỹ 

Thực chất của việc mâu thuẫn giữa hai nước Trung Quốc 
và Mỹ là ở chỗ chiến lược mà Mỹ theo đuổi là duy trì đơn cực, 
tiếp tục vị thế bá chủ thế giới của mình, Trong trào lưu lớn 
của đa cực hóa thế giới, Trung Quốc là nước đi đầu, hơn nữa 
lại trỗi dậy nhanh chóng. Trọng tâm của mâu thuẫn giữa 
Trung Quốc và Mỹ là trật tự quốc tế trong tương lai là đơn cực 
hay đa cực? Là xây đựng một thế giới dân chủ đa cực hay xây 
dựng một thế giới bá chủ đơn cực? Là tiếp tục “thế giới có bá 
quyền” hay kết thúc sự bá quyền thế giới, tạo ra “thế giới 
không có bá quyển”? 

Các cuộc đọ sức giữa các nước lớn trong lịch sử thế giới 
cận đại đều xoay quanh việc thay đổi bá quyển thế giới. Kết 
quả của mỗi cuộc đọ sức đều là kết thúc bá quyển cũ, mở ra 
bá quyền mới, điểu này trở thành định mệnh của sự trỗi đậy 
của nước lớn, là sự tuần hoàn của các các đọ sức giữa các 
nước lớn. 

Cuộc đọ sức giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ trong thế 
kỷ 21 là một cuộc đọ sức kiểu mới chưa từng thấy trong lịch 
sử. Cuộc đọ sức này mới ở chỗ: không phải tiến hành xoay 
quanh việc “thay đổi bá quyền thế giới”, mà triển khai quanh 
việc “kết thúc bá quyền thế giới”. Kết cục và sứ mệnh lịch sử 
của cuộc đọ sức chiến lược Trung-Mỹ là thực hiện sự kết thúc 
lịch sử bá quyền thế giới. 

Trung Quốc và Mỹ cần có sự “bảo đảm chiến lược”, có 
một “cam kết chiến lược” đối với thế giới đó chính là lấy 
“việc kết thúc bá quyền thế giới, tạo ra một thế giới không có 
bá quyền” làm sứ mệnh, và những điều cân phải làm chính là: 


110 


Mỹ không theo đuổi bá chủ thế giới, Trung Quốc không tranh 
giành bá quyền thế giới, xây dựng “thế giới không có bá 
quyền” giống như việc Obama để ra “xây dựng thế giới 
không có hạt nhân”. 


lãi 


CHƯƠNG 3 


THỜI ĐẠI TRUNG QUỐC: THỜI ĐẠI HẠNH PHÚC 
CỦA THẾ GIỚI 


Sự xuất hiện của mỗi một quốc gia đứng đầu thế giới đều 
sẽ mở ra một thời đại. Việc mở ra thời đại Trung Quốc là 
trách nhiệm lịch sử của Trung Quốc, là tiêu chí thành công 
cho sự phục hưng và trỗi dậy của Trung Quốc, cũng là xu thế 
tất yếu của tiến bộ lịch sử, 

Thời đại Trung Quốc, về bản chất, là “thời đại hạnh 
phúc” của thế giới. Trong khi phê phán “thuyết về họa Trung 
Quốc” của phương Tây, Tôn Trung Sơn chỉ rõ, thời đại Trung 
Quốc trong tương lai không phải là thời đại “họa Trung Quốc” 
mà là thời đại “ân huệ Trung Quốc”, “lợi ích Trung Quốc” và 
“hạnh phúc Trung Quốc”. Thời đại Trung Quốc không phải là 
thời đại Trung Quốc đe dọa thế giới mà là thời đại Trung 
Quốc mang lại hạnh phúc cho thế giới. 


I. Thời đại Trung Quốc: Thời đại địa vị lãnh tụ của 
Trung Quốc được xác lập trên thế giới 


Tiêu chí đầu tiên của thời đại Trung Quốc chính là xác lập 
địa vị lãnh tụ trên thế giới, phát huy vai trò chỉ đạo đối với 
cộng đồng quốc tế. 

Tại “Hội nghị các cơ quan tư vấn và học giả toàn cầu” tổ 
chức ở Bắc Kinh ngày 3/7/2009, phóng viên của “Tuần báo 
thời đại” đã có cuộc đối thoại với cựu Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu Romano Prodi về một loạt vấn đề điểm nóng trên thế giới. 

Phóng viên: “Liệu có phải cục diện thế giới đang có 


112 


những thay đổi mạnh mẽ, Trung Quốc ở vị trí nào trong quá 
trình này? 

Prodi: “Thế vận hội đã cho thấy một “Trung Quốc thân 
thiện' với thế giới, có những ảnh hưởng quan trọng đối với 
cộng đồng quốc tế. Cách đây không lâu, các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc đã tham gia hội Hội nghị cấp cao của G-20, ảnh 
hưởng chính trị của Trung Quốc đã hơn hẳn bao giờ hết, 
không có Trung Quốc, G-20 căn bản không nhóm họp được, 
điều này cho thấy Trung Quốc đang từng bước tiến tới hàng 
ngũ các nhà lãnh đạo thế giới.” 

Câu nói “Trung Quốc đang từng bước tiến tới hàng ngũ 
các nhà lãnh đạo thế giới” của Prodi đã là một sự thực quá rõ 
ràng trong cộng đồng quốc tế. Lâu nay, Trung Quốc bị gạt ra 
ngoài hàng ngũ các nhà lãnh đạo thế giới, và hiện đang tiến 
dần vào hàng ngũ này, Trung Quốc nên và phải tiến vào hàng 
ngũ này và Trung Quốc cũng sẽ tiến được vào hàng ngũ này. 


Trung Quốc không có “tội ác trong quá khứ ” 

Cho đến nay, tất cả các nước lớn trỗi dậy trong lịch sử cận 
đại đều mang một quá khứ không mấy tốt đẹp, đều có “tiền 
án phạm tội”. Các nước đó đều đã từng đi xâm lược, thực dân, 
cướp đọat, hai tay nhuốm đổ máu. Nhưng sự vươn lên của 
Trung Quốc là sự vươn lên văn minh, vươn lên “sạch”. Trung 
Quốc không hể “phát hiện” ra thế giới “mới”, không xâm 
chiếm thuộc địa, không buôn bán nô lệ, không buôn bán ma 
túy và không xâm lược nước khác. Trung Quốc là nước lớn 
duy nhất trên thế giới không mang “tội ác trong quá khứ”, 
xuất thân trong sáng, lịch sử minh bạch, đạo đức cao sang. 
Đây là điều kiện quan trọng để Trung Quốc đảm nhiệm vai 
trò lãnh đạo. 

Lịch sứ vươn lên của các nước lớn phương Tây là lịch sử 
có phạm tội ác trong quá khứ. Tội ác của các nước lớn phương 


113 


Tây là thông qua tạo ra một Châu Phi lạc hậu để tạo ra một 
Châu Âu phát triển. Việc buôn bán nô lệ của Đại Tây Dương 
và hậu quả của nó đã cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của 
tỘi ác này. Ngay từ thời kỳ “phát hiện lớn về địa lý”, Châu 
Phi đã bắt đầu trở thành nguồn “tích lũy nguyên thủy” tư bản 
của Châu Âu và trở thành “khu săn bắt người da đen mang 
tính thương mại”. Năm 1492, Côlômbô phát hiện ra lục địa 
mới Châu Mỹ, “đặt nền móng cho hoạt động buôn bán nô lệ 
da đen”. Theo thống kê vào đầu thế kỷ 17, bình quân mỗi 
năm Châu Phi bán ra nước ngoài hơn 10 nghìn nô lệ. Hoạt 
động buôn bán nô lệ ở Đại Tây Dương tại Châu Phi kéo dài 
tới 4 thế kỷ. Trong đó, thế kỷ 17 và 18 là giai đoạn diễn ra 
mạnh mẽ nhất, ngoài Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Anh, Hà 
Lan và Pháp cũng tham gia các hoạt động buôn bán nô lệ giữa 
2 bờ Đại Tây Dương. Năm I714, sau khi cuộc chiến tranh 
giành vương vị ở Tây Ban Nha kết thúc, theo “Hiệp ước 
Utrecht”, Anh được Tây Ban Nha trao quyền buôn bán nô lệ 
Châu Phi tại thuộc địa của quốc gia này trong thời gian 30 
năm. Do kinh tế trồng trọt của Châu Mỹ phát triển nhanh, nhu 
cầu về lao động nô lệ khiến số lượng tàu thuyển vận chuyển 
nô lệ tăng lên nhanh chóng. Ví dụ như nước Anh, năm 1709 
Liverpool chỉ có một thuyền buôn nô lệ, đến năm 1730 tăng 
lên 15 thuyển, năm 1771 là 105 thuyền và năm 1792 là 132 
thuyền. Mác đã chỉ ra rằng, “Liverpool phát triển lên là nhờ 
buôn bán nô lệ”. Từ năm 1709 đến năm 1787, trọng tải các 
tàu buôn trong thương mại đối ngoại của Anh đã tăng lên I4 
lần, tăng nhiều nhất là các tàu buôn bán nô lệ. Các quốc gia 
Châu Âu khác cũng thu được những nguồn lợi khổng lỗ từ 
việc buôn bán nô lệ Châu Phi. Nantes, Bordeaux (Pháp); 
Amxtécđam(Hà Lan); Niu Yoóc, Boston, Phidadelphia (Mỹ) 
đều là những thành phố ít nhiều phát triển nhờ vào hoạt động 
buôn bán nô lệ. Vào thế kỷ 18, khu “mậu dịch tam giác” phát 


114 


triển cực thịnh. Đây là khu mậu dịch được tạo thành từ 3 lộ 
trình: trước tiên là người Châu Âu đi thuyền từ cảng khẩu của 
nước mình đến bờ Tây của Châu Phi, dùng những sản phẩm 
giá rẻ rượu mạnh, hàng đệt may, đồ trang sức, vũ khí để đổi 
hoặc cướp đoạt nô lệ, sau đó đưa các nhóm nô lệ lên tàu và 
chuyển tới thuộc địa của Châu Mỹ đổi lấy khoáng sản và các 
sản phẩm nông nghiệp, cuối cùng là mang nguyên liệu và sản 
phẩm của Châu Mỹ về Châu Âu và đem bán tại thị trường các 
nước. Khu mậu dịch tam giác đã giúp những kẻ buôn bán nô 
lệ có thể thu được lợi nhuận từ 100%-300% cho mỗi lần ra 
khơi. Một người da đen khi rời bờ biển Châu Phi có giá 50 
USD, nhưng khi đến Châu Mỹ sẽ được bán với giá 400 USD. 
Các nhà sử học Châu Phi đã chia lịch sử buôn bán nô lệ thời 
cận đại của châu lục này thành 3 giai đoạn: Một là, từ giữa 
thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 17, đây là giai đoạn hoạt động buôn 
bán nô lệ qua Đại Tây Dương bắt đầu nổi lên, với phạm vì 
chủ yếu tập trung tại hai bờ Đại Tây Dương. Hai là, từ giữa 
thế kỷ 17 đến nửa cuối thế kỷ 18, đây là giai đoạn hoạt động 
buôn bán nô lệ Châu Phi diễn ra mạnh mẽ nhất. Ba là, từ nửa 
cuối thế kỷ 18 đến nửa cuối thế kỷ 19, hoạt động buôn bán nô 
lệ (đặc biệt là buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương) bắt đầu 
suy thoái. Cuốn sách “Hoạt động buôn bán nô lệ Châu Phi từ 
thế kỷ 15-19” có viết, từ thế kỷ 16-19, tổng số nô lệ xuất ra 
khối Châu Phi ước khoảng 15-30 triệu người, nếu tính cả 
những người bị chết trong quá trình vận chuyển, con số này 
tổng cộng 210 triệu người. Lãnh tụ phong trào người da đen ở 
Mỹ Dubois cho rằng từ thế kỷ 16-19 có ít nhất 10 triệu nô lệ 
được vận chuyển từ Châu Phi tới Châu Mỹ, nếu tính cả những 
người tử vong trên đường vận chuyển, con số này ước khoảng 
60 triệu người. Giáo sư sử học Mỹ Cutin đã tiến hành thống 
kê lại tài liệu và cho rằng từ giữa thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, đã 
có hơn 11 triệu nô lệ Châu Phi bị bán ra ngoài (chưa bao gồm 


115 


số người bị chết trong quá trình bị bắt và vận chuyển), Hoạt 
động buôn bán nô lệ mang thảm họa đến cho xã hội Châu Phi, 
khiến xã hội châu lục này suy thoái toàn diện. Các nước 
phương Tây cần phải lập ra “Quỹ chuộc tội” đối với châu lục 
này. - 

Tây Ban Nha đã phạm phải tội áp bức tôn giáo. Năm 
1526, quốc vương Tây Ban Nha Sác-lô V hạ lệnh, mỗi một 
đội tàu phải mang theo một người truyền giáo, nếu không sẽ 
không được phép rời cảng. Năm 1532, Sác-lô V đã thỉnh cầu 
giáo hoàng phái 200 giáo sĩ tới Châu Mỹ Latinh. Theo ghi 
chép của nhà truyền giáo nổi tiếng Las Cass, mỗi khi chinh 
phục được một vùng đất, các nhà chỉnh phục Tây Ban Nha 
liền ra lệnh, đùng vũ lực và các hình phạt tàn khốc nhất để ép 
người dân nước đó phải theo đạo Cơ đốc, đồng thời chấp nhận 
sự thống trị của quốc vương Tây Ban Nha. Những kẻ bất tuân 
lập tức sẽ bị xử tội chết. Đảo Antilles ban đầu có 3 triệu người 
Indian sinh sống, đến năm 1514 giảm còn 14 nghìn người và 
cuối cùng chỉ còn lại có 200 người. 

Mác nói: “Để chiếm đoạt được Malắcca, người Hà Lan đã 
từng phải hối lộ cho tống đốc Bề Đào Nha. Năm 1641, viên 
tổng đốc này cho phép họ vào thành. Để “tiết kiệm” khoản 
hối lộ 21875 bảng Anh, họ đã lập tức đến nhà ở của viên tổng 
đốc và giết chết ông. Họ đi đến đâu, nơi đó biến thành một 
vùng hoang vu, thưa thớt bóng người. Tỉnh Banjuwanji của 
Java năm 1750 có hơn 80 nghìn dân nhưng đến năm 1811 chỉ 
còn lại 8000 người. Đây chính là một kiểu thương mại ôn 
hòa!” 

Được coi là “cường đạo của cường đạo”, Nhật Bản mang 
tội ác thảm sát loài người. Sự tàn nhẫn của Nhật Bản còn nổi 
danh cả ở các nước quốc gia phương Tây. Tháng 11/1894, 
quân Nhật tiến công xâm chiếm Đại Liên, Lữ Thuận, giết 
người cướp của ở khắp nơi. Trong cuộc thảm sát ở Lữ Thuận, 


116 


có 20 nghìn người ở Trung Quốc gặp nạn, chỉ có 36 người 
trong đội thu đọn thi thể là không bị sát hại. Báo chí Châu Âu 
và Mỹ đã lên án hành vi tàn bạo của quân đội Nhật, “Báo thế 
giới Niu Yoóc” viết: “Nhật Bản là một con quái vật đội lốt 
văn minh nhưng lại mang tâm địa dã man.” Trong 1Š năm 
chiến đấu chống quân Nhật xâm lược, quân dân Trung Quốc 
thương vong 35 triệu người, trong đó có 29 triệu người thiệt 
mạng. Tổn thất tài sản trực tiếp là 100 tỷ USD, tổn thất kinh 
tế gián tiếp là 500 tỷ USD. Trong cuộc chiến tranh của Nhật 
Bản tại Thái Bình Dương, tổng số người chết khi đánh nhau 
và bị giết hại tại Philíppin lên tới trên l,11 triệu người, còn tại 
Việt Nam đã có 2 triệu người chết đói chỉ trong vòng 1 năm 
từ năm 1944-1945. Số lao động Inđônêxia bị bắt đi có khoảng 
2 triệu người thiệt mạng. Tại Malaixia, số người bị quân Nhật 
giết hại đã vượt qua con số I00 nghìn. Tại Thái Lan và 
Mianma, chỉ riêng việc cưỡng chế xây dựng tuyến đường sắt 
Thái Lan đến Mianma (còn gọi la tuyến đường sắt chết chóc) 
đã làm cho 12 nghìn tù binh và khoảng 250 nghìn công nhân 
thiệt mạng. 

Mỹ cũng là nước phạm tội ác chồng chất. Ngày 
16/9/1620, 102 tín đồ Thanh Giáo Đồ của nước Anh bước lên 
con tàu “Hoa tháng 5”, trải qua 66 ngày vượt biển mới tới 
được Bắc Mỹ đại lục, sang năm thứ 2 chỉ còn lại 50 người. 
Nhưng trong năm 1621, khi mùa màng bội thu liền tổ chức lễ 
hội để tạ ơn Thượng đế đã ban ơn. Năm 1863, Tổng thống 
Lincoln tuyên bố lấy ngày thứ 5 của tuần thứ 4 trong tháng 11 
là ngày “LỄ tạ ơn”, và là ngày nghỉ của cả nước trong thời 
gian 4 ngày. “Lễ tạ ơn” là ngày tết đặc biệt nhất ở Mỹ, trong 
con mắt người đân Mỹ, ở một góc độ nào đó ngày “Lễ tạ ơn” 
còn quan trọng hơn cả ngày chúa Giêsu ra đời. Nếu nói về tạ 
ơn thì người Indian mới là ân nhân lớn của người da trắng 
bước chân lên lục địa châu Mỹ, nhưng người da trắng lại lấy 


117 


oán trả ơn. Năm 1703, tại Hội nghị lập pháp, những kẻ thực 
dân đã quyết định, những ai lột được một miếng da của người 
Indian và bắt được một người da đỏ sẽ được thưởng 40 bảng 
Anh, đến năm 1720 tăng lên 100 bảng Anh. Năm 1744, da 
đầu của một bé trai Indian từ 12 tuổi trở lên có giá 100 bảng 
Anh mệnh giá mới, một nam tù binh có giá 105 bảng Anh, 
một phụ nữ hoặc trẻ em có giá 50 bảng Anh, đa đầu của phụ 
nữ và trẻ em có giá 50 bảng Anh. Ở lục địa Bắc Mỹ, nỗi thống 
khổ của người Indian bị người da trắng bức hại kéo dài 4 thế 
kỷ, đầu thế kỷ 16, dân tộc này có khoảng 3 triệu người, đến 
năm 1860 còn lại 340 nghìn người, năm 1890 là 270 nghìn 
người và đến năm 1910 chỉ còn 220 người. Đầu thế kỷ 20, 
mặc dù đã có tư cách công dân Mỹ nhưng người Indian vẫn 
chưa được hưởng những quyền lợi liên quan, mặc dù họ nộp 
thuế đúng pháp luật nhưng vẫn bị bắt lao dịch và phải sống 
tập trung tại những khu đất nghèo nàn. Do vậy, nước Mỹ càng 
cần phải có ngày “lễ chuộc tội”. 

Trung Quốc, một quốc gia không có tội ác trong quá khứ, 
là quốc gia có tư cách nhất trong việc đảm nhiệm vai trò lãnh 
đạo thế giới. 


Trung Quốc có nguồn gien văn hóa tu tú nhất 

Ưu thế văn hóa của một dân tộc là điều kiện văn hóa để 
một nước đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thế giới. Người Mỹ chỉ 
có một kiểu văn hóa-văn hóa chủ nghĩa tư bản. Trung Quốc 
là nơi lưu trữ, tập hợp và phân tán các nền văn hóa và truyền 
thống văn mính của nhân loại. Người Trung Quốc có nền văn 
hoá cổ đại lâu đời nhất trên thế giới, đây là nên văn hoá 
truyền thống duy nhất trong hệ thống văn hóa cổ điển thế giới 
không bị đứt đoạn; người Trung Quốc đã tập trung được nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Mác làm tư tưởng chỉ 
đạo, nền văn hoá cách mạng này không hề bị sụp để khi chủ 


118 


nghĩa xã hội trên thế giới rơi vào thoái trào; Trung Quốc còn 
là nước học tập và tiếp thu văn hoá tư bản chủ nghĩa qui mô 
lớn nhất và thành công nhất trong quá trình cải cách mở cửa, 
từ đó hình thành nên một nền văn hoá mở đặc sắc và mới mẻ. 
Văn hóa Trung Quốc có nguồn gien và tố chất văn hóa tốt 
nhất để làm người lãnh đạo thế giới. 


Trung Quốc có kinh nghiệm lãnh đạo thành công lâu đời 

Có quan điểm cho rằng “Trung Quốc muốn làm một 
cường quốc chứ không muốn là lãnh đạo”, điều này cần phải 
bàn bạc lại. Đem mục tiêu vươn lên, phát triển của Trung 
Quốc và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa giới hạn 
ở mức “làm cường quốc” chứ không phải là “lãnh đạo”, 
những luận điểm này tuy làm người Mỹ thích thú nhưng đối 
với Trung Quốc thì chẳng khác nào tự kìm hãm sự phát triển 
của mình. Mục tiêu của Trung Quốc trong thế kỷ 21, không 
thể chỉ giới hạn ở mức độ là “cường quốc”. 

Thế giới toàn cầu hóa đang dần trở thành con thuyền 
chung của toàn nhân loại, ai sẽ là người chèo lái con thuyền 
này là vấn để có liên quan đến tiền đổ và vận mệnh của thế 
giới, việc Mỹ nắm giữ vai trò này tổ ra ngày càng thiếu hiệu 
quả khiến cộng đồng thế giới không an tâm. Tháng 11/2009, 
Tổng thống Obama sang thăm Trung Quốc một lần nữa gây 
tranh cãi gay gất về việc Trung Quốc đảm nhiệm “vai trò 
người lãnh đạo” thế giới. Tờ “Nhật báo Phố Uôn” có viết: 
“Cộng đồng quốc tế đang nóng lòng chờ Trung Quốc đảm 
nhiệm vai trò lãnh đạo,” 

Dụ dỗ Trung Quốc sớm đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thế 
giới có thể là một cái bẫy của Mỹ. Nhưng con thuyền thế giới 
cũng không thể để người Mỹ chèo lái mãi, bởi Mỹ đã gây 
khủng hoảng toàn thế giới và làm rách nát con thuyền thế 
giới. Muốn tự cứu mình và cứu thế giới, Trung Quốc cần phải 


119 


chuẩn bị để làm người chèo lái. Tất nhiên, tình hình thế giới 
phức tạp, những vấn để mang tính toàn cầu không ngừng phát 
sinh, thế giới đa cực hóa đang từng bước hình thành, sợ rằng 
không một quốc gia nào có thể một mình chèo lái con thuyển 
thế giới. Nhưng đây không thể là lý do ngăn Trung Quốc trở 
thành người lãnh đạo. 

Nước lãnh đạo không có nghĩa là “nước bá quyển”. Anh 
và Mỹ đã từng là những nước lãnh đạo thế giới và đều là 
những quốc gia bá quyền trên thế giới, nhưng điều này không 
có nghĩa là những nước lãnh đạo tiếp sau Mỹ cũng phải là một 
nước bá quyền. Ý nghĩa của việc Trung Quốc trở thành nước 
lãnh đạo thế giới nằm ở chỗ cắt đứt các mối liên quan giữa 
nước lãnh đạo và nước bá quyền, tạo ra một nước lãnh đạo 
nhưng không phải là nước bá quyền, mở ra thời đại mới trong 
lịch sử thế giới, đó là thời đại có nước lãnh đạo nhưng không 
có nước bá quyền. 

Nhà nước dân chủ không phải là nước “không có người 
lãnh đạo” mà là nước dân chủ sản sinh ra lãnh đạo và là nước 
sản sinh ra lãnh đạo dân chủ. Thế giới dân chủ và thế giới đa 
cực cũng không phải là thế giới không có “quốc gia lãnh 
đạo”, mà là thế giới không có “quốc gia bá quyển”. Cái mà 
thế giới đân chủ cần không phải là “quốc gia lãnh đạo” xưng 
bá, thế giới đa cực lại càng cần một “quốc gia lãnh đạo” có 
thể giúp thế giới phát triển hài hòa. Bởi vậy, bất kể là quốc 
gia dân chủ hay thế giới dân chủ đều cần lãnh đạo, chỉ có điều 
người lãnh đạo này là người lãnh đạo của dân chủ cao độ, do 
dân chủ sản sinh ra chứ không phải là lãnh đạo kiểu quân chủ 
hay bá quyền. 

Khi nào Trung Quốc có thể trở thành quốc gia lãnh đạo 
thế giới, có thể bước lên vị trí lãnh đạo, điều này còn tùy 
thuộc vào khả năng của Trung Quốc và cần có quá trình, dù 
có thể làm người chèo lái cũng cần tất cả các nước chung tay 


120 


góp sức. Nếu vì nhiệm vụ chèo lái nặng nề mà từ bổ mục tiêu 
trở thành “quốc gia lãnh đạo” thì Trung Quốc sẽ mãi ngồi trên 
con tàu do người Mỹ chèo lái, đó là hành động thiếu lòng tin 
và quyết tâm vươn lên. 

Trung Quốc sẽ mãi mãi không xưng bá và quyết không đi 
đầu, đây là một tư tưởng chiếm lược sâu sắc. Tuy nhiên, cần 
phải có một cách lý giải biện chứng về tư tưởng “không đi 
đầu”. Bởi trước kia, “đi đầu” nghĩa là bá chủ, đứng đầu tức là 
“bá chủ”, đi đầu tức là xưng bá, việc “đi đầu” như vậy đương 
nhiên mãi mãi Trung Quốc không làm. Trước đây, một số 
nước “đứng đầu” là “đứng đầu” liên minh, trong chiến tranh 
khu vực và toàn cầu, một số nước kết thành liên minh để đối 
kháng với liên minh các nước khác, “đứng đầu” kiểu này là 
“đứng đầu liên minh”, Trung Quốc cũng không thể “đứng 
đâu” như vậy. Nhưng Trung Quốc không đứng đầu với ý nghĩa 
bá chủ hay chủ tịch liên minh không có nghĩa là sẽ không 
tham gia vào tất cả các vấn đề, cũng không có nghĩa là không 
phát huy được vị trí và vai trò là một nước lãnh đạo trên thế 
giới. Trung Quốc đóng vai trò đầu tâu trong phát triển kinh tế 
thế giới, duy trì hòa bình và thúc đẩy phát triển, đi đầu trong 
việc đối phó với những vấn đề mang tính toàn cầu, tắng cường 
hợp tác quốc tế và thúc đẩy tiến bộ toàn thế giới về đối ngoại, 
thiết lập trật tự thế giới mới ổn định, công bằng; về đối nội, 
giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Do đó, Trung 
Quốc của thế kỷ 21 vừa phải là một cường quốc, vừa không 
thể từ chối vai trò lãnh đạo. 

Trung Quốc có hàng ngàn năm kinh nghiệm đứng đầu thế 
giới, có truyền thống tốt đẹp để làm một quốc gia lãnh đạo, 
đây là món tài sản vô cùng quý giá, phục hưng dân tộc Trung 
Hoa lại một lân nữa tiến đến vị trí dẫn đầu thế giới và viết lên 
trang sử huy hoàng cho đất nước. Trung Quốc đã trải qua bao 
nhiêu thăng trầm: hưng thịnh-suy thoái-rồi lại hưng thịnh, từ 


121 


chỗ đứng đầu thế giới, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có 
kinh nghiệm lãnh đạo phong phú nhất trên thế giới. Trung 
Quốc bước lên vị trí lãnh đạo thế giới nhất định sẽ là một 
người lãnh đạo ưu tú nhất. 


Vấn đề lãnh đạo toàn thế giới cần có tư tưởng của 
Oasinhtơn 

Tư tưởng của Oasinhtơn, tổng thống khai quốc của Mỹ có 
2 biểu hiện lớn: một là khi cả thế giới đang thực thi chế độ 
quân chủ và khi ông được một số quan chức tiến cử làm 
Hoàng đế, ông đã kiên quyết từ chối sự hấp dẫn của chế độ 
này và lập nên “chế độ Cộng hòa” đầu tiên của nước Mỹ, làm 
cho Mỹ trở thành quốc gia cộng hòa tiên tiến nhất trên thế 
gIỚI. Hai là, sau khi giữ chức tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ liên 
tiếp, dù được cả nước mong chờ và các giới nhất trí đề cử ông 
làm nhiệm kỳ 3, ông đã kiên quyết phản đốt, và lập nên “chế 
độ nhiệm kỳ” đầu tiên ở Mỹ. Oasinhtơn là một người có đầu 
óc lãnh đạo và nên là một nhà lãnh đạo của đất nước. Đường 
lối chính trị trong nước của Oasinhtơn phải là tấm gương cho 
đường lối chính trị trên thế giới của Mỹ. 

Đáng tiếc là Mỹ lại tỏ ra hết sức ích kỷ trong vấn đề vị trí 
lãnh đạo cộng đồng quốc tế. Trong bản báo cáo “Từ kiểm chế 
tới lãnh đạo thế giới: nước Mỹ sau Chiến tranh Lạnh và thế 
giới” của công ty Rand của Mỹ có viết: “Là nước giành chiến 
thắng trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ có nhiều sự lựa chọn chiến 
lược, có thể từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo toàn thế gIỚI, trở lại 
quan tâm hơn ở trong nước; có thể từng bước giao quyền lãnh 
đạo, tức là giảm bớt vai trò toàn cầu và khuyến khích một cục 
diện cân bằng trên cơ sở phạm vi thế lực kiểu cũ ra đời; vừa 
có thể xác định mục tiêu chiến lược trung tâm là củng cố vị 
trí lãnh đạo toàn cầu đồng thời loại bỏ sự trỗi dậy của các 
địch thủ.” Sự lựa chọn của Mỹ là: “đảm nhiệm vai trò lãnh 


122 


đạo toàn cầu đồng thời kiểm chế vĩnh viễn sự trỗi dậy của các 
địch thủ hoặc cục diện đa cực-là phương châm chỉ đạo lâu dài 
tốt nhất. Một thế giới do Mỹ lãnh đạo sẽ có nhiễu lợi ích nhất: 
Một là, môi trường tổng thể rộng mở hơn, những quan niệm 
giá trị về pháp chế, thị trường tự do và dân chủ của Mỹ sẽ 
được đón nhận nhiều hơn. Hai là, đễ dàng hợp tác đối phó với 
những vấn đề lớn như phổ biến vũ khí hạt nhân, mối đe dọa 
của bá quyền khu vực và xung đột mức độ thấp. Ba là, có thể 
loại bổ sự trỗi dậy những đối thủ toàn cầu khác, từ đó tránh 
được những thảm họa do Chiến tranh Lạnh, chiến tranh nóng 
và các cuộc chiến mang lại, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân 
toàn cầu. Do đó, Mỹ giữ vị trí lãnh đạo sẽ có lợi cho ổn định 
toàn thế giới hơn là một cục diện cân bằng hai cực hoặc đa 
cực.” 

Trong vấn đề quyển lãnh đạo toàn thế giới, Mỹ cần học 
hỏi tư tưởng của Tổng thống Washington. Sự phát triển của 
một quốc gia cũng giống như một con người, không được tham 
quyền hám vị. Đây là sự văn minh và khai sáng của Mỹ, cũng 
là vận may của thế giới. 

Điều đáng mừng là người dân Mỹ lại không ủng hộ một 
nước Mỹ bá quyển mà ủng hộ một thế giới dân chủ. 
Huntington cho biết: các quan chức Mỹ “ca ngợi Mỹ là một vị 
bá chủ nhân từ”, tung hô Mỹ là “siêu cường theo kiểu phi đế 
quốc chủ nghĩa đầu tiên”, nhưng “trong một cuộc trưng cầu 
đân ý năm 1997, chỉ có 13% số người được hỏi mong muốn 
Mỹ giữ vai trò chủ đạo trong các công việc quốc tế, 74% trong 
số đó hi vọng Mỹ cùng chia sẻ quyển lực với các quốc gia 
khác”, “Nước Mỹ còn thiếu nền tảng chính trong nước để xây 
dựng một thế giới đơn cực”. 


Không thể biến “nước lãnh đạo ” thành “nước bá quyên ” 
Trong lịch sử thế giới cận đại, những nước đóng vai trò 


123 


lãnh đạo cộng đồng quốc tế đồng thời cũng là bá quyên thế 
giới, là một nước lãnh đạo mang tính chất bá quyển, những 
nước nắm vai trò lãnh đạo này đông thời là nước bá quyền. 
Trong tương lai, nếu là một nước lãnh đạo, Trung Quốc sẽ 
phải thay đổi đặc tính này, tạo bước chuyển biến căn bản đầu 
tiên, rằng “nước lãnh đạo” không phải là “nước bá quyển”, 
trở thành nước lãnh đạo không mang tính chất bá quyền đâu 
tiên sau thời đạt Mỹ. 

Từ sau khi các nhà hàng hải ra châu Âu có những phát 
hiện lớn về địa lý, từ mối liên hệ về địa lý để liên kết các khu 
vực phân tán trên Trái Đất thành một cộng đồng thống nhất 
thì một nhu cầu mới đã được sinh ra, đó là nhu cầu về * trật 
tự thế giới”, đó là nhu cầu quản lý thế giới và lãnh đạo thế 
giới. Việc hình thành một trật tự thế giới đòi hỏi phải trải qua 
một quá trình lịch sử lâu dài. Cộng đồng quốc tế đã có 500 
năm lịch sử, nhưng trật tự thế giới lý tưởng nhất cho đến nay 
vẫn chưa thực sự hình thành, trật tự thế giới muốn đạt đến 
mức độ trật tự như các quốc gia thì còn phải đi qua một quãng 
đường rất đài. 

Diễn biến lịch sử quá trình phát triển quyền lãnh đạo thế 
giới có thể chia thành 3 giai đoạn như sau: 

Một là giai đoạn “vô chủ”, có cộng đồng quốc tế nhưng 
chưa có trật tự quốc tế. Giai đoạn này có đặc trưng cơ bản là 
“cường giả vị đạo”, ° năng giả vi phí” (kể mạnh là đạo tặc, kẻ 
tài là thổ phỉ), có một số ít quốc gia sử dụng vũ lực để tàn sát, 
bóc lột các quốc gia và khu vực khác, bắt tận giết tuyệt, hủy 
diệt văn minh. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan trong thời 
kỳ đầu chính là điển hình “cường giả vi đạo” của cộng đồng 
quốc tế trong thời kỳ đầu, các nước này đã thực thi quy tắc 

“luật rừng” của Hobbes “mạnh được yếu thua” ngay trong khi 
rừng nguyên thủy vừa mới hình thành trong cộng đồng quốc 
tế. Đây là giai đoạn trước khi cuộc chiến 30 năm từ I500-1648 


124 


kết thúc, khoảng gần 150 năm. 

Hai là giai đoạn “bá chủ”, tức là kể mạnh làm chủ, kẻ 
mạnh xưng bá. Sau khi cuộc chiến 30 năm từ 1648, cộng đồng 
thế giới bắt đầu có một trật tự quốc tế đầu tiên, bước vào thời 
đại tìm bá chủ thông qua chiến tranh, dựa vào bá chủ để xây 
dựng và duy trì trật tự quốc tế. Những nước bá chủ điển hình 
thời kỳ này là Anh và Mỹ, đại điện điển hình cho trật tự quốc 
tế thời đại bá quyền là “hòa bình dưới sự thống trị của Anh” 
và “hòa bình dưới sự thống trị của Mỹ”. Giai đoạn này bắt 
đầu từ năm 1648 đến nay, đã trải qua 3 nửa thế kỷ. 

Ba là giai đoạn “đân chủ”. Tiêu chí cơ bản của giai đoạn 
này là việc Trung Quốc bước lên vị trí nước lãnh đạo, là dân 
chủ hóa trong quan hệ quốc gia và dân chủ hóa trong cộng 
đồng quốc tế. 

Sự lãnh đạo bá quyền của Mỹ với thế giới đã lạc hậu so 
với thời đại, là một nước lãnh đạo không xứng đáng, lãnh đạo 
bá quyển của Mỹ ngày càng bị chỉ trích. Trong cuộc phỏng 
vấn với Đài truyền hình Trung Quốc, Cựu thủ tướng Malaixia 
Mahalhir đã nói như sau: “Nước Mỹ có nhiều cơ hội tốt để 
bộc lộ văn minh của mình, bất hạnh là các nhà lãnh đạo Mỹ 
đã chứng minh thực lực của mình bằng phương thức xâm lược. 
Bao gồm cả quyền ưu tiên tấn công, tức là khi chưa bị nước 
khác tấn công, nước Mỹ cho rằng mình có quyền tấn công và 
chỉnh phục những nước khác. Điều này khiến nhiều nước nhỏ 
rất lo lắng. Đây không phải là vai trò Mỹ cần gánh vác, Mỹ 
nên là một công dân quốc tế tốt, nên đồng thuận với các tổ 
chức quốc tế như Liên Hợp Quốc về việc giám sát mối quan 
hệ quốc tế và biểu hiện của các nước. Tôi cho rằng Mỹ có thể 
trở thành một quốc gia tốt, có thể gánh vác trách nhiệm thế 
giới. Nhưng cần phải xây dựng được thế cân bằng giữa Mỹ và 
các nước khác, nếu không Mỹ sẽ lấn áp nước nhỏ. Một nhà 
lãnh đạo tốt không nên hiếu chiến, cần làm những việc hợp 


125 


đạo lý. Phát động chiến tranh xâm lược nước khác, sát hại 
nhân dân, đây không phải là một lãnh đạo tốt, cần phát triển 
đất nước mình, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân 
dân, nhưng khôủg vì thế mà xâm lược nước khác, cướp đoạt 
mọi thứ của nước khác. Không thể vì đem lại cuộc sống tốt 
đẹp cho nhân dân của nước mình mà đi xâm lược một nước 
giàu tài nguyên dâu mỏ, mà cần thông qua sự nỗ lực, phát 
triển công nghiệp để đạt được. Có thể cố gắng mang lại cuộc 
sống tốt đẹp cho nhân dân không phải trả giá bằng việc hy 
sinh một nước khác. Xâm lược nước khác, cướp đoạt tài 
nguyên cho mình sử dụng là khái niệm vương quốc cũ kĩ, sai 
lầm.” Là một nước lãnh đạo mới, Trung Quốc sẽ không đi 
theo con đường bá quyền của Mỹ mà sẽ bảo vệ hòa bình và 
sự hài hòa của thế giới. 


Trung Quốc phải học tập cách “xưng vương chậm ” của 
Mỹ 

GDP của Mỹ năm 1895 đã vượt qua Anh và vươn lên đứng 
đầu thế giới. Nhưng đến năm 1945, sau nửa thế kỷ tổng lượng 
kinh tế Mỹ vượt qua Anh, tức là sau Chiến tranh thế giới thứ 
2, Mỹ mới thay thế được vị trí lãnh đạo thế giới của Anh. Hiện 
tổng lượng kinh tế của Trung Quốc chưa vượt qua Mỹ, sau khi 
vượt qua Mỹ 50 năm rồi mới bàn về vấn để lãnh đạo thế giới 
cũng không muộn, vì vậy Mỹ không cần phải lo lắng. Tuy 
nhiên, Trung Quốc cũng phải “gấp rút giành vị trí đứng đầu, 
gánh vác trọng trách”, không vội vàng đảm nhiệm vai trò 
lãnh đạo thế giới. Để Mỹ đảm nhiệm thêm một thời gian sẽ 
tốt hơn. 

Thực ra, Mỹ “xưng vương chậm” không phải là tự giác mà 
là vì bất đắc dĩ. Mỹ lâu nay mang đã tâm xưng bá thế giới, 
thậm chí là trước khi Mỹ trở thành một quốc gia, những người 
Châu Âu đầu tiên vượt biển cả đã có lý tưởng và quyết tâm 


126 


xây dựng “thành phố trên đỉnh núi” tại Bắc Mỹ để làm “ngọn 
hải đăng thế giới” dẫn dắt nhân loại. Họ cho rằng mình là 
những người được thượng đế chọn lựa để lãnh đạo “thiên 
mệnh” của thế giới. Nhưng do thực lực có hạn, vào cuối thế 
kỷ 19, Mỹ chỉ có thể thực hiện chiến lược chủ nghĩa cô lập. 
Chiến tranh thế giới thứ Nhất là bước ngoặt quan trọng làm 
suy yếu các cường quốc Châu Âu và nâng cao thực lực của 
Mỹ. Trong chiến tranh, tổng lượng kinh tế Mỹ đã vượt qua 
tống các nước Châu Âu, điểu này làm tăng tham vọng của 
Mỹ, khiến Mỹ vội vàng bước lên vị trí lãnh đạo thế giới. 
Wilson đã phát biểu “kế hoạch mười bốn điểm”, đề xướng 
thành lập Quốc liên, vứt bỏ cương lĩnh thực thi lãnh đạo thế 
giới, vẽ ra kế hoạch thao túng thế giới, là những lý luận và 
thực tiễn quan trọng để Mỹ thiết kế và lãnh đạo thế giới. 
Nhưng do Mỹ vừa mới bộc lộ tài năng, thực lực kinh tế vẫn 
chưa đủ hùng hậu để chuyển hóa thành năng lực làm chủ cục 
diện thế giới, uy tín của Mỹ vẫn khó có sức thuyết phục trên 
vũ đài thế giới, trong khi đó uy thế của các nước đế quốc già 
cỗi như Anh và Pháp vẫn còn tôn tại, “giấc mộng nước Mỹ” 
lãnh đạo thế giới của Wilson bị phần đối ở cả trên vũ đài quốc 
tế lẫn trong nước, kết quả là Mỹ không thể trở thành người 
lãnh đạo thế giới, bản thân Wilson cũng chết yểu trên đường 
đi du thuyết “giấc mộng nước Mỹ” và trở thành một khoảng 
lịch sử thê lương. Do vậy, Mỹ không kịp leo lên vị trí lãnh đạo 
thế giới để thực hiện “giấc mơ lãnh tụ” của mình và đành 
phải trở lại quỹ đạo của chủ nghĩa cô lập. 

Trung Quốc muốn trở thành nước lãnh đạo thế giới trong 
thế kỷ 21 phải trải qua nỗ lực nửa thế kỷ và qua 3 giai đoạn: 
Một là, trong quá trình đuổi theo và tiếp cận Mỹ phải tích cực 
tham gia lãnh đạo thế giới; hai là khi đã sánh ngang được với 
Mỹ thì cần phải cùng Mỹ lãnh đạo thế giới; ba là sau khi vượt 
qua Mỹ được mội thời gian, Trung Quốc cần nắm vai trò chủ 


157 


đạo trong lãnh đạo và quản lý thế giới, trở thành lãnh đạo chủ 
yếu trên thế giới. Trước mắt, Trung Quốc tích cực tham gia 
lãnh đạo và đang tiến tới cùng lãnh đạo, giai đoạn này cần 
kéo đài khoảng 20-30 năm. 

Con đường lãnh đạo thế giới mà Trung Quốc đang hướng 
tới là con đường bắt nguồn từ “Mộc lập vu lâm” đến “Mộc tú 
vu lâm”, từ hòa nhập vào thế giới đến lãnh đạo thế giới. 
Không có khả năng độc lập với các dân tộc trên thế giới thì 
không có tư cách để hòa nhập vào thế giới. Nhưng hòa nhập 
vào quỹ đạo của thế giới không phải là mục tiêu của chúng 
ta, mà là cần phải làm nên thành tựu to lớn, trở thành nước 
lãnh tụ để dẫn dắt thế giới, chủ đạo thế giới, lãnh đạo thế 
giới. 


2. Thời đại Trung Quốc: Thời đại mô hình phát triển 
của Trung Quốc hơn hẳn thế giới 


Trong cuộc cạnh tranh giữa các nước, đặc biệt là cạnh 
tranh giữa các quốc gia đứng đầu với các quốc gia tiểm tại 
đứng đầu, về bản chất là “cạnh tranh mô hình”, tức là cạnh 
tranh về mô hình xây dựng và phát triển đất nước. Sức cạnh 
tranh của quốc gia về bản chất là cạnh tranh mô hình. Kết cục 
mạnh được yếu thua của các mô hình khác nhau trong sự so 
sánh và lựa chọn của lịch sử đã quyết định địa vị, tiền đồ và 
vận mệnh của quốc gia. Nhưng “cạnh tranh mô hình” giữa các 
nước lớn suy cho cùng là cạnh tranh về mức độ văn minh và 
chất lượng cuộc sống, là cuộc cạnh tranh được thế giới mong 
đợi, để tìm xem đâu là mô hình sáng tạo nhất, bền lâu nhất, 
có sức hấp dẫn và sức liên kết nhất. 


Lôi kêo hoặc chia rẽ: cuộc đọ sức giữa 3 mô hình 
Từ thế kỷ 20, trên vũ đài quốc tế đã lần lượt xuất hiện các 


128 


cuộc cạnh tranh và đọ sức lâu đài giữa 3 mô hình có ảnh 
hưởng đến lịch sử thế giới và tương lai nhân loại, đó là “mô 
hình phương Tây”, “mô hình phương Bắc” và “mô hình 
phương Đông”. Mô hình phương Tây đại diện là Mỹ; mô hình 
phương Bắc đại điện là Liên Xô; mô hình phương Đông là mô 
hình chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc được tạo ra 
trong 30 năm cải cách mở cửa, tức mô hìnhTrung Quốc. 

Cạnh tranh giữa mô hình Liên Xô và Mỹ đã kéo đài suốt 
thế kỷ 20. Còn cạnh tranh giữa mô hình Trung Quốc với Mỹ 
sẽ kéo dài hết thế kỷ 21, ảnh hưởng sâu rộng và lâu đài của 
cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ đối với lịch sử thế giới còn vượt xa 
cả cuộc cạnh tranh Xô-Mỹ. 

Sau Chiến tranh Lạnh, đa số người dân phương Tây tin 
vào “kết luận cuối cùng của lịch sử”, cho rằng mô hình chính 
trị dân chủ kiểu phương Tây là mô hình chính trị cuối cùng và 
lý tưởng nhất trong lịch sử nhân loại, dùng dân chủ để cải tạo 
và xây dựng thế giới là trách nhiệm và sứ mạng của phương 
Tây, dân chủ và tự đo kiểu phương Tây có thể trở thành thực 
lực mềm để chỉnh phục thế giới. Nhưng phương Tây nhanh 
chóng nhận ra rằng chỉ có mô hình Liên Xô đã chấm dứt, và 
sự chấm hết của mô hình Liên Xô căn bản không giống với 
sự chấm hết của chủ nghĩa xã hội. Sau Chiến tranh thế giới 
thứ Hai, cạnh tranh chiến lược Xô-Mỹ là cạnh tranh mô hình 
nhà nước, thất bại của Liên Xô là thất bại của một kiểu mô 
hình nhà nước. 

Sau đoạn kết lịch sử của mô hình Liên xô, lịch sử của mô 
hình Trung Quốc đã bắt đầu cho thấy sự chuẩn mực, sức 
thuyết phục, sức ảnh hưởng và sức cạnh tranh mang tầm thế 
giới, mở ra một viễn cảnh mới cho tiến bộ xã hội và sự phát 
triển của lịch sử, nhưng đồng thời cũng cho thấy phần nào sự 
non nớt và yếu kém của Trung Quốc. Trên vũ đài thế giới thế 
kỷ 21, cạnh tranh giữa mô hình xây dựng và phát triển đất 


129 


nước được tập trung vào cuộc cạnh tranh giữa mô hình phương 
Tây với mô hình phương Đông, cũng chính là cạnh tranh giữa 
mô hình Mỹ với mô hình Trung Quốc. Sau khi đánh bại mô 
hình Liên Xô, mô hình Mỹ đã đạt tới đỉnh cao của mình. Tuy 
nhiên, mô hình ngạo mạn của Mỹ thế kỷ 21 trong cuộc cạnh 
tranh với mô hình Trung Quốc đã bộc lộ những dấu hiệu đi 
xuống - cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ 
đã làm lung lay vị trí và ảnh hưởng của mô hình Mỹ. Nhưng 
hiện nay, mô hình Mỹ vẫn đang chiếm vị trí cao nhất trên thế 
giới. Mô hình Trung Quốc tuy đạt được những thành tựu khiến 
thế giới thán phục song vẫn mới chỉ trong giai đoạn sơ khai, 
vẫn còn phải đi một chặng đường dài. Muốn giành chiến 
thắng trong cuộc cạnh tranh thế kỷ, Trung Quốc cần phải làm 
cho mô hìnhcủa nước mình tiên tiến hơn và ưu việt hơn mô 
hình Mỹ. 


Bất tiến tất vong: Bài học của mô hình Liên Xô 

Trong lịch sử thế giới cận đại, mô hình Liên Xô là một mô 
hình vĩ đại, có 3 công lao lịch sử to lớn; 

Một là, trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, Liên Xô là lực 
lượng chính trong cuộc chiến chống phát xít. Tển thất Liên xô 
phải gánh chịu trong chiến tranh là lớn nhất, theo thống kê, 
trong cuộc chiến tranh này, quân dân Liên Xô thương vong 
hơn 6Ô triệu người, trong đó có 27 triệu người thiệt mạng, hơn 
I700 thành phố và 70 ngàn thị trấn, thôn xã bị tàn phá, tổn 
thất vật chất lên đến 679 tỷ rúp. Tổn thất của Liên Xô chiếm 
tới 41% tổng tổn thất của các nước tham chiến. Khi chiến 
tranh kết thúc, Liên xô được công nhận là cường quốc quân 
sự số 1 thế giới. Tổng thống Mỹ Roosevelt nói: “Chính Hồng 
quân và nhân dân Liên Xô đã đẩy lực lượng vũ trang Hitler 
đến chỗ thất bại hoàn toàn, đó là điều khiến nhân dân Mỹ 
thực sự khâm phục”. 


130 


Hai là, về kinh tế Liên Xô đã giành thành được thành tựu 
đứng “thứ hai thế giới” về tổng lượng kinh tế. 

Ba là, mô hình Liên xô dẫn dắt chủ nghĩa tư bản tiến tới 
văn minh. Chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu là chủ nghĩa tư bản 
dã man, tanh máu: Chủ nghĩa tư bản độc quyền là chủ nghĩa 
tư bản tàn bạo, chủ nghĩa phát xít lại càng là chủ nghĩa tư bản 
điên cuỗông. Nhưng trong cuộc đấu tranh đối kháng với chủ 
nghĩa tư bản, mô hình xã hội chủ nghĩa của Liên Xô đã khiến 
chủ nghĩa tư bản truyền thống chuyển thành chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, hướng tới văn minh, từ đó nâng cao trình độ văn 
minh toàn thế giới. Mô hình Liên Xô tuy đã không còn, nhưng 
chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội đã giành được thắng lợi vĩ 
đại, vì chủ nghĩa tư bản dã man, tàn bạo mà Mác muốn lật để 
và xóa bỏ đi không còn tổn tại nữa, ngay cả chủ nghĩa đế quốc 
đã phát động cuộc đại chiến thế giới và phân chia thế giới mà 
Lênin và Stalin muốn tiêu diệt cũng không còn tổn tại nữa. 

Nếu nói rằng sự áp bức bóc lột tàn khốc của chính bản 
thân chủ nghĩa tư bản nguyên thuỷ đã làm nảy sinh ra chủ 
nghĩa xã hội cách mạng của giai cấp vô sản, thế thì chủ nghĩa 
xã hội cách mạng lại làm nảy sinh ra một chủ nghĩa tư bản 
tương đối văn minh. Sau này sự trì trệ, cứng nhắc thậm chí là 
thối nát của mô hình Liên Xô hoàn toàn tương phần với chủ 
nghĩa tư bản văn minh hiện đại, lại thêm sức ép về sự so sánh 
và cạnh tranh giữa các mô hình, đã khiến mô hình Liên Xô 
tan rã. Sự sụp đổ của mô hình Liên Xô và ưu thế của mô hình 
Mỹ đã khiến chủ nghĩa xã hội cải cách mở cửa ra đời ở Trung 
Quốc, làm xuất hiện một mô hình Trung Quốc về cơ bản 
không giống với mô hình Liên Xô nhưng lại đủ sức cạnh tranh 
với mô hình Mỹ. Có thể thấy trong cạnh tranh mô hình, theo 
quy luật mạnh được yếu thua, đã hình thành lên xu hướng tiến 
bộ xã hội, tạo động lực cho lịch sứ phát triển. Và một mô hình 
có ảnh hưởng mang tính quốc tế dù có lịch sử huy hoàng như 


131 


thế nào chăng nữa nhưng chỉ cần nảy sinh sự “ngạo mạn của 
mô hình”, trở nên cứng nhắc, thậm chí trở thành “mô hình thối 
nát, biến chất” thì mô hình đó tất sẽ bị đưa vào hố rác của lịch 
sử, Nếu muốn duy trì sức sống và sức cạnh tranh, mô hình 
Trung Quốc phải không ngừng sáng tạo, sáng tạo hơn cả mô 
hình Mỹ, mới đú tư cách và khả năng cạnh tranh vị trí lãnh 
đạo. 


Trăm sông về biển: Bí mật của “mô hình Xinhgapo ” 

Ông Lý Quang Diệu nói: “ Giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội không hể có Vạn Lý Trường Thành ngăn cách, 
2 mô hình này có thể bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau.” 

Vị nguyên lão của Đảng hành động nhân dân Xinhgapo 
Rajaratnam chỉ rõ: Con đường Xinhgapo chính là chủ nghĩa xã 
hội về chính trị, chủ nghĩa tư bản về kinh tế. Tức là dùng 
những thủ đoạn của chủ nghĩa tư bản để tạo ra của cải và 
dùng phương pháp chủ nghĩa xã hội để phân phối những của 
cải đó. 

Xinhgapo là một cường quốc cỡ nhỏ, một kỳ tích vươn lên 
trong khoảng thời gian vài chục năm. Vậy bí mật của nước 
này nằm ở đâu? Theo Lý Quang Điệu và Rajaratnam đó chính 
là “chủ nghĩa hợp thành” trăm sông về biển. Quy luật và đặc 
điểm của mô hình Xinhgapo chính là ở chỗ này. Sự thành 
công của Xinhgapo là kết quả của sự bổ sung và hoàn thiện 
lẫn nhau giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

Chú nghĩa Mác là gì? Bản thân chủ nghĩa Mác là một kiểu 
chủ nghĩa hợp thành có tính phê phán, cách mạng và sáng tạo. 
Chủ nghĩa Mác đã kết hợp tất cả những gì có giá trị mà xã hội 
nguyên thuỷ, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến và đặc biệt là 
xã hội tư bản tạo ra, đó là thành quả của văn minh nhân loại. 

Chủ nghĩa xã hội là gì? Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa hợp 
thành có tính phê phán, tính cách mạng và tính sáng tạo. 


132 


Trong đề cương của tác phẩm “Nhiệm vụ trước mắt của chính 
quyền Xôviết” do Lênin viết vào năm 1918, trong khi chỉ ra 
rằng nếu không lợi dụng những kỹ thuật và văn hóa mà chủ 
nghĩa đại tư bản đạt được thì không thể xây dựng được chủ 
nghĩa xã hội, Lênin đã nhấn mạnh các nước chủ nghĩa xã hội 
phải “tích cực học hỏi những điều hay của nước ngoài: chính 
quyền Xôyviết + trật tự đường sắt của Phổ + kỹ thuật của Mỹ 
và mô hình sản xuất Trust + nền giáo dục quốc dân của Mỹ 

Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc tất nhiên 
không giống với “chủ nghĩa hợp thành” của Xinhgapo. Những 
cải cách mở cửa ở Trung Quốc cũng là một quá trình hợp 
thành và sáng tạo học hỏi thế giới. Chủ nghĩa hợp thành là 
một tư tưởng chiến lược của chủ nghĩa Mác, ưu thế vốn có của 
chú nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc là tổng hòa những 
cái hay của Trung Quốc và nước ngoài, đặc biệt là những cái 
hay của những nước chủ nghĩa tư bản trên thế giới. 


Lấy sáng tạo dẫn dắt thế giới: Sứ mệnh của “mô hình 
Trung Quốc ” 

Tất cả những quốc gia đứng đầu, quốc gia lãnh đạo thế 
giới đều là những quốc gia có mô hình sáng tạo, có đặc trưng 
trong xây dựng và phát triển đất nước chứ không mang tính 
máy móc, mô phỏng. Nét đặc sắc của Mỹ khác với Anh và 
nét đặc sắc của Trung Quốc cũng khác với Mỹ. Muốn trở 
thành quốc gia lãnh đạo thế giới, Trung Quốc phải sáng tạo ra 
một kiểu mô hình mới cho thế giới. Trung Quốc không thể sao 
chép lại mô hình của nước khác. Các quốc gia đứng đầu, quốc 
gia lãnh đạo với tư cách là những quốc gia hình mẫu của thế 
giới chỉ có thể học hỏi chứ không thể rập khuôn. Theo ý nghĩa 
này mà nói, bản chất của “đặc sắc Trung Quốc” là sáng tạo, 
sứ mang của “mô hình Trung Quốc” cũng là sáng tạo. 


133 


Tính sáng tạo và đổi mới của mô hình Trung Quốc được 
biểu hiện chủ yếu ở ba phương diện: 

-Nhìn từ ý nghĩa và góc độ của chủ nghĩa xã hội, mô hình 
Trung Quốc phải giải quyết những vấn để mà mô hình Liên 
Xô chưa giải quyết được, ở phương điện này, mô hình Trung 
Quốc đã đạt được những thành công lớn. 

-Nhìn từ góc độ phát triển của văn minh nhân loại, phải 
giải quyết những vấn đề mà mô hình phương Tây, đặc biệt là 
mô hình Mỹ chưa giải quyết được, ví dụ như những vấn đề 
nghiêm trọng phát sinh từ cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới 
năm 2008, vấn để chú nghĩa bá quyền trên lĩnh vực quan hệ 
quốc tế. Về mặt này, Mỹ và Trung Quốc cùng nhau lãnh đạo 
và quản lý thế giới, mức độ hợp tác để giải quyết những vấn 
để điểm nóng vấn để khó đã không ngừng tăng lên, hiệu quả 
rõ rệt và có triển vọng to lớn. 

-Phải giải quyết những vấn đề then chốt làm ảnh hưởng 
tới sự phát triển Trung Quốc, ví dụ như chênh lệch thu nhập 
quá lớn, vấn đề tham nhũng ... Mô hình của quốc gia lãnh đạo 
vừa là mô hình phát triển khoa học lành mạnh của đất nước, 
vừa là mô hình để giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn và 
những vấn để mang tính toàn cầu của thế giới. Sức cạnh tranh 
và tầm ảnh hưởng của mô hình Trung Quốc được quyết định 
bởi khả năng giải quyết có hiệu quả những vấn để của chính 
Trung Quốc cũng như những vấn để của thế giới. Mà khả 
năng ở đây, về cơ bản chính là sự sáng tạo và đối mới. 


3. Thời đại Trung Quốc: Thời đại “quan niệm giá trị 
của Trung Quốc ” định hướng thế giới 

Có một câu nói là, những nước đứng đầu xuất khẩu văn 
hoá và giá trị, các nước hạng hai xuất khẩu kỹ thuật và các 
quy tắc, các nước hạng ba xuất khẩu sản phẩm và lao động. 
Thời đại Trung Quốc không chỉ là thời đại tổng lượng kinh tế 


134 


Trung Quốc đứng đầu thế giới mà còn là thời đại năng lực sản 
xuất vật chất của Trung Quốc đứng đầu thế giới, thời đại tính 
thần và văn hóa Trung Quốc tiến ra thế giới, trở thành dòng 
chính của văn hoá thế giới. 


“Tây hóa ” biến thành “Đông hóa” 

Mọi người đều rất cảm phẫn khi nói về việc các nước 
phương Tây thực hiện chiến lược Tây hoá và phân hoá đối với 
Trung Quốc. Có người nói: trước đây địa chủ tư sản sợ bị 
Đảng cộng sản “đỏ hóa”, vậy trong tương lai Trung Quốc có 
thể biến "Tây hóa” thành “Đông hóa” và biến “Mỹ hóa” 
mang tính toàn cầu thành “Trung Quốc hóa” mang tính thế 
giới hay không? Biến “Tây hóa” thành “Đông hóa”, biến 
“Mỹ hóa” thành “Trung Quốc hóa” lẽ nào không phải là mục 
tiêu phấn đấu của nhiều thế hệ người dân Trung Quốc hay 
sao? Không phải là cái mốc đánh giá sự tiến bộ của Trung 
Quốc mấy chục năm sau hay sao? Không phải là tiêu chí văn 
hóa của một nước lãnh đạo hay sao? 

Văn hóa Trung Quốc vốn dĩ là nền văn hóa có sức sống 
nhất trên thế giới, đó không chỉ là nền văn hóa duy nhất trong 
nền văn hóa cổ đại của thế giới không bị đứt đoạn mà còn có 
khả năng chỉnh phục những kẻ chuyên đi chinh phục. Trong 
lịch sử của dân tộc Trung Hoa có ghi chép về “ thất bại quân 
sự” nhưng không có ghi chép về “thất bại văn hóa”. Mặc dù 
có lúc bị đánh bại về quân sự, nhưng chỉ một thời gian sau dân 
tộc Trung Hoa lại đồng hóa và chỉnh phục lại quân xâm lược 
về mặt văn hóa. Như nhà văn Mỹ Montero đã từng nói: 
“Chinh phục Trung Quốc chẳng khác nào ném đá xuống biển. 
Sự phản kháng gần như rất ít, nhưng không lâu sau, gang thép 
cũng bị ăn mòn, thậm chí bị hợp nhất. Quá trình hợp nhất diễn 
ra triệt để, vài thế hệ sau, chỉ có các triết học gia mới biết ai 
là kẻ đi chính phục và ai là kẻ bị chính phục”. 


135 


Văn hóa Trung Quốc là nền văn hóa khó đồng hóa nhất, 
có sức liên kết mạnh mẽ nhất trên thế giới. Mỹ là một nước 
di dân lớn và được gọi là “lồ luyện” bất đồng văn hóa. Nhưng 
điều làm chiếc lò luyện văn hóa Mỹ đau đầu nhất lại là văn 
hóa Trung Quốc, bởi văn hóa Mỹ khó có thể đồng hóa được 
văn hóa Trung Quốc, đây thậm chí còn là nguyên nhân chính 
của làn sóng bài trừ Trung Quốc xây ra cuối thế kỷ 19 tại Mỹ, 
Sau nội chiến, Mỹ ra sức xây dựng đường sắt, một lượng lớn 
công nhân Trung Quốc bắt đầu di dân sang Mỹ. Năm 1882, 
Califonia chủ trương tăng áp lực bài xích người Hoa, đưa tới 
việc Mỹ công bố “Luật bài Hoa”, qui định ngừng 10 năm di 
dân người Trung Quốc, sau đó lại kéo đài vô thời hạn. Năm 
1889, tòa án tối cao Mỹ đã phán quyết “Luật bài Hoa” là phù 
hợp với hiến pháp với lý do là người Trung Quốc là một dân 
tộc khác, “bọn chúng không thể bị đồng hóa”. “không hòa 
nhập” với người đân bản địa, “sống thành khu riêng biệt, giữ 
tập quán sinh hoạt của riêng mình”. “Sự xâm nhập của người 
phương Đông” nếu không bị hạn chế sẽ trở thành “mối đe đọa 
đối với nền văn minh của chúng ta”. 

Nền văn hóa 5000 năm của Trung Quốc có lịch sử lâu đời. 
không thể bị đồng hoá bời nền văn hóa mới có mấy trăm năm 
lịch sử của Mỹ. Tuy nhiên, văn hóa Trung Hoa từ thời cận đại 
đến nay cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây và bị 

“mưa Âu gió Mỹ” xâm thực. Cho tới nay, phương Tây vẫn 
đang triển khai chiến lược Tây hóa và phân hóa Trung Quốc. 
Những l khá: niệm “Tây phong”, “Tây hóa” ở Trung Quốc thời 
gian gần đây được dùng để chỉ những ảnh hưởng đến từ 
phương Tây. Khái niệm “phương Tây” và “thế giới phương 
lây” vừa chỉ phạm vi địa lý, lại vừa mang ý nghĩa chính trị. 
Nền văn minh và lịch sử phương Tây có thể chia thành 3 giai 
đoạn: một là giai đoạn Địa Trung Hải; hai là giai đoạn Tây Âu 
và ba là giai đoạn Bắc Đại Tây Dương. Trong giai đoạn Địa 


136 


Trung Hải và Tây Âu, tức là từ cổ đại đến cận đại, khái niệm 
“Thế giới phương Tây” đại thể được dùng để chỉ phía Tây 
Châu Âu. Sau thế kỷ 15, người Châu Âu bắt đầu vượt đại 
dương phát triển ra bên ngoài. Nhìn từ góc độ địa lý, thế giới 
phương Tây cũng là thế giới biển. Phía Tây Châu Âu vốn là 
một bán đảo lớn và xung quanh lại vươn ra một vài đảo nhỏ. 
Người Trung Quốc mở cửa thấy núi còn người phương Tây lại 
mở cửa thấy biển. “Phương Tây” hiện nay dùng để chỉ Châu 
Âu và Mỹ, về mặt chính trị là chỉ văn minh của chủ nghĩa tư 
bản. 

Mấy trăm năm qua, phương Tây luôn văn minh “hóa” thế 
giới và thế giới đang bị “Tây hóa”. Dưới tác động và ảnh 
hướng của "mưa Âu gió Mỹ”, Trung Quốc cũng đã biến đổi. 
Bởi phương Tây luôn có thế mạnh về vật chất và về văn hóa. 
Hiện nay Trung Quốc vẫn phải cảnh giác và ngăn chặn chiến 
lược Tây hóa và phân hóa của thế giới phương Tây, điều này 
cho thấy trên lĩnh vực văn hóa, Trung Quốc vẫn đang phải “đĩ 
nhu thắng cương”. Để mở ra thời đại Trung Quốc, Trung Quốc 
không chỉ phải có sức mạnh kinh tế và của cải vật chất đủ sức 
vượt qua Mỹ, mà phải có nền văn hóa mang tầm ảnh hưởng 
và sức hấp dẫn vượt qua văn hóa Mỹ trên trường quốc tế, 
cũng như một nên văn hóa không thể bị Mỹ diễn biến hòa 
bình nhưng lại có thể dùng để diễn biến hòa bình với Mỹ. Đến 
khi văn hóa Trung Quốc có khả năng diễn biến hòa bình với 
Mỹ, có khả năng “đồng hóa” thế giới phương Tây, khiến Mỹ 
phải ngăn chặn diễn biến hòa bình của Trung Quốc với mình, 
khiến phương Tây lo sợ “phương Tây bị đồng hóa”, Toàn cầu 
hóa chính là Trung Quốc hóa thì đó mới là “thời đại Trung 
Quốc” về cả văn hóa và tỉnh thân. 

Tất nhiên trong thời đại Trung Quốc, khi Trung Quốc có 
nền văn mình lớn mạnh cả về vật chất và tinh thần, Trung 
Quốc cũng không tiến hành chiến lược diễn biến hòa bình 


137 


“Đông hóa” thế giới phương Tây và đặc biệt là Mỹ, đây cũng 
là điểm mà Trung Quốc văn minh hơn Mỹ. Những thứ gì càng 
tự nhiên và văn minh thì càng thịnh hành. Vì thế “Đông hóa” 
và “Trung Quốc hóa” trong tương lai không cần áp dụng cũng 
sẽ thịnh hành, nước Mỹ lúc đó sẽ khó tránh khỏi bị “điễn biến 
hòa bình”, mà còn diễn biến văn minh hơn biện nay. 


Quốc gia không có “ngọn cờ văn hóa ” thì không thể 
làm quốc gia lãnh đạo thế giới 

Quốc gia lãnh đạo phải là quốc gia dương cao ngọn cờ văn 
hóa của thế giới. Muốn dẫn dắt thế giới, trước tiên phải dùng 
văn hóa để dẫn dắt. Những quốc gia có quan niệm giá trị có 
tầm ảnh hưởng quốc tế, có thể cắm ngọn cờ văn hóa của mình 
ở đỉnh cao của văn hóa thế giới mới có thể trở thành quốc gia 
lãnh đạo thế giới. 

Mỹ là một nước giỏi chiếm lĩnh những vị trí cao về đạo 
nghĩa quốc tế. 

Những nhân vật đại diện sớm nhất của chủ nghĩa lý tưởng 
và chủ nghĩa tự do trong lịch sử Mỹ là Jefferson, tiếp đến là 
Wilson, Roosevelt, Clinton, họ không chỉ coi ý thức hệ là 
nguyên tắc và biện pháp chiến lược mà còn coi là mục tiêu 
chiến lược phải theo đuối. Jefferson kết hợp quá trình bành 
trướng ra bên ngoài của Mỹ với việc truyền bá tự do dân chủ; 
Wilson kết hợp hòa bình thế giới với xây dựng nền dân chủ 
kiểu Mỹ; Roosevelt gắn 4 tự do lớn với bốn cường quốc sau 
chiến tranh; Cliton kết hợp trật tự thế giới với dân chủ, nhân 
quyền. Những điều này đều đã trở thành ngọn cờ văn hóa tư 
tưởng của Mỹ. 

Tất cả các quốc gia lãnh đạo trên thế giới đều có quan 
niệm giá trị đủ sức liên kết chính mình, ảnh hưởng và cảm 
hóa thế giới. Có quốc gia tuy không đứng đầu thế giới về vật 
chất nhưng lại có sức sáng tạo văn hóa đứng đầu thế giới, đủ 


138 


sức giương cao ngọn cờ văn hóa có tầm ảnh hưởng thế giới. 
Ví dụ như Liên Xô đã lần đầu tiên giương cao ngọn cờ chiến 
thắng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Vào đêm thứ hai sau 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ hai của Xôviết công nông đã nhất trí thông qua 
“Pháp lệnh hòa bình” có ý nghĩa quan trọng do Lên tự soạn 
thỏa, nêu rõ nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong chính sách đối 
ngoại của nhà nước xã hội chủ nghĩa, chính sách chống chủ 
nghĩa đế quốc xâm lược nhằm thực hiện hòa bình, bình đẳng 
dân tộc, tự quyết dân tộc, xóa bổ ngoại giao bí mật. Trong 
“Bức thư gửi công nhân Mỹ”, Lênin đã nêu rõ chính sách đối 
ngoại của nước Nga Xôviết: “Thoát khỏi chiến tranh đế quốc, 
giương cao ngọn cờ hòa bình và xã hội chủ nghĩa trước toàn 
thế giới”. 

Chính sách ngoại giao hòa bình của chính phủ Nga Xôyviết 
đã gây chấn động toàn thế giới và cả tổng thống Mỹ Wilson. 
Bước lên vũ đài thế giới trong điều kiện lịch sử mới, Wilson 
đã ra sức tạo nên bộ mặt mới cho ngoại giao Mỹ. “Nguyên tắc 
14 điểm” là “ Hiến chương thế giới” trong “ngoại giao kiểu 
mới” của ông sau chiến tranh, cơ sở và nòng cốt của “ngoại 
giao kiểu mới” là ngoại giao công khai, dân tộc tự quyết và 
đồng minh quốc tế. Đây vừa là chính sách ngoại giao kiểu cũ 
nhằm vào chủ nghĩa chuẩn đế quốc, vừa được dùng để kiểm 
chế Chủ nghĩa Lênin. 

Lênin và Wilson là 2 chính trị gia lớn của nước Nga 
Xôviïết và Mỹ, đại diện cho quốc gia của mình đưa ra “thế 
giới quan” và “quan niệm giá trị” sáng tạo, chạy đua cắm 
ngọn cờ của chính mình lên đỉnh cao văn hóa của thế giới. 
Đây là ngọn cờ dẫn dắt thế giới, là ngọn cờ thế giới của một 
quốc gia. 

Tất nhiên, “sự giác ngộ của quốc gia” và nhận thức của 
các chính trị gia thường không đồng bộ với nhau. Khi một dân 


135 


tộc thiếu sự chuẩn bị đầy đủ và giác ngộ cần thiết trong vấn 
để lãnh đạo thế giới, khi ngọn cờ văn hóa để một quốc gia 
dẫn dắt thế giới vẫn khó có thể giương cao, thì lý tưởng tối cao 
biến thành bi kịch. “Bi kịch Wilson” chính là một điển hình, 
Là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cao thượng, trước kia 
Wilson muốn giương cao ngọn cờ văn hóa của Mỹ và cắm nó 
trên đỉnh cao văn hóa của thế giới, nhưng ông đã bị ngăn cản. 
Trong cuốn “Cambridge—-Lịch sử quan hệ ngoại giao Mỹ”, 
nhà sử học Mỹ Khổng Hoa Nhuận có phân tích như sau: 

Vào thời điểm bá quyền Châu Âu có xu hướng sụp đổ, để 
xác định khuôn khổ của quan hệ đối ngoại của Mỹ, Wilson đã 
kết hợp sức mạnh quân sự Mỹ với tài nguyên kinh tế và sự 
sáng tạo văn hóa, trong công việc thế giới phải vượt lên 
phương thức truyền thống của các quốc gia chủ quyển chỉ vì 
lợi ích của nước mình mà bất chấp lợi ích của thế giới: chiến 
tranh và chuẩn bị chiến tranh là chuẩn mực của các hành vi; 
cân bằng thế lực trở thành tư tưởng ngoại giao chủ đạo, 
Wilson đã thách thức những ý tưởng và thông lệ cũ, ông hy 
vọng mỗi một quốc gia không chỉ vì lợi ích của chính mình mà 
còn phải vì lợi ích chung của toàn thế giới. Ông nói: Nước Mỹ 
phải giải phóng năng lượng của mình “để phục vụ toàn nhân 
loại” và những nước khác cũng vậy. Kết quả cuối cùng là sự 
dung hòa giữa chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa đế quốc, các 
quốc gia chủ quyên chỉ có ý nghĩa khi nằm trong mối quan hệ 
tổng thể. “Những người theo chủ nghĩa hiện thực” 10 năm sau 
đó đã chỉ trích chủ nghĩa quốc tế của Wilson là chủ nghĩa lý 
tưởng ngây thơ, ẫu trĩ. Trên thực tế, chủ nghĩa quốc tế hình 
thành nên tư tưởng của Wilson không hoàn toàn là chủ nghĩa 
lý tưởng mà là chủ nghĩa quốc tế gắn liên với lợi ích chung 
của các nước và ý chí chung của mọi người ở khắp nơi trên 
thế giới vuợt qua biên giới quốc gia, trong đó bao gồm các 
động lực văn hóa cơ bản. Ở một mức độ nào đó, chủ nghĩa 


140 


Wilson đã đặt văn hóa vào địa vị trung tâm trong quan hệ 
quốc tế. Đầu thế kỷ 20, tầm quan trọng của Mỹ trên trường 
quốc tế không chỉ là do Mỹ là một cường quốc về kinh tế và 
quân sự mà còn bởi Mỹ đã đem nhân tế văn hóa vào trong các 
sự vụ quốc tế, vì toàn cầu hóa của Mỹ đã trở thành sự kiện 
chủ yếu của thế kỷ 20. Sự đối lập giữa hiệp ước hòa bình của 
Wilson và Thượng viện là một bị kịch. Để giành được sự ủng 
hộ của người dân Mỹ, tháng 9 năm 1919, ông đã bắt đầu một 
chuyến tuần hành lớn với tổng chiều dài 8000 dặm Anh trong 
21 ngày, nhưng trước khi đánh giá được hiệu quả của hành 
trình đó thì ông đã bị đột quy tại Colorado và chuyến đi trở 
thành một giấc mơ không thể thực hiện được. Do Thượng viện 
và người dân Mỹ chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho trật tự 
thế giới của Wilson và có khoảng cách quá lớn với các nước 
khác. Bởi vậy Mỹ chưa gia nhập liên minh quốc tế, điều này 
cho thấy Mỹ đã quyết định dừng lại ở mức độ như các nước 
khác. Thất bại của Wilson không có nghĩa là chủ nghĩa 
Wilson tiêu vong, ngày càng nhiều người theo lý tưởng của 
chủ nghĩa Wilson hiện ở Châu Âu và các quốc gia trên thế 
giới, trong công cuộc xây dựng thế giới sau chiến tranh, họ đã 
có ảnh hưởng lớn tương đương với ảnh hưởng của lực lượng 
truyền thống. 

Về vấn đề văn hóa Mỹ dẫn dắt thế giới, Wilson là người 
đi đầu mà người đi đầu thường là người gánh chịu bì kịch, 
thậm chí là hi sinh. Ngọn cờ văn hóa dẫn dắt thế giới của Mỹ 
cuối cùng cũng đã cắm được lên đỉnh cao của văn hóa thế giới 
sau khi Chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc và Mỹ cũng đã 
bước lên vị trí một nước lãnh đạo thế giới. 


Giương cao “ngọn cờ Trung Quốc ” dẫn dắt và kêu gọi thế 
giớt 
Trong chiến tranh thế giới thứ Nhất, Tổng thống Mỹ 


141 


Wilson là người đầu tiên giương cao ngọn cờ “phi thực dân 
hóa”, “dân tộc tự quyết” và “an ninh tập thể”, giúp một nước 
Mỹ đang vươn lên được cộng đồng thế thế công nhận. Còn 
nước Mỹ hiện tại lại giương cao ngọn cờ “tự do, đân chủ, nhân 
quyển”, đùng quan niệm giá trị nòng cốt để tác động thế giới. 

Trong thời đại toàn cầu hóa, Trung Quốc đang giương cao 
ngọn cờ hòa bình, phát triển hợp tác, xây dựng thế giới hài 
hòa nhằm đưa quan niệm giá trị của Trung Quốc đến với thế 
giới. 

Xây dựng “thế giới dân chủ” không có bá quyển là nội 
dung trọng tâm trong quan niệm giá trị Trung Quốc, là sức 
mạnh to lớn để Trung Quốc kêu gọi và dẫn đắt thế giới. Cùng 
thế giới thực hiện “tam hóa”: cục điện thế giới đa cực hóa, 
quan hệ quốc tế dân chủ hóa và hình thức phát triển đa dạng 
hóa , việc “xây dựng thế giới dân chủ” đã trở thành mong 
muốn chung của mọi người. Nếu nói trong thời đại hiện nay, 
xây dựng nhà nước dân chủ là mong ước của mọi người thì 
xây dựng “thế giới dân chủ” sẽ là “mong ước của mọi quốc 
gia”, là mong ước chung của cộng đồng quốc tế. Đặc trưng 
chủ yếu cuả thế giới dân chủ là không bá quyền. Để “phi bá 
quyền thế giới” phải thực hiện “ba bình đẳng”: chế độ xã hội 
bình đẳng, hình thức phát triển bình đẳng, văn hóa tôn giáo 
bình đẳng. 

Xây dựng thế giới dân chủ là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu hiện nay để thúc đẩy thế giới tiến bộ. Quyên lực không 
có sự giám sát và kiểm chế tất sẽ là quyền lực hủ bại. Quyền 
lực quốc tế nếu mất ởi sự giám sát và kiềm chế thì sẽ trở 
thành bá quyền, Những vấn đề căn bản cần giải quyết khi xây 
dựng thế giới dân chủ chính là vấn để bá quyên thế giới. Đây 
là vấn để cơ bản ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Có thế giới 
dân chủ mới có thế giới hòa bình: có thế giới dân chủ mới có 
thế giới hài hòa, sự hợp tác hòa bình thực sự giữa các nước chỉ 


142 


có được trong thế giới dân chủ. 

Vấn để hàng đầu trong xây dựng thế giới dân chủ 
không phải là biến các nước trên thế giới thành nước dân chủ 
kiểu Mỹ mà là một thế giới không có bá chủ, bá quyển. Bá 
chủ thế giới chính là sự phá hoại lớn nhất đối với dân chủ thế 
giới, chủ nghĩa bá quyền là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa 
bình thế giới. Mỹ đưa ra “Thuyết hòa bình của các nước đân 
chủ”, còn Trung Quốc đưa ra “Thuyết hòa bình phi bá 
quyền”. Chủ nghĩa bá quyển là nguồn gốc của chiến tranh, 
còn thế giới dân chú là sự bảo đảm hòa bình, “Thế giới dân 
chủ” thực sự lý tưởng là một thế giới như thế nào? “Thế giới 
dân chủ ” ở đây có 3 hàm ý: Một là giúp các nước trên thế giới 
trở thành “quốc gia đân chủ”, tất nhiên là dân chủ mang đặc 
trưng riêng của mỗi nước, là dân chủ đa dạng hóa chứ không 
thể chỉ là dân chủ kiểu phương Tây, càng không thể chỉ là đân 
chú kiểu Mỹ; tiêu chuẩn của một nước dân chủ không thể chỉ 
do Mỹ quyết định; trọng tài nhà nước dân chủ không thể chỉ 
do Mỹ đảm nhiệm. Hai là mỗi một quốc gia trên thế giới, với 
tư cách là quốc gia có chủ quyền đều được hưởng chủ quyền 
quốc gia, có thể giám sát kiểm chế có hiệu quả và phán xử 
những nước muốn thực hiện bá quyền. Ba là nước lãnh đạo 
không thể chỉ do một nước độc quyền, quyển lãnh đạo thế 
giới cũng phải theo chế độ nhiệm kỳ, suy yếu thì phải rút lui. 
Đây là một mặt quan trọng của chế độ dân chủ quốc tế và thế 
giới. 

Có người nói: “Bảo vệ nhân quyên con người là vũ khí 
hạt nhân chính trị của Mỹ. Còn phản đối bá quyền là vũ khí 
hạt nhân chính trị của Trung Quốc”. 

Cũng có người nói: “Xây dựng nhà nước dân chủ là 
đột phá khẩu để của Mỹ tiến công Trung Quốc, còn xây 
đựng thế giới dân chủ lại là đột phá khẩu để Trung Quốc 
tiến công Mỹ”. 


143 


Thực ra, bảo vệ nhân quyền, xây dựng nhà nước dân chủ 
cũng là nội dung quan trọng trong ngọn cờ văn hóa của Trung 
Quốc, còn trên ngọn cờ văn hóa Mỹ lại không có nội dung 
phản đối bá quyền thế giới và xây dựng thế giới dân chủ phi 
bá quyển hóa. Do đó ngọn cờ văn hóa của Trung Quốc được 
gắn ở vị trí cao hơn so với ngọn cờ văn hóa của Mỹ và có vai 
trò dẫn đắt thế giới lớn hơn ngọn cờ Mỹ. 

Ngọn cờ văn hóa của các nước lãnh đạo là ngọn cờ thế 
giới do các nước dân tộc nắm giữ, đủ sức kêu gọi tiếng nói 
chung của thế giới. Đây là sức mạnh lớn nhất của các nước 
lãnh đạo, là sản phẩm tỉnh thần và tiêu chí văn hóa của các 
nước lãnh đạo. Ngọn cờ văn hóa của Trung Quốc thể hiện 
tình cảm và hoài bão quốc tế của Trung Quốc, thể hiện lợi ích 
và nguyện vọng chung của thế giới; do vậy ngọn cờ Trung 
Quốc là điểm tựa để Trung Quốc hướng ra thế giới, là ngọn 
cờ có thể hội tụ sức mạnh trong nước và cững có thể ảnh 
hưởng mạnh mẽ đối với thế giới. 


Xây dựng “tình thân Trung Quốc ” phù hợp với yêu câu 
của thời đại 

Nước lãnh đạo thế giới phải là lãnh tụ tinh thần của thế 
giới. Sở dĩ Mỹ có thể trở thành nước lãnh đạo thế giới vì nước 
này gắn chặt với “tỉnh thần Mỹ”. Tỉnh thần Mỹ đã giúp Mỹ 
trỗi dậy và ảnh hưởng tới cả thế giới. 

Muốn trở thành nước lãnh đạo thế giới, Trung Quốc cũng 
phải có “tỉnh thần Trung Quốc `. Trung Quốc xưa nay là một 
nước lớn về tinh thần, có tỉnh thần truyền thống 5000 năm lịch 
sử, tỉnh thần cách mạng trải qua mấy chục năm chiến tranh và 
tỉnh thần cải cách mở cửa trong 30 năm trở lại đây. Nhà sứ 
học người Anh Toynbee đã từng coi “tỉnh thần thế giới” hình 
thành trong thời gian dài của dân tộc Trung Hoa là di sản lịch 


144 


sử có ảnh hưởng quan trọng đối với thế giới tương lai. Tuy 
nhiên cũng phải thừa nhận rằng, 30 năm sau “Đại cách mạng 
văn hóa”, ở một số nơi và với một số người, đây là thời kì vật 
chất, thời kì hưởng thụ. Một số người đã biến mục tiêu trung 
tâm xây dựng kinh tế thành việc tìm kiếm lợi ích vật chất, một 
số người dùng bộ óc kinh tế để tháo dỡ di rời mảnh vườn tinh 
thần, một số người trở lên giàu có, trở thành giai cấp “hữu 
sản” mới, nhưng trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần họ 
lại rơi vào nghèo khổ, họ còn cách rất xa mục tiêu “khá giả” 
về mặt tỉnh thần. - - : 

Người phương Tây nói rằng nền kinh tế thị trường không 
có nhà thờ sẽ là nền kinh tế thị trường đáng sợ, sẽ trở thành 
nền kinh tế ma quỷ. Trong nền kinh tế thị trường của thế giới 
phương Tây, thị trường kết hợp với nhà thờ để kiểm chế dục 
vọng lợi ích, tuy vậy vẫn khó tránh khỏi nấy sinh khủng 
hoảng. Kinh tế thị trường của Trung Quốc không dựa vào nhà 
thờ nhưng phải có chỗ dựa tỉnh thần. Nền kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa là sự thống nhất giữa thị trường và tỉnh thần. 
Trung Quốc thời kì kính tế kế hoạch chỉ có tinh thần mà 
không có thị trường, còn hiện nay là có thị trường nhưng thiếu 
tinh thần. Do đó, cần phải xây dựng được “tỉnh thân Trung 
Quốc” phù hợp với yêu cầu thời đại. Để bêi đưỡng tính thần 
đó, Trung Quốc cần có thêm một “ thời đại tỉnh thần” rực lửa, 
một “thời đại văn hóa” phổn vinh. Trước khi trở thành một 
cường quốc tỉnh thần lớn mạnh, Trung Quốc không thể trở 
thành nước lãnh đạo thế giới. 

Tính thần Trung Quốc là một hệ thống mà niềm tin lý 
tưởng là hạt nhân của tình thần Trung Quốc. Trong cuốn 
“Hồi ức Trương Học Lương” có viết: “Khi đó quân Bắc phạt 
thế như chẻ tre đánh cho Trực Hệ và Phụng Hệ thua tan tác, 
một hôm Trương đại soái sai Trương thiếu soái đi điều tra 
tình hình này. Đại soái nói: Tiểu Lục Tử này, ta không hiểu 


145 


tại sao chúng ta muốn súng có súng, muốn pháo có pháo, còn 
có cả một trung đoàn sơn pháo, nhưng không đánh nổi 
chúng? Thiếu soái nói: Thưa bố, chúng ta có súng có pháo, 
còn có cả một trung đoàn sơn pháo. Bọn họ không có, nhưng 
bố đã nghĩ kỹ chưa, bọn họ có “chủ nghĩa tam dân”, chúng 
ta không có. Đại soái không phục nói: “chủ nghĩa tam dân” 
là cái gì, ta còn có cả “chủ nghĩa ngũ dân”. Nhưng hai ngày 
sau Đại soái lại gọi Thiếu soái đến nói: Tiểu Lục Tử, con nói 
đúng, chúng ta quả thực thiếu “chủ nghĩa tam dân”. Cao 
lương ở khu Đông Bắc không đủ cho chúng ta ăn, chúng ta 
phải rút thôi.” Chủ nghĩa tam dân chính là lý tưởng và tín 
ngưỡng, có nó sẽ có sức mạnh, được lòng dân, có chí hướng, 
khiến bọn Quân phiệt không thể không phục. VỀ quân sự 
cũng vậy, các lĩnh vực khác cũng vậy, ở trong nước cũng vậy 
mà trên thế giới cũng vậy. 

Quốc gia lãnh đạo thế giới là quốc gia sản xuất ra tỉnh 
thần và xuất khẩu văn hóa. Trung Quốc hiện là một cường 
quốc chế tạo các sản phẩm vật chất, nhưng lại không phải là 
cường quốc trong lĩnh vực văn hóa tinh thần. Trung Quốc phải 
trở thành “Công xưởng văn hóa tư tưởng của thế giới”, đưa 
văn hóa Trung Quốc đến với thế giới, trở thành nước xuất 
khẩu văn hóa đứng đầu thế giới. Thống kê cho thấy, mỗi năm 
Trung Quốc nhập hơn một vạn loại sách, chiếm 10% - 15% thị 
trường giao dịch sách trong nước nhưng chỉ xuất khẩu được 
hơn 1000 loại sách ít ỏi, chiếm chưa đến 0.3% thị trường giao 
dịch sách của thế giới. Hiện tượng “nhập siêu văn hóa” này 
không thể được bù đắp bằng xuất siêu vật chất. Hiện nay các 
vùng trên khắp thế giới đều sử dụng sản phẩm vật chất của 
Trung Quốc, khi mà các vùng trên khắp thế giới đều sử dụng 
những sản phẩm văn hóa tinh thần của Trung Quốc, khi những 
sản phẩm văn hóa trên thị trường thế giới chủ yếu được “sản 
xuất ở Trung Quốc” thì đó là lúc thời đại văn hóa Trung Quốc 


146 


đã đến. 


Thế kỷ 21: văn hóa Trung Quốc lãnh đạo thế giới 

Tháng 11 năm 2007, “Diễn đàn văn hóa chiến lược Trung 
Hoa lần thứ nhất” đã được tổ chức tại Đại lễ đường nhân dân 
Bắc Kinh. Học giả Quý Tiện Lâm đã viết thư chúc mừng diễn 
đàn, ông nói: Trong cuốn “Thế kỷ 21: thời đại văn hóa 
phương Đông” tôi có viết: “Nhìn lại cả một thế kỷ, văn hóa 
Trung Quốc luôn chiếm địa vị lãnh đạo thế giới, đây là sự 
thay đổi của thời thế. Đến cuối triều Minh, văn hóa phương 
Tây được đưa vào thông qua Thiên Chúa giáo, đến nay đã 
được vài trăm năm, văn minh vật chất của chủ nghĩa tư bản 
phương Tây đã mang nhiều lợi ích lớn cho nhân loại, nhưng 
mặt khác cũng mang lại nhiều tai họa như ung thư, AIDS, 
khan hiếm nước ngọt, ô nhiễm môi trường, môi trường sinh 
thái bị phá hoại..Phải làm gì để ngăn chặn những điểu này? 
Nhân loại cho đến nay lại chứng kiến sự thay đổi của thời thế, 
giống như cuộc chạy thi tiếp sức, trên cơ sở của văn hóa 
phương Tây, chúng ta tiếp lấy cái gây văn hóa phương Tây và 
dùng phương thức tư duy tổng hợp của văn hóa phương Đông 
để đi giải quyết những vẫn để này.” Tôi còn viết “ Tôi cho 
rằng phương pháp phân tích siêu hình của phương Tây sắp hết 
thời và sẽ thay thế bằng phương pháp tổng hợp tổng thể mà 
phương Đông đang tìm tòi. Văn hóa phương Tây lấy phân tích 
làm cơ sở cũng suy yếu đi và thay vào đó là văn hóa phương 
Đông lấy tổng hợp làm cơ sở. “Thay thế” không phải là “tiêu 
điệt”, mà là trên cơ sở nền tảng văn hóa mấy trăm năm lịch 
sử của phương Tây, dùng phương thức tư đuy tổng hợp của 
phương Đông, lấy văn hóa phương Đông làm chủ đạo, tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa phương Tây, đưa văn hóa nhân loại phát 
triển lên một giai đoạn cao hơn. Kiểu thay thế này sẽ được 
thấy trong thế kỷ 21. Thế kỷ 21 — thời đại văn hóa phương 


147 


Đông, đây là quy luật khách quan không thể thay đổi bằng 
ước muốn chủ quan của con người”. Mong rằng những lời nói 
trên đây của tôi sẽ là lời chúc mừng “Diễn đàn văn hóa chiến 
lược Trung Hoa lần thứ nhất”. 

Giấc mơ văn hóa, niềm tin văn hóa và dự đoán văn hóa 
của Quý Tiện Lâm chính là muốn nói: thế kỷ 21 là thời đại 
của văn hóa phương Đông, là thời đại văn hóa Trung Quốc 
chiếm địa vị lãnh đạo thế giới, sự xuất hiện của thời đại này 
là quy luật khách quan không thể thay đổi bằng ước muốn chủ 
quan của con người. Giống như một cuộc chạy tiếp sức, người 
Trung Quốc phải trên cơ sở văn hóa phương Tây để đưa tay 
đón lấy cây gậy này. 


148 


CHƯƠNG 4 


LẤY TÍNH CÁCH TRUNG QUỐC ĐỂ XÂY DỰNG 
“VƯƠNG ĐẠO TRUNG QUỐC ” 


Ngày 28/11/1924, trong “Diễn thuyết trước các tổ chức tại 
Hội nghị thương mại Kobe” phát biểu ở lễ chào mừng 5 tổ 
chức tham gia Hội nghị thương mại Kobe, Nhật Bản, Tôn 
Trung Sơn nói: “Văn hóa phương Đông là vương đạo, văn hóa 
phương Tây là bá đạo; vương đạo chủ trương đạo đức nhân 
nghĩa, bá đạo chủ trương cường quyền mưu lợi. Thực hiện đạo 
đức nhân nghĩa là cảm hóa người khác bằng công lý lẽ phải; 
thực hiện cường quyển mưu lợi là áp bức người khác bằng 
súng to pháo lớn của phương Tây”. 

Bản chất của văn hóa “vương đạo” là đạo đức nhân nghĩa. 
Đó là theo nguyên tắc “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (những 
gì mình không muốn thì chớ đẩy cho người khác), luôn giữ 
thái độ bình đẳng, công bằng, chân thật, độ lượng, lấy sức 
mạnh đạo đức nhân nghĩa để cảm hóa người khác chứ không 
phải áp bức người ta; phải để người ta hàm ơn chứ không bắt 
người ta sợ hãi, lấy đạo lý để thuyết phục chứ không lấy sức 
mạnh để thống trị. Vào thế kỷ XXI, “Trung Quốc vương đạo” 
mà chúng ta xây dựng là một Trung Quốc hùng mạnh không 
thực hiện bá quyền, không chèn ép kẻ khác, đạo đức cao 
thượng, đáng mến đáng kính. 


1. Sức hấp dẫn của tính cách Trung Hoa 
Quốc gia có tính cách. Tính cách của quốc gia thế hiện 


tính chất quốc gia. Trung Quốc có tính cách. Tính cách Trung 
Quốc thể hiện tính chất quốc gia Trung Quốc. 


149 


Sự ngạc nhiên của các học giả Anh và Áy: Yêu chuộng 

hòa bình chứ không hiếu chiến 

Nhà triết học người Anh Russell nêu rõ: “Tham vọng 
thống trị người khác (của người Trung Quốc) rõ ràng kém hơn 
nhiều so với người da trắng, nếu trên thế giới có dân tộc “kiêu 
hãnh đến mức không thèm đánh nhau”, thì dân tộc đó là 
Trung Quốc. Thái độ vốn có của người Trung Quốc là khoan 
dung, hữu nghị, lịch sự và được mong báo đáp”. Russell cho 
rằng, tính cách người Trung Quốc là tính cách bất lợi với 
chiến tranh, mong muốn hòa bình. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên 
đối với tỉnh thần hết sức khoan dung và nhẫn nại của tính cách 
Trung Quốc. 

Học giả Mỹ cận đại Brezinski nói: “Khi đế quốc Trung 
Hoa ở thời kỳ cực thịnh, nó có thể nhìn cả thế giới bằng nửa 
con mắt, không có cường quốc khác có khả năng thách thức 
địa vị của đế quốc Trung Hoa, nếu Trung Quốc có ý đồ tiếp 
tục bành trướng, sẽ không có nước nào đủ sức chống cự. Đế 
quốc Trung Hoa thường không quá áp đặt quyển uy của trung 
ương với các dân tộc khác hoặc các nước chư hầu xung quanh 
nước mình. ” 

Có thể thấy, Trung Quốc vừa là một nước không xâm lược 
quốc gia nhỏ yếu, vừa là nước không đe dọa các nước xung 
quanh. Trung Quốc không những không coi các nước nhỏ yếu 
là thù địch, không gây chiến tranh với các nước này, mà 
thường khiêm nhường giải quyết mâu thuẫn, làm yên lòng 
bằng đạo lý và lợi ích, thậm chí nhiều lần kết thân với đối thủ, 
biến kẻ thù thành thân thích. Chẳng hạn như Hoàng đế Khang 
Hy triều Thanh đã gả con gái của mình cho Cát Nhĩ Đan thủ 
lĩnh Mông Cổ phần loạn. Đến khi Gordhun lật mặt, cuối cùng 
Khang Hy mới buộc phải tiều diệt Gordhun. 

Dân tộc Trung Hoa yêu người như yêu mình, tuân thủ 
nguyên tắc chiến lược “người không đụng đến ta, ta không 


150 


đụng đến người”, là một dân tộc nhân từ, lương thiện yêu 
chuộng hòa bình, không thích sử dụng vũ lực. Đúng như Tôn 
Trung Sơn đã nói: “Dân tộc Trung Hoa chúng ta luôn giữ hòa 
bình, bắt nguồn từ thiên tính, không bao giờ dễ dàng phát 
động chiến tranh, trừ khi buộc phải tự vệ” 


Quan sát của Manteo Ricci: Sức mạnh đất nước hùng 
mạnh mà không đi chính phục 

Người Trung Quốc đương nhiên khác với người châu Âu, 
bởi vì Trung Quốc là một quốc gia hùng mạnh mà không có 
tham vọng chinh phục. Đây là kết luận của nhà truyền giáo 
Ricci người Italia khi sinh sống và khảo sát 30 năm ở Trung 
Quốc vào 400 năm trước. 

Trong lịch sử, có hai người nổi tiếng nhất trong số những 
người châu Âu đến Trung Quốc: Marco Polo thời nhà Nguyên 
và Ricci thời nhà Thanh. Tháng 8/1582, Ricci đến Ma Cao, 
sau đó qua Triệu Khánh, Thiểu Châu, Nam Xương, Nam 
Kinh, Bắc Kinh, tháng 5/1610 mất và được chôn cất ở Bắc 
Kinh. Theo Ricci, Trung Quốc là một quốc gia kỳ lạ khác với 
châu Âu. Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn mênh mông, dân số 
Trung Quốc đông không đếm xuể, sản vật của Trung Quốc đa 
dạng, phong phú. Trong một vương quốc trung tâm như vậy, 
mặc dù có trang bị đầy đủ, có lục quân và hải quân dễ đàng 
chinh phục những nước xung quanh, nhưng từ nhà vua đến dân 
chúng đều chưa hề muốn tiến hành một cuộc chiến tranh xâm 
lược. Họ hoàn toàn thỏa mãn với những gì họ có, không khát 
khao chinh phục. Về mặt này, họ đương nhiên khác với người 
châu Âu. Người châu Âu thường không hài lòng với chính phú 
của mình, thèm muốn những thứ mà nước khác có. Nhiều 
quốc gia phương Tây đã bị mệt mỏi vì ý đồ xưng bá trên thế 
giới, họ thậm chí không thể làm những việc mà người Trung 
Quốc đã làm suốt hàng nghìn năm, giữ gìn di sẵn mà tổ tiên 


151 


họ để lại. Là một người châu Âu, Rici lại khám phá một cách 
chân thực “tính cách hòa bình” không ham muốn chỉnh phục 
của người Trung Quốc từ hoàng đế đến đân thường. Điều này 
thể hiện phẩm cách của ông không thiên vị người châu Âu. 

Ricci người Italia đến từ nơi chân trời xa xôi đã thể 
nghiệm được tính cách của người Trung Quốc, còn Mahathir 
Moahmát - Cựu thủ tướng Malaixia nói về nhận thức của 
mình dưới con mắt “người láng giểng”: “Việc giao lưu buôn 
bán giữa Malaixia và Trung Quốc đã hơn 1000 năm, có rất 
nhiều người Trung Quốc ở Malaixia, chúng tôi từ trước đến 
nay chưa bao giờ bị Trung Quốc chinh phục. Tuy nhiên, người 
châu Âu ở cách 8000 dặm Anh lại xâm lược Malaixia. Cho 
nên, thái độ của Trung Quốc khác với châu Âu. Người Trung 
Quốc đến với chúng tôi để buôn bán, người châu Âu đến 
không phải để buôn bán mà để gây chiến tranh. Cuối cùng họ 
đã chính phục bạn hàng của mình. Cho nên, chúng tôi không 
lo ngại Trung Quốc mà lo ngại người châu Âu”. 

Trung Quốc đã có hàng nghìn năm lớn mạnh, vậy mà các 
nước nhỏ yếu xung quanh như Việt Nam, Mianma, Triều 
Tiên, Thái Lan vẫn có thể giữ được độc lập. Sau đó, ngọn gió 
châu Âu tràn đến phương Đông, Việt Nam mất vào tay Pháp, 
Mianma bị Anh chiếm, Triểu Tiên bị Nhật Bản chiếm. Sự 

“cứu giúp kẻ yếu” của Trung Quốc trấi ngược rõ ràng với 
kiểu “cá lớn nuốt cá bé ” của châu Âu. 

Theo trải nghiệm của Tôn Trung Sơn, tính cách nước 
mạnh mà không đi chinh phục của Trung Quốc bắt đầu hình 
thành vào triều Hán. Thời nhà Hán, các học giả nói chung 
đều cực lực phản đối chủ nghĩa đế quốc, trong đó "Khí Châu 
Nhai nghị” (Bàn về bổ quận Châu Nha!) là tác phẩm nổi tiếng 
nhất đã phản đối Trung Quốc mở rộng lãnh thổ, chủ trương 
không tranh giành đất đai với dân man di phía Nam. Do đó, 
vào thời nhà Hán, Trung Quốc chủ trương không gây chiến 


152 


tranh với người nước ngoài, tư tưởng hòa bình của Trung Quốc 
đã được thể hiện khá đầy đủ vào thời nhà Hán. Đến đời Tống, 
Trung Quốc không những không xâm lược nước khác, mà còn 
bị nước ngoài đến xâm lược, cuối cùng nhà Tống bị mất vào 
tay Mông Cổ. Sau khi nhà Tống mất, đến triều Minh mới lấy 
lại được đất nước. Sau khi nhà Minh giành lại đất nước, Trung 
Quốc càng không đi xâm lược nước khác. 

Một số người châu Âu cũng hiểu rằng, nếu Trung Quốc là 
một nước thích đi chỉnh phục, thì lịch sử châu Âu sẽ phải viết 
lại. Giáo sư Paolo Đại học Yale nêu rõ: Người ta đã quên 
rằng, 500 năm trước, Trung Quốc là siêu cường duy nhất trên 
thế giới. Khi mà nhiều người châu Âu còn ở trong nhà đất, 
Trung Quốc đã là quốc gia có nền kinh tế và quân sự hùng 
mạnh nhất thế giới. 100 năm trước khi châu Âu thống trị châu 
Á và châu Mỹ, Trung Quốc có lực lượng hải quân hùng mạnh 
và nổi trội nhất trên thế giới. Nếu không có sự kiện ngẫu 
nhiên trong lịch sử, ngôn ngữ mà người châu Âu sử dụng hiện 
nay có thể đã là tiếng Trung Quốc. 


So sánh giữa Trung Quốc và Âu Mỹ: Tài nguyên thiếu 
thốn nhưng không bành trướng 

Người ta luôn hình dung Trung Quốc là nơi “đất đai rộng, 
tài nguyên ít”, thực tế do dân số đông, tài nguyên của Trung 
Quốc rất thiếu thốn. Tài nguyên căng thẳng có thể dẫn đến 
cạnh tranh quyết liệt, mâu thuẫn gia tăng. Thói quen chiến 
lược của phương Tây là chuyển dịch mâu thuẫn ra bên ngoài, 
thông qua bành trướng xâm lược chuyển mâu thuẫn bên trong 
thành mâu thuẫn bên ngoài, để làm dịu khủng hoảng trong 
nước. Còn đặc điểm của Trung Quốc là, tài nguyên có căng 
thẳng đến đâu, thà nội chiến long trời lở đất, cũng không phát 
động cuộc chiến tranh ra bên ngoài, Trung Quốc không có 
thuộc địa. 


153 


Do nguyên nhân khí hậu và địa mạo (phần lớn là vùng núi 
và sa mạc), tỷ lệ đất đai có thể trồng trọt trên tổng diện tích 
đất đai Trung Quốc vô cùng nhỏ theo tiêu chuẩn quốc tế, 
Trung Quốc là một quốc gia lâu đời, nhưng đến cuối thế kỷ 
XX, diện tích trồng trọt chỉ chiếm 10%, trong khi diện tích đất 
trồng trọt của châu Âu là 1⁄4. Bình quân mỗi lao động nông 
nghiệp Trung Quốc chỉ có 1/3 ha đất canh tác, trong khi Mỹ 
là 99 ha. 1000 năm qua, dân số Trung Quốc từ 55 triệu người 
tăng lên 1,3 tỷ người, tăng gần 22 lần. So với châu Âu và Mỹ, 
áp lực của đân số Trung Quốc đối với đất đai luôn rất nghiêm 
trọng. Trong vòng một nghìn năm, so với người châu Âu thời 
trung đại và hiện đại, khẩu phần thịt của người Trung Quốc ít 
hơn rất nhiều, người lớn không uống sữa, các sản phẩm từ sữa 
dường như không tổn tại. Sự phụ thuộc vào lương thực có liên 
quan tới thiếu đất sản xuất, bởi vì khai thác chất đạm và nhiệt 
lượng từ lương thực đòi hỏi ít đất đai hơn so với từ động vật. 
Tuy nhiên, trong tình hình ấy, người Trung Quốc vẫn không 
bành trướng ra bên ngoài. Tài nguyên dù có thiếu thốn hơn 
nữa, người Trung Quốc cũng không đi xâm lược và cướp đoạt 
ruộng đất và tài nguyên của nước khác. Trung Quốc từ trước 
tới nay chưa bao giờ xảy ra chiến tranh tài nguyên với nước 
ngoài. Trung Quốc là một trang nam nhi thà chết đói chứ 
không đi ăn cướp. 


Đánh giá của người Nhật Bản: Phòng ngự tự vệ chứ 
không đánh đòn phủ đầu trước 

Trung Quốc là một nước văn minh, bậc thầy về nhân 
nghĩa; người không đụng đến ta, ta không đụng đến người, 
không tấn công trước, chống trả tự vệ có lý, có lợi, có hạn, lấy 
đức báo oán, không báo thù. Trung Quốc xưa nay không tấn 
công trước, đây cũng là một đặc điểm của tính cách Trung 
Quốc. 


154 


Nhà văn hóa, nhà nghiên cứu tôn giáo, nhà hoạt động nổi 
tiếng của Nhật Bản Daisaku Ikeda nói: “Bản chất người 
Trung Quốc là người theo chủ nghĩa ổn định, mong muốn hòa 
bình và yên ổn nước họ. Trên thực tế, chỉ cần không xâm 
phạm Trung Quốc trước, Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn 
công trước. Các cuộc chiến tranh như chiến tranh Nha Phiến, 
chiến tranh Trung - Nhật, chiến tranh Triều Tiên và các cuộc 
chiến tranh có liên quan đến Trung Quốc trong từ thời cận đại 
đến nay có thể coi là cuộc chiến tự vệ. Trung Quốc không có 
tiền lệ “đánh đòn phủ đầu trước” trong quan hệ quốc tế cận 
đại. 

Khi trả lời phòng vấn Đài truyền hình trung ương, một nhà 
nghiên cứu lịch sử văn minh người Nhật Bản nói: “Tính chất 
tấn công của Nhật Bản ra nước ngoài khá mạnh, khi cảm thấy 
nguy hiểm là phải ra tay trước. Nhật Bản luôn dựa vào sức 
mạnh quân đội, có tính chất bột phát, cực đoan, bất ngờ sử 
dụng sức mạnh quân sự. Trung Quốc khá trầm tĩnh, khó tìm 
thấy nơi nào bị Trung Quốc tấn công trước”. 

Văn minh quân sự Trung Quốc đã từng khiến thế giới phải 
xúc động. Sau khi kháng chiến chống Nhật thắng lợi, Trung 
Quốc không đòi Nhật Bản bồi thường chiến tranh, thực hiện 
chính sách giáo dục, cải tạo và cuối cùng là phóng thích đối 
với những tội phạm chiến tranh Nhật Bắn, nuôi dưỡng trẻ mô 
côi của lĩnh Nhật xâm lược bỏ lại, thể hiện tấm lòng lấy đức 
báo oán. Trong cuộc chiến tranh kháng Mỹ viện Triều, Trung 
Quốc thực hiện chính sách nhân đạo đối với tù binh. Một tù 
binh đã Mỹ nói: “Trung Quốc là quốc gia văn minh nhất thế 
giới”. Người thân của họ viết thư ca ngợi chính sách đối xử tốt 
với tù binh của quân đội Trung Quốc “giống như tấm lòng của 
người mẹ”. Trong chiến tranh phẩn kích tự vệ với quân đội 
Án Độ, ở tình huống giành toàn thắng, quân đội Trung Quốc 
đã không thừa thắng truy kích, mà rút quân về đường kiểm 


155 


soát thực tế trước đây để thể hiện thiện chí hòa bình, không 
những thả toàn bộ tù binh, mà còn chủ động giao lại rất nhiều 
vũ khí trang bị thu được cho Ấn Độ. Đây là điều chưa có tiền 
lệ trong lịch sử chiến tranh thế giới. 


Cảm nhận của người Do Thái: Văn mình bao dung chứ 
không xung đột 

Văn mình Trung Hoa có lòng rộng lượng, trong văn mỉnh 
Trung Hoa, không có sự xung đột, đối đầu giữa các nên văn 
minh, mà bắt tay, tiếp nhận văn minh, hòa hợp văn mỉnh, giúp 
đỡ văn minh. 

Thủ tướng Ixraen Olmert đã từng nói: “Chúng tôi có tình 
yêu sâu sắc với người dân Trung Quốc, cảm ơn nhiều sự đối 
xử nồng ấm và hữu nghị dành cho người Do Thái ở Thượng 
Hải và Cáp Nhĩ Tân những năm đầu thế kỷ XX và trong thời 
kỳ chiến tranh thế giới thứ Hai". 

Trong lịch sử, đã có một số người Do Thái đến Trung 
Quốc, xây dựng những khu dân cư của họ ở những nơi như 
Khai Phong. Trên thế giới, những khu định cư Do Thái đều rất 
tập trung, điều này do sự kỳ thị nghiêm trọng và sức ép to lớn 
từ bên ngoài, buộc người Do Thái: phải co cụm lại với nhau để 
tổn tại và phát triển. Tuy nhiên, ở Trung Quốc lại xuất hiện 
ngoại lệ, chỉ ở Trung Quốc, các nhóm người Do Thái mới 
không bị bất cứ một sức ép và kỳ thị nào từ bên ngoài, mà đã 
hòa hợp tự nhiên với văn hóa Trung Quốc. Vào thế kỷ XIX, 
khi người phương Tây đến Trung Quốc, nhìn bộ phận người 
Do Thái sớm hòa nhập với văn hóa Trung Quốc, hai nền văn 
hóa đã hòa nhập khó phân định, họ cảm thấy ngạc nhiên và 
khó tín. Tính cách văn minh phương Tây tạo ra xung đột với 
các nên văn minh khác, tính cách văn minh Trung Quốc lại 
hòa nhập với các nền văn minh. 

Từ thời xa xưa đến triều nhà Thanh, người Trung Quốc 


156 


luôn giữ quan hệ gắn bó với các nước láng giểng, không hề 
có sự kỳ thị với thương nhân và giáo sĩ nước ngoài. Bia Cảnh 
Giáo ở Tây An đã chứng tỏ, giáo sĩ nước ngoài đã tiến hành 
công việc truyền đạo Phúc âm tại nơi đây từ thế kỷ VII. Đạo 
Phật là do hoàng đế nhà Hán nhập vào Trung Quốc, nhân đân 
đã nhiệt tình chào đón tôn giáo mới, sau đó Phật giáo ngày 
càng phát triển, hiện nay đã trở thành một trong ba tôn giáo 
lớn chủ yếu. Không chỉ giáo sĩ mà thương nhân nước ngoài 
cũng được phép tự do đi lại trong lãnh thổ đế chế Trung Hoa. 
Thậm chí mãi đến đời nhà Minh, Trung Quốc còn chưa hề có 
hiện tượng bài ngoại. Hơn 100 năm trước, Tôn Trung Sơn đã 
kêu gọi Mỹ: Người Trung Quốc bản tính không phải là dân 
tộc đóng cửa, bài ngoại. Sau này, vì sao xuất hiện hiện tượng 
bài ngoại? Đó là do phương Tây sử dụng tàu to pháo lớn để 
xâm lược và cướp bóc Trung Quốc, Trung Quốc chỉ có thể 
vùng lên chống lại. Nói một cách chính xác, đây không phải 
là “bài ngoại”, mà là “chống trả thế lực bên ngoài”. 


Khái quát của Tôn Trung Sơn: Xây dựng đất nước bằng 
vương đạo chứ không phải bá đạo 

Tính cách Trung Quốc là tính cách vương đạo chứ không 
phải tính cách bá đạo; Trung Quốc dựng nước dựa vào vương 
đạo chứ không phải nhờ vào bá đạo. Vương đạo là tôn chỉ 
quốc gia, cũng là đạo đức quốc gia của Trung Quốc. 

Về đạo đức quốc gia dựng nước bằng vương đạo, trong tác 
phẩm “Chủ nghĩa Tam dân”, Tôn Trung Sơn đã phân tích kỹ: 
“Nói đến vương đạo vốn có của Trung Quốc, thì điều đầu tiên 
mà người Trung Quốc cho đến nay không thể quên là trung 
hiếu, tiếp đến là nhân ái, rồi đến tín nghĩa, hoà bình. Những 
người nước ngoài làm ăn rất lâu trong nội địa Trung Quốc 
thường ca ngợi người Trung Quốc, rằng người Trung Quốc nói 
ra một câu còn giữ chữ tín hơn cả người nước ngoài lập hợp 


L3 


đồng. Còn nói về chữ ' "nghĩa ” thì ngay cả thời rất cường thịnh, 
Trung Quốc cũng không đi thôn tính nước khác. Ví dụ nước 
Triều Tiên trước đây về danh nghĩa là phiên thuộc của Trung 
Quốc, trên thực tế lại là một nước độc lập, mấy nghìn năm 
Trung Quốc hùng mạnh mà Triểu Tiên vẫn tồn tại, còn Nhật 
Bản mạnh lên trong 20 năm đã thôn tính Triều Tiên. Người 
Trung Quốc trong mấy nghìn năm yêu chuộng hoà bình cũng 
đều xuất phát từ thiên tính. Nói đến cá nhân thì nặng về 
khiêm nhường, bàn đến chính trị thì nói: “Ai không ham giết 
người sẽ thống nhất được thiên hạ” (Mạnh Tử), VỚI HEƯưỜI 
nước ngoài thì khác hẳn. Cho nên đạo đức truyền thống của 
người Trung Quốc trước đây như trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa 
đương nhiên là hơn hẳn người nước ngoài, nói đến đạo đức 
hoà bình cũng vượt trên người nước ngoài. Đạo đức tốt đẹp đó 
là văn hoá tỉnh thần của dân tộc chúng ta. Sau này chúng ta 
không những phải giữ gìn mà còn phải phát huy hơn nữa tinh 
thần đó. 


Tính cách Trung Hoa nhất định sẽ đi ra với thế giới: Đạo 

chính thống trên cõi nhân gian là Vương đạo 

Trong lịch sử thế giới cận đại, cuộc đọ sức và xung đột 
giữa văn hoá vương đạo và văn hoá bá đạo chính là sự đối lập 
của văn hoá chiến lược nước lớn, sự cạnh tranh giữa văn hoá 
phương Đông và văn hoá phương Tây. 

Ngày 28/11/1924, tại Nhật Bản, trong bài “Diễn thuyết 
trước các tổ chức ở hội nghị thương mại Kobe”, Tôn Trung 
Sơn đã đưa ra một vấn đề như sau: “So sánh giữa văn hoá bá 
đạo với văn hoá vương đạo thì văn hoá nào có lợi cho chính 
nghĩa và nhân đạo? Văn hoá nào có lợi cho quốc gia và dân 
tộc?”. Trả lời của Tôn Trung Sơn trong buổi điễn thuyết đó là: 
Trào lưu văn hoá thế giới là thứ văn hoá cường quyền mưu 
lợi, cần phải phục tùng văn hoá đạo đức nhân nghĩa của 


158 


phương Đông. Đó chính là bá đạo phục tùng vương đạo thì 
nền văn hoá thế giới mới ngày càng trong sáng. Trong lần 
điển thuyết đó, Tôn Trung Sơn đã cảnh báo với Nhật Bắn: 
“Gần đây quốc gia châu Á học thứ văn hoá vũ lực của phương 
Tây trọn vẹn nhất là Nhật Bản. Dân tộc Nhật Bản các ngài 
vừa có văn hoá bá đạo của Âu Mỹ, lại vừa mang bản chất 
vương đạo của phương Đông. Đối với tiền đồ của văn hoá thế 
giới sau này, các ngài làm chim ưng, chó săn của bá đạo 
phương Tây hay làm thành trì của vương đạo phương Đông sẽ 
do người dân Nhật Bản các ngài xcm xét kỹ lưỡng, lựa chọn 
thận trọng”, 

Nhà sử học người Anh Joseph Toynbee đã dự báo trong 
tác phẩm “Triển vọng thế kỷ XXI”: Thế giới thống nhất là 
con đường tránh cho nhân loại khối tự sát tập thể. Dự báo sự 
thống nhất của thế giới sẽ được thực hiện trong hoà bình. Về 
điểm này, trong các dân tộc hiện nay, có một dân tộc đã 
chuẩn bị đầy đủ nhất, đó là dân tộc Trung Hoa với phương 
pháp tư duy độc đáo được xây dựng hơn hai nghìn năm qua. 


2. Tính cách Trung Hoa tạo nên “hiện tượng Trung 
Hoa ” 


Quốc gia bá đạo” đương nhiên xuất hiện “hiện tượng bá 
đạo” như “cường quyền”, “xâm lược”, “chiếm đóng”, “thực 
dân”..., đó là biểu hiện của bản chất quốc gia bá đạo. “Hiện 
tượng Trung Quốc” được thể hiện ở “Trung Quốc vương đạo” 
là sự thể hiện tính cách quốc gia như “cao thượng”, “văn 
mình”, “từ thiện”, là sự thể hiện tính chất của quốc gia Trung 
Quốc. : 


Rất nhiều nước nói tiếng Anh, chỉ một nước nói tiếng 
Hán 


159 


Trong 6 loại ngôn ngữ làm việc của Liên hợp quốc, có 5 
ngôn ngữ không chỉ là tiếng nói chính thức của một nước mà 
là ngôn ngữ chính thức của nhiều nước. 

Theo số liệu thống kê, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức 
của 45 quốc gia. Anh, Mỹ, Canađa, Ôxtrâylia, Niu Dilân đều 
là những nước lấy tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. 

Toàn thế giới có 200 triệu người nói tiếng Pháp, trong đó 
có 60 triệu người Pháp; hơn 20 nước lấy tiếng Pháp làm ngôn 
ngữ chính thức. 

Hiện nay trên thế giới có 110 triệu người nói tiếng Đức, 3 
nước lấy tiếng Đức làm ngôn ngữ chính thức là Đức, Áo, 
Liechtenstein. 

Toàn thế giới có 350 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha, 
hơn 20 nước lấy tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức. 

Ngôn ngữ chính thức của Liên Xô là tiếng Nga, sau khi 
Liên Xô tan rã thành 15 nước, có 4 nước lấy tiếng Nga làm 
ngôn ngữ chính thức là: Nga, Bêlarút, Cadắcxtan và 
Cưrơgưxtan. 

Hiện naychỉ có 1 nước lấy tiếng Hán làm tiếng mẹ đẻ 
và ngôn ngữ chính thức, đó là Trung Quốc. 

Trên thế giới, từ xưa tới nay chỉ có ! nước lấy tiếng Hán 
làm ngôn ngữ chính thức. Điều đó chứng tỏ quốc gia này chưa 
từng đi xâm lược nước khác, từ trước tới nay chưa từng bành 
trướng đất nước mình. Còn mấy chục quốc gia nói tiếng Anh 
đều là những nước từng bị đế quốc Đại Anh chỉnh phục và 
thành thuộc địa, là những nước bị người Anh chiếm đóng, sau 
đó là chiếm hữu. 


Trung Quốc chưa từng thiết lập “Trung Quốc hải ngoại ” 
Sự trỗi dậy của các nước phương Tây luôn gắn liền với 
xâm lược, bành trướng, thực dân, buôn bán nô lệ. Năm 1441, 
đoàn thám hiểm do nhà hàng hải Hăngri được Bồ Đào Nha cử 


lóo0 


đi đã đem về hơn 10 nô lệ da đen từ châu Phi, là sự khởi đầu 
của người châu Âu thời cận đại trực tiếp buôn bán nô lệ đa 
đen châu Phi. Từ đó cuộc thám hiểm của ông ta được tiến 
hành đồng thời với xâm chiếm thuộc địa và buôn bán nô lệ. 
Phát hiện là chiếm đóng, dấu chân của đoàn thám hiểm để lại 
ở nơi nào, nơi đó là đường biên giới lãnh thổ quốc gia Bồ Đào 
Nha. Đặc biệt từ năm 1481 Joao Đệ Nhị sau khi lên ngôi vua, 
Tây Ban Nha đã tuyên bố thành lập “Đế quốc Tây Ban Nha 
hải ngoại”. Còn Trung Quốc từ xưa đến nay chưa hề xây dựng 
tư tưởng và hành động thực tiễn về “Trung Quốc hải ngoại”, 
không có lịch sử xây dựng “Trung Quốc hải ngoại”. 

Vì sao người Trung Quốc không thiết lập “Trung Quốc hải 
ngoại”? không phái vì người Trung Quốc không có năng lực 
hàng hải và khả năng chỉnh phục mà vì người Trung Quốc 
không có cái tâm bành trướng. Ở phương Tây, những nước 
được gọi là cường quốc hàng hải thì đã phát hiện là chiếm 
đóng, còn Trung Quốc phát hiện nhưng không chiếm đóng, đã 
phát hiện là có quan hệ hữu nghị. 

Các HƯỚC phương Tây còn tung hỏa mù, đả kích Trung 
Quốc về vấn đề Tây Tạng, Tân Cương. Một thanh niên Trung 
Quốc đã phản bác luận điệu này, được đăng tải rộng rãi trên 
internet. Người thanh niên Trung Quốc 21 tuổi du học ở 
Canađa ấy đã làm một đoạn video clíp “Tây Tạng quá khứ, 
hiện tại và tương lai mãi mãi là một bộ phận của Trung 
Quốc”, đã nói với mọi người rằng: Nếu người phương Tây từ 
khắp mọi nơi như châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, châu 
Á... đều cuốn gói trở về châu Âu, Trung Quốc cũng sẽ rút 
khỏi Tây Tạng, nếu không, đừng nói với chúng tôi vấn để 
này. Nếu như phương Tây thực sự có thể làm được điều đó thì 
các quốc gia phương Tây hiện nay sẽ có một nửa phải biến 
khỏi trái đất. 


161 


Người Trung Quốc “lá rụng về cội”, người Anh “cắm rễ 
bốn biển ” 

Người Trung Quốc rời khỏi đất nước mình vẫn luôn nhớ 
đến quê hương, muốn lá rụng về cội, còn người Anh xa đất 
nước là muốn chiếm ở bên ngoài một mảnh đất tốt mới để 
dựng nhà mới, thành lập một quốc gia mới do họ làm ông chủ. 
Họ gieo rắc hạt giống ra ngoài biên giới, cắm rễ khắp bốn 
biển. Trung Quốc vào thời Hán, thời Tam quốc, triều Tùy, 
thời kỳ đầu thế kỷ XIIH đều có con đường tơ lụa, gồm đường 
tơ lụa trên đất liền và đường tơ lụa trên biển, những phát hiện 
lớn về địa lý của Trung Quốc còn sớm hơn người châu Âu rất 
nhiều, nhưng người Trung Quốc có “phát hiện lớn” chứ không 
có “chiếm đóng lớn”. 

Cùng là chuyển dịch dân số nhưng người Trung Quốc 
không có “giấc mộng Trung Quốc hải ngoại”, xây dựng quốc 
gia mới ngoài biên giới của mình, còn người châu Âu với uy 
lực tàu to pháo lớn đã thực hiện liên tiếp nhiều “giấc mộng 
thực dân hải ngoại”. Sự trỗi đậy của châu Âu được thực hiện 
bởi cuộc di cư của hơn 60 triệu người ra bên ngoài thiết lập 
đất thuộc địa. Dân nước Anh di cư ra nước ngoài mở rộng 
thuộc địa lập nên rất nhiều “Anh quốc hải ngoại”. Còn Trung 
Quốc luôn ở trên lãnh thổ của mình, dựa vào sức mình để giải 
quyết vấn đề của mình. Chính phủ Trung Quốc không có kỷ 
lục tổ chức đông đảo dân di cư ra ngoài. Do nhiều nguyên 
nhân, Trung Quốc tuy có hơn 60 triệu người Hoa ở hải ngoại, 
nhưng chưa hề thiết lập một thuộc địa hải ngoại nào ở nước 
bắn địa, chưa từng có một “Trung Quốc hải ngoại”. 

Ngày nay, rất nhiều nước nói tiếng Anh trên thế giới tuy 
từ lâu không còn là một quốc gia, nhưng do giữa họ có mối 
quan hệ huyết thống gần gũi nên thường dễ kết nối thành liên 
minh, đặc biệt là với sự thúc đẩy của lợi ích chiến lược chung 
nào đó, nhân tế về mặt này dễ phát triển. Ngày 5/3/1946, 


162 


trong “Diễn văn trước bức màn sắt” nổi tiếng, Churchill đã 
kêu gọi thiết lập quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ, thực hiện 
sự thống trị của dân tộc nói tiếng Anh đối với thế giới, “khô ng 
có sự liên kết của đồng bào các dân tộc nói tiếng Anh gắn bó 
như chân với tay thì sẽ không thể ngăn chặn có hiệu quả chiến 
tranh và tiếp tục phát triển tổ chức quốc tế”. 


Trung Quốc xưa nay không có kế hoạch lớn chỉnh phục 
thế giới 

Tất cả các nước lớn trỗi dậy trong thời kỳ cận đại đều đưa 
ra kế hoạch chiến lược phân chia thế giới, làm bá quyên thế 
giới, thậm chí sẵn sàng đẩy loài người đi đến huỷ diệt. 

Trung Quốc thời cổ là nước văn minh, nước lễ nghĩa, 
nước thành tín, nước phòng thủ. Vì vậy, khái niệm “thiên hạ” 
của người Trung Quốc xưa nay không vượt ra ngoài lãnh thổ 
Trung Quốc. Các thế hệ tỉnh hoa trong lịch sử Trung Quốc đều 
bàn chuyện trời đất, hoạch định kế sách, tổ chức lực lượng ở 
trên đất nước mình. Từ đế quóc Tần đến nước Trung Hoa mới, 
trong tư duy chiến lược của dân tộc Trung Hoa xưa nay không 
có tư duy chinh phục và thống trị thế giới. 

Trưng Quốc không hề ra đời những cương lĩnh và kế 
hoạch chiến lược chinh phục thế giới như “triết lý Tanaka” 
từng ra đời ở Nhật Bản “ Muốn chinh phục thế giới, trước hết 
phải chinh phục Trung Quốc. Muốn chinh phục Trung Quốc, 
trước hết phải chinh phục Mãn Châu, Mông Cổ” 

“Trung Quốc chưa hề ra đời cương lĩnh và kế hoạch từng 
xuất hiện ở Đức như “Tài liệu mật về ý đồ lớn của vua Đức” 
với mục tiêu thống trị toàn thế giới, phải “Chinh phục Pháp, 
thân phục Nhật Bản, quyết chiến với Mỹ”. Ngày 18/12/1940, 
mục tiêu chiến lược này của Đức lại được cụ thể hoá bằng 
Mệnh lệnh tác chiến số 21, mang mật danh “Kế hoạch 
Barbarrossa” tiến công Liên Xô do Hítle ký. Kế hoạch này 


163 


yêu cầu trước khi kết thúc chiến tranh với Anh phải tấn công 
đánh bại Liên Xô bằng một cuộc viễn chinh thần tốc. Sau khi 
đánh bại Liên Xô và giải quyết xong vấn đề nước Anh, sẽ liên 
minh với Nhật Bản “quét sạch thế lực Anglusaxon” tại Bắc 
Mỹ. Dự kiến lực lượng thuỷ quân lục chiến hùng mạnh sẽ 
xuất phát từ căn cứ Greenland, Airơlen, quần đảo Azor và 
Braxin đổ bộ lên bờ biển phía đông Bắc Mỹ; lực lượng xuất 
phát từ quần đảo Aleut và quần đảo Haoai đổ bộ lên bờ biển 
phía tây. Vì vậy Bộ thống soái quân đội Đức không những 
vạch kế hoạch chiến tranh xâm lược Liên Xô một cách chỉ 
tiết, mà còn vạch cả kế hoạch lâu dài xâm lược tấn công Anh, 
Mỹ, thống trị thế giới. 

Trung Quốc không có kế hoạch chiến lược như “Di chúc 
Pie Đệ Nhất” từng xuất hiện ở Nga. Pie đại đế nói rằng dân 
tộc Nga mãi mãi được ánh sáng của thần linh soi đường và 
được thần linh ủng hộ, có sứ mệnh thống trị toàn bộ châu Âu. 
Trong thời đại châu Âu là trung tâm của thế giới, việc chính 
phục và thống trị châu Âu cũng là chinh phục và thống trị thế 
giới. 

Ở Trung Quốc cũng chưa từng xuất hiện ý tưởng chiến 
lược như kiểu “Biến Thái Bình Dương thành ao nhà của nước 
Mỹ”. 

Trung Quốc có “viễn hàng, ” châu Âu có “viền chỉnh ” 

Cuối triều Minh, Trung Quốc là trung tâm kinh tế thế giới, 
tổng lượng kinh tế chiếm 45% của thế giới. Sản lượng sắt của 
triều Minh lớn gấp 2,5 lần triều Bắc Tống, năm đầu thời Vĩnh 
Lạc lên đến 9.700 tấn. Nước Nga khi đó là quốc gia có sản 
lượng sắt lớn nhất châu Âu cũng chỉ 2.400 tấn. Lực lượng 
quân sự triều Minh, đặc biệt là lực lượng quân sự trên biển 
hết sức lớn mạnh. Nhà nghiên cứu lịch sử khoa học kỹ thuật 
nổi tiếng Lý Ước Sắt cho rằng, trong lịch sử, hải quân triểu 


164 


Minh có thể nổi trội hơn mọi quốc gia châu Á, thậm chí vượt 
trên mọi nước châu Âu cùng thời, tất cả các nước châu Âu 
liên kết lại cũng không thể địch nổi hải quân triều Minh. Paul 
Kennedy chỉ rõ: 1⁄3 sản lượng sắt thép toàn thế giới được 
dùng vào việc sản xuất vũ khí của đế quốc Minh. Triều Minh 
hùng mạnh nhưng không viễn chinh vì triểu Minh không 
muốn bành trướng. 

Nhà hàng hải lớn triều Minh là Trịnh Hoà ngày 11/7/1405 
thống lĩnh một đội tàu hùng hậu bắt đầu tiến hành 7 cuộc 
hành trình lớn ra biển phía tây. Đến năm 1433, trong thời gian 
gần 30 năm, đội tàu của Trịnh Hoà đã lần lượt đi xa qua Thái 
Bình Dương, Ấn Độ Dương, nơi xa nhất đến Biển Đỏ và bờ 
đông châu Phi. Hành trình trên biển của ông đã đặt chân lên 
hơn 30 quốc gia và khu vực. Bảy lân đi biển xa của Trịnh Hoà 
thường mỗi lần có khoảng 27.000 người đi theo, phải sử dụng 
hơn 260 tàu, trong đó có hơn 60 tàu cỡ lớn và vừa, lượng giãn 
nước của những tàu này khoảng 1500 tấn. 

Côlômbô trong cuộc đời từng nhiều lần đến châu Mỹ, số 
tàu thuyền sử dụng khi ít nhất jà 3 chiếc, khi nhiều nhất là 17 
chiếc, lượng giãn nước của tàu thường là loại 100 - 200 tấn, 
số người đi theo khi ít nhất là 90, nhiều nhất là 1200-1500 
người, Vaso Da Gama đã có hai lần hành trình đường biển 
đến Ân Độ, lượng giãn nước của tàu thuyền sử dụng đều là 
loại 50 - 100 tấn. 

Quân đội Trung Quốc trong 30 năm hành trình biển xa đã 
lần lượt đến hơn 30 nước, không sử dụng vũ lực để chỉnh phục 
một nước nào, không thiết lập một thuộc địa nào ở hải ngoại, 
không cướp đoạt của cải của một nước nào mà chỉ làm sứ giá 
hữu nghị thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hoá, là cuộc hành 
trình hoà bình hữu nghị. Những thuộc địa mà các nước thực 
dân phương Tây từ xa vạn dặm đến phương Đông chính phục 
sau này là những nơi mà mấy chục năm trước đó Trịnh Hoà 


165 


đã từng đi qua. Vì sao Trung Quốc “viễn hàng chứ không viễn 
chịnh?”. Bởi vì Trung Quốc tuy có đủ sức bành trướng và 
chiếm thuộc địa, nhưng không có chủ tâm bành trướng và 
chiếm đóng. 

Năm 1433, trong chuyến đi biển xa lần thứ 7, Trịnh Hoà 
bị ốm chết. Do công cuộc đi biến xa vấp phải sự phán đối của 
nhiều đại thần nên vị vua mới lên ngôi của triều Minh đã 
xuống chiếu ra lệnh: “Cấm mọi tàu thuyền lớn đến các phiên 
quốc biển phía tây”. Sự nghiệp hàng hải của Trung Quốc bị 
xoá bỏ hoàn toàn. Những con tàu lớn quý giá của Trinh Hoà 
đậu trong cảng vịnh của nhà vua dần dần mục nát. Không 
những thế, Bộ Binh của triều Minh còn thiêu trụi xưởng đóng 
tàu và mọi bản vẽ, tư liệu mà Trịnh Hoà đã dày công xây 
dựng trong nhiều năm. 

Thế kỷ XV trong lịch sử thế giới là thời khắc quan trọng 
loài người đi từ thời đại lục địa sang thời đại hải dương. Trung 
Quốc vốn có lực lượng trên biển hùng mạnh nhất thời đó 
nhưng lại kiên quyết rút lui khỏi biển cả. Hegel từng than thở: 
“Người Trung Quốc đã quay lưng lại với biển”. Khi người 
Trung Quốc quay lưng lại với biển thì người. châu Âu lại xông 
ra biển, mở dầu cho những phát hiện lớn về địa lý, sự chiếm 
đóng VỚI quy mô lớn đất thuộc địa và sự cướp đoạt quy mô lớn 
nguồn. của cải ở hải ngoại. Paul Kennedy còn chỉ rõ: Trong 
mọi nên văn minh trước cận đại, không có nên văn minh của 
nước nào phát triển hơn, tiên tiến hơn văn minh Trung Quốc. 
Ông cho rằng, nhân tố then chốt khiến Trung Quốc thụt lùi 
đơn thuần là tính bảo thủ của đám quan lại sùng tín học thuyết 
Khổng Tử. Tất cả những quan lại có địa vị quan trọng đều 
quan tâm bám giữ và phục hổi quá khứ chứ không mở ra 
tương lai tươi sáng hơn trên cơ sở mở mang và buôn bán ra hải 
ngoại. Điều này dẫn đến sự thù ghét nghề buôn và tư bản tư 
nhân trong tất cả tầng lớp trên của đế quốc Trung Hoa. 


166 


Người phương Tây phê phán người Trung Quốc bỏ mất 
biển khơi, chẳng phải họ đã chứng minh từ góc độ khác về 
dòng chính của trào lưu ý thức của người Trung Quốc thời đó 
là không bành trướng, không cướp đoạt, không thực dân hay 
sao? 


Đã có mấy nước tuyên bố không sử dụng trước vũ khí hạt 
nhân? 

Hiện nay trên thế giới có 8 quốc gia công khai sở hữu vũ 
khí hạt nhân (kể cả Triều Tiên), nhiều nước có nhiều vũ khí 
hạt nhân hơn Trung Quốc, cũng nhiều nước vũ khí hạt nhân ít 
hơn, nhưng cho đến nay, chỉ có 1 nước là Trung Quốc tuyên 
bố không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. 

Mỹ là nước có vũ khí nguyên tử sớm nhất trên thế giới, 
cũng là nước đầu tiên sử dụng vũ khí nguyên tử, là nước có số 
lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất và kỹ thuật hạt nhân tiên 
tiến nhất, nước có lực lượng quân sự thông thường hùng mạnh 
nhất, nhưng họ lại không chịu tuyên bố không sử dụng trước 
vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, Trung Quốc là nước đầu tiên 
và cũng là nước duy nhất trên thế giới tuyên bố không sử 
dụng trước vũ khí hạt nhân. Tính cách quốc gia của Trung 
Quốc và Mỹ thể hiện trong vấn để vũ khí nguyên tử khác 
nhau làm saol 

Trung Quốc không những là quốc gia sở hữu vũ khí hạt 
nhân đầu tiên tuyên bế không sử dụng trước loại vũ khí này, 
Trung Quốc còn tuyên bố không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng 
vũ khí hạt nhân với những nước và khu vực không có vũ khí 
hạt nhân. Trung Quốc đã đơn phương gánh vác nghĩa vụ mà 
những quốc gia hạt nhân khác không gánh vác. Trung Quốc 
chưa từng giúp những nước khác phát triển vũ khí hạt nhân, 
chính phủ Trung Quốc luôn thực hiện chính sách không chủ 
trương, không khuyến khiách, không phổ biến vũ khí hạt 


167 


nhân. 

Trong vấn đề vũ khí hạt nhân, chiến lược hạt nhân của 
Trung Quốc mang tính phòng ngự. Vũ khí hạt nhân của Trung 
Quốc không phải dùng để giết người mà dùng để phòng thân. 

Toàn thế giới vui mừng khi thấy Tổng thống Mỹ Obama 
đưa ra lời kêu gọi xây dựng °* “Thế giới không có vũ khí hạt 
nhân”. Đây là công việc nặng nể và lâu dài. Để xây dựng 

“Một thế giới không có vũ khí hạt nhân”, trước hết phải xây 
dựng “Một thế giới trong đó những quốc gia hạt nhân không 
sử dụng trước vũ khí này ”. Mỹ là nước đề xướng một thế giới 
không có vũ khí hạt nhân, liệu họ có thể noi gương Trung 
Quốc tuyên bố trước thế giới “Mỹ không sử dụng trước vũ khí 
hạt nhân” ? 


Trung Quốc có “8 điều không thể” đối với Mỹ 

Cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, “Thuyết về mối đe 
doa từ Trung Quốc” đang được lớn tiếng rêu rao. Những nước 
khác mang tâm lý lo ngại còn có nguyên nhân, nhưng người 
Mỹ hò hét về luận thuyết trên khiến người ta không khỏi suy 
nghĩ. Tính cách Trung Quốc đã quyết định rằng Mỹ không thể 
bị Trung Quốc đe dọa. Trung Quốc có “§ điều không thể” đối 
với Mỹ, Mỹ cũng có “8 điều yên tâm” về Trung Quốc. 

1. Người Trung Quốc không phải là người Nhật trước năm 
1245 - giữa Trung Quốc và Mỹ không thể có “Sự kiện Trân 
Châu Cảng”. 

2. Người Trung Quốc không phải là người Đức trong thời 
kỳ hai cuộc đại chiến thế giới - Trung Quốc không thể sử 
dụng vũ lực để thách thức thế giới, không thể là nước bắn 
phát súng, nã phát pháo đầu tiên sang phía Mỹ. 

3. Người Trung Quốc không phải là người Nga trước năm 
1991 - không có nhu cầu đối phó với Mỹ bằng thủ đoạn Chiến 
tranh Lạnh, Trung Quốc không thể tiến hành Chiến tranh 


168 


Lạnh với Mỹ. 

4. Kỹ thuật quân sự của Trung Quốc tuy lạc hậu hơn Mỹ, 
nhưng không bao giờ Trung Quốc lại có thể “ném bom nhầm” 
vào đại sứ quán Mỹ. Cho nên Đại sứ quán của Mỹ ở bất cứ 
nơi nào trên thế giới cũng đều không cần để phòng bị máy 
bay Trung Quốc “ném bom nhầm”. 

5. Máy bay trinh sát quân sự Trung Quốc không thể tới bờ 
Tây của Mỹ, tới cửa ngõ nước Mỹ để gây ra vụ việc “đụng 
nhau” với máy bay Mỹ, để phi công Mỹ phải rơi xuống.biển, 

6. Những nơi nào trên nước Mỹ xảy ra đòi độc lập, muốn 
ly khai, Trung Quốc cũng không thể thọc tay, không thể đưa 
ra “Luật Quan hệ ” với một khu vực của Mỹ đòi độc lập, muốn 
ly khai, lại càng không thể bán vũ khí cho bọn họ. 

7. Trung Quốc không thể thực hiện chiến lược “Phương 
Đông hoá ”, “Phân hoá ”, chiến lược “Diễn biến hoà bình” đối 
với Mỹ. 

8. Trung Quốc không thể tổ chức ra các “đồng minh”, 
“liên minh” hữu hình cũng như vô hình nào để nhằm vào Mỹ. 

Tuy nhiên, liệu Mỹ có thể để cho Trung Quốc yên tâm với 
§ điều trên không? 


3. Binh pháp Trung Quốc: Hoà bình là thượng sách 


Tính cách của một quốc gia và dân tộc, có biểu hiện nổi 
bật và trực tiếp trong văn hóa quân sự của quốc gia, dân tộc 
đó. Trung Quốc là một nước lớn văn hoá quân sự, “binh pháp 
Trung Quốc” là báu vật của văn hoá quân sự Trung Quốc, là 
sự thể hiện và kết tinh của văn hoá chính trị Trung Quốc trong 
lĩnh vực quân sự. Nhìn nhận tính cách Trung Quốc từ binh 
pháp Trung Quốc, là một góc độ hết sức quan trọng. 


Bính pháp hoà bình “không dùng gươn giáo mới là 


169 


thượng võ ” 

Binh pháp hoà bình “không dùng gươm giáo mới là 
thượng võ” của Trung Quốc chính là đặt mục đích và mục 
tiêu của “chiến thắng” vào việc “không dùng gươm giáo”, 
cũng chính là đặt mục tiêu cuối cùng của đấu tranh quân sự 
vào “hòa bình”, chứ không phải đặt vào “chiến thắng”. Có 
thể nói, văn hoá quân sự của Trung Quốc không chỉ là văn 
hoá đánh thắng chiến tranh, giành được thắng lợi, mà quan 
trọng hơn là văn hoá ngăn chặn chiến tranh, giành được hoà 
bình. 

Tổ tiên Hoa Hạ hơn 5000 năm trước, khi sáng tạo ra chữ 
“võ” khắc trên mai rùa, đã theo tinh thần “không dùng gươm 
giáo”, trao cho nó hàm nghĩa hoà bình. Truyền thống Hoa Hạ 
“không dùng gươm giáo mới là thượng võ”, đã quyết định 
mục đích của “thượng võ” Trung Quốc là “không dùng gươm 
giáo”, đã quyết định thực chất của tỉnh thần “thượng võ” 
Trung Quốc là tôn sùng “hòa bình”, 

Danh ngôn của binh pháp Trung Quốc là “từ xưa biết đạo 
dùng binh thì không hiếu chiến”, quan niệm của người lính 
Trung Quốc là “từ xưa biết đạo dùng binh thì sẽ hòa bình”. 
Mức độ cao nhất của nghiên cứu quân sự, thực tiễn quân sự, 
không phải là “đánh bại kẻ thù”, mà là “giành được hoà 
bình”. Cho nên, binh pháp Trung Quốc là “binh pháp hoà 
bình”. Giá trị cốt lõi của binh pháp Trung Quốc, không phải 
“thắng lợi là thượng sách”, mà là “hoà bình là thượng sách”. 

Xét về khá năng “đánh bại kẻ thù” thì người Mỹ có thể 
được coi là đứng đầu thế giới, nhưng xét về khả năng “giành 
được hòa bình” thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi kết thúc Chiến 
tranh Lạnh đến nay, các cuộc chiến tranh “đánh bại kẻ thù” 
của Mỹ chưa một trận thất bại, nhưng Mỹ lại không có lấy 
một thành công trong nỗ lực “giành được hòa bình” sau chiến 
tranh, toàn bộ chiến trường quân sự thuận lợi bỗng trở thành 


170 


cạm bẫy và vũng lầy cho quân đội Mỹ. Kỹ thuật quân sự cao 
siêu của Mỹ và “binh pháp Mỹ” không thể giải quyết những 
khó khăn cho quân đội Mỹ, phải chăng người Mỹ cần phải 
tăng cường học tập và nghiên cứu binh pháp Trung Quốc? 


Bình pháp phòng ngự : “Đánh đòn phủ đầu sau ” 

Binh pháp phòng ngự “đánh đòn phủ đầu sau” của Trung 
Quốc đó là “không tấn công”, không tiến hành đánh đòn phủ 
đầu trước, không gây chiến kẻ khác, không bắn phát súng đầu 
tiên, 

Câu cửa miệng của người lính Trung Quốc qua các thời kỳ 
là “phòng bị trước khói lo hậu họa” và “luôn luôn phòng bị”, 
bao giờ cũng đặt vào chữ “ phòng bị”. Quân đội và người lính 
Trung Quốc không lấy tấn công đánh đòn phủ đầu trước để 
giành lấy quyển chủ động chiến lược, mà lấy việc “luôn luôn 
phòng bị ” để đối phó với các cuộc tấn công của kẻ khác, lấy 
“phòng bị trước” để bảo đảm “khỏi lo hậu họa”. 

Không bắn phát súng đầu tiên, xuất quân có nguyên do 
chính đáng, đánh đòn phủ đầu sau là nguyên tắc chiến lược cơ 
bản. Điều này, về căn bản đã quyết định tính không tấn công, 
không xâm lược, không gây chiến trong văn hoá quân sự 
Trung Quốc, đã quyết định văn hoá quân sự Trung Quốc 
không phải là văn hoá mang tính tấn công trên phương diện 
chiến lược, mà là văn hoá mang tính phòng ngự, là văn hoá 
mang tính tự vệ, là văn hoá mang tính phản kích. 

Mặc dù, binh pháp Trung Quốc là binh pháp kỳ diệu được 
thế giới công nhận, nhưng tinh thần chủ yếu mà binh pháp để 
cập không phải là tấn công, mà là phòng thủ; chủ yếu nhấn 
mạnh tới tỉnh thần “đánh đòn phủ đầu sau”, chứ không phải 
là “đánh đòn phủ đầu trước”. 

Đặc trưng căn bản của văn hoá quân sự Trung Quốc là 
phòng ngự tích cực về chiến lược, điều này hoàn toàn không 


171 


phủ định giá trị của mặt nghệ thuật tấn công trong binh pháp 
Trung Quốc. Chẳng qua mục đích căn bản của hình thức tấn 
công này vẫn là nhằm phòng ngự, chứ không phải nhằm 
chiếm lĩnh; là nhằm gìn giữ cái đã có, chứ không phải nhằm 
bành trướng. Hán Vũ Đế tài trí mưu lược kiệt xuất, việc quân 
đội nhà Hán thâm nhập sâu vào vùng sa mạc lớn đánh trả 
quân Hung Nô, mục đích cũng là nhằm lấy tấn công để phòng 
thủ, lấy chinh phạt để ngăn chặn, vẫn là thuộc phòng ngự tích 
cực. 

Tính chất phòng ngự trong văn hoá quân sự Trung Quốc 
được cả thế giới công nhận. Học giả nổi tiếng người Mỹ Johh 
King Fairbank, nói: “Người ra quyết sách của Trung Quốc từ 
xưa đến nay đều nhấn mạnh chiến tranh mặt đất mang tính 
phòng ngự, hoàn toàn không giống với lý luận tấn công của 
chủ nghĩa bành trướng thương mại từng được thể hiện trong 
hành động của chủ nghĩa đế quốc châu Âu”. 

Thomas Keli Rui, nói; “Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực giới 
hạn trong mục đích phòng ngự, là chịu ảnh hưởng bắt nguồn 
từ tư tưởng đạo đức của Đạo giáo và Nho giáo. Chiến tranh 
chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, hơn nữa nhất thiết phải có lý do 
chính đáng, điều này thông thường là chỉ chiến tranh phòng 
ngự, nhưng không loại trừ chiến tranh mang tính trừng phạt, 
nhằm ngăn chặn hành vi lấy mạnh ức hiếp yếu”. Nhà truyền 
giáo phương Tây Matteo Ricci từng sống tại Trung Quốc gần 
30 năm trong những năm Vạn Lịch thời nhà Minh tuyên bố: 
"Quân đội của triểu Minh là đội quân có số lượng lớn nhất, 
được trang bị tốt nhất trên thế giới mà ông từng thấy, nhưng 
đội quân Trung Quốc này lại hoàn toàn dùng vào phòng ngự, 
không có bất cứ ý đồ nào muốn xâm lược nước khác”. 

Theo thống kê của các sử gia Nga, từ năm 1700 - 1870, 
trong số 38 cuộc chiến tranh do người Nga phát động trong 
gần 170 năm, chỉ có 2 cuộc chiến tranh mang tính phòng ngự, 


172 


còn lại 36 cuộc chiến tranh đều mang tính tấn công. Trong khi 
đó, trong lịch sứ hàng nghìn năm của Trung Quốc, khó thấy 
tiền lệ trong tình hình không bị tấn công Trung Quốc lại chủ 
động tấn công quốc gia và dân tộc khác. 


Bình pháp mưu lược: “không đánh mà thắng ” 

“Binh pháp mưu lược” không cần đánh mà giành chiến 
thắng, đó là trong đấu tranh quân sự, không lấy sức mạnh để 
quyết định, mà lấy mưu lược để giành chiến thắng. Các nhà 
quân sự Trung Quốc qua các triều đại thường nhấn mạnh, là 
“mưu kế trước chiến đấu sau”, “định mưu trước hành động 
sau”, “nếu phải dùng binh thì dùng mưu trước làm gốc”. Họ 
coi trọng vận dụng mưu lược và sách lược, có thể lấy cái uy 
của quân đội để làm khiếp sợ, có thể lấy việc kết hôn để 
giảng hòa, có thế lấy việc bịt thành để ngăn chặn, có thể lấy 
bổng lộc và chức quyển để gia ân, có thể lấy lợi ích tiền bạc 
để giải quyết, có thể lấy giáo dục cảm hóa để giác ngộ... để 
đạt được mức độ “trận đánh nhỏ mà khuất phục được kẻ thù”, 
“không cần đánh mà khuất phục kẻ thù”. Trung Quốc cổ đại 
đã hình thành truyền thống “dụng kế”, “36 phép dụng kế” nổi 
tiếng của Tôn Tử, lưu truyền muôn đời. Binh pháp Trung 
Quốc, đó là phương thức tư duy và phương pháp tư duy “chú 
trọng mưu lược”, “dụng kế”. Binh pháp Trung Quốc kiên trì 
“thượng binh phạt mưu” (biện pháp quân sự tốt nhất là dùng 
mưu lược phá địch), “không cần đánh mà khuất phục kẻ thù”. 
Mục đích theo đuổi và thực hiện là thống nhất giữa giành 
thắng lợi quân sự và hạ thấp giá thành của chiến tranh. Học 
giả người Mỹ Arthur Waldron từng tổng kết: “Tư duy chiến 
lược của Trung Quốc từ xưa đến nay chủ trương dùng binh lực 
nhỏ nhất, thông qua vận dụng mưu lược, lợi dụng tối đa điều 
kiện khách quan ”. 

Thực chất của “binh pháp mưu lược” Trung Quốc, là cự 


173 


tuyệt dã mãn, giảm thiểu thương vong. Bình pháp Trung Quốc 
chủ trương “giữ thành là thượng sách”, không chủ trương tấn 
công thành để chiếm đất phá thành, giết hại dân trong thành, 
đây là “binh pháp văn minh”, “binh pháp nhân nghĩa”. Văn 
minh và hiệu quả của việc dùng mưu lược để giành chiến 
thắng là ở chỗ có thể hạ thấp giá thành trong đấu tranh quân 
sự, giảm thiểu cái giá của việc giành thắng lợi và giành được 
hoà bình. Những gì binh pháp Trung Quốc thể hiện là văn 
minh quân sự của Trung Quốc. 


Sự khác nhau giữa “Thuyết về chiến tranh ” của châu Âu 
và “Binh pháp Tôn Tử” của Trung Quốc 

Nước Đức là quê hương của Clausewitz, “Chiến tranh 
luận” là kiệt tác của người Đức. Người Đức nhiệt tình khi đọc 
“Chiến tranh luận”, thì người Trung Quốc cũng không kém 
hứng thú khi đọc “Binh pháp Tôn Tử”. Đặc biệt là các nhà 
chính trị và quân sự Đức, ai cũng đọc “Chiến tranh luận”. 

“Chiến tranh luận” được gọi là “Binh pháp Tôn Tử” của 
châu Âu. Nhưng tính cách và phẩm cách mà bình pháp châu 
Âu và binh pháp Trung Quốc phản ánh là không giống nhau. 
Tại châu Âu, binh pháp châu Âu là do chiến tranh châu Âu 
thúc đẩy sinh ra, và binh pháp châu Âu lại từng bước thúc đẩy 
chiến tranh châu Âu và đại chiến thế giới. Không ít các nhà 
chiến lược và quân sự châu Âu đã từng trải qua hai cuộc đại 
chiến thế giới, đều có chung một điều tiếc nuối, đó là không 
được thấy sớm “Binh pháp Tôn Tử”. 

Vua Wilhelm II phát động đại chiến thế giới thứ Nhất, sau 
chiến tranh được đọc “Binh pháp Tôn Tử” của Trung Quốc, 
không nén nổi tiếng thở dài, nói: “Nếu như có thể được đọc 
“Binh pháp Tôn Tứ' của Trung Quốc sớm 20 năm, nhất quyết 
không thể gây ra bi kịch mất nước của Đức”. 

Lidehate, người được cho là bậc thầy chiến lược phương 


174 


Tây—— “Clausewitz của thế kỷ 20”, trong lời tựa của tác phẩm 
“Tôn Tử” bản dịch tiếng Anh năm 1963 có viết : “Trong thời 
kỳ trước khi xảy ra đại chiến thế giới thứ nhất, tư tưởng quân 
sự của châu Âu chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi “Chiến tranh luận" 
nổi tiếng của Clausewitz. Giả sử những ảnh hưởng này có thể 
nhận được sự điều hoà và cân bằng của tư tưởng Tôn Tử, thì 
có lẽ những tổn thất to lớn mà văn minh loài người phải hứng 
chịu trong hai cuộc đại chiến thế giới của thế kỷ này, đã có 
thể tránh được không ít”. 

“Binh pháp Tôn Tử” bán chạy khắp châu Âu sau chiến 
tranh, sau đó tiếp tục nhận được sự ưa thích khắp toàn cầu. 
Sức hấp dẫn của “Binh pháp Tôn Tử” trên thực tế đã phần 
ánh sức hấp dẫn của văn hoá quân sự Trung Quốc. 

Trung Quốc là một nước lớn về binh pháp trên thế giới, 
nhưng từ xưa đến nay Trung Quốc không phải là một nước lớn 
về chiến tranh trên thế giới. Binh pháp Trung Quốc là binh 
pháp chính trị, btnh pháp hoà bình, binh pháp phòng ngự, binh 
pháp mưu lược, binh pháp nhân nghĩa, binh pháp đạo đức, 
binh pháp văn minh và binh pháp lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh 
chế động. Một bộ “Binh pháp Tôn Tử” là sự thể hiện điển 
hình của văn hoá quân sự Trung Quốc, là sự phản ánh tập 
trung của tính cách quân sự Trung Quốc, cũng là sự thể hiện 
nổi bật của tính cách chính trị Trung Quốc trong lĩnh vực quân 
Sự. 


4. Đế quốc Trung Hoa hùng mạnh mà không xưng bá 


Đế quốc Trung Hoa là đế quốc duy trì với thời gian dài 
nhất trong lịch sử thế giới, là một “đế quốc trường thọ” danh 
xứng với thực. Nhưng quan niệm mà đế quốc Trung Hoa luôn 
luôn tuân thú là “kẻ làm vương không ức hiếp khắp nơi, kẻ 
làm đế không phụ láng giểng”, trước sau luôn “to lớn mà 


175 


không ngang ngược”, "hùng mạnh mà không xưng bá”. “Đại 
đế quốc” và “Đại Hoàng đế” của đế quốc Trung Hoa đều có 
đặc sắc vương đạo rõ nét. 


Nhà Tân hùng mạnh vì sao lại “xây dựng Trường 
thành ”? 

Đặc trưng của “đế quốc”, đó là hùng mạnh và tấn công, 
xâm lược và mở rộng. Đế quốc Trung Hoa là một đế quốc 
hùng mạnh trong lịch sử, nhưng hầu như khác với những đế 
quốc khác từng có trong lịch sử thế giới, vì đế quốc hùng 
mạnh này luôn là một đế quốc hướng nội, là một đế quốc 
mang tính gìn giữ cái đã có, là một đế quốc mang tính phòng 
ngự, là một đế quốc tự vệ, là một đế quốc đạo đức, là một đế 
quốc mang tính hoà bình, là một đại cường quốc có thể thân 
có thể tin. 

Khởi điểm “đế quốc” của đế quốc Trung Hoa bắt đầu từ 
Tần Thuỷ Hoàng. Tần Thuỷ Hoàng được coi là “Hoàng đế 
đầu tiên” của đế quốc Trung Hoa, là người sáng lập đại đế 
quốc đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Đế quốc Tần xây 
dựng Trường Thành, đại Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng trở thành 
người thiết kế và lãnh đạo xây dựng công trình phòng ngự vĩ 
đại nhất trên thế giới. Sau khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất 
Trung Quốc, với lực lượng quân sự hùng mạnh của đế quốc, 
Tần Thủy Hoàng đã mệnh lệnh đại tướng Mông Điềm Bắc 
phạt Hung Nô, mục đích là lấy tấn công làm phòng thú. Sau 
khi đánh đuổi quân Hung Nô, thu hồi các vùng đất bị chiếm 
đóng, đã cho xây dựng Trường Thành, khiến người Hồ không 
thể tiến xuống phia Nam tái xâm chiếm các vùng đất của 
Trung Quốc. Nhà Tần xây dựng Trường Thành không phải 
xây dựng ở vùng biên giới, mà là xây dựng bên trong khu vực 
biên giới của nhà Tần, Trong bối cảnh thế nước hùng mạnh, 
kỳ quan đó dùng để tiến hành phòng ngự và giữ thế thủ, chỉ 


176 


có tại Trung Quốc mới có thể nhìn thấy. 

Nhà Tần xây dựng Trường Thành, đã thể hiện đặc tính gìn 
giữ cái đã có của đế quốc Trung Hoa. Trong mấy cao trào xây 
dựng Trường Thành của Trung Quốc, đều không phải là thời 
kỳ Trung Quốc suy yếu, mà là trong thời kỳ cường thịnh. Việc 
xây dựng Trường Thành với quy mô lớn dưới thời nhà Tần và 
nhà Minh, đều diễn ra trong thời kỳ sức mạnh quân sự hùng 
mạnh. Trường Thành, là một tín hiệu của đế quốc Trung Hoa, 
cũng là một dấu hiệu của đế quốc Trung Hoa. Ý nghĩa sâu sa 
của Trường Thành chính là cùng chung sống hoà bình, gìn giữ 
cái đã có mà không tấn công. 


Nhà Hán, Đường vì sao sợ “triều cống ”? 

Trong nghiên cứu về hệ thống thế giới, có hai sự so sánh 
hệ thống có ý nghĩa rõ ràng là: “hệ thống triều cống” Đông 
Á và “hệ thống thực dân” châu Âu. 

Trong “hệ thống triều cống” Đông Á thì đế quốc Trung 
Hoa là “thượng quốc”, một loạt nước xung quanh là “nước 
phiên thuộc”, giữa các nước phiên thuộc và thượng quốc luôn 
duy trì một dạng quan hệ tiến cống và tặng lại, với hệ thống 
láng giềng hòa thuận như một sợi dây gắn bó như vậy, là một 
dạng quan hệ hỗ trợ hữu hảo mang tính khu vực. Sức thu hút 
và sức ảnh hưởng của ưu thế chính trị, kinh tế và văn hoá của 
Trung Quốc cổ đại từng có, tự nhiên hình thành một dạng 
quan hệ khu vực như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Một 
số nước nhỏ trên đanh nghĩa phụ thuộc vào vương triều thống 
trị của Trung Quốc, định kỳ cống nạp. Nhưng “hệ thống triều 
cống" ° lấy thông thương và giao lưu văn hoá làm nội dung chủ 
yếu và đặc trưng nổi bật trên thực tế có sự khác biệt rất lớn 
với mối quan hệ phụ thuộc về chính trị theo nghĩa vụ của các 
hiệp ước, càng khác với hệ thống thực dân và quan hệ thực 
dân của phương Tây. Trung Quốc từ xưa đến nay không phải 


ly 


là quốc gia chủ nghĩa thực dân, cho đến ngày nay, trên thế 
giới chưa có một quốc gia, khu vực nào từng là thuộc địa của 
đế quốc Trung Hoa. 

Quan hệ giữa thời kỳ nhà Hán, Đường của Trung Quốc 
với các nước xung quanh, được phương Tây gọi là “quan hệ 
triều cống”, mà quan hệ triều cống này xét về mặt bản chất 
là một dạng quan hệ giao lưu “có đi có lại”, giống như là một 
đạng giao lưu và qua lại giữa những người thân thích, không 
phải là quan hệ chính phục, quan hệ thống trị, quan hệ khống 
chế, cũng không phải là quan hệ lãnh đạo. Văn minh Hoa Hạ 
“được truyền bá rộng rãi” và các nước xung quanh “đua nhau 
về triều ”, thể hiện sức hút của quốc gia trung tâm, nói lên sức 
hướng tâm của các nước láng giểng đối với sự ngưỡng mộ của 
văn minh Trung Hoa. Trong quan hệ triều cống này, các nước 
nhỏ xung quanh không chỉ thu được lợi ích của cải vật chất, 
mà qua việc phong sắc của đế quốc trung ương có nền văn 
minh phát triển cao độ, còn có thể giành được địa vị “chính 
thống ”, tăng cường tính hợp pháp chấp chính, đây cũng là một 
dạng lợi ích về chính trị. 

“Hệ thống triều cống” Đông Á trong con mắt người nước 
ngoài như thế nào? Trong “Ghi chép về Trung Quốc” của 
mình, Matteo Rjcci nói rằng: “phía Đông có 3 nước, phía Tây 
có trên 53 nước, phía Nam có trên 55 nước, phía Bắc có 3 
nước, đều triều cống cho đế quốc Trung Hoa. Sự thực là 
những nước cống nạp này, khi đến Trung Quốc giao nộp cống 
phẩm, lượng tiền mà họ được mang về từ Trung Quốc còn lớn 
hơn nhiều so với lượng tiền mà họ phải tiến cống, vậy thì 
chính quyền Trung Quốc phải chăng không quan tâm đến vấn 
đề cống nạp của các nước phiên thuộc”, 

Tại Trung Quốc, Matteo Rieci đã phát hiện ra bí mật của 
việc các nước xung quanh “cống nạp” cho đế quốc Trung 
Hoa, thực ra đây là một phát hiện muộn. Việc các nước xung 


178 


quanh trước đây tấp nập cống nạp cho đế quốc trung ương, 
đều là một sự khó xử đối với đế quốc. Vì Trung Quốc với tư 
cách là “thượng quốc” đối với các “nước phiên thuộc”, là 
phái áp dụng chính sách “thi ân”, làm tròn trách nhiệm 
“khoản đãi”, duy trì quan hệ “thể diện”. Ngay từ thời nhà 
Hán, do phải thực hiện ưu đãi đối với các nước đến triều cống, 
phải tặng lại lễ vật cao hơn số “cống phẩm” vài lần, thậm chí 
cả chục lần, cứ thế mãi, làm cho quốc khố trống rỗng. Thời 
nhà Đường do “nhiều nước đến triều”, khiến cho triều đình 
không thể chịu được gánh nặng, buộc phải đưa ra quy định, 
hạn chế số lần triều cống, chỉ cho phép nước triểu cống bao 
nhiêu năm đến một lần, nhằm hạn chế các nước nhiệt tình 
“tranh nhau bái triển”. 


Vì sao “khởi nghĩa nông dân ” Trung Quốc lại đứng đầu 
thế giới? 

Lịch sử thế giới cận đại đã xuất hiện một hiện tượng thú 
vị: đế quốc Trung Hoa “chiến tranh trong nước” nhiều, đế 
quốc phương Tây “chiến tranh ngoài nước ” nhiễu. Số lân khởi 
nghĩa nông dân ở Trung Quốc diễn ra nhiều, quy mô lớn có 
thể coi là nhất thế giới, chiến tranh trong nước nhiều hơn rất 
nhiều chiến tranh với bên ngoài. 

Đế quốc Trung Hoa khi hùng mạnh không tấn công nước 
khác, khi tài nguyên thiếu thốn, mâu thuẫn nội bộ nổi cộm, 
cũng chưa bao giờ dùng biện pháp trút vạ khó khăn, chuyển 
dịch mâu thuẫn, hoá giải khẳng hoảng, để gây chuyện rắc rối, 
phát động chiến tranh, mở rộng và xâm lược ra bên ngoài. 
Một nguyên nhân quan trọng mà các cuộc khởi nghĩa nông 
dân diễn ra liên tiếp và với quy mô lớn trong lịch sử Trung 
Quốc, là căng thẳng về tài nguyên đất đai, cạnh tranh lợi ích 
quyết liệt, khiến mâu thuẫn xã hội trầm trọng hoá. Một số 
nước phương Tây trong lịch sử quen sử dụng di dân ra bên 


179 


ngoài để mở mang thuộc địa, thông qua phát động chiến tranh 
để cướp đoạt đất đai, thông qua việc chuyển dịch mâu thuẫn 
và chuyển dịch dư luận của dân chúng ra bên ngoài để hoá 
giải quan hệ nội bộ, giữ gìn ổn định xã hội. 

Điều gọi là “biện pháp hướng ra bên ngoài” này, trên 
thực tế là thông qua việc làm tăng thêm mâu thuẫn quốc tế để 
hoá giải mâu thuẫn trong nước, thông qua việc đấu tranh dân 
tộc bên ngoài để hoá giải đấu tranh giai cấp trong nước, thông 
qua chiến tranh bên ngoài để hoá giải chiến tranh trong nước. 
Trong khi đó, đế quốc Trung Hoa từ xưa đến nay lại không 
dùng phương pháp hướng ra bên ngoài, mà luôn vận dụng 
phương pháp hướng nội, làm cho tất cả mâu thuẫn tập trung 
giải quyết trong nước, kết quả là mâu thuẫn giai cấp trong 
nước trở nên gay gắt, chính quyền bị sụp đổ, xã hội thay đổi 
triểu đại, do đó phải trả giá đắt. 

Đó chính là đế quốc Trung Hoa, cho dù là thời kỳ khủng 
hoảng của chính trị đất nước, cũng là hướng vào trong nước, 
chỉ dần vặt bản thân, mà quyết không hướng ra bên ngoài. 


*Đại đế” Hoa Hạ giống như “Đại ca ” 

Tính cách của đế quốc Trung Hoa và những tính cách của 
các hoàng đế sáng lập và lãnh đạo đế quốc Trung Hoa có mối 
liên hệ hết sức chặt chẽ. Những “đại đế” làm nên những việc 
“rung trời chuyển đất” trong lịch sử Trung Quốc, từ Tần 
Hoàng đại đế đến Hán Vũ đại đế, cho tới Hoàng đế nhà Minh, 
đều không phải là đại đế xâm lược, đại đế bành trướng, mà là 
đại đế mang tính phòng ngự, đại đế mang tính tự vệ. Tần 
Thuỷ Hoàng tấn công chinh phát sáu nước, mục đích giải 
quyết là vấn để nội bộ của Trung Quốc khi đó, sau khi ông ta 
thực hiện thống nhất Trung Quốc, đã quyết tâm xây dựng 
Trường Thành. 

Minh chủ anh quân qua các triều đại Trung Quốc, cho dù 


180 


là người sáng nghiệp hay là người kế thừa, đều hoạt động 
trong lãnh thổ quốc gia của mình, chỉ có ngoại lệ khi dân tộc 
Trung Nguyên bị dân tộc thiểu số bên ngoài như dân tộc 
Mông Cổ diệt vong. Cho nên, các đại đế Trung Quốc khác với 
các đại đế châu Âu như Luis XIV, Napoleon “dùng chiến 
tranh để vẽ lại bản đồ châu Âu”. Khi châu Âu tiến vào thời 
đại hàng hải lớn, bắt đầu đại bành trướng, nhưng tại Trung 
Quốc tình hình lại ngược lại. Khi Minh thái tổ khai quốc, liền 
quyết định cố thủ Trung Quốc trong nội địa, không tiếp tục 
phát triển hướng ra bên ngoài, ông đã truyền lại rõ ràng cho 
con cháu rằng: quân đội nhà Minh có tổng cộng 15 quốc gia 
vĩnh viễn không chinh phạt, bao gồm Triểu Tiên, Nhật Bản, 
An Nam... 

Năm 1421, sứ thần, thương nhân các nước đến Nam Kinh, 
mỗi lần đã có hơn 1200 người. Sau khi họ đến Trung Quốc, 
đều được Hoàng đế và đại thần Trung Quốc khoản đãi thịnh 
tình, khi về nước có sứ thần Trung Quốc hộ tống, những quốc 
vương, hoàng hậu và đại thân này đều coi việc được tới thủ 
đô Trung Quốc là điều may mắn lớn. 

Đại đế Trung Hoa thiện đãi nước nhỏ, nước yếu. Hoàng 
đế Trung Quốc đối đãi với quốc vương nước nhỏ, giống như 
đại ca tiếp đãi tiểu đệ. Hùng mạnh mà không tấn công nước 
yếu, lớn mà không chỉnh phạt nước nhỏ; lấy đức để trị thiên 
hạ, lấy nhân để đối xử bốn phương. Đây chính là tính cách và 
phẩm cách, ranh giới và tiết tháo của Trung Quốc. 


5, Trung Quốc và Mỹ khác biệt về “bất khả chiến bại 
Trong một thế giới có quan hệ cạnh tranh quan hệ đối 


kháng và quan hệ đối địch, thì ranh giới lý tưởng mà một quốc 
gia hùng mạnh, một dân tộc vĩ đại có thể theo đuổi là gì? 


181 


Sự miêu tả của “binh pháp Tôn Tử” về hai ranh giới 

“Binh pháp Tôn Tử” cho rằng: “bách chiến bách thắng 
cũng chưa phải là cách sáng suốt trong sự sáng suốt”; “không 
cần đánh mà khuất phục kẻ địch mới gọi là sáng suốt nhất 
trong sự sáng suốt”. “Binh pháp Tôn tử” đã chỉ ra hai ranh 
giới chiến lược khác nhau: một là ranh giới “không cân đánh 
mà khuất phục kẻ địch”, đây là ranh giới cao nhất, là ranh 
giới lý tưởng nhất, là ranh giới của “sáng suốt nhất trong sự 
sáng suốt”; và ranh giới “bách chiến bách thắng”, lại là ranh 
giới thứ cấp, cấp thấp, là ranh giới “chưa phải sáng suốt trong 
sự sáng suốt”. Trong thế giới ngày nay, mặc dù Trung Quốc 
và Mỹ đều là quốc gia theo đuổi “bất khả chiến bại”, chắc 
chấn là ở vào hai ranh giới khác nhau. Bất khả chiến bại của 
Trung Quốc và Mỹ, có sự khác biệt về bản chất. 

“Bất khả chiến bại” mà Mỹ theo đuổi, là đánh bại bất cứ 
kẻ thù nào, đây là một dạng sức mạnh; trong khi đó, “bất khả 
chiến bại” của Trung Quốc, là không dựng nên bất cứ kẻ thù 
nào, đây là một đạng ranh giới. Tính cách quốc gia của Mỹ, 
có thể khái quát thành một chữ “bá”, mà tính cách quốc gia 
của Trung Quốc, có thể khái quát thành một chữ “nhân”. 
Trạng thái mà Mỹ muốn duy trì trên thế giới là “kẻ bá chủ vô 
địch”, trong khi đó ranh giới lý tưởng mà Trung Quốc theo 
đuổi trên thế giới là “nhân nghĩa bất khả chiến bại”. 


“Bất khả chiến bại” của Trung Quốc: nhân nghĩa bất 
khả chiến bại 

Bất khả chiến bại của Trung Quốc, là không dựng nên bất 
cứ kẻ thù nào trong thiên hạ. Trên thế giới, Trung Quốc 
không xác định quốc gia nào là kẻ thù của mình. Xét trên ý 
nghĩa này, Trung Quốc là một nước không có kẻ thù trên thế 
giới, Trung Quốc thực sự là vô địch thế giới — trên thế giới 
chưa có một nước nào là kẻ thù của mình. 


182 


Mục tiêu của Trung Quốc “bất khả chiến bại”, có 3 hàm 
nghĩa: 

- Không theo đuổi bá quyền thế giới và thù địch với thiên 
hạ. Nước theo đuối bá quyền thế giới, luôn coi nước khác là 
đối tượng bá quyền của mình, quốc gia như vậy tất yếu sẽ đắc 
tội thiên hạ, trở thành quốc gia thù địch với thiên hạ. Trung 
Quốc không theo đuổi bá quyền thế giới, cho nên quan hệ 
giữa Trung Quốc với các nước khác trên thế giới, không phải 
là quan hệ bá quyên với bị bá quyền, Trung Quốc sẽ không 
trở thành kẻ thù của thiên hạ. 

- Không vì theo đuổi “hiệu ứng đối thủ” mà dựng nên kẻ 
thù. Nước Mỹ từ xưa đến nay có truyền thống dựng nên kẻ 
thù, đây là một đặc trưng và nội dung quan trọng của tư duy 
chiến lược Mỹ. Người Mỹ cắm thấy không có kẻ thù và đối 
thủ thì không kích thích được tỉnh thần, đất nước sẽ không có 
sức hội tụ và động lực, vì vậy luôn phải tìm kiếm và xác định 
kẻ thù, đây là một nhu cầu chiến lược của Mỹ. Trong khi đó, 
mục đích theo đuổi của Trung Quốc là “dung hòa với các 
nước”, là tạo ra môi trường không có kẻ thù và đối thủ, Trung 
Quốc coi ranh giới “khắp nơi không có kẻ thù” là ranh giới lý 
tưởng của mình, coi “bạn bè ở khắp năm châu” là tiêu chí 
thành công của mình. Trong thế giới ngày nay, Trung Quốc 
chưa coi bất cứ một quốc gia nào là “kẻ thù” của mình. 

- Không sùng bái vũ lực và không muốn sử dụng vũ lực 
để chiến thắng kẻ thù. Văn hoá quân sự Trung Quốc tôn sùng 
“biến chiến tranh thành ngọc ngà tơ lụa”. Ví dụ, “chính sách 
hoà hiếu kết thân” trong lịch sử Trung Quốc, đó là biến kẻ thù 
thành thân thích, biến kẻ thù thành người thân. Trung Quốc 
lấy phương pháp hoà bình để hoá giải mâu thuẫn địch-ta, chứ 
không phải chủ trương sử dụng vũ lực, lấy binh khí đối phó 
với binh khí, không phải sùng bái lấy chiến tranh và vũ lực để 
giải quyết vấn đề. Lấy ngọc ngà và tơ lụa để hoá giải nạn can 


183 


qua, mới có hoà bình. Trong khi đó, lấy binh khí đối phó với 
binh khí, chiến thắng tạm thời như vậy sẽ để lại những mầm 
mống của sự thù hận lâu dài, thường có thắng lợi, mà không 
có hòa bình. Cái giá của chiến thắng và hậu di chứng của nó 
đã vượt qua cái giành được của thắng lợi, đó là một thắng lợi 
mang tính tai họa. “Bất khả chiến bại” như vậy, trên thực tế 
là đã tạo ra kẻ thù lớn hơn, lâu dài hơn cho chính bản thân. 
Ranh giới cao nhất của văn hoá quân sự Trung Quốc không 
phải là “đánh để thắng”, mà là "không đánh cũng thắng”: 
“Quan niệm về thắng lợi” của Trung Quốc là “giành chiến 
thắng mà không có thù hận”, “giành chiến thắng mà không 
có kẻ thù”, thắng lợi như thế này sẽ không đem lại sự thù hận 
mới và kẻ thù mới cho kẻ giành chiến thắng. 
Nói tóm lại, “bất khả chiến bại” của Trung Quốc là “nhân 
nghĩa bất khả chiến bại”. 


“Bất khả chiến bại ” của Mỹ: kẻ bá chủ bất khá chiến bại 

Nếu như nói “bất khả chiến bại” mà Trung Quốc theo 
đuổi là một loại ranh giới, đó là không dựng nên kẻ thù trong 
thiên hạ, không đùng vũ lực mà khiến quân binh vạn tướng 
của kẻ thù phải khuất phục. Vậy thì “bất khả chiến bại” mà 
Mỹ theo đuổi là một dạng sức mạnh, đó là sử dụng quả đấm 
để xây dựng cái uy, xây dựng và dựa vào một dạng sức mạnh 
siêu cường “đánh khắp thiên hạ mà không có đối thủ °. 

“Bất khả chiến bại” kiểu Mỹ, luôn lấy bạo lực kiểm chế 
bạo lực, kết quả kẻ thù mà Mỹ đánh bại ngày càng nhiều, 
cũng khiến kẻ thù mà Mỹ phải tiếp tục đối phó cũng ngày 
càng nhiều. 

Sau chiến tranh Lạnh, Mỹ trở thành một nước siêu cường 
độc bá hùng mạnh nhất trên thế giới, đồng thời cũng trở thành 
quốc gia không an toàn nhất trên thế giới, nguyên nhân ở chỗ 
mặc dù có sức mạnh quân sự bất khả chiến bại, nhưng lại 


184 


không có sức mạnh đạo đức bất khả chiến bại. 


Mốt nguy hiểm lớn nhất là trở thành kê thù của thế giới 

Nước Mỹ “kẻ bá chủ bất khả chiến bại”, dựng nên kẻ thù 
ở khắp nơi, nước Mỹ là không an toàn nhất. 

Sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ không ngừng liệt kê ra hết 
nhóm này đến nhóm khác các nước thù địch, bao gồm cái gọi 
là một số “nước vô lại”, một số nước thuộc “trục ma quỷ”, 
một số nước cần phải tiến hành tấn công hạt nhân và hơn 40 
nước phi dân chủ .. muốn biến một nửa các nước trên thế giới 
thành đối thủ và kẻ thù của mình. Sau sự kiện “11/9”, đầu 
tiên Mỹ liệt lran, lraq, Bắc Triều Tiên vào danh sách “trục 
ma quý”, sau đó Mỹ tiếp tục liệt Cuba, Liby, Syria vào danh 
sách này. Trong “Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân” do Bộ 
Quốc phòng Mỹ soạn thảo, đã đưa một loạt nước như Trung 
Quốc, Nga, Iraq, Bắc Triều Tiên, Iran, Liby, Syria... vào danh 
sách tấn công hạt nhân của Mỹ, đưa ra chiến lược đánh đòn 
phủ đầu trước. Trong báo cáo “Chiến lược tình báo quốc gia 
năm 2009” được Mỹ công bố gần đây, Mỹ lại đưa Trung Quốc 
và Nga vào danh sách những nước thách thức chủ yếu của 
Mỹ, đồng thời cũng liệt ra một số nước thách thức thứ yếu của 
Mỹ. 

Giáo sư kinh tế học Viện Công nghệ Massachusetts, 
Lester Thurlow đã chỉra rằng: “Đế quốc La Mã kéo đài 1000 
năm, Đại đế quốc Anh kéo dài 200 năm, vậy tại sao chúng ta 
chỉ duy trì chưa đến 50 năm đã bắt đầu xuống dốc?” Thử hỏi, 
một nước coi mấy chục quốc gia trên thế giới là đối thủ và thù 
địch với mình, thì làm sao mà có thể không đi đến suy tàn? 

Tháng 3/2007, trong cuốn “Cơ hội thứ hai: ba nhiệm kỳ 
Tổng thống và nguy cơ của cường quyền siêu cường Mỹ”, 
Brzezinski đã tổng kết bài học về việc dựng nên kẻ thù trên 
thế giới qua 3 đời Tổng thống Mỹ trong 15 năm qua là Bush 


185 


(cha), BIII CHntơn và Bush (con). Ông cho rằng, sau chiến 
tranh Lạnh, Tổng thống Mỹ trên thực tế đã trở thành Vua của 
thế giới, nước Mỹ của năm 1991 so với nước Mỹ của năm 
1945 có môi trường an ninh hơn, nước Mỹ khi đó không có đối 
thủ và kẻ thù trên thế giới, đứng trước cơ hội ngàn năm có 
một. Nhưng nước Mỹ sau I5 năm trở thành nước lớn siêu 
cường duy nhất trên thế giới, lại phát hiện mình đang ở trong 
một thế giới đây rẫy sự thù địch về chính trị, trở thành một 
quốc gia dân chủ đơn độc đáng thương. Sự thù địch của thế 
giới Hồi giáo đối với Mỹ không ngừng tăng lên, Trung Đông 
bị đẩy vào tình cảnh hỗn loạn, Iran ngày càng lớn mạnh tại 
khu vực vịnh Péc-xích, Nga căm giận bất bình, Trung Quốc 
đang thúc đẩy xây dựng cộng đồng Đông Á, Nhật Bản ngày 
càng bị cô lập hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trào 
lưu dân chủ hoá và trào lưu phản đối Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh 
đồng thời phát triển, cơ chế không phổ biến hạt nhân bên bờ 
VỰC của sự sụp đổ, hình ảnh về sự thành tín và đạo đức của 
Mỹ đang bị tốn thương nghiêm trọng trên toàn thế BIỚI, 3 vị 
Tổng thống đã kéo nước Mỹ tới hoàn cảnh hết sức nguy hiểm, 
Biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố của Bush (con) là không 
ngừng lớn tiếng hô hào “sói đã đến rồi”, cố ý tạo ra không khí 
khủng hoảng trên cả nước, phóng đại các hoạt động khủng bố 
quốc tế vụn vặt lên đến cao độ đến mức ông ta tự cho mình là 
“Tổng thống thời chiến”, đã biến nước Mỹ thành một nước cô 
lập tự đóng cửa, ai nấy đều thấy nguy hiểm. Trong thời gian 
15 năm sau Chiến tranh Lạnh, “sự thể hiện của 3 vị Tổng 
thống Mỹ của nước lớn siêu cường duy nhất lãnh đạo thế giới 
là hết sức tôi tệ”, Bush (con) còn được coi là “Tổng thống 
mang tính tai họa”. Vai diễn của Bush (cha) là “cảnh sát thế 
giới”, vai diễn của Bill Clinton là “nhạc công” của phúc lợi 
xã hội, còn vai diễn của Bush (con) là “đội trưởng bảo an”. 
Brzezinski cho rằng Bush (cha) chỉ có thể giành được điểm 


186 


“B”, BIlI Clinơn giành được điểm *C” và Bush (con) chỉ có 
thể giành điểm “FE”, vì với tư cách là lãnh tụ toàn cầu, khi thực 
lực của Mỹ hùng mạnh nhất, họ lại làm cho nước Mỹ trở nên 
kinh hoàng ngờ vực, ai nấy đều phả tự vệ, khiến cho quốc gia 
hùng mạnh nhất trên thế giới trở thành quốc gia có tâm lý 
không an toàn nhất. 

Rất hiển nhiên, một quốc gia đâu đâu cũng thấy thù địch 
trên thế giới, cho dù hùng mạnh như thế nào, đều không thể 
trở thành một quốc gia an toàn. 


6. Đi tìm nguồn gốc : Thiên tính của Hoa Hạ 


“Tính cách Trung Quốc” là một tính cách độc nhất trên 
thế giới, thổ nhưỡng và điều kiện hình thành của nó là gì? 
Những nhân tố nào đã tạo nên các tính cách ưu tú như hoà 
bình, lương thiện, không xâm lược, không bành trướng, nhân 
nghĩa, hữu nghị của dân tộc Trung Hoa? Đây là một vấn đề 
không dễ trả lời. 


Những khác biệt lớn giữa văn mình nông nghiệp, văn 
mình du mục và văn mình đi biển 

Văn m¡ïnh nhân loại, được tạo nên trong thực tiễn sinh tổn 
và phát triển của nhân loại. Văn minh của nhân loại, đầu tiên 
là một phương thức sinh tổn và phương thức phát triển. Có bao 
nhiêu phương thức sinh tổn và phương thức phát triển, thì cũng 
có bấy nhiêu hình thức văn minh. Tính cách của một dân tộc, 
có mối quan hệ nguyên thuỷ nhất, trực tiếp nhất và then chốt 
nhất với phương thức sinh tổn và phương thức phát triển của 
dần tộc đó. 

Nhìn từ tình hình lịch sử thế giới, văn minh nông nghiệp, 
văn minh du mục và văn minh đi biển là 3 phương thức sinh 
tồn khác nhau của nhân loại, cũng là 3 hình thức văn minh 


187 


khác nhau. Ba nền văn minh này biểu hiện sự khác nhau trên 
tính cách dân tộc của dân tộc nông nghiệp, dân tộc du mục, 
dân tộc đi biển. 

Dân tộc du mục là dân tộc đòi hỏi chính chiến và giỏi về 
chinh chiến, là đân tộc quân sự bẩm sinh. Họ được coi là dân 
tộc trên lưng ngựa, lấy việc phi ngựa phóng tên, đi chuyến 
chăn nuôi để sinh sống, là dân tộc mang tính cách tấn công 
bẩm sinh. Dân tộc du mục là một doanh trại quân đội lưu 
động, mỗi người đều có thể múa kiếm vung đao, đều là chiến 
binh. Chăn nuôi, săn thú, chinh chiến, 3 kỹ năng kết hợp 
thành một khối tổng thể, khi mùa Đông cỏ khô nước cạn, gặp 
phải nạn tuyết rơi, hạn hán, thì việc xâm nhập và cướp đoạt 
những vùng đất canh tác màu mỡ đã trỏ thành sự tất yếu để 
duy trì sinh tổn, cho nên dân tộc du mục có đặc tính bẩm sinh 
là lưu động và tấn công. 

Dân tộc đi biển, thực tế là dân tộc du mục trên biển. Khu 
vực hàng hải sinh tôn thường là khu vực bán đảo cần cỗi bạc 
màu không thích hợp cho việc canh tác nông nghiệp, họ chỉ 
có thể dựa vào nghề đi biển, thông qua việc mở rộng ra bên 
ngoài để tranh giành của cải, thông qua việc mở rộng thị 
trường ra bên ngoài và xây dựng thuộc địa, thông qua tranh 
đoạt bá quyền thương mại, nhằm thực hiện phát triển dân tộc. 
Thế là, thương mại kết hợp mật thiết với chinh phục, tàu buôn 
phát triển song song cùng tàu chiến, bành trướng và chiến 
Iranh mở ra con đường đi đến giàu có, bản thân chiến tranh trở 
thành ngành công nghiệp tạo ra của cải, trở thành một phương 
thức sinh tổn và phương thức phát triển, trở thành mạch sống 
của dân tộc. 

Văn minh nông nghiệp, là một văn minh tự cung tự cấp, 
tự làm tự hưởng. Phương thức sinh tổn này, so với văn mình 
du mục và văn minh hàng hải, thì tính mạo hiểm và tính nguy 
hiểm ít hơn, tính ổn định và tính hướng nội nhiều hơn. Bất cứ 


188 


sự động loạn và chiến loạn nào của xã hội, đều là tai họa cho 
văn minh nông nghiệp. Mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, 
là yêu cầu nội tại của văn minh nông nghiệp. Cho nên, văn 
minh nông nghiệp là văn minh “không tấn công”, là văn minh 
“không chiến tranh”. Trung Quốc từ xưa được coi là một nước 
lớn văn minh nông nghiệp, có xu hướng nội tại của văn minh 
nông nghiệp “muốn ổn định”, “muốn yên ổn”, đã hình thành 
tính chất đặc trưng văn hoá chiến lược yêu hoà bình không 
bành trướng. 


“Truyền thống lục địa” và “truyền thống biển ”: khác 
trhau rõ rệt 

Hoàn cảnh địa lý, là điều kiện vật chất khách quan mà 
một quốc gia, dân tộc dựa vào để sinh tổn và phát triển. Hoàn 
cảnh địa lý có vai trò hết sức quan trọng đối với xu hướng 
chiến lược của một quốc gia, dân tộc. Thông thường mà nói, 
có hoàn cảnh địa lý như thế nào thì sẽ hình thành truyền thống 
văn hoá như thế đó. 

Dân tộc Trung Hoa có truyền thống lục địa điển hình. Văn 
minh Hoa Hạ chủ yếu khởi nguồn từ lưu vực “lưỡng hà ” Đông 
Á, đó là lưu vực Hoàng Hà và lưu vực Trường Giang. Lưu vực 
“lưỡng hà” rộng lớn, phì nhiêu, giàu có và đông đúc, đã tạo 
cho dân tộc Trung Hoa không gian vận hành và phát triển, 
khai thác và bảo vệ đất đai mầu mỡ tươi đẹp này là lợi ích 
trung tâm của dân tộc Trung Hoa, phòng ngừa và đánh lui mối 
*đe dọa phương Bắc” đến từ dân tộc du mục là nhiệm vụ quốc 
phòng trường kỳ của đân tộc Trung Hoa. Sau năm 1840, các 
cuộc tấn công đến từ biển đã trở thành mối đe doạ chủ yếu 
mà dân tộc Trung Hoa phải đối mặt, mà khi đó trong cuộc 
tranh giành giữa quyền lợi lục địa của Trung Quốc với quyền 
lợi biển của phương Tây thì quyền lợi mà Trung Quốc cần bảo 
vệ là sự toàn vẹn của quyền lợi lục địa, chứ không phải là 


{89 


tranh giành quyên lợi biển với phương Tây. 

Chủ quyền của Trung Quốc, trước sau đều không đột phá 
khỏi phạm vi lục địa. Cho nên, văn hoá chiến lược của Trung 
Quốc, luôn là một dạng văn hoá bảo vệ lục địa theo mô hình 
phòng ngự, chứ không phải là văn hoá giành giựt quyền lực 
biển theo mô hình tấn công. Điều này đã quyết định tính khu 
vực, tính lục địa và tính hướng nội của tính cách quốc gia 
Trung Quốc. 

Văn minh phương Tây lại có đặc trưng biển rõ rệt. Hoàn 
cảnh địa lý sinh ra văn mình phương Tây là “khu vực tam 
hải”, đó là Địa Trung Hải và vùng biển nối liền là biển 
Acgean và biển Adriatic. Địa Trung Hải là nguồn gốc và cái 
nôi của văn minh phương Tây. Khai phá mở rộng sau văn 
minh phương Tây, từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan đến 
Anh, cũng đều được tiến hành đọc theo tuyến bờ biển phía 
Tây của đại lục châu Âu. Cho nên văn minh phương Tây có 
tính bất kham trong cạnh tranh quyền lực biển, cuộn trào dữ 
dội giống như biển lớn so với sông lớn. 


Phương Tây bận rộn với “cạnh tranh giữa các quốc gia ” 

Trung Quốc mệt mỗi ứng phó với “triều đình hưng suy ” 

Sự hình thành của các quốc gia, dân tộc phương Tây muộn 
hơn nhiều so với Trung Quốc. Văn minh phương Tây, là sự 
phát triển trong một thế giới của sự chia rẽ và phân tán cao 
độ. Cạnh tranh, xung đột và đối kháng giữa các quốc gia 
phương Tây, diễn ra trong một thời gian dài. Nếu như nói, văn 
hoá chiến lược của phương Tây là triển khai và tiến hành 
xoay quanh “sự đối kháng và cạnh trạnh giữa các quốc gia”, 
trước sau đều có tính hướng ngoại mạnh mẽ, vậy thì, văn hoá 
chiến lược của Trung Quốc lại là sự triển khai và tiến hành 
xoay quanh sự “hưng suy của đế quốc” và sự “thay thế của 
triều đại”, có tính hướng nội mạnh mẽ. 


190 


Nhìn tổng quan lịch sử Trung Quốc có thể thấy, “nội 
chiến” xảy ra trong các triều đại Trung Quốc, vượt xa cạnh 
tranh, chiến tranh với bên ngoài. Nội chiến của Trung Quốc, 
một là biểu hiện sự tranh giành quyền lực, tranh giành địa vị 
chính thống trong nội bộ giai cấp thống trị; hai là biểu hiện 
trong chiến tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp lao động 
rộng lớn. Khởi nghĩa nông dân của Trung Quốc về số lượng 
và quy mô đều có thể nói là nhất thế giới. Trung Quốc từ rất 
sớm đã thực hiện “đại thống nhất”, việc đối phó với nguy cơ 
nội bộ, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, làm tốt sự cân bằng và 
hợp lý luôn là vấn đề cơ bản liên quan đến sự hưng suy của 
vương triều và sự thay đổi chính quyền, đặc trưng chủ yếu của 
tư đuy chiến lược của nó là “nhìn vào bên trong”. Theo cách 
nói của học giả người Mỹ, Wallerstein - tác giả của cuốn “Hệ 
thống thế giới hiện đại”, thì con đường văn minh Trung Quốc 
đi là “bành trướng nội bộ”, là một con đường phát triển theo 
kiểu nội hàm, Trung Quốc từ xưa đến nay chưa có một Vương 
triều nào coi bành trướng ra bên ngoài là quốc sách cơ bắn 
của mình. 

Trong khi đó, thách thức mà các quốc gia phương Tây 
phải đối mặt, chủ yếu đến từ thế giới bên ngoài của sự cạnh 
tranh mạnh mẽ lẫn nhau, vấn để cơ bản mà họ muốn giải 
quyết, là thông qua chiến tranh và bành .trướng ra bên ngoài, 
đánh bại đối thủ cạnh tranh, mong muốn được sinh tổn phát 
triển. Cho nên, đặc trưng nổi bật của tư duy chiến lược phương 
Tây là “hướng ra bên ngoài”. Đúng như vị Tổng thống thứ 15 
của Mỹ, James Buchanan từng nói: “Quy luật sinh tổn của đất 
nước chúng ta chính là mở rộng, dù rằng chúng ta muốn làm 
trái với nó, cũng không có khả năng”. 

Sự khác nhau về phương hướng và đâu tư cho chiến lược 
trị quốc an bang giữa Trung Quốc và các quốc gia phương 
Tây, những ảnh hưởng khác nhau đối với tính cách quốc gia 


191 


và dân tộc, là một nhân tố quan trọng không thế coi nhẹ. 

Sự đối lập của giá trị quan: theo đuổi “sự thực đúng sai ” 
hay là sùng bái “sức mạnh lợi ích ” 

Tính cách dân tộc, là biểu hiện tập trung của văn hoá 
chiến lược dân tộc, là biểu hiện tập trung của giá trị quan hạt 
nhân dân tộc. Trung Quốc lấy tư tưởng Nho gia làm hình thái 
ý thức chủ đạo, là một hệ thống giá trị lấy đạo đức, đạo nghĩa 
làm trung tâm. Đặc trưng quan trọng của văn hoá chiến lược 
và giá trị quan hạt nhân của Trung Quốc là quan niệm có 
“thiện ác”, “phải trái” hết sức mãnh liệt: coi trọng cao độ sức 
mạnh của “đạo nghĩa”, nhấn mạnh “chính nghĩa thì được ủng 
hộ, thất đức thì không nhận được sự ủng hộ”, “ác giả ác báo”; 
về mặt quân sự thì kiên trì “xuất quân phải có lý do chính 
đáng”, chú trọng giương cao “quân đội chính nghĩa”, hành 
động vì “cuộc chiến chính nghĩa ”. 

Khác với văn hoá chiến lược theo “chủ nghĩa đạo nghĩa ” 
mà Trung Quốc theo đuổi, văn hoá chiến lược mà phương Tây 
thực hiện là nguyên tắc “chủ nghĩa vị lợi”. Trong quan hệ 
giữa các quốc gia, ngoại giao “chủ nghĩa hiện thực” của 
phương Tây, lấy theo đuổi quyền lợi và lợi ích là mục tiêu, lấy 
cường quyền và sức mạnh làm biện pháp, coi trong sự cân 
nhắc giữa cái lợi và cái hại, chứ không phải là sự đánh giá 
dựa trên đạo đức và đạo nghĩa. Trong quá trình trỗi dậy, thế 
giới phương Tây tuân thú lôgtc của tự nhiên của chủ nghĩa 
Darwin về xã hội “cạnh tranh tự nhiên, thích hợp thì tổn tại “, 
dựa theo lôgic của luật rừng và quy tắc của giới động vật kẻ 
mạnh bắt nạt kẻ yếu, tôn sùng cường quyển và vũ lực, thích 
chiến tranh và chinh phục. Bismarck nói: “nếu kẻ cường 
quyền khuất phục kể yếu bằng sức mạnh, đó chẳng qua chỉ là 
một quy luật cạnh tranh sinh tổn không thể chê trách”. 

Thế giới phương Tây trong một thời gian dài chủ trương 


192 


? 


“lợi ích cao hơn tất cả”, Trung Quốc từ thời cổ đại kiên trì 
“đạo nghĩa cao hơn tất cả”, đã hình thành sự khác biệt căn 
bản về văn hoá chiến lược và giá trị quan giữa phương Đông 
và phương Tây, đây là nhân tố văn hoá hình thành tính cách 
Trung Quốc. 

Tính cách Trung Quốc coi trọng đạo nghĩa, địa vị và vai 
trò quan trọng của đạo nghĩa trong văn hoá chiến lược Trung 
Quốc cũng đã quyết định sự đánh giá và xem xét của đạo 
nghĩa, trở thành nhân tố quan trọng của quyết sách chiến lược 
của Trung Quốc. Phán đoán sai lầm của Mỹ về quyết sách 
chiến lược trong chiến tranh Triều Tiên đối với sự xuất hiện 
của Trung Quốc, mặc đù nguyên nhân của nó có nhiễu, nhưng 
nó có mối quan hệ rất lớn đối với việc Mỹ đánh giá thấp sức 
nặng của nhân tố đạo nghĩa trong quyết sách chiến lược quân 
sự của Trung Quốc. 


7. Mãi mãi không phai màu “Trung Quốc vương đạo ” 


“Trung Quốc vương đạo” là bản sắc quốc gia của Trung 
Quốc. Khi Trung Quốc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế 
giới, bản sắc này cũng không hề thay đổi. Làm thế nào để 
mãi mãi giữ bản sắc “Trung Quốc vương đạo”? Tính cách 
Trung Hoa hấp dẫn lòng người làm thế nào mới có thể không 
xảy ra thay đổi? 


“Một vạn năm nữa, chúng ta cũng không xâm lược kẻ 
khác ” 

Ngày 30/1/1962, phát biểu tại Hội nghị công tác trung 
ương mở rộng, Mao Trạch Đông nói: “Năm 1961, tôi nói 
chuyện với Montgomery, ông ta nói qua 50 năm nữa, các bạn 
sẽ rất mạnh, Ý của ông ấy muốn nói là, qua 50 năm chúng ta 
sẽ lớn mạnh, và sẽ “xâm lược” kẻ khác, còn trong vòng 50 


193 


năm vẫn sẽ chưa xẩy ra điểu gì. Năm 1960 khi đến Trung 
Quốc ông ấy đã nói với tôi điều này. Tôi nói chúng tôi là 
những người đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, đất nước của 
chúng tôi là quốc gia chủ nghĩa xã hội, không phải là quốc gia 
chủ nghĩa tư bản, vì thế, một trăm tên NG: một vạn năm, 
chúng tôi cũng không xâm lược kẻ khác 

Trong bài phát biểu quan trọng ngày 29/5/1984, Đặng 
Tiểu Bình đã chỉ ra: Trung Quốc hiện nay thuộc thế giới thứ 
ba, tương lai sẽ phát triển giàu mạnh, nhưng vẫn thuộc thế 
giới thứ ba. Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn 
không ức hiếp kẻ khác. Trong buổi nói chuyện ngày 4/4/1986, 
Đặng Tiểu Bình nói: “Nếu một tỷ người dân Trung Quốc 
không kiên trì chính sách hoà bình, không phản đối chủ nghĩa 
bá quyền, hoặc cùng với việc phát triển kinh tế tự mình thực 
hiện chủ nghĩa bá quyển, như vậy cũng là một tai họa cho thế 
giới, cũng là sự thụt lùi của lịch sử. Một tỷ người dân Trung 
Quốc kiên trì chủ nghĩa xã hội, một tỷ người dân Trung Quốc 
kiên trì chính sách hoà bình, làm được cả hai việc này, thì con 
đường của chúng ta đã đi là đúng và có thể có những đóng 
góp to lớn cho nhân loại”. 

Vĩnh viễn không ức hiếp kẻ khác là quan niệm mà Trung 
Quốc đã kiên định trong tai họa bị ức hiếp hàng trăm năm. 
Tôn Trung Sơn lúc sinh thời cũng nhiều lần nhắc nhở: Sau khi 
dân tộc Trung Hoa phục hưng, quyết không thể học theo bá 
đạo của phương Tây, khắp nơi chỉnh phạt báo thù, mà cố gắng 
giữ vương đạo của phương Đông, chủ trì công lý và chính 
nghĩa của thế giới. Khi sinh thời, Mao Trạch Đông từng tuyên 
bố trước toàn thế giới: Trung Quốc “không xưng bá ”. 

Vĩnh viễn không ức hiếp kẻ khác, là lời hứa trang trọng 
hướng tới tương lai của Trung Quốc. đối với thế giới, là quốc 
sách cơ bản mà Trung Quốc vĩnh viễn kiên trì. 


194 


Vì thế giới, Trung Quốc bênh vực kẻ yếu 

Năm 1924, trong “Chủ nghĩa tam dân”, Tôn Trung Sơn 
nói: “Chúng ta hôm nay phải khôi phục lại chủ nghĩa dân tộc 
của Trung Quốc đã mất, dùng sức mạnh cúa hơn 400 triệu 
người này để bênh vực kẻ yếu trên thế giới, đây mới được coi 
là sứ mệnh của 400 triệu người của chúng ta”. 

Tôn Trung Sơn cho rằng, khi Trung Quốc đạt tới địa vị 
đứng đầu thế giới, Trung Quốc không những phải khôi phục 
địa vị của dân tộc, mà còn phải đảm nhận trách nhiệm lớn lao 
đối với thế giới. Nếu Trung Quốc không thể gánh vác trách 
nhiệm này, vậy thì Trung Quốc cường thịnh, sẽ là đại họa cho 
thế giới, không có đại lợi. Trung Quốc phải gánh vác trách 
nhiệm gì đối với thế giới? Đó là trước hết phải quyết định một 
chính sách cứu giúp kẻ yếu, đây mới là sứ mạng của dân tộc 
chúng ta. Đối với những dân tộc nhỏ yếu chúng ta phải nâng 
đỡ họ, đối với các nước liệt cường chúng ta phải chống lại họ. 
Nếu nhân dân cả nước đều cùng có chí hướng đó, dân tộc 
Trung Hoa mới có thể phát triển. Nếu như không có cùng chí 
hướng đó, dân tộc Trung Hoa sẽ không có hy vọng. 

Theo cách nhìn nhận của Tôn Trung Sơn, Trung Quốc sau 
khi hùng mạnh lên, không chỉ không thể dựa vào kẻ mạnh bắt 
nạt kẻ yếu, mà còn phải bênh vực kẻ yếu, phẩi chủ trì công 
lý, phải tận tâm với trách nhiệm, vì thế giới mà bênh vực kẻ 
yếu. 


Hoan nghênh Mỹ cân bằng với Trung Quốc 

Ngày 27/10/2009, trong buổi tiệc chiêu đãi chúc mừng 25 
năm thành lập “Hội đồng thương mại Mỹ-ASEAN” tại 
Washington, Lý Quang Diệu đã có bài phát biểu với tựa đề 
“Trật tự thế giới sẽ cân bằng trở lại”, phát biểu này là đại 
diện điển hình cho “Thuyết cân bằng Trung Quốc” trong cộng 
đồng quốc tế. Lý Quang Diệu cho rằng, khi Trung Quốc trỗi 


195 


dậy thành một cường quyền ở đỉnh cao, các quốc gia châu Á 
khác đều không thể địch nổi, nếu như Mỹ không tích cực tham 
gia các công việc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 
kiểm chế sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc, thì sẽ 
đánh mất địa vị lãnh đạo toàn cầu. 

Làm thế nào để cân bằng Trung Quốc? Đó chính là sự cân 
bằng trên 3 ý nghĩa; Ý nghĩa thứ nhất là sự cân bằng lấy 
“kiểm chế” làm nội dung chính, thực chất của sự cân bằng 
này là kiểm chế; việc cân bằng Trung Quốc trên ý nghĩa này 
chính là kiểm chế Trung Quốc; đối với vấn để này, đương 
nhiên phải kiên quyết tẩy chay. Thứ hai là sự cân bằng lấy 
"thích ứng” làm nội dung chính, đó là phải căn cứ tỷ trọng 
mới của sự thay đổi sức mạnh, xây dựng và hình thành cục 
diện hệ thống mới tiến cùng thời đại, sự cân bằng này cần tích 
cực thúc đẩy. Thứ ba là sự cân bằng lấy “giữ cân bằng” làm 
nội dung chính, đó là giữ cân bằng đối với lực lượng tăng 
trưởng tốc độ nhanh và lực lượng đứng đầu thế giới, làm cho 
nó không dẫn đến việc làm mất đi sự giám sát và kiểm chế, 
đưa tới sự mất cân bằng nghiêm trọng đối với sức mạnh và 
hành vi; đối với sự cân bằng của ý nghĩa thứ 3, nên giữ thái 
độ hoan nghênh. 

Nguyên nhân bên trong của sự hình thành chủ nghĩa bá 
quyền là việc thực hiện chính sách quốc gia cường quyền bá 
đạo. Mà nguyên nhân bên ngoài của sự tổn tại chủ nghĩa bá 
quyền là thiếu sự kiểm chế của lực lượng bên ngoài có đủ sức 
mạnh. Sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa bá quyển 
Mỹ hoành hành ngang ngược, đâu đâu cũng múa súng vung 
đao, vì Mỹ là một siêu cường, không có lực lượng nào có thể 
kiểm chế, kìm hãm nó. 

Xây dựng “Trung Quốc vương đạo”, giữ gìn tính cách 
Trung Quốc, ngăn chặn việc tiêm nhiễm thói xấu bá quyển 
theo mô hình nước Mỹ sau khi trở thành quốc gia đứng đầu 


196 


thế giới hùng mạnh nhất thế giới, vừa phải dựa vào “đức trị” 
dựa vào "tự kiểm chế”, cũng vừa phải dựa vào “pháp chế” 
dựa vào sự kiểm chế của sức mạnh bên ngoài. Truyền thống 
“Trung Quốc vương đạo” hàng nghìn năm trong lịch sử, hoàn 
toàn không đủ để đảm bảo Trung Quốc khi bước lên đỉnh cao 
sức mạnh trên thế giới vẫn nhất định giữ được “Trung Quốc 
vương đạo”, vẫn không nảy sinh những thay đổi của tính sách 
quốc gia. Một nước Mỹ thiếu sự giám sát quốc tế có hiệu quả 
và sự kiểm chế quốc tế mạnh mẽ tất đem lại cho thế giới sự 
hoành hành ngang ngược của chủ nghĩa bá quyền, khiến cho 
thế giới gặp phải tai họa và cũng khiến nước Mỹ suy yếu. Một 
thế giới mất cân bằng vè sức mạnh khó trở thành thế giới ổn 
định, hoà bình. Trung Quốc đi theo con đường mới trỗi dậy 
hoà bình, hoàn toàn không muốn trỗi đậy thành một “nước lớn 
siêu cường” thoát khỏi sự kiểm chế của cộng đồng quốc tế. 
Thế giới hài hoà mà Trung Quốc muốn xây dựng, đầu tiên là 
sự hài hoà giữa Trung Quốc với thế giới, là sự cân bằng giữa 
Trung Quốc với thế giới. Ngày 7/5/1978, trong bài phát biểu 
“Thực hiện 4 hiện đại hoá, vĩnh viễn không xưng bá”, Đặng 
Tiểu Bình nói: “Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá. Tư 
tưởng này hiện nay mọi người có thể lý giải, vì Trung Quốc 
hiện nay vẫn rất nghèo, là quốc gia thuộc thế giới thứ ba 
không hơn không kém. Vấn để là trong tương lai khi chúng ta 
đã phát triển lên, tiến hành hay không tiến hành chủ nghĩa bá 
quyền. Nếu như khi đó Trung Quốc lên mặt, xưng vương xưng 
bá trên thế giới, chỉ tay năm ngón, như vậy sẽ tự mình khai 
trừ khỏi thế giới thứ ba, khẳng định không còn là quốc gia xã 
hội chủ nghĩa nữa”. Những dự báo của Đặng Tiểu Bình khiến 
mọi người suy ngẫm sâu xa. 

Thế giới trong tương lai cần phải tái cân bằng Trung 
Quốc. Trung Quốc trong tương lai cũng cần một thế giới cân 
bằng. Trung Quốc hoan nghênh Mỹ cân bằng Trung Quốc 


197 


trên ý nghĩa tích cực, Trung Quốc cũng hoan nghênh thế giới 
cân bằng Trung Quốc trên ý nghĩa tích cực. 

Tóm lại, bảo đảm “Trung Quốc vương đạo” vĩnh viễn 
không phai màu, xây dựng “Trung Quốc vương đạo” hùng 
mạnh nhất thế giới, chính là phải xây dựng một đại cường 
quốc vĩnh viễn không ức hiếp kẻ khác, một đại cường quốc 
bênh vực kẻ yếu, dám làm việc nghĩa trên thế g!ới, một đại 
cường quốc vừa có thể kiểm chế có hiệu quả bá quyền, lại 
vừa có thể bị thế giới kiểm chế có hiệu quả. 


198 


CHƯƠNG 5 
CHIẾN LƯỢC LỚN ĐÒI HỎI TƯ DUY CHIẾN LƯỢC 


Chiến lược quyết định phương hướng và tiền đồ một quốc 
gia, dân tộc. Chiến lược là "đường sinh mạng" của quốc gia 
đó, dân tộc đó. Cái gọi là "đại quốc thịnh suy" cơ bản nhất là 
ở sự thịnh suy của chiến lược. Chiến lược đúng đắn, nước nhỏ 
có thể đứng lên; chiến lược sai lầm, nước lớn cũng có thể tàn 
lụi. Cái gọi là "nhược quốc", trước hết là yếu về mặt chiến 
lược; còn gọi là cường quốc thì thế mạnh về mặt chiến lược 
ưu tiên hàng đầu, nước lớn một ngày mất đi ưu thế về mặt 
chiến lược, thì mạnh cũng biến thành yếu. Cái gọi là "hưng 
quốc”, đầu tiên cũng là hưng thịnh về mặt chiến lược, vấn đề 
cốt lõi vẫn là chiến lược hưng thịnh. Với những ý nghĩa nêu 
trên, tất cả những nước lớn trỗi dậy thực chất là do sự trỗi dậy 
về mặt chiến lược. Chiến lược là mấu chốt, nắm được điểm 
mấu chốt thì mọi việc trôi chảy. 


1. Nước lớn, lớn ở chiến lược 


Một nước không có chiến lược thì không thành nước lớn 
được. Một quốc gia không xác định được chiến lược đúng 
đắn, cũng không thể thành một cường quốc. Cái lớn của nước 
lớn là lớn ở chiến lược; sức mạnh của cường quốc là mạnh ở 
chiến lược. Nước lớn trỗi dậy, đầu tiên là trỗi đậy về chiến 
lược, nước lớn cạnh tranh, tâm điểm là cạnh chiến lược. Chiến 
lược là "đường sinh mệnh" cúa một quốc gia, là hạt nhân sức 
cạnh tranh của quốc gia đó. 


Sai lầm chiến lược là sai lầm chết người 
Trung Quốc từ cổ chí kim là một nước phong phú về mặt 


199 


tư tưởng chiến lược, là vật báu trong kho tầng tư tưởng chiến 
lược thế giới, những cống hiến của Trung Quốc rất lớn. 
Nhưng, trong tiến trình lịch sử hiện đại của thế giới, chiến 
lược của Trung Quốc lạc hậu. "Lạc hậu thì bị ăn đòn". Sự lạc 
hậu này bộc lộ và biểu hiện ở sự lạc hậu của nên kinh tế và 
trình độ khoa học kỹ thuật, mà ở tầng nấc sâu hơn là sự lạc 
hậu trong tư duy và tư tưởng chiến lược. Bi kịch của Trung 
Quốc cận đại là "bi kịch của chiến lược". Chiến lược lạc hậu 
và bị động là nguyên nhân căn bản gây ra nạn diệt vong của 
dân tộc và quốc gia. 

Sự vùng dậy của Trung Quốc cận đại đầu tiên là sự sáng 
tạo của tư tưởng và đổi mới tư duy của chiến lược. Từ chiến 
lược cách mạng của Tôn Trung Sơn và Mao Trạch Đông đến 
chiến lược cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình, đều là chiến 
lược sáng tạo mới của dân tộc Trung Hoa. Đáp ứng nhu câu 
phục hưng và trỗi dậy của Trung Quốc, Trung Quốc trong thế 
kỷ 21 cần phải xây dựng một "chiến lược Trung Quốc". Chiến 
lược Trung Quốc có nghĩa là Trung Quốc phải có bước bứt 
phá, nhảy vọt mang tính lịch sử về mặt chiến lược; cần làm 
nên một chiến lược cường quốc, chiến lược nước lớn. Chiến 
lược Trung Quốc gồm ba tiêu chí: một là chiến lược có tầm 
nhìn xa vượt hiện tại, hai là vượt qua chiến lược cục bộ của 
thế giới, ba là lấy tư tưởng chiến lược chuyển hóa thành 
nguyên tắc chiến lược, phương châm chiến lược, hành động 
chiến lược, năng lực thực tiễn của cục diện chiến lược. 

Trung Quốc của thế kỷ 2l đang hướng tới "chiến lược 
Trung Quốc”: chiến lược Trung Quốc, xét về lâu dài, đã 
hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển đất nước 100 năm, 
đó là "chiến lược thế kỷ" của Trung Quốc. Xét trên phương 
điện toàn cục, đã bắt đầu ý tưởng từ dẫn dắt thế giới đến lãnh 
đạo và bố cục thế giới, hình thành chiến lược thế giới của 
Trung Quốc. Xét về tính thực tiễn, đã hiển thị từ tư tưởng 


200 


chiến lược đến quyết sách chiến lược, từ năng lực tư duy chiến 
lược đến năng lực chiến lược thực tiễn của sự chuyển hoá 
nhanh chóng và những biến đổi của khoa học; đã hình thành 
sự tuần hoàn tích cực giữa chiến lược lý luận và chiến lược 
thực tiễn, mà không rơi vào chiến lược nói suông. Trong chiến 
lược lớn của Trung Quốc, về tính lâu đài, tính thế giới và tính 
thực tiễn, đã hình thành nên đặc trưng chủ yếu của "chiến 
lược Trung Quốc". Giai đoạn hiện nay, Trung Quốc cách mục 
tiêu "chiến lược Trung Quốc" còn một đoạn tương đối xa. 

Quốc gia cũng như một con người không thể phạm sai 
lầm. Nhưng quốc gia thì không thể phạm sai lầm mà là chiến 
lược sai lầm. Vì chiến lược sai lầm nên dẫn đến "sai lầm chết 
người". Trên vũ đài thế giới cận đại, trong quá trình cạnh 
tranh giữa các nước lớn, một số nước đã bị rơi vào sự lạc hậu, 
lụi bại đều có nguyên nhân xuất phát từ "sai lầm chết người" 
trong chiến lược. Nước Đức trong hai lần chiến tranh thế giới, 
Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô trong 
chiến tranh Lạnh, bại trận đều do phạm phải "sai lâm chết 
người" - chiến lược sai lầm. Ở thế giới phương Tây, Mỹ là 
nước có chiến lược tốt nhất, trong thời gian hơn 200 năm, tuy 
họ phạm không ít sai lầm, cũng trải qua vài nguy cơ lớn, bao 
gồm khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng rất ít phát sinh 
sai lầm chính sách chiến lược lớn dẫn đến sự suy sụp nghiêm 
trọng của đất nước. Nước Mỹ luôn luôn bảo đảm sự ổn định 
nhất định, khả năng sinh tổn và sức sống; họ vẫn cần đường 
để đi tiếp. Có thể thấy cạnh tranh giữa nước lớn, trước hết là 
ở chỗ không phạm sai lầm chiến lược, là cuộc đua để ít phạm 
phải sai lầm chiến lược. 


Tại sao Nhật dẫn dắt Trung Quốc phạm sai lầm 
Có một chuyên gia người Trung Quốc đã kể lại một sự 
việc thế này: tháng 9 năm 2004, một nhà nghiên cứu người 


201 


Nhật Bản đi vòng quanh Bắc Kinh, Tây An, Trùng Khánh, 
Thượng Hải. khi trở về Nhật ông ta kết luận trong mộit hội 
nghị cấp cao: từ tiến trình hiện đại 2 nước Trung - Nhật nhìn 
lại, Nhật đã thất bại hoàn toàn, nguyên nhân là nước Nhật đã 
sống chết đựa dẫm vào học tập để lấy ưu thế về kỹ thuật, 
nhưng đã dùng kỹ thuật tiêu hết phúc lợi của 100 năm, Hiện 
tại Trung Quốc đã biết học tập. Kỹ thuật của Trung Quốc theo 
kịp Nhật chỉ còn là vấn đề thời gian, đã không còn là vấn để 
không thể. Một ngày nào đó, kỹ thuật của Trung-Nhật gần 
tương đương nhau, ưu thế bẩm sinh của Trung Quốc và ưu thế 
chính trị đều cho thấy rõ ràng là Trung Quốc sẽ "làm vua" ở 
châu Á. Chỉ cần Trung Quốc không phạm sai lầm lớn, kể cả 
có sai lầm nhỏ nhưng Trung Quốc sẽ nổi lên là điều tất yếu. 
Có người hỏi lại ông ta: Thế thì Nhật phải làm gì? Ông ta trả 
lời: "Vậy thì phải dẫn dắt Trung Quốc phạm phải sai lâm lớn. 
Điều Nhật có thể làm được hiện nay chính là cố gắng làm cho 
Trung Quốc mắc sai lầm trong giai đoạn này, trì hoãn tốc độ 
trỗi đậy của Trung Quốc". Lại hỏi: "Nếu Trung Quốc không 
phạm phải sai lầm thì làm thế nào?". Vị đó nói: "Vậy thì Nhật 
hãy chuẩn bị tư tưởng dựa dẫm vào Trung Quốc". 

Đây chính là sự nhạy cảm sâu sắc của người Nhật, là sự 
lo lắng cao độ và cũng là sự bắt đầu chuẩn bị tâm lý của người 
Nhật. Đương nhiên, mục tiêu phát triển của Trung Quốc 
không phải là làm "bá chủ châu Á" mà chính là "bá chủ thế 
giới" "bá chủ địa cầu”. Do đó, không phạm sai lầm trong 
chiến lược là yêu câu càng phải để cao hơn với Trung Quốc. 

Trong cạnh tranh giữa các nước lớn, dẫn dắt đối phương 
phạm phải sai lầm chiến lược là thủ đoạn của một số nước 
lớn, cũng là cách ngăn chặn ít tốn kém nhất và khôn khéo 
nhất. Vì vậy muốn quốc gia an toàn cần có chiến lược an toàn 
trước nhất. Bảo vệ chiến lược an toàn là không phạm phải sai 
lầm chết người chính là chọn lựa chiến lược chính xác. 


202 


Dẫn dắt Trung Quốc phạm phải sai lầm là giảm đi sức 
cạnh tranh của Trung Quốc, bảo vệ địa vị của nước mình trên 
thế giới, duy trì ưu thế của mình trong cuộc cạnh tranh giữa 
các nước lớn. Đây là mong muốn của nước Nhật, nhưng lẽ nào 
đó không phải là nỗi lòng của nước Mỹ ? 


Trung Quốc trỗi dậy, chiến lược phải đi trước 

Năm 1987, giáo sư sử học Paul Kennedy cúa trường Đại 
học Yale nước Mỹ đã nghiên cứu điều kiện có lợi và bất lợi 
khi Trung Quốc trỗi dậy. Ông đã chỉ ra: "Trung Quốc thực 
chất là một nước lớn nghèo nàn, đồng thời địa vị các mặt của 
chiến lược cũng không tốt. Đây đương nhiên chính là hai yếu 
tố bất lợi của chiến lược trỗi đậy ở Trung Quốc, nhưng ông 
cũng chỉ ra hai điều kiện có lợi cho sự trỗi đậy của Trung 
Quốc: một là sự vĩ đại ở tư tưởng liên tục, nhất quán và tầm 
nhìn xa chiến lược. Về phương diện này, Bắc Kinh vượt xa 
Mátxcơva, Oasinhtơn, Tôkyô, Tây Âu càng không thể sánh 
kịp; hai là, Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao 
và liên tục, quốc gia này có thể thay đổi lớn trong khoảng vài 
chục năm ”", 

Với cương vị là chuyên gia chiến lược của nước Mỹ, nhận 
định nêu trên của Paul Kennedy biểu đạt ba nhận thức sâu 
sắc: thứ nhất, ông cho rằng Trung Quốc đã hình thành một 
chiến lược, chiến lược này rất lớn và có tầm nhìn xa, liên tục 
và nhất quán về mặt tư tưởng; hai là ông cho rằng Trung Quốc 
đã hình thành chiến lược này muốn vượt qua các nước Mỹ, 
Tây Âu, Nga và Nhật Bản; ba là ông cho rằng Trung Quốc 
hình thành chiến lược này sẽ đem lại hiệu ích chiến lược to 
lớn trong cho Trung Quốc, đó chính là sự bảo đảm kinh tế 
Trung Quốc tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, khiến đất 
nước này có những thay đổi lớn trong khoảng vài chục năm. 
Có thể nói rằng, chiến lược này rất chuẩn xác. Trung Quốc 


203 


trỗi đậy là bắt đầu ở sự chuyển biến chiến lược và sáng tạo 
chiến lược. Trung Quốc trỗi dậy, đầu tiên là chiến lược Trung 
Quốc trỗi dậy. Trung Quốc là một nước lớn trỗi dậy, đầu tiên 
là chiến lược nước lớn trỗi dậy. Không có chiến lược lớn trỗi 
dậy, không có Trung Quốc trỗi dậy. Chiến lược Trung Quốc 
dẫn dắt Trung Quốc trỗi dậy. 


2. Bốn giai đoạn của đại chiến lược Trung Quốc 


Trung Quốc là một nước lớn trên thế giới, bất luận là thịnh 
hay suy, trỗi dậy hay chìm xuống đều ảnh hưởng lớn đến thế 
giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến lược cứu quốc 
và hưng quốc đều có hai điểm đột phá đặc trưng. Cụ thể gồm 
2 đặc trưng: một là, tính quốc tế của đại chiến lược Trung 
Quốc - quan hệ mật thiết với thế giới; hai là đại chiến lược 
Trung Quốc mang tính giai đoạn - là một quá trình phát triển. 
Quá trình phát triển của đại chiến lược Trung Quốc gồm bốn 
giai đoạn chiến lược, thể hiện qua bốn loại hình thái chiến 
lược. 


Làm thế nào "tự lập với thế giới": Chiến lược sinh tôn 

Trước khi xây dựng nước Trung Quốc mới, vấn để cơ bản 
cần giải quyết của đại chiến lược Trung Quốc là dân tộc 
Trung Hoa làm thế nào tự đứng vững giữa "rừng" các dân tộc 
trên thế giới. Giai đoạn đại chiến lược Trung Quốc này, thực 
chất là chiến lược cứu sống Trung Quốc, bảo đẩm sự sinh tồn 
của cả đân tộc. Nội dung chủ yếu của giai đoạn này biểu hiện 
ở chiến lược cách mạng Trung Quốc. Từ khi lập quốc cho đến 
khi cải cách mở cửa, trong hoàn cảnh chiến lược bị cô lập, bị 
phong tỏa, vấn đề chiến lược là làm thế nào bảo vệ được sự 
tổn tại và độc lập của đất nước. Trong giai đoạn chiến lược 
này, tư tưởng Mao Trạch Đông là hình thái lý luận cơ bản của 


204 


đại chiến lược Trung Quốc. 


Làm thế nào "hội nhập thế giới": Chiến lược phát triển 

Sau thời kỳ "cách mạng văn hóa" chiến lược phát triển 
Trung Quốc chuyển hóa mang tính cơ bản chính là thực hành 
chiến lược cải cách mở cửa. Chiến lược cải cách mở cửa thực 
tế là chiến lược Trung Quốc hội nhập với thế giới, là sự 
chuyển biến chiến lược Trung Quốc từ chỗ độc lập với thế 
giới chuyển sang chủ động hội nhập với thế giới, là một lần 
nâng tầm chiến lược từ chiến lược sinh tôn đến chiến lược 
phát triển. Từ đó, Trung Quốc phát triển từ chỗ độc lập với 
thế giới bên ngoài, "nằm ngoài hệ thống quốc tế”, đã nhập 
vào hệ thống bên trong của thế giới. Ở giai đoạn mới chiến 
lược phát triển Trung Quốc, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư 
tưởng quan trọng "3 đại điện" là hình thái lý luận cơ bản nhất. 


Làm thế nào "dẫn đầu thế giới'': Chiến lược trỗi dậy 

Sau khi bước vào giai đoạn mới, thế kỷ mới, Trung Quốc 
đã đẩy nhanh bước trỗi dậy của nước lớn. Thế kỷ mới, giai 
đoạn mới trên thực tế là Trung Quốc - nước lớn trỗi dậy, tăng 
tốc đuổi kịp những quốc gia phát triển nhất phương Tây, theo 
sát những quốc gia phát triển nhất trên thế giới, hướng tới 
mục tiêu giai đoạn dẫn đầu thế giới, từ hội nhập thế giới phát 
triển đến trỗi dậy dẫn đầu thế giới, đặt ra những yêu cầu mới 
đối với chiến lược lớn của Trung Quốc. Trong giai đoạn chiến 
lược này, quan điểm phát triển khoa học là hình thái lý luận 
cơ bản của chiến lược phát triển Trung Quốc. 


Làm thế nào "lãnh đạo thế giới": Chiến lược thủ lĩnh 

Sự phát triển của Trung Quốc khoảng mấy chục năm nữa 
sẽ vượt qua nước Mỹ, đây là vấn đề nóng đang khiến người 
đân Mỹ cũng phải bàn tán. Trung Quốc và nước Mỹ hợp lại 


205 


cùng lãnh đạo, quản lý và thống trị thế giới, đây là điều mà 
người Mỹ đã nêu ra đầu tiên. Sự phát triển kinh tế của Trung 
Quốc đã cho thấy năng lực và tiềm lực lãnh đạo thế giới, cho 
nên, sứ mệnh và nhiệm vụ lãnh đạo thế giới của Trung Quốc 
ngày càng rõ ràng và nặng nề. Chiến lược phát triển Trung 
Quốc từ chiến lược sinh tổn, chiến lược phát triển hội nhập 
thế giới, đến chiến lược trỗi dậy dẫn đầu thế giới, cuối cùng 
là đến chiến lược thủ lĩnh lãnh đạo thế giới, là quỹ đạo tất yếu 
của một đân tộc vĩ đại, một quốc gia vĩ đại. Chiến lược thủ 
lĩnh lãnh đạo thế giới là ranh giới và giai đoạn cao nhất của 
đại chiến lược Trung Quốc, cũng là cống hiến lớn nhất về 
chiến lược phát triển đối với Trung Quốc và thế giới. 

Nhìn từ trên xuống có thể phân tích rõ rằng, việc xác lập 
và phát triển, chuyển biến và nâng cao đại chiến lược Trung 
Quốc là nhằm thích ứng, tuỳ theo yêu cầu và nhiệm vụ trong 
các thời kỳ lịch sử khác nhau của dân tộc và quốc gia mà thực 
hiện, tiến hành. Đất nước đối mặt với nhiệm vụ chiến lược là 
động lực thúc đẩy phát triển quốc gÌa; sự sáng tạo của đại 
chiến lược là sự đảm bảo cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ 
chiến lược và thực hiên mục tiêu chiến lược quốc gia. 


3. Ba bước của đại chiến lược Trung Quốc 


Đại chiến lược Trung Quốc quyết định mục tiêu lớn của 
Trung Quốc. Mục tiêu lớn đấy như thế nào, nên có chiến lược 
lớn như thế nào? 

Trung Quốc thế kỷ 21 với cương vị là một nước lớn trỗi 
dậy, phục hưng, thủ lĩnh, đại chiến lược Trung Quốc không chỉ 
là xây dựng Trung Quốc, mà còn xây dựng châu Á, xây dựng 
thế giới. Đại chiến lược Trung Quốc là gồm ba bước gộp lại: 
chiến lược quốc gia, chiến lược châu Á, chiến lược toàn cầu. 
Đây là ba bước cơ bản thống nhất hợp thành một hệ thống 


206 


chiến lược. Đại chiến lược Trung Quốc chính là giữ cho yên 
ổn đất nước mình, giữ cho yên ổn châu Á và giữ cho yên ổn 
thế giới. Chiến lược phát triển Trung Quốc thế ký 21 cần giải 
quyết ba vấn đề chính: xây dựng một Trung Quốc như thế 
nào, xây dựng một châu Á như thế nào, xây dựng một thế giới 
như thế nào? 


Xây dựng một nước Trung Quốc như thế nào? 

Xây đựng một Trung Quốc như thế nào là nội dung yêu 
cầu đầu tiên của chiến lược tạo dựng và xây dựng Trung 
Quốc. Chủ tịch Mao Trạch Đông lập nên nước Trung Quốc xã 
hội chủ nghĩa; lãnh đạo Đặng Tiểu Bình mở ra chủ nghĩa xã 
hội đặc sắc Trung Quốc, đều là xây dựng nền tảng cho chiến 
lược tạo đựng và xây dựng một Trung Quốc như thế nào? Nội 
dung của tầng lớp thứ nhất của đại chiến lược Trung Quốc 
chính là xây dựng một Trung Quốc như thế nào và làm thế 
nào để xây dựng Trung Quốc, thiết kế và cấu tạo của nó. 

Trong bối cảnh Trung Quốc tiến lên theo hướng trỗi đậy 
và phục hưng; một số. người làm ầm ÿ về thuyết "Mối đe doạ 
Trung Quốc"; một số nước lo ngại, nghi ngờ về sự phát triển 
trong tương lai của Trung Quốc; làm thế nào để xây dựng 
Trung Quốc, Trung Quốc làm một nước lớn trên thế giới như 
thế nào, là công việc cần có chiến lược rõ ràng; cần có chiến 
lược giải thích và chiến lược tuyên truyền. Nhưng không thể 
xác định mục tiêu chiến lược phục hưng và trỗi dậy của Trung 
Quốc chỉ hạn định ở sự trỗi dậy về kinh tế, làm nước lớn về 
kinh tế trên thế giới. Quan điểm cho rằng, Trung Quốc trỗi 
dậy không phải là hình thái ý thức trỗi dậy, không phải là lực 
lượng quân sự trỗi đậy, cũng không phải là khoa học kỹ thuật 
trỗi dậy mà là kinh tế trỗi dậy, chính là quan điểm "nước lớn 
về kinh tế", "nước lớn về GDP", đây là một dạng định hướng 
sai lâm chiến lược. Nếu định vị mục tiêu lớn của Trung Quốc 


207 


như vậy, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa chỉ là 
phục hưng kinh tế, quan điểm như vậy thật là hại nước, oan 
dân. 

Hiện nay, nếu không có hình thái ý thức về sự trỗi dậy của 
Trung Quốc, thì Trung Quốc là một nước có linh hồn nhưng 
không có phần hồn, có cân nặng nhưng lại không phát triển 
trí lực: một nước giàu mà không có "quân mạnh" là một nước 
lớn không có an toàn; một nước không có sáng tạo khoa học 
kỹ thuật không thể thực hiện nước lớn trỗi dậy về khoa học 
kỹ thuật, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đầu tiên sức sắn 
xuất của thời đại kinh tế trí thức cũng không thể thành một 
cường quốc kinh tế. Lấy mục tiêu trỗi dậy của Trung Quốc chỉ 
nằm gọn ở trỗi dậy về kinh tế, chỉ có thể xây dựng một nước 
lớn "què chân" trên thế giới, một nước lớn trên thế giới như 
vậy sẽ không duy trì được lâu dài. Xây dựng một nước lớn như 
vậy đồng nghĩa với ý nghĩa cắt đứt sự hưng thịnh của dân tộc 
và sự trỗi đậy của Trung Quốc. 


Xây dựng một châu Á như thế nào? 

Trung Quốc ngày nay phát triển trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, tiến bộ trong hoàn cảnh khu vực hóa. Trung Quốc muốn 
là thủ lĩnh của Thế giới, đầu tiên phải là thủ lĩnh của châu Á. 

Một nửa dân số trên Thế giới là nằm ở châu Á, cứ 10 nước 
lớn trên thế giới thì có 6 nước nằm trong khu vực châu Á, châu 
Á chiếm 30% xuất khẩu toàn cầu. Trung Quốc muốn chiếm 
lĩnh thị trường thế giới đầu tiên phải chiếm lĩnh thị trường 
châu Á. 

Kissinger nói: "Thể chế quốc tế vốn có đang biến đổi 
mang tính căn bẩn, trung tâm của thế giới đang chuyển dân 
từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Những nước quan 
trọng nhất đều đang nằm ở châu Á, hoặc tương lai sẽ chủ 
yếu là các nước châu Á. Chúng ta cần phải quản lý chặt chẽ 


208 


sự trỗi dậy của họ, nếu không họ có thể quản lý ngược lại 
chúng ta” 

Có thể nói châu Á trong thế kỷ 21 là một khu vực có tiểm 
lực và sức sống mạnh mẽ nhất trên thế giới. Xây dựng một 
châu Á như thế nào đồng nghĩa với xây dựng một thế giới như 
thế nào là điều rất quan trọng hiện nay. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, người châu Âu đã tương 
đối thành công đối với tư duy chiến lược phát triển và xây 
dựng chiến lược của châu Âu, hiện nay liên mịnh các nước 
châu Âu đã đạt được nhiều thành công là minh chứng có sức 
thuyết phục nhất. 

Thời đại chiến tranh giữa các nước châu Âu sớm đã kết 
thúc, "châu Âu chiến quốc" nay đã đổi thành "liên minh châu 
Âu", châu Âu đã thể hiện rõ sức mạnh và tiểm lực của mình 
trên trường quốc tế. Trong khi đó thì thời đại chiến quốc châu 
Á vừa mới bắt đầu, ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ 
đang trình điễn "Tam quốc diễn nghĩa" phiên bản châu Á. Ở 
châu Á muốn làm "bá chủ Trung Nguyên" không chỉ có một 
đến hai nước. Các nhà chính trị Ấn Độ cũng đã sớm tuyên bố 
rằng "thế kỷ 21 là thế ký của Ấn Độ". 

Xây dựng một châu Âu như thế nào, làm thế nào để xây 
dựng châu Âu, người châu Âu đã có chiến lược phát triển cho 
mình. Hơn nữa họ đã thông qua thực tiễn của đại chiến lược 
này mà gặt hái được những thành tựu đáng tự hào. 

Xây dựng một châu Á như thế nào, làm thế nào để xây 
dựng châu Á, đối với vấn để này người châu Á đã bắt đầu có 
những tư tưởng lớn trong suy nghĩ của họ. Những nhà lãnh đạo 
của các nước Ôxtrâylia và Nhật Bản đã tranh luận để để ra ý 
tưởng "Cộng đồng các nước châu Á". Xây dựng châu Á cần 
lấy kinh nghiệm đi trước của liên mình châu Âu, nhưng không 
phải là bản sao hoàn toàn về hình thức của liên minh các nước 
châu Âu. Xây dựng châu Á cần có những người dân châu Á 


209 


có trí tuệ và sáng tạo. Sáng tạo tronp "mục tiêu châu ;.\vẾ 
"hình thức châu Ẫ "con đường châu Á", "chiến lược châu Ẫ 
đòi hỏi Trung Quốc phải phát huy tác dụng tối đa thế mạnh 
của mình. 


Xây dựng một thế giới như thế nào 

Thế giới cần một Trung Quốc như thế nào và Trung Quốc 
cần một thế giới như thế nào, đây là hai câu hỏi có quan hệ 
mật thiết với nhau. Xây dựng một Trung Quốc thành công là 
điều có lợi đối với xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, Bên 
canh đó, xây dựng một thế giới như thế nào cũng là điều 
quan trong đối với xây dựng một Trung Quốc. Trung Quốc 
cần một thế giới như thế nào, Trung Quốc cần phát huy tác 
dụng để dẫn dắt lãnh đạo tạo nên một thế giới như thế nào, 
đây là câu hỏi cần phải trả lời trong đại chiến lược Trung 
Quốc thế kỷ 21. 

Thực chất của chiến lược phát triển Trung Quốc là "chiến 
lược quốc gia đứng đầu", "chiến lược quốc gia thủ lĩnh". Đại 
chiến lược Trung Quốc là phương lược lãnh đạo của Trung 
Quốc với thế giới, khi Trung Quốc trở thành quốc gia thủ )ĩnh 
của thế giới, là phương lược để Trung Quốc lãnh đạo toàn thế 
giới sáng tạo thế giới mới. Vì vậy, tầng cao nhất và giới hạn 
cao nhất của đại chiến lược Trung Quốc là thiết kế lâu dài và 
quy hoạch tổng thể thế giới. Trung Quốc cần dẫn đắt thế giới, 
lãnh đạo thế giới tất phải quy hoạch và thiết kế thế giới. 


Thế giới vô cùng quan trọng, không thể giao nó cho nước 
Mỹ 

Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh rằng: đối với thế giới 
là quy hoạch và xây dựng, đối với quốc tế là sắp xếp và trật 
tự, đây là vấn đề quan hệ giữa chiến tranh và hòa bình, liên 
quan đến hạnh phúc con người. Châu Âu trong những năm 


210 


1815-1914, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh của Napoleon đã 
đuy trì được gần 100 năm thái bình, thế kỷ 19 là thời kỳ hoàng 
kim của sự phát triển ổn định văn minh của người phương 
Tây. Xuất hiện cục điện như vậy là do sau khi kết thúc chiến 
tranh Napoleon năm 1815, hội nghị Viên (Áo) đã có sự sắp 
đặt sáng suốt, trí tuệ đối với trật tự châu Âu và tái thiết châu 
Âu sau chiến tranh, làm cho châu Âu thế kỷ 19 trước sau duy 
trì được sự cân bằng quyền lực, từ đó có thể đuy trì được hoà 
bình tương đối hàng trăm năm. Nhưng trong những năm 1914- 
1945 lại xảy ra hai cuộc chiến tranh ở châu Âu đem tai họa 
đến cho thế giới. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng 
đó là do sau Chiến tranh thế giới thứ Nhất, việc sắp xếp trật 
tự thế giới rất dở, kém xa hội nghị Viên năm 1815. Ngày 28 
tháng 6 năm 1919 sau khi kết thúc lễ ký hiệp ước chấm dứt 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ Nhất ký, tại cung điện 
Versailles, thủ đô Paris của nước Pháp, lúc đó một viên tướng 
người Pháp nghe xong tin đó đã cảm khải nói rằng: "Đây chưa 
phải là hòa bình mà chỉ là 20 năm chiến tranh tạm nghỉ". Sau 
đó, thực tiễn đã chứng minh lời dự báo của ông. Sự sắp xếp 
của Hội nghị hòa bình thế giới ở Paris làm châu Âu phải trả 
giá bằng bốn năm đại chiến đổi lấy 20 năm cuộc chiến tranh 
tạm nghỉ. 

Trí tuệ chiến lược và cống hiến chiến lược của nước lớn tập 
trung biểu hiện ở chỗ thiết lập một cơ chế hoà bình và phát 
triển, trật tự và khuôn khổ cho thế giới, cũng có nghĩa là không 
chỉ giành được thắng lợi chiến tranh, mà còn cần giành thắng 
lợi hòa bình, Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh tạo nên chiến 
tranh dễ hơn nhiều so với việc kiến tạo nên hòa bình. 

Sau cuộc chiến tranh lạnh, đáng lẽ là một thời cơ phù hợp 
có thể quy hoạch và xây dựng lại trật tự thế giới, mở ra cục 
điện mới, nhưng nước Mỹ lại đi theo con đường chủ nghĩa 
đơn phương, chủ nghĩa bá quyền. Như vậy nước Mỹ không 


FAN | 


chỉ làm cho quốc gia mình khốn đốn, mà còn làm cho thế giới 
rối loạn. 

Giáo sư Josefson của Học viện chính trị Paul Kennedy, 
thuộc trường Đại học Havard đã phát biểu rằng: "Nguyên tắc 
của nước lớn trên thế giới không chỉ quan tâm lợi ích của bản 
thân mình, mà còn phải đi tìm phương pháp mang lại lợi ích 
cho mình và người khác. Một cường quốc lý tưởng trên thế 
giới cần phải theo đuổi lợi ích quốc gia ở góc nhìn rộng lớn 
hơn, cần phải có sự hấp dẫn kết hợp giữa sức mạnh mềm và 
sức mạnh cứng, cho nên nếu họ quan tâm đến đất nước mình, 
thì phải biết tăng cường sức mạnh mềm. Một cường quốc lý 
tưởng trên thế giới nên mở rộng phạm vi hơn nữa để nhìn 
nhận cơ chế quốc tế và cơ chế đó không chỉ phục vụ lợi ích 
của riêng nước mình, mà còn quan tâm đến lợi ích của nước 
khác". Về điểm này, lãnh đạo thế giới, tiến hành xây dựng lại 
trật tự toàn cầu, thì Trung Quốc phù hợp hơn nước Mỹ. 

Một nhà chính trị người Pháp từng nói với viên tướng 
Pháp rằng: "Chiến tranh quá là quan trọng, không thể giao 
cho tướng quân được" 

Ông này trả lời: "Chính trị quan trọng quá, không thể giao 
nó cho chính khách được" 

Một vị chuyên gia người Trung Quốc nói: "Thế giới quá 
quan trọng, không thể giao nó cho nước Mỹ. Trung Quốc 
phải là nhà thiết kế của thế giới, Trung Quốc cần quy hoạch 
thế giới, Trung Quốc cần dẫn dắt thế giới đến tương lai tốt 
đẹp hơn”. 

Trung Quốc trong việc quy hoạch và xây dựng thế giới, 
cần phải đưa ra những thứ tốt hơn nước Mỹ. Trung Quốc trên 
cương vị thủ lĩnh của thế giới cần phải thực thi chính sách, 
cương lĩnh tốt hơn Mỹ. Trung Quốc để xuất xây dựng "thế 
giới hài hòa" là cống hiến to lớn trong chiến lược xây dựng 
thế giới. 


E2 


4. Chiến lược lớn của Trung Quốc: Trung Quốc cần 
học tập gì ở Mỹ 


Trong tất cả những nước lớn trỗi dậy, kinh nghiệm của 
nước Mỹ có ý nghĩa nhất đối với Trung Quốc. Đặc điểm của 
nước Mỹ trỗi dậy là tốc độ, thuận lợi, ít phải trả giá, hiệu quả 
cao, là sự trỗi dậy thông minh nhất, trí tuệ nhất, nghệ thuật 
_nhất và truyền kỳ nhất. Nước Mỹ trỗi dậy không chỉ đối diện 
với cuộc cạnh tranh về số lượng nhiều, mà còn lực lượng 
mạnh. Cùng cạnh tranh với Mỹ có các nước Đức, Nhật Bản, 
Nga, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là nước Mỹ chiến thắng. 

Kinh nghiệm trỗi dậy chủ yếu của nước Mỹ tập trung ở ba 
phương diện: một là kinh nghiệm đột phá sự kiểm chế, trỗi 
đậy thành công; thứ hai là kinh nghiệm kiểm chế những nước 
khác, bảo vệ bá quyển; thứ ba là kinh nghiệm ngăn chặn sự 
chia rẽ, bảo vệ thống nhất đất nước. Đường lối của nước Mỹ 
trên ba phương diện này đều là tài sản chiến lược quý giá mà 
Trung Quốc có thể học tập. Trung Quốc nghiên cứu kinh 
nghiệm kiểm chế nước khác, bảo vệ bá quyển của nước Mỹ 
là thông qua việc tìm hiểu thủ đoạn kiểm chế nước khác của 
Mỹ, xem xét làm thế nào có thể đối phó một cách có hiệu quả 
trước sự kiểm chế của Mỹ. Trên thế giới hiện nay, nước duy 
nhất có thể kiểm chế được sự trỗi dậy của Trung Quốc chính 
là nước Mỹ. Vì vậy, Trung Quốc muốn trỗi dậy thành công, 
cần học tập nước Mỹ, nghiên cứu nước Mỹ và đối phó với 
nước Mỹ. Trong vấn để trỗi dậy của các nước lớn, thì Mỹ là 
người thây tốt nhất của Trung Quốc. 


Mỹ là nước lớn chiến lược 

Có người đã so sánh giữa người Mỹ và người Nhật cho 
rằng trong những suy tính nhỏ thì người Mỹ không thể bằng 
người Nhật, nhưng về chiến lược lớn thì người Nhật không có 


213 


tầm nhìn xa trông rộng như người Mỹ. 

Nước lớn trỗi dậy là lớn về mặt chiến lược. Thành công 
về sự trỗi đậy của nước lớn là thành công của chiến lược lớn. 
Trong thời gian hơn 200 năm qua, nước Mỹ cũng không tránh 
khỏi những sai lầm đáng tiếc, nhưng rất ít xuất hiện hoặc có 
thể nói là không gây ra những sự cố, sai lầm về đường lối 
chính sách chiến lược có thế làm quốc gia lụn bại. Lịch sử trỗi 
đậy của nước Mỹ đã chứng minh rằng Mỹ là một nước lớn 
thành công trong chiến lược, là nước lớn với những chiến lược 
lớn. 


Washington đề xướng "chủ nghĩa biệt lập: Chiến lược lớn 
“chú nghĩa biệt lập'' của nước Mỹ ra đời 

Chủ nghĩa biệt lập có thể nói là một chiến lược lớn đầu 
tiên sau khi nước Mỹ thành lập, là hình thái đầu tiên và giai 
đoạn lịch sử đầu tiên của chiến lược lớn của Mỹ. 

Trong nguồn gốc lịch sử sâu xa của Mỹ, chủ nghĩa biệt lập 
là truyền thống được hình thành nên trong thời đại 
Washington. Nó cho rằng "thế giới mới" (Tây bán cầu) ưu thế 
hơn thế giới cũ, không muốn liên hệ với châu Âu già cỗi hủ 
bại, không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp với châu Âu. 
Hàm nghĩa cơ bản của chủ nghĩa biệt lập chính là: Mỹ không 
tham gia vào công việc của châu Âu, Mỹ thực hiện chính sách 
ngoại giao biệt lập không bị sự kiểm chế của châu Âu. Chủ 
nghĩa biệt lập thực chất là thích ứng với độc lập quốc gia của 
Mỹ, kiên trì độc lập về ngoại giao của Mỹ. Cũng là một chiến 
lược phòng thủ trong tình hình nước Mỹ mới xây dựng và thực 
lực chưa đủ mạnh. 

Tư tưởng chiến lược của chủ nghĩa biệt lập của Mỹ đạt 
được mức độ sâu sắc nhất trong diễn văn cáo từ của Tổng 
thống Washington ngày 17/9/1796. Trong cuốn "Bàn về nền 
dân chủ của Mỹ” xuất bản năm 1835, nhà bình luận chính trị 


214 


Pháp A.D.Toecqueville đã viết: "Có hai nhân vật cho đến nay 
vẫn còn nảy sinh ảnh hưởng mang tính chỉ đạo đối với chính 
sách đối ngoại của Mỹ, một người là Washington và một 
người là Thomas Jefferson. Washington có một bức thư rất 
đáng ca ngợi gửi nhân dân Mỹ, chúng ta có thể coi nó như là 
di chúc của nhân vật vĩ đại này. Thư viết: 

"Về mặt chính sách đối ngoại, nguyên tắc xử lý chủ yếu 
của chúng ta là mở rộng sự trao đổi mậu dịch của chúng ta với 
nước khác, cố gắng ít nảy sinh quan hệ chính trị với các nước 
khác. Đối với các hiệp ước mà chúng ta đã ký kết, chúng ta 
cần tuân thủ chúng. Nhưng chúng ta cũng chỉ dừng lại ở đây. 
Các nước châu Âu có lợi ích cơ bản liên quan đến nhau. 
Những lợi ích này không phải không liên quan đến chúng ta, 
chỉ là có quan hệ rất sơ sài. Vì vậy họ tất sẽ rơi vào vòng tranh 
chấp liên tục, nguôn gốc của tranh chấp về bản chất không 
liên quan đến chúng ta. Cho nên sau này việc dùng một đầu 
mối để liên kết sự biến động chính trị hàng ngày giữa chúng 
ta với châu Âu, hoặc liên kết với một châu Âu khi bạn khi thù 
là điều không sáng suốt.” 

"Chúng ta tránh xa các nước khác và ở vào một vị trí địa 
lý riêng, sẽ thúc đẩy và cho phép chúng ta có thể vận dụng 
những đường lối khác với các nước. Nếu chúng ta với tư cách 
là một đân tộc đang tổn tại dưới sự lãnh đạo của một chính 
phủ lãnh đạo có hiệu quả, thế thì trong tương lai không xa, 
chúng ta có thể không bị tổn thất về vật chất do sự xâm lược 
của nước ngoài, có thể vận dụng lập trường trung lập khiến 
chúng ta bất cứ lúc nào cũng giữ được sự tôn trọng, có thể 
khiến các nước giao chiến khác vì không kiếm được lợi lộc gì 
từ đất nước chúng ta, mà không dám manh động khiêu khích 
nước ta, có thể căn cứ vào lợi ích và nguyên tắc chính nghĩa 
của chúng ta để lựa chọn chủ hòa hay chiến tranh." 


215 


“Vì sao phải vứt bỏ ưu thế do vị trí địa lý độc đáo đưa tới? 
Vì sao phải rời bỏ căn cứ của mình để đi sang căn cứ của nước 
ngoài? Vì sao phải gắn vận mệnh của chúng ta với vận mệnh 
của một bộ phận châu Âu, để từ đó khiến hòa bình và phồn 
vinh của chúng ta bị lôi quấn vào dã tâm, sự đối kháng, sự lợi 
hạ: và sự tùy tiện của người châu Âu." 

“Chính sách thực sự của chúng ta là tránh liên minh vĩnh 
viễn với bất kỳ nước nào. Ý tôi muốn nói là chúng ta phải như 
hiện nay hành động mà không chịu sự ràng buộc nào. Đề nghị 
không nên lý giải câu nói của tôi thành chủ trương không tuần 
thủ các hiệp định hiện có. Chân thực là phương sách tốt nhất 
trong tương lai. Trong việc nước hay việc riêng tôi đều tuân 
thủ câu cách ngôn này. Vì vậy tôi xin nhắc lại một lần nữa là 
chúng ta phải dựa vào nội dung của hiệp ước để tuân thủ các 
hiệp ước. Nhưng tôi cũng cho rằng việc mở rộng hoặc ký kết 
các hiệp ước khác đều là việc làm không cần thiết và không 
sáng suốt." 

"Phải luôn chú ý vận dụng các biện pháp thích đáng để 
khiến bản thân duy trì được tư thế phòng ngự mà nước khác 
phải tôn trọng, khi có nguy cơ bất ngờ có thể lợi dụng một 
cách an toàn liên minh tạm thời." 

Trước đó, Washington cũng đã nói một câu đáng khâm 
phục: "Một quốc gia thường có thói quen nhớ tới hận thù và 
thích nước khác, nó giống như là một sự nô lệ, tức trở thành 
nô lệ của sự yêu và ghét." Trong hoạt động chính trị của 
Washington luôn lấy châm ngôn này làm kim chỉ nam. Trong 
khi hầu như tất cả các nước trên thế giới bị lôi cuốn vào chiến 
tranh thì ông vẫn giữa được hòa bình cho đất nước. Ông cho 
rằng lợi ích cơ bản của người Mỹ là quyết không để bị lôi 
cuốn vào tranh chấp của châu Âu, lấy điều này làm nguyên 
tắc hành động của ông. 

_Thomas Jefferson thì đi xa hơn, châm ngôn trong chính 


216 


sách đối ngoại của ông là: Người Mỹ quyết không yêu cầu 
đặc quyển với nước khác, để tránh bản thân bị buộc phải 
nhường đặc quyền cho nước khác." 

"Chính sách đối ngoại của Mỹ là một chính sách đối ngoại 
được thực hiện rất tốt. Yêu cầu của chính sách này là làm gì 
cũng phải có sự lựa chọn, không phải cái gì cũng làm." 

Diễn thuyết cáo biệt mang tính chất di chúc chính trị của 
Washington là thư tuyên ngôn chiến lược của Mỹ, được gọi là 
cương yếu của nguyên tắc đối ngoại của chủ nghĩa cô lập của 
Mỹ. Giá trị chiến lược của nó không thua kém gì "Thuyết về 
quyền lợi biển" của Marhan. Di chúc chính trị của 
Washington là kết tỉnh trí tuệ chiến lược của các vị khai quốc 
công thần của Mỹ, là sự sáng tạo trí tuệ chiến lược của Mỹ 
vào thời đại đó, là tư tưởng chỉ đạo thực tiễn chiến lược trăm 
năm của Mỹ sau này. Di chúc chính trị của Washington là 
chiến lược lớn, phương châm lớn của Mỹ, cũng là tư tưởng lớn 
lý luận lớn chiến lược của Mỹ. Di chúc chính trị của 
Washington cũng nổi tiếng như bất kỳ tư tưởng chiến lược 
kinh điển nổi tiếng nào. Trong lịch sử tư tưởng chiến lược của 
Mỹ, Di chúc chiến lược của Washington và trước tác chiến 
lược của Marhan là hai tiêu chí cho việc từ chiến lược phòng 
thủ chuyển sang chiến lược bành trướng. 


"Chủ nghĩa Monroe" ra đời: hình thành chiến lược lớn 
"chủ nghĩa bá quyền khu vực " của Mỹ 

Nếu như nói chiến lược lớn của chủ nghĩa biệt lập mà 
Washington nêu trong diễn thuyết khi chào từ biệt là giai 
đoạn đầu tiên và hình thái đầu tiên của chiến lược lớn của 
Mỹ, thế thì chủ nghĩa Monroe là giai đoạn thứ hai và hình thái 
thứ hai của chiến lược lớn của Mỹ. "Chủ nghĩa biệt lập" trên 
thực tế là "chủ nghĩa độc lập" trong chiến lược lớn của Mỹ; 
chính là sau khi giành được độc lập từ trong sự thống trị của 


ĐÀ Vy 


thực dân Anh, trong chính sách ngoại giao Mỹ đã độc lập 
thoát ra khỏi hệ thống châu Âu và sự ràng buộc của châu Âu, 
không bị lôi cuốn vào tranh chấp của châu Âu, không thể trở 
thành quân cờ trong bàn cờ lớn của châu Âu. Cũng chính là 
việc nước Mỹ mới thành lập đã thực hiện chính sách ngoại 
giao độc lập tự chủ của mình. Còn chủ nghĩa Monroe chính là 
trên cơ sở độc lập ngoại giao của Mỹ, từ chú nghĩa độc lập 
quốc gia đi lên chủ nghĩa bá quyền khu vực trên phạm vị châu 
Mỹ. Chủ nghĩa Monroe chính là chủ nghĩa bá quyển khu vực 
của Mỹ tại châu Mỹ, là chiến lược bá quyền khu vực của Mỹ 
tại châu Mỹ, là chiến lược tranh giành bá quyên châu Mỹ giữa 
Mỹ và châu Âu, là chiến lược của Mỹ bài xích châu Âu ra 
khỏi châu Mỹ. Đây là giai đoạn quá độ, giai đoạn trung gian 
để Mỹ đi lên con đường bá quyền thế giới. 

Chính sách đối ngoại của Mỹ sau khi dựng nước là tuân 
thủ nguyên tắc của chủ nghĩa biệt lập mà Washington chế 
định, không liên mính với bất kỳ quốc gia nào, không lôi cuốn 
vào công việc của châu Âu. Nhưng ngay từ đầu thế kỷ 19, Mỹ 
đã coi Mỹ Latinh là sân sau của mình, không cho phép nước 
khác nhảy vào. Năm 1823, Chính phủ Mỹ đưa ra “chủ nghĩa 
Monroe” nổi tiếng, không cho phép các nước châu Âu xây 
dựng đất thực dân ở châu Mỹ, tư tưởng hạt nhân của nó là 
"châu Mỹ là của người châu Mỹ", trên thực tế là biến châu 
Mỹ thành của người Mỹ. Việc đưa ra "chủ nghĩa Monroe" là 
bước nhảy vọt lớn của chiến lược lớn của Mỹ, chính là bước 
nhảy vọt lớn từ chú nghĩa độc lập quốc gia sang chủ nghĩa bá 

.quyền khu vực. 

Ngày 2/12/1823, Tổng thống Mỹ Monroe đã trình bày báo 
cáo về tình hình đất nước, nội dung chủ yếu về mặt ngoại giao 
nêu trong báo cáo được gọi là “Tuyên ngôn Monroe", nội 
dung chủ yếu gồm 3 nguyên tắc cơ bản: thứ nhất, phản đối 
các nước châu Âu lại tranh giành đất thuộc địa ở châu Mỹ; thứ 


218 


hai, không can thiệp; thứ ba, hệ thống Mỹ-latinh. 

Về nguyên tắc "phản đối các nước châu Âu lại tranh 
giành đất thuộc địa ở châu Mỹ, báo cáo nêu rõ: "Lục địa châu 
Mỹ từ hình thái tự do và độc lập mà nó giành được và duy trì, 
sau này không thể lại bị bất kỳ quốc gia châu Âu nào dùng 
làm đất thuộc địa". Nguyên tắc này của Monroe tuy chứa 
đựng nguyên tắc chống chủ nghĩa thực dân, nhưng ý đồ thực 
sự của nó là đắm bảo quyền lợi bành trướng lãnh thổ của Mỹ, 
hạn chế các nước châu Âu tiến hành bành trướng ở châu Mỹ, 
phản đối bất kỳ nước châu Âu nào xây dựng đất thực dân mới 
và tiến hành chuyển nhượng đất thực dân ở châu Mỹ. Nguyên 
tắc này là nguyên tắc ngoại giao được thực hiện để đảm bảo 
việc bành trướng lãnh thể của Mỹ ở châu Mỹ trong điều kiện 
thực lực của Mỹ chưa đú mạnh. 

Về nguyên tắc "không can thiệp", bao gồm hai ý nghĩa: 
Thứ nhất, không cho phép các nước châu Âu can thiệp công 
việc của châu Mỹ, báo cáo nêu rõ "những chính phủ đã tuyên 
bố độc lập và duy trì độc lập, nếu bị bất kỳ các nước châu Âu 
tiến hành can thiệp để áp bức hoặc dùng các phương thức 
khác để kiểm soát số phận của những chính phủ này, thì 
chúng ta chỉ có thể cho rằng đó là biểu hiện không hữu hảo 
với Mỹ". Thứ hai, Mỹ không can thiệp vào châu Âu, báo cáo 
nêu rõ "đối với đất thuộc địa của bất kỳ nước châu Âu nào, 
chúng ta cũng chưa hề can thiệp và trong tương lai cũng 
không can thiệp"; nguyên tắc "không can thiệp" này cũng bao 
hàm 2 nguyên tắc "can thiệp” và "không can thiệp”, tức là nói 
Mỹ phần đối bất kỳ quốc gia châu Âu nào can thiệp vào công 
việc nội bộ của châu Mỹ, nhưng Mỹ lại có quyền can thiệp 
vào công việc của châu Mỹ, việc can thiệp vào công việc của 
châu Mỹ là quyền lợi riêng của Mỹ. Cho nên "Tuyên ngôn 
Monroe" trở thành công cụ để Mỹ phản đối các nước ngoài 
châu Mỹ can thiệp vào công việc của châu Mỹ. 


219 


Về nguyên tắc "hệ thống châu Mỹ”, báo cáo nêu rõ "chế 
độ chính trị liên minh giữa các nước có sự khác biệt lớn đối 
với chế độ chính trị của Mỹ... Chúng tôi cho rằng những ý đồ 
mở rộng chế độ của các nuớc sang bất kỳ mảnh đất nào trên 
bán cầu này đều nguy hại đến hòa bình và an ninh nước Mỹ", 
báo cáo nêu rõ ” các nước liên minh không thể coi việc mở 
rộng chế độ chính trị sang bất kỳ một quốc gia nào ở châu lục 
này mà không nguy hại đến an ninh và hạnh phúc của chúng 
ta... vì vậy chúng ta cũng không thể đứng nhìn sự can thiệp với 
bất kỳ hình thức nào mà không có hành động gì”. Báo cáo ca 
ngợi chủ nghĩa cộng hòa của châu Mỹ. Coi châu Mỹ là một 
hệ thống hoàn toàn khác với chủ nghĩa chuyên chế quân chú 
của châu Âu. Đây chính là nguyên tắc "hệ thống châu Mỹ" 
tách rời giữa châu Mỹ và châu Âu. Hàm nghĩa của "hệ thống 
châu Mỹ” chính là "châu Mỹ là của người châu Mỹ", nhưng 
thực chất của nó là "châu Mỹ là của người Mỹ". Mục đích là 
ngăn ngừa và bài xích hơn nữa ảnh hưởng chính trị của các 
cường quốc châu Âu ở Tây bán cầu, khiến châu Mỹ và châu 
Âu "không tiếp xúc với nhau”, dọn đường cho việc Mỹ bành 
trướng sang Tây bán cầu. 

Báo cáo này đại diện cho chính sách của 'Chính phủ Mỹ 
đối với Mỹ-Latinh, trước đó Mỹ không thương lượng với các 
nước Mỹ-Latinh đã lấy tư cách là người bảo hộ để phát biểu 
báo cáo này, Chủ nghĩa Monroe là sự tổn tại thực tế về ý đồ 
của các đồng minh thánh chiến của thế lực phản động quốc tế 
vũ trang can thiệp vào Mỹ-Latinh, là cuộc cạnh tranh quyết 
liệt giữa Mỹ và Anh đối với châu Mỹ-Latinh, là công cụ bảo 
vệ giai cấp tư bản Mỹ và là sản phẩm của lợi ích bành trướng 
trong tương lai trong tình hình quốc tế phức tạp xẩy ra xung 
đột gay gắt giữa Mỹ và Nga. 

Tuyên ngôn Monroe đã trở thành nguyên tắc cơ bản của 
chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuyên ngôn Monroe đã tuyên 


220 


truyền tư tưởng dân chủ cộng hòa của giai cấp tư sản, phản 
đối chế độ chuyên chế quân chủ phong kiến châu Âu, về 
khách quan ủng hộ sự độc lập của các nước Mỹ-Latinh, ngăn 
ngừa đã tâm của các cường quốc Anh, Pháp, Nga mở rộng thế 
lực chính trị kinh tế sang châu Âu, điều này có ý nghĩa tiến bộ 
nhất định. Nhưng “Tuyên ngôn Monroe” giương con bài 
"châu Mỹ là của người châu Mỹ", trên thực tế coi châu Mỹ 
thuộc phạm vi thế lực của Mỹ, bài xích các cường quốc châu 
Âu, đặc biệt là thế lực của Anh, trên thực tế Mỹ có ý đồ thiết 
lập sự thống trị của Mỹ ở khu vực Mỹ-Latinh và tranh bá với 
các cường quốc châu Âu. Cùng với sự phát triển của lịch sử 
nước Mỹ, Tuyên ngôn Monroe đã trở thành công cụ để Mỹ 
tiến hành bành trướng xâm lược châu Mỹ, phục vụ cho việc 
thực hiện "châu Mỹ là của người Mỹ". Mỹ dưới ngọn cờ của 
chủ nghĩa Monroe đã tiến hành bành trướng lãnh thổ mạnh 
mẽ ở lục địa châu Mỹ. Trong thập kỷ 30-40 của thế kỷ 19, Mỹ 
đã giành lấy Texas từ Mexico; từ 1842-1844, Mỹ đã bài xích 
Anh ra khỏi Oregon; từ 1846-1848, Tổng thống Mỹ 
Jame.K.Polk phát động chiến tranh xâm lược Mexico, chiếm 
trên một nửa lãnh thổ Mexico. Từ 1819-1853, thông qua việc 
cướp đoạt, thôn tính, mua giá rẻ ở khu vực Bắc Mỹ, Mỹ đã mở 
rộng lãnh thổ thêm khoảng 2 triệu km2, tức khoảng §0% tổng 
diện tích lãnh thổ Mỹ trước năm 1819, bao gồm vùng đất đai 
rộng lớn của 6 bang hiện nay là California, Nevada, Utah, 
Colorado, Arizona, New Mehico. Đến trước giữa thế kỷ 19, 
lãnh thổ Mỹ đã kéo dài từ dải đất hẹp ở 13 bang Đại Tây 
Dương mở rộng ra bờ biển Thái Bình Dương. 

Chủ nghĩa Monroe là tuyên ngôn nói rõ người Mỹ sẽ thay 
thế châu Mỹ làm chủ châu Mỹ, nó đã kết hợp khéo léo lợi ích 
của Mỹ với lợi ích của châu Mỹ khi đó. Đặc điểm của chủ 
nghĩa Monroe là "song phản nhất độc”: lấy chế độ dân chủ 
cộng hòa để phản đối chế độ chuyên chê quân chủ châu Âu, 


221 


lấy độc lập dân tộc để phản đối sự thống trị thực dân châu Âu; 
tức lấy hai phản đối để lôi kéo châu Mỹ, bài xích châu Âu, từ 
đó giữ lại châu Mỹ cho người Mỹ, do Mỹ độc tôn kiểm soát 
châu Mỹ. 


"Thuyết quyền lợi biển '' của Marhan: chiến lược lớn của 
Mỹ hướng ra biển 

Giai đoạn ba và hình thái thứ ba của chiến lược lớn của 
Mỹ lấy "thuyết quyển lợi biển" của Marhan là tiêu chí. 
"Thuyết quyền lợi biển" khiến chiến lược lớn của Mỹ từ chiến 
lược bá quyền châu Mỹ, mở rộng sang xây dựng chiến lược 
biển trở thành "đế quốc Thái Bình Dương". Khi chủ nghĩa tư 
bản Mỹ bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, chính là lúc 
lãnh thổ Mỹ từ hướng Tây mở rộng sang bên bờ Thái Bình 
Dương. Mỹ đã vượt ra khỏi lục địa Bắc Mỹ, hoàn thành tiến 
trình Tây tiến từ Đại Tây Dương tiến sang Thái Bình Dương. 
Do đất đai ở phía Tây đã khai thác hết, thị trường trong nước 
đã phân chia nhau hết, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, 
các nhà tư bản lũng đoạn Mỹ đã hướng sự xâm lược ra phía 
biển. Nhưng lúc này lãnh thổ thế giới đã bị các nước thực dân 
cũ chia nhau hết, chỉ còn lại ba quốc gia bán độc lập là Trung 
Quốc, Braxin và Thổ Nhĩ Kỳ. Ba nước này khi đó là ba nước 
yếu, là đối tượng để các nước tranh giành gay gắt. Mỹ yêu 
cầu phân chia lại thế giới. Khi đó ở Mỹ xuất hiện một loạt 
những người theo chủ nghĩa bành trướng như Marhan, 
Roosevelt, Henry Lodge ... và hình thành nên thế lực chính trị 
xã hội, Họ tuy không đông người, nhưng có địa vị xã hội, khả 
năng hoạt động mạnh. Roosevelt lúc đầu đảm nhận chức trợ 
lý Bộ trưởng hải quân, sau đó đảm nhận chức Phó tổng thống, 
tổng thống. Henry Lodge đã từng là thượng nghị sĩ nhiều năm, 
đã từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng 
viện Mỹ. Họ thường tuyên truyền "thuyết đế quốc Thái Bình 


222 


Dương", tập trung phản ánh tham vọng bành trướng đối ngoại 
mạnh mẽ của các tập đoàn tài chính phố Uôn. Họ đều có ảnh 
hưởng lớn đến việc chế định và thực hiện chính sách ngoại 
giao của Mỹ. Họ tự cho rằng phải trung thành với lý luận về 
quyền lợi biển và "thuyết đế quốc Thái Bình Dương" mà 
Marhan tuyên truyền, coi Marhan là người sáng tạo ra chính 
sách lớn. Họ ra sức chủ trương mở rộng hải quân, tranh giành 
các căn cứ, xưng bá ở biển. Điều gọi là "chính sách lớn" chủ 
yếu là chỉ tranh giành Cuba, chiếm lĩnh các căn cứ ở vùng 
biển Caribê, đào thông kênh đào Panama, giành lấy các đảo 
Hawal, Philippin ở Thái Bình Dương... xây dựng đế quốc Thái 
Bình Dương. Cuối thế kỷ 19, để thực hiện chính sách này, Mỹ 
đã thực hiện một loạt các cuộc xâm lược. Việc Mỹ phát động 
chiến tranh với Tây Ban Nha và thúc đẩy chính sách mở cửa 
chính là sự thách thức về ưu thế trỗi dậy của Mỹ với các đế 
quốc thực dân già cỗi, để giành lấy và mở rộng ảnh hưởng 
quốc tế của Mỹ. 


Roosevelt thiết kế 'chủ nghĩa thế giới": đỉnh cao của 
chiến lược lớn của Mỹ 

Lý tưởng và việc thiết kế "chủ nghĩa thế giới" của 
Roosevelt trước khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai là 
giai đoạn thứ tư và hình thái thứ tư của chiến lược lớn của Mỹ. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ Nhất, chiến lược hướng ra thế 
giới của Wilson bị thất bại. Nhưng những cố gắng của Wilson 
có thể coi là một sự thử nghiệm của Mỹ. Tiến trình của Chiến 
tranh thế giới thứ Hai đã cung cấp cơ hội tốt cho Mỹ xây dựng 
bá quyền thế giới. Sau năm 1943, Roosevelt đã nêu rõ "quyển 
lực mà Mỹ giành được là quyển lực về đạo nghĩa, chính trị, 
kinh tế và quân sự", "mang lại cho Mỹ trách nhiệm lãnh đạo 
cộng đồng quốc tế và những cơ hội kèm theo nó". Trước khi 
kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai, tập đoàn lãnh đạo Mỹ 


946) 


mà đại điện là Roosevelt và Hunll đã đưa ra một số ý tưởng 
và cách làm để "xây dựng lại trật tự thế giới sau chiến tranh", 
sau này được nhà sử học Arthur Schlesinger gọi là "chủ nghĩa 
thế giơi". Họ cho rằng chiến tranh đã làm cho kết cấu thế lực 
truyền thống của châu Âu bị phá hoại nghiêm trọng, việc duy 
trì trật tự thế giới cần phải dựa vào Mỹ, Liên Xô và Anh. Mỹ 
cần và có thể thông qua tổ chức Liên Hợp Quốc để bảo vệ cục 
diện an ninh tập thể, thay thế cho sự cân bằng thế lực và 
phạm vi thế lực của các nước lớn, đảm bảo địa vị lãnh đạo của 
Mỹ trên thế giới. Thời kỳ đầu sau chiến tranh, "chủ nghĩa thế 
giới" và "chủ nghĩa lý tưởng" mà Roosevelt ôm ấp vẫn là 
nguyên tắc cơ bản của chính sách ngoại giao của Mỹ. Đến 
đầu năm 1946, những ý kiến về tính chất thế giới sau chiến 
tranh và phương châm của Mỹ đối với Liên Xô đã dần dần 
hình thành. Những ý kiến thuộc dòng chính của Mỹ cho rằng 
Liên Xô đã từ đồng minh trong thời chiến trở thành đối thủ 
tranh giành bá quyền của Mỹ, Liên Xô đã không còn là đối 
tác hợp tác, mà là đối tượng cần kiểm chế. 

Quỹ đạo phát triển của chiến lược lớn sau khi xây dựng 
nước Mỹ là một quá trình tiến lên cùng thời đại. Đây là một 
quá trình từ chiến lược độc lập ngoại giao quốc gia của chủ 
nghĩa cô lập, phát triển đến chiến lược bá quyền khu vực châu 
Mỹ của chủ nghĩa Monroe, rồi lại phát triển đến chiến lược 
đế quốc biển vượt ra châu Mỹ đi ra biển, cuối cùng trong 
chiến lược "chủ nghĩa thế giới" lấy xưng bá thế giới sau chiến 
tranh làm mục tiêu đã đạt được đỉnh cao. Trong quá trình này, 
chiến lược lớn của Mỹ đã thích ứng với nhu cầu trỗi dậy của 
Mỹ, dẫn dắt thực tiễn trỗi dậy của Mỹ. Sự trỗi dậy thành công 
của Mỹ là thành công của các tư tưởng chiến lược. 


Văn hóa Mỹ không phải là văn hóa “phi chiến lược " 
Chuyên gia chiến lược học nổi tiếng Chung Lão trong 


224 


cuốn "Nghiên cứu chiến lược" đã nói: người Mỹ chú trọng kỹ 
thuật không chú trọng tư tưởng, chú trọng quản lý không chú 
trọng chiến lược, vì vậy văn hóa chiến lược của Mỹ là một 
loại văn hóa "phi chiến lược" và đưa ra bối cảnh độc đáo của 
việc hình thành văn hóa chiến lược của Mỹ: thứ nhất, từ khi 
dựng nước đến nay, về địa lý, Mỹ luôn cách biệt với thế giới 
bên ngoài; thứ hai, trong quá trình khai khẩn đất đai, người 
Mỹ luôn phải đối diện với những vấn đề của đời sống hiện 
thực bức thiết, hình thành nên tâm lý chỉ tìm đến những lợi ích 
trước mắt; thứ ba, nước Mỹ không có truyền thống lịch sử lâu 
đời, cho nên cả nước từ trên xuống dưới đều thiếu ý thức về 
lịch sứ; thứ tư, Mỹ là xã hội công nghiệp hóa cao độ, người 
Mỹ hầu như đều là các kỹ sư, cho nên đối với bất cứ vấn để 
gì cũng tìm cách giải đáp mang tính kỹ thuật. Nhận thức này 
không phù hợp với thực tế của quá trình hình thành chiến lược 
của Mỹ. 

Văn hóa chiến lược của một quốc gia trước hết biểu hiện 
ở việc theo đuổi chiến lược của quốc gia này. Mục tiêu của 
người Mỹ có tính chiến luợc rất mạnh mẽ, Những thực dân 
đầu tiên của người Mỹ khi đến vùng đất mới, lý tưởng của họ 
chính là muốn trên mảnh đất mới thiết lập một đất nước mới, 
hy vọng có thể dựa vào sự chỉ bảo của Thượng đế để xây 
dựng những thành phế trên mảnh đất này, trở thành tấm 
gương cho thiên hạ. Những tri thức mà người Mỹ trong giai 
đoạn đầu theo đuổi bao gồm trên hai mặt: một là hướng tới 
Thượng đế để theo đuổi tín ngưỡng tinh thần siêu việt; hai là 
hướng tới thế tục tìm kiếm kinh nghiệm và tri thức lý tính 
huyền bí trong thế giới vật chất. Một quân thể chiến lược và 
mục tiêu chiến lược như vậy đã quyết định văn hóa chiến lược 
mà họ sùng bái và sáng tạo. 

Văn hóa chiến lược hình thành sau khi dựng nước của Mỹ 
có nhiều sáng tạo ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới. Ví dụ, sự 


225 


sáng tạo chiến lược trong cách mạng độc lập của Mỹ, sự sáng 
tạo chiến lược trong chiến tranh thống nhất của Mỹ, sự sáng 
tạo chiến lược trong chính sách mới của Roosevelt, sự thiết kế 
của Mỹ đối với thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ Hai... Cho 
dù trên mặt đối nội hay đối ngoại đều có nhiều sáng tạo đi 
trước lịch sử, đi trước thế giới. Những dấu ấn chiến lược và 
quỹ đạo phát triển chiến lược lớn của Mỹ đêu chứng minh Mỹ 
là nước lớn chiến lược, cường quốc chiến lược. Điều quan 
trọng hơn là văn hóa chiến lược của một quốc gia, tính chiến 
lược văn hóa của một quốc gia phải được biểu hiện ở thực tiễn 
chiến lược, tư duy chiến lược và ở việc giải quyết những để 
tài chiến lược của quốc gia đó. Một quốc gia không giỏi về 
mặt chiến lược sẽ không thể là một quốc gia trỗi dậy thành 
công. Mỹ tuy là quốc gia có lịch sử ngắn nhất trong các nước 
lớn trỗi đậy, nhưng quá trình hình thành chiến lược chấn hưng 
đất nước của Mỹ lại rất độc đáo. Mỹ tuy là quốc gia sùng bái 
kỹ thuật và chú trọng thực dụng, nhưng Mỹ cũng là quốc gia 
phát triển về mặt chiến lược. Mỹ tuy có nhược điểm chỉ theo 
đuổi lợi ích trước mắt, nhưng Mỹ cũng có ưu điểm có cách 
nhìn nhận sâu xa. Cho nên văn hóa Mỹ không phải là văn hóa 
"phi chiến lược". 


Nghệ thuật "trỗi dậy với giá rẻ'' của Mỹ 

Đặc điểm trỗi dậy của Mỹ là tốc độ nhanh, giá thành rẻ. 
So với cái giá mà một số nước lớn phải trả để tiến hành trỗi 
dậy mà vẫn "không trỗi dậy được" thì cái giá trỗi dậy của Mỹ 
là rẻ nhất. 

Mỹ sở đĩ có thể trỗi dậy là đo môi trường địa lý thuận lợi, 
đây là một nhân tố quan trọng. Người nào đầu tiên đến nước 
Mỹ đều cẩm thấy ngỡ ngàng vì sự hoành tráng của nước Mỹ. 
Nước Mỹ nằm ở giữa hai đại dương lớn nhất thế giới, với điện 
tích 9,3 triệu km2, sông ngòi ao hồ chằng chịt, rừng rậm um 


226 


tùm, đồng bằng phì nhiêu, thảo nguyên mênh mông, khoáng 
sản phong phú và nguồn tài nguyên biển phong phú của hai 
đại dương. Mỹ đã có nhân tố "địa lợi". Lê Nin đã từng nói Mỹ 
ở vào vị trí địa lý an toàn nhất thế giới. Trong lịch sử nhân 
loại, chưa có bất kỳ nước lớn nào sau khi dựng nước, có thể 
đầu tư một lượng tài nguyên rất nhỏ vào an ninh quốc gia, lại 
có thể tránh được nỗi lo về an ninh đến từ bên ngoài trong một 
thời gian đài. Sau khi chiến tranh Nam-Bắc chấm dứt năm 
1865, lãnh thổ Mỹ chưa bao giờ lại nổ ra một cuộc chiến tranh 
với quy mô lớn. Trong vòng hơn 120 năm từ cuộc chiến tranh 
đôi phó với Anh lần thứ hai (năm 1812-1815) cho đến nể ra 
sự kiện Trân Châu Cảng, chủ quyền và lãnh thổ Mỹ hầu như 
không bị đe dọa. Chỉ sau khi xuất hiện vũ khí sát thương với 
quy mô lớn như vũ khí hạt nhân... thì sự an toàn về mặt địa lý 
của Mỹ mới không còn nữa. Các cuộc tiến công khủng bố làm 
đao động tâm lý "cảng an toàn" củúa Mỹ. 

Sự trỗi dậy của Mỹ sở dĩ nói là sự trỗi dậy với giá rẻ 
không chỉ ở ưu thế về môi trường địa lý, điều quan trọng hơn 
là quá trình trỗi dậy của Mỹ đã thể hiện một sự trỗi dậy rất trí 
tuệ, rất nghệ thuật và rất thông minh. Đương nhiên, sự trỗi 
dậy của Mỹ cũng rất "xảo quyệt", trên một số mặt còn rất bỉ 
ổi và tàn nhẫn. Mọi người đều biết rõ nghệ thuật cũng như sự 
xảo quyệt của Mỹ trong khi trỗi dậy. 


Mỹ không chỉ giỏi trong trỗi đậy, mà còn giỏi cả trong 
kiềm chế 

Quá trình trỗi dậy của một nước lớn hầu như luôn là một 
quá trình kiểm chế và đột phá kiểm chế. Trong lịch sử thế 
giới cận đại, trong cuộc chạy đua tranh giành địa vị quốc gia 
đứng đầu, có 3 thành công điển hình của việc đột phá sự kiểm 
chế của quốc gia đứng đâu cũ để trở thành quốc gia đứng đầu 
mới: thứ nhất, Hà Lan đột phá sự kiểm chế của Tây Ban Nha 


221 


để trở thành đế quốc thương mại; thứ hai, Anh đột phá sự 
kiểm chế của các nước trong lục địa châu Âu (bao gồm Hà 
Lan, Pháp, Tây Ban Nha) để xây dựng quốc gia công nghiệp; 
thứ ba, Mỹ đột phá sự kiểm chế của Anh để trở thành đế quốc 
hùng mạnh nhất thế giới. 

Trong quá trình trỗi dậy của Mỹ, địa vị thế mạnh của Anh 
không nổi bật như Mỹ hiện nay. Trước hết Anh không kiểm 
chế được sự độc lập của Mỹ, sau đó không thể chiếm lại Mỹ 
trong cuộc chiến tranh năm 1812 (vì Anh lo lắng lục địa châu 
Âu lại nổ ra chiến tranh), tiếp đó lại không thể làm cho nền 
kinh tế Mỹ bị sụp đổ sau chiến tranh. Nhưng điều này không 
có nghĩa là các cường quốc châu Âu như Anh ... thừa nhận sự 
trỗi dậy của Mỹ, mà là tiếp tục tìm cách gây sức ép với Mỹ. 
Có thể nói cuộc đấu tranh giữa kiểm chế và chống kiểm chế 
là xuyên suốt toàn bộ quá trình trỗi đậy của các nước lớn, mà 
sự trỗi dậy của Mỹ chính là một quá trình không ngừng đột 
phá sự kiểm chế của Anh. 

Việc Mỹ trỗi dậy trong sự kiểm chế đã thể hiện đầy đủ trí 
tuệ, thông minh, xảo quyệt và bỉ ổi kiểu Mỹ. Kể từ khi có các 
cuộc canh tranh giữa các quốc gia trên phạm vi thế giới đến 
nay, cái giá mà Mỹ phải trả cho sự trỗi dậy là cái giá rẻ nhất, 
cái giá để duy trì bá quyển cũng là cái giá rẻ nhất. Trong hai 
cuộc chiến tranh thế giới, nhìn vào nội dung thể hiện trực tiếp 
thì đó là cuộc tranh giành giữa Anh là quốc gia bá quyền thế 
giới cũ và Đức là nước thách thức mới. Nhìn vào giá trị và ý 
nghĩa cuối cùng của cuộc chiến tranh thì đó là việc thực hiện 
sự thay đổi bá quyền giữa Mỹ và Anh. Mỹ đã không tranh mà 
được, hoặc có thể nói tranh it nhưng được nhiều. Đây chẳng 
phải là nghệ thuật cạnh tranh sao. Từ năm 1898-1920, Mỹ 
không chỉ giành được quyền chủ đạo ở khu vực châu Mỹ, mà 
còn thực hiện được sự hòa giải mang tính lịch sứ đối với Anh, 
quốc gia bá quyền hiện thực và quốc gia bá quyền trong tương 


228 


lai đã liên kết thành đồng minh. Sau Chiến tranh thế giới thứ 
Hai, Mỹ bước lên địa vị quốc gia bá quyền, cùng với Liên Xô 
tiến hành cuộc chiến bảo vệ bá quyền kéo dài nửa thế kỷ. Đối 
với Mỹ, thực chất của Chiến tranh Lạnh chính là cuộc chiến 
bảo vệ bá quyền. Tôn Tứ nói :"bất chiến nhi khuất nhân chỉ 
binh" (không đánh mà vẫn chiến thắng), Mỹ là nước "không 
đánh mà vẫn chiến thắng", là nước lấy Chiến tranh Lạnh để 
giành chiến thắng, tạo nên một kỳ tích về cạnh tranh chiến 
lược giữa các nước lớn trong lịch sử cận đại của thế giới, 

Mỹ có hai thành công mang tính chiến lược: thứ nhất, thực 
hiện thuận lợi sự trỗi dậy của một nước lớn; thứ hai, kiểm chế 
có hiệu quả sự trỗi dậy của một nước lớn khác thách thức địa 
vị bá quyển của Mỹ. Mỹ là nước vừa giỏi về trỗi dậy, cũng 
giỏi về kiểm chế. Có thể nói Mỹ là mô hình của việc "thực 
hiện sự trỗi dậy của nước lớn" và "kiểm chế sự trỗi dậy của 
nước lớn". Cho dù nghiên cứu sự trỗi dậy của Mỹ từ một 
cường quyển hay tìm hiểu các phương pháp của Mỹ lấy cường 
quyền để áp chế trỗi dậy, thì đều là điều có ý nghĩa đối với 
nghệ thuật trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc phải học tập 
trí tuệ và nghệ thuật "trỗi đậy theo kiểu Mỹ", kiểm chế sự sảo 
quyệt, tỉ tiện và tàn bạo trong sự trỗi đậy theo kiểu Mỹ. Sáng 
tạo nên mô hình mới văn minh nhất thế giới về sự trỗi dậy của 
nước lớn tính chất trỗi đậy là "trỗi đậy phi bá quyền", đạo đức 
trỗi dậy là "trỗi dậy cao thượng", con đường trỗi dậy là "trỗi 
đậy một cách hòa bình", trí tuệ trỗi dậy là "trỗi đậy một cách 
nghệ thuật”. 

Hạ thấp giá thành: giữ ổn định 

Nước lớn trỗi đậy cần tài nguyên chiến lược. Một nước lớn 


muốn lớn hơn nữa thì tài nguyên chiến lược mà nó có thể sử 
dụng thậm chí dùng vào "đánh bạc" cũng có hạn. Việc tiêu 


229 


hao lớn nhất tài nguyên chiến lược của một quốc gia là tiêu 
hao trong đấu tranh nội bộ và tiêu hao trong tranh giành ở bên 
ngoài. Nhưng trên hai mặt này Mỹ đều giảm tiêu hao một 
cách có hiệu quả, tiết kiệm nhiều tài nguyên. Biện pháp quan 
trọng để Mỹ có thể tiết kiệm tài nguyên chiến lược, đó chính 
là giữ ổn định tình hình trong nước và quốc tế. 

Nhà sử học Pháp Tocqueville đã từng nói:"Hơn 60 năm 
nay .. mọi dân tộc châu Âu nếu không bị chiến tranh phá hoại 
thì cũng bị suy thoái vì vấn để đối nội, chỉ có người Mỹ vẫn 
bình an vô sự. Hầu như toàn bộ châu Âu đều bị đảo lộn vì các 
cuộc cách mạng, còn người Mỹ thì không bị nảy sinh những 
động loạn này." 

Học giả người Mỹ gốc Hoa, Khổng Hoa Nhuận cũng chỉ 
ra rằng:"Tại không ít các nước khác, những thay đổi chính trị 
đã đưa tới xung đột giai cấp và đối kháng về phân phối kinh 
tế, trong con mắt người Mỹ điều này là sự rối loạn không 
mang tính chất của chủ nghĩa cộng hòa. Mối quan hệ căng 
thẳng này cũng tổn tại ở Mỹ, nhưng nó không bị bùng lên, 
được xử lý ổn thỏa. Người Mỹ không thể hiểu nổi tại sao giữa 
ba bốn nước như Pháp, Anh... lại cứ tranh nhau như vậy. Chỉ 
có Mỹ cứ bước thẳng tới tương lai." 

So với các nước lớn khác, trong quá trình trỗi dậy, trạng 
thái chiến tranh của Mỹ có thời gian ngắn nhất và có thời gian 
hòa bình đài nhất. Điều này hình thành nên sự khác biệt rõ rệt 
đối với nước Anh. Trong 75 năm từ 1688-1763, đế quốc Anh 
hầu như có một nửa thời gian là đánh nhau. Trong quá trình 
trỗi đậy, Mỹ sở đĩ có được môi trường hòa bình dài như vậy 
một mặt là do môi trường địa lý độc đáo của Mỹ, khiến Mỹ 
có được sự đảm bảo an ninh mà trời phú cho; mặt khác cũng 
do sau khi dựng nước, trong thời gian đài Mỹ thực hiện chính 
sách ngoại giao theo chủ nghĩa cô lập, không "dính líu" vào 
công việc của châu Âu. Vì vậy trong khi cuộc đấu tranh giai 


230 


cấp trong nội bộ châu Âu diễn ra rầm rộ và cuộc cạnh tranh 
giữa các cường quốc châu Âu diễn ra gay gắt, thì Mỹ lại có 
điều kiện tập trung tinh lực tiến vào tương lai. Sự trái ngược 
này giữa Mỹ và châu Âu đã dự báo sự suy thoái của châu Âu 
và sự trỗi đậy của Mỹ. Có thể thấy việc kiên trì giữ ổn định, 
không để xẩy ra động loạn, hạ thấp cái giá phải trả của những 
biến động trong nước và hạ thấp giá thành trong cạnh tranh 
quốc tế, chính là nhân tố quan trọng để Mỹ có thể trỗi dậy với 
giá rẻ. 


"Trai cò tranh nhau: ngư ông đắc lợi" 

Con đường trỗi dậy của Mỹ là được xây dựng trên đống 
đổ nát của sự cạnh tranh tàn sát lẫn nhau giữa các nước lớn 
khác. Đối với Mỹ, con đường trỗi đậy tranh giành bá quyên 
thế giới của Mỹ là sự trỗi dậy với giá thành rẻ nhất; nhưng giá 
thành mà thế giới phải chịu đựng lại là cái giá đắt nhất. Trong 
quá trình này, các thủ đoạn cạnh tranh của Mỹ là vừa thâm 
hiểm, vừa độc ác, vừa quỷ quái, vừa hung đữ. 

Ngay từ 1941, khi phát xít Hítle tiến công Liên Xô, Tổng 
thống Truman đã từng bày tỏ chính sách mà Mỹ thực hiện 
giữa Đức và Liên Xô là:"Nếu chúng ta thấy Đức đang thắng 
trong cuộc chiến tranh này thì chúng ta sẽ ủng hộ Nga. Khi 
Nga thắng trong cuộc chiến tranh này, chúng ta cũng nên giúp 
đỡ Đức. Việc sử dụng phương pháp như vậy chúng ta có thể 
khiến cả hai tần sát nhau đến cùng." 

Các chính trị gia Mỹ khi tổng kết mưu lược của Mỹ đã nói: 
Mỹ luôn là cầu thủ dự bị trong cuộc thi đấu chính trị thế giới, 
Mỹ luôn ở phía sau, đợi khi hai bên đấu nhau kiệt sức thì mới 
nhảy vào thu dọn tần cục. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, 
Mỹ đều là nước nhảy vào sau cùng. Cống hiến của kẻ tham 
chiến cuối cùng chỉ là làm bẻ gãy ngọn rơm trên lưng con lạc 
đà, nhưng chiến lợi phẩm thu được lại là cả con lạc đà. 


⁄XẴ | 


Nhìn vào kết quả cuối cùng và ý nglša của hai cuộc chiến 
tranh thế giới trong thế kỷ 20, có thể thấy hai cuộc chiến tranh 
này nổ ra là để phục vụ cho Mỹ. Nhìn bể ngoài hai cuộc chiến 
tranh thế giới là hai lần thách thức của Đức đối với địa vị bá 
chủ thế giới, là hai lần bảo vệ của Anh đối với địa vị bá chủ 
thế giới, nhưng trên thực tế là sự thay thế đần dần của Mỹ đối 
với Anh. Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh thế giới là thắng 
lợi của Anh, nhưng là thắng lợi của kẻ suy bại, là thắng lợi đối 
từ việc làm tăng nhanh sự suy bại của mình, là chiến thắng 
trong sự thắm bại. Trong chiến tranh Anh đã chiến thắng, đã 
thắng Đức, nhưng Anh đã thua trong địa vị quốc gia, đã thua 
Mỹ. Kẻ thắng lợi thực sự trong hai cuộc chiến tranh thế giới 
là Mỹ. Chính Anh đã bó hết sức lực ra đánh bại Đức vì Mỹ, 
và Đức cũng vì Mỹ mà đánh Anh. Mô hình Mỹ thay Anh là 
rất cao thủ và xảo quyệt. Anh phải trả cái giá chiến lược cho 
việc Mỹ giành lấy bá quyền thế giới. Anh là nước thắng lợi 
trong hai cuộc chiến tranh thế giới, nhưng lại mất đi đế quốc 
của mình, mất đi địa vị đứng đầu thế giới, đem ngôi báu bá 
quyền thế giới dâng cho Mỹ. "Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc 
lợi". Mỹ chính là ngư ông đặc lợi. 

Trong hợp tác và liên minh với Anh, Mỹ đã thay thế địa 
vị của Anh. Cuộc cạnh tranh chiến lược, cuộc đọ sức chiến 
lược giữa Mỹ và Anh được thông qua hợp tác chiến lược và 
liên minh chiến lược để thực hiện. Đây là vận may chiến lược. 
kỳ tích chiến lược, nét đặc sắc chiến lược của Mỹ. 


Chuẩn bị chiến tranh: không ảo tưởng 

Với sự chỉ đạo của tư duy chiến lược "không có kẻ thù và 
bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia vĩnh viễn”, trong quá 
trình trỗi đậy cho dù là đối với kẻ thù hay bạn bè, Mỹ đều có 
sự chuẩn bị chiến tranh đầy đủ, bao gồm cả đối với đồng minh 
Anh trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ Nhất. 


c2 


Sau Chiến tranh thế giới thứ Nhất, Mỹ đứng trước cục 
diện tranh giành bá quyền trên biển giữa Anh và Nhật Bản. 
Năm 1919, hội nghị của các tướng lĩnh hải quân Mỹ đã thảo 
luận về thái độ mà Anh có thể vận dụng. Hội nghị cho rằng 
Mỹ và Anh tồn tại khẩ năng xung đột, khi Anh đánh Mỹ, Nhật 
Bản sẽ nhanh chóng đứng về phía Anh. Tháng 3/1920, Mỹ đã 
chế định hai kế hoạch tác chiến: "Kế hoạch màu da cam" tác 
chiến với Nhật Bản ở Thái Bình Dương, là lần sửa đổi thứ hai 
đối với "kế hoạch màu da cam" chế định năm 1911; "Kế 
hoạch tác chiến màu đỏ-da cam" tác chiến với Anh và Nhật 
Bản ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nhìn vào kế 
hoạch tác chiến của hải quân Mỹ có thể thấy việc đồng minh 
Anh-Nhật có tổn tại hay không không những có ảnh hưởng 
trực tiếp đến bố trí chiến lược của Mỹ và so sánh lực lượng 
của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, mà còn ảnh hưởng đến 
địa vị chiến lược toàn cầu của Mỹ. Mỹ tất phải bố trí hạm đội 
của Mỹ ra cả hai đại dương để sử dụng. 

Trong báo cáo hàng năm từ 1922-1924 của Phòng kế 
hoạch tác chiến của Bộ hải quân Mỹ đã có phán đoán như 
sau: Nhật Bản và Anh vẫn là hai nước có thể tranh giành với 
Mỹ về quyền kiểm soát biển. Điểm đối lập có thể đưa tới việc 
Mỹ có thể giao chiến với cả hai nước, hoặc một trong hai nước 
vẫn tôn tại. Việc chuẩn bị chiến tranh của hải quân Mỹ trước 
hết là nhằm vào Nhật Bản, việc tiến hành chiến tranh với Anh 
hoặc với liên minh Anh-Nhật là bước chuẩn bị thứ hai. 

Nhìn vào tình hình quốc tế trong thập kỷ 20-30 của thế kỷ 
20 cho thấy đối tượng tác chiến có nhiều khả nhất của Mỹ vẫn 
là Nhật Bản. "Chiến tranh màu da cam là cuộc chiến tranh 
được coi là dễ xảy ra nhất", "chiến tranh màu đa cam" cũng 
trở thành kế hoạch tác chiến chủ yếu nhất của quân đội Mỹ, 
Trong hơn 10 năm chế định kế hoạch này, tuy có sửa đối vài 
lần, nhưng nội dung chủ yếu "dơn độc tiến hành cuộc chiến 


233 


tranh với Nhật Bản ở Thái Bình Dương" vẫn không thay đổi. 
Cuối thập kỷ 30 của thế kỷ 20, Mỹ mới dân dần thay đổi 

tư duy chiến lược của mình. Tháng 2/1938 đã tiến hành sửa 
đổi "Kế hoạch màu da cam", ngoài việc vẫn giữ cách tư duy 
cơ bản tiến hành chiến tranh với Nhật Bản ở Thái Bình 
Dương, đã bước đầu đánh giá đến mối đe dọa của Đức và 
Halia ở bên bờ Đại Tây Dương. Tháng 2/1939, Roosevelt để 
nghị tăng cường căn cứ hải quân lên thành 16 căn cứ, trong đó 
số lượng căn cứ ở khu vực Thái Bình Dương nhiều gấp 3 lần 
so với khu vực Caribe. Điều này phản ánh tư duy chiến lược 
lấy Thái Bình Dương làm trọng điểm vẫn chưa thay đổi triệt 
để. Chỉ đến tháng 3/1939, khi Đức chiếm toàn bộ Tiệp Khắc, 
đưa ra yêu cầu lãnh thổ đối với Ba Lan, thì đến tháng 4/1939, 
Ủy ban liên hợp hải-lục quân Mỹ mới đưa ra báo cáo nêu rõ 
nếu cả hai bờ đại dương đều bị đe dọa, thì nên vận dụng thế 
thủ ở Thái Bình Dương, bảo lưu đầy đủ lực lượng quân đội, 
lấy Hawai làm căn cứ, thực hiện phòng vệ theo "tam giác 
chiến lược" (Hawai - Alaska-Panama). Điều này có nghĩa là 
tư duy cơ bản của "kế hoạch màu da cam" tiến hành chiến 
tranh với Nhật ở Thái Bình Dương đã hủy bỏ, trở thành bước 
ngoặt trong sự thay đổi tư duy chiến lược của Mỹ. Trên cơ sở 
này, tháng 6.1939, Ủy ban liên hợp hải-lục quân Mỹ đã chế 
định kế hoạch tác chiến mới - "Kế hoạch cầu vồng". Kế 
hoạch này đặt ra 5 tình huống và đưa ra 5 phương án đối với 
cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có thể 
trong tương lai. Trong đó phương án "Cầu vông-5" đặt giả 
thiết Mỹ, Anh và Pháp liên hợp tác chiến, cùng với việc đắm 
bảo phòng vệ ở Tây bán cầu, sớm đưa quân Mỹ đến Đông Đại 
Tây Dương, đồng thời đưa quân đến châu Âu và châu Phi, hợp 
đồng với quân Anh và quân Pháp tiến hành tiến công chiến 
lược đối với Đức và Italia. Tại Thái Bình Dương, trong khi duy 
trì phòng ngự chiến lược, đợi cho đến khi đánh bại các nước ở 


234 


trục trung tâm, mới có thể quay lại tiến hành tiến công chiến 
lược đối với Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Phương án "Câu 
vông-5" rất gần với kế hoạch chiến tranh mà Mỹ tiến hành 
trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, đánh dấu việc hình thành 
dân dần tư tưởng chiến lược "Châu Âu số một". Phương châm 
chiến lược lớn "Châu Âu số một" được chính thức xác định khi 
Bộ Tổng tham mưu quân đội Anh và Mỹ liên hợp vạch ra kế 
hoạch "ASC-1". Sự chỉ đạo chiến lược của Mỹ được biểu hiện 
rất mạnh trong tính dự báo chiến tranh, tính kiên quyết chuẩn 
bị chiến tranh trong chiến lược quân sự của Mỹ và có thể căn 
cứ vào sự thay đổi của tình hình quốc tế, kịp thời thay đổi đối 
tượng tác chiến, kịp thời thay đổi phương châm tác chiến, từ 
đó nắm chắc quyển chủ động chiến lược. Thành công chiến 
lược quân sự của Mỹ đã phát huy tác dụng đặc biệt đối với sự 
trỗi dậy thành công của Mỹ. 


Im lặng chờ thời: xuất hiện chậm 

Trong nghệ thuật trỗi dậy của Mỹ, có một điều cần biết 
đó là "im lặng chờ thời mang đặc sắc Mỹ", đó là ngay cả khi 
điều kiện làm lãnh tụ thế giới đã chín muồi, cũng không vội 
xuất đầu lô diện. 

Học giả Khổng Hoa Nhuận đã từng nói: “Lịch sử biến đổi 
thế giới từ năm 1913-1945 cũng là lịch sử biến đổi vai trò thế 
giới của Mỹ. Châu Âu đã từng là trung tâm quan hệ quốc tế 
của các nơi trên thế giới bao gồm cả Mỹ, nhưng sau Chiến 
tranh thế giới thứ Nhất đã mất đi địa vị bá quyển. Những năm 
tháng sau năm 1917, đã đánh dấu việc Mỹ trỗi dậy trở thành 
lãnh tụ của thế giới. Ngay cả khi không sử dụng sức mạnh 
quân sự để thực sự phát huy vai trò lãnh đạo, thì Mỹ cũng 
cung cấp tài nguyên kinh tế và văn hóa để xác định và duy 
trì trật tự thế giới. Vào giữa thập kỷ 30 của thế kỷ 20, việc 
Mỹ lẩn tránh lãnh đạo thế giới hoặc hợp tác quốc tế và trở 


235 


về với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa đơn phương trên thực 
tế là một ngoại lệ, Nhưng ngay cả khi đó, như theo cách nói 
của Joseph Nye, vẫn có thể thấy được Mỹ sớm muộn cũng 
thể hiện sự lãnh đạo'. Khi Chiến tranh thế giới thứ Hai sắp 
kết thúc, Roosevelt và bạn bè mong muốn Mỹ trỗi dậy từ 
trong chiến tranh và trở thành quốc gia mạnh nhất thế giỚI. 
Khác với Chiến tranh thế giới thứ Nhất, sau Chiến tranh thế 
giới thứ Hai, Mỹ quyết tâm muốn lãnh đạo thế giới. Lần này 
Mỹ muốn xây dựng một trật tự quốc tế có thể làm tăng thêm 
lợi ích của Mỹ, khiến Mỹ không chỉ có thể nâng cao quyền 
thế và tăng thêm của cải cho mình, mà cũng có thể mở rộng 
giá trị quan của Mỹ ra toàn thế giới. Mỹ không thể lại lấn 
tránh trách nhiệm nước lớn, mà nên chấp nhận quyền lãnh 
đạo để xây dựng trật tự kinh tế quốc tế theo chủ nghĩa tự do 
- lấy tự do mậu dịch và ổn định tỷ giá hối đoái làm cơ sở, 
sáng tạo ra sự phồn vinh mà các dân tộc chưa từng có, Mỹ 
cần lãnh đạo thế giới để ngăn ngừa sự phục hồi của cường 
quyền Đức-Nhật, ngăn ngừa sự trỗi dậy của các cường quyền 
khác bắt chước các phần tử phát xít Đức và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật Bản. 

"Em lặng chờ thời" mang đặc sắc Mỹ chính là truyền thống 
chủ nghĩa cô lập thâm căn cố đế của Mỹ. Sức mạnh của 
truyền thống này rất lớn, nên ngay cả khi Mỹ có đủ sức mạnh 
lãnh đạo thế giới, khi một loạt các nhân vật tinh anh của Mỹ 
cần phải xuất hiện trước thế giới, thì vẫn bị cần trở bởi truyền 
thống này. "Bi kịch Wilson" xuất hiện sau Chiến tranh thế 
giới thứ Nhất là một ví dụ điển hình. 

Sau khi sức mạnh kinh tế Mỹ đứng đầu thế giới, thời gian 
để Mỹ từ "im lặng chờ thời" đi lên cương vị lãnh đạo thế giới 
phải mất nửa thế kỷ. Cuộc chiến tranh Mỹ- Tây Ban Nha năm 
1898 là một tiêu chí quan trọng của sự chuyển biến ngoại giao 
từ chủ nghĩa cô lập sang chủ nghĩa thế giới. Chính sách mở 


236 


cửa của Trung Quốc đưa ra năm 1899 và những đánh giá của 
Roosevelt đối với chú nghĩa Monroe lại tăng cường thêm sự 
chuyển biến này. "Nguyên tắc 14 điểm" về việc xử lý vấn để 
hòa bình sau chiến tranh mà Wilson đưa ra đầu năm 1918 trên 
thực tế là kế hoạch tranh bá thế giới, cũng là kế hoạch đòi hỏi 
Mỹ phải lãnh đạo thế giới. Trong đó có 3 điều khoản đều là 
điều khoản tranh giành bá quyền thế giới: thứ nhất, hủy bỏ 
điểu ước bí mật, đó là để ngăn ngừa các cường quốc châu Âu 
chia nhau thế giới sau lưng Mỹ; thứ hai, nhấn mạnh tự quyết 
dân tộc, điều này là muốn làm tan rã hệ thống thực dân cũ của 
các cường quốc châu Âu; thứ ba, kiến nghị xây dựng "Quốc 
liên", với ý để kiểm soát hệ thống an ninh quốc tế sau Chiến 
tranh thế giới thứ Nhất. Sự phá sản của kế hoạch tranh bá này 
là do tuy về mặt kinh tế và quân sự Mỹ đã là cường quốc, 
nhưng trên mặt chính trị quốc tế và ngoại giao Mỹ vẫn còn 
yếu. Các nước lớn khác trên thế giới còn chưa chuẩn bị tốt 
cho việc chấp nhận Mỹ lãnh đạo và chủ đạo thế giới. Vì vậy, 
Wilson tuy "đánh thắng trong chiến tranh", nhưng lại "mất đi 
hòa bình", tuy vẽ nên triển vọng tốt đẹp cho thế giới nhưng 
lại không thể thực hiện được nó. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Roosevelt thông qua 
việc xây dựng liên minh chống phát xít, đã thành công xây 
dựng được cơ cấu an ninh quốc tế mà Wilson chưa làm được- 
Liên Hợp Quốc, và thông qua nguyên tắc "5 nước lớn nhất trí” 
và từ đó hình thành nên "quyền phú quyết của nước lớn”, đảm 
bảo quyền chủ đạo của Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Trong Chiến 
tranh thế giới thứ Hai, các ngành kinh tế Mỹ, đặc biệt là công 
nghiệp quốc phòng đều phát triển nhanh chóng. Đến năm 
1945, thu nhập quốc dân của Mỹ đã tăng hơn gấp đôi; tổng tải 
trọng của các tàu biển đạt 57 triệu tấn, chiếm 2/3 tổng tải 
trọng của thế giới; số lượng vàng và các kim loại quý hiếm 
khác cũng chiếm tới 59% của thế giới; đồng đô la Mỹ đã trở 


237 


thành đồng tiền mạnh nhất thế giới. Trong thương mại thế 
giới, Mỹ cũng ở vào địa vị lũng đoạn. Thực lực quân sự Mỹ 
không chỉ cắm sâu vào lục địa châu Âu, mà còn chiếm giữ 
nhiều căn cứ chiến lược quan trọng khác trên thế giới. Việc 
lũng đoạn vũ khí hạt nhân càng khiến Mỹ trở thành cường 
quốc quân sự có khả năng răn đe mạnh nhất. Thực lực hùng 
mạnh trên các mặt chính trị, quân sự và kính tế đã tạo điều 
kiện cho việc Mỹ đóng vai trò chính trên sân khấu chính trị 
thế giới, lấp vào chỗ trống mà các nước châu Âu để lại. 
Nhưng tuy có thực lực lãnh đạo thế giới, nhưng đòi hỏi phải 
có đã tâm và quyết sách chiến lược lãnh đạo thế giới. Điều 
này quyết định Mỹ liệu có thoát ra khỏi "chủ nghĩa cô lập" 

truyền thống hay không. Do sau Chiến tranh thế giới thứ 
Nhất, chủ nghĩa quốc tế của Wilson đã từng bị thất bại, để 
tránh sai lầm cũ, ngay khi trong thời chiến, chính quyển 
Roosevelt đã bắt tay vào việc chuẩn bị về mặt chính sách và 
dư luận cho giai đoạn hậu chiến. Sau sự kiện Trân Châu 
Cảng, Chính phủ Mỹ đã thành lập Ủy ban tư vấn chính sách 
đối ngoại thời hậu chiến do Ngoại trưởng HuH và Thứ trưởng 
ngoại giao Welles làm chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban, chế 
định chính sách xây dựng trật tự thế giới sau chiến tranh. Tại 
hội nghị giữa những người đứng đầu 3 cường quốc Mỹ-Xô- 
Anh, Roosevelt đã chuyển hóa những chính sách này thành 
những biện pháp cụ thể sau chiên tranh, tìm cách biến đồng 
minh thời chiến thành thể chế hợp tác của thế giới sau chiến 
tranh do Mỹ chủ đạo. Những cố gắng của những người như 
Ngoại trưởng Hull khiến công chúng Mỹ tin rằng việc xây 
dựng trật tự kinh tế quốc tế sau chiến tranh, việc khôi phục lại 
thể chế mậu dịch tự do đa phương là việc làm không thể thiếu 
của Mỹ sau chiến tranh. Bộ trưởng tài chính Morgenthou đã 
từng chỉ rõ tại Thượng viện rằng Mỹ cần phải xây dựng một 
thể chế thế giới, để các doanh nghiệp có thể dựa theo nguyên 


238 


tắc thương mại tiến hành buôn bán và đầu tư quốc tế. Đến khi 
kết thúc chiến tranh, trong nước Mỹ vẫn có người chủ trương 
không can thiệp vào công việc của châu Âu, Chính phủ Mỹ 
đã có lần dự định thu nhỏ lực lượng ở châu Âu. Nhưng sự suy 
thoái của các nước Tây Âu khiến các nhà quyết sách Mỹ nhận 
định rằng: hoặc cứ để cho châu Âu xảy ra động loạn chính trị 
kinh tế nghiêm trọng, từ đó đe dọa đến hệ thống Tư bản chủ 
nghĩa thế giới, hoặc xuất hiện can thiệp với quy mô lớn. Với 
sức mạnh và lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ đã khiến Mỹ 
chọn phương án sau. Vì thế mới có "Hiệp định tài chính Mỹ- 
Anh" tháng 12/1945 và các biện pháp khác viện trợ Tây Âu. 


Mỹ cảnh giác như thế nào đối với "cái bẫy chiến lược " 

Một đặc điểm quan trọng của Mỹ là luôn duy trì cảnh giác 
chiến lược cao độ đối với thế lực nước ngoài. Truyền thống 
chiến lược này được hình thành từ thời khai quốc công thần 
Washington. 


Washington nói: Phải luôn duy trì cảnh giác đối với âm 
tu của nước ngoài. 

Năm 1796, trong diễn văn chào từ biệt, Washington đã 
nhắc nhở nhân dân Mỹ rằng: "Cần phải xóa bỏ những cảm 
giác khó chịu thâm căn cố đế đối với các nước cá biệt và cũng 
phải xóa bỏ những tình cảm tốt đẹp đối với các quốc gia khác. 
Không có gì quan trọng hơn điều này.. Để đối phó với âm 
mưu quỷ kế của thế lực nước ngoài... một dân tộc tự đo cần 
luôn duy trì cảnh giác. " Lời nói này của Washington là lời 
khuyên răn sâu sắc đối với nhân dân Mỹ, là sự cảnh cáo về ý 
thức phải luôn lo lắng về hậu họa, là sự tổng kết kinh nghiệm 
đấu tranh trong cuộc đời của Washington, cũng là kết tỉnh trí 
tuệ chiến lược của vị khai quốc công thần. 

Đối với Washington mà nói, thế lực nước ngoài luôn có 


239 


âm mưu qủy kế, một đân tộc tự do không chỉ phải duy trì cảnh 
giác, mà còn phải luôn luôn duy trì cảnh giác, không phút nào 
nơi lỏng. 

Đương nhiên đối với thế lực nước ngoài, đối với vấn để 
quốc tế không thể chỉ dùng "thuyết âm mưu" để nhìn nhận 
vấn đề, nhưng cũng không thể chỉ dùng "thuyết phi âm mưu" 
để nhìn nhận. Thế giới này luôn có âm mưu quỷ kế, cho nên 
cảnh giác là điều cần thiết và phẩi như Washington yêu cầu 
nhần dần Mỹ - luôn luôn duy trì cánh giác. 


"Cái bẫy của Bismarck'' và "đánh giá của De Gaulle" 

Trong sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cách 
nói của Washington "âm mưu quỷ kế” của nước ngoài hay 
được nhắc đến. "Cái bẫy của Bismarck" là một ví dụ điển 
hình. Trong chiến tranh Phổ-Pháp năm 1870-1871, nước Phổ 
đã đánh bại nước Pháp, hoàng đế Pháp cũng bị bắt, nhưng 
trong nội bộ Đức khi đó nẩy sinh chia rẽ nghiêm trọng về 
chính sách đối với Pháp. Đại sứ đầu tiên của Đức ở Pháp Hans 
Von Amim chủ trương khôi phục chế độ hoàng đế ở Pháp. 
Bismarck thì xuất phát từ mục tiêu chiến lược muốn cô lập, 
làm rối loạn và suy yếu nước Pháp để sau này Pháp khó mà 
có thể cạnh tranh được với Đức, nên đã chú trương khôi phục 
thể chế cộng hòa của Pháp. Bismarck cho rằng một chính 
quyền theo thể chế cộng hòa không ổn định sẽ luôn ở vào 
trạng thái bị cô lập ở châu Âu, nơi mà chế độ quân chủ đang 
chiếm địa vị thống trị. Năm 1872, trong một điễn thuyết, 
Bismarck đã nói: "Đối với các vương triều của liên hợp châu 
Âu, ngọn núi lửa Pari (chỉ chính quyền theo thể chế cộng hòa 
của Pháp) không có gì nguy hiểm, nó tự nhen lên và cũng tự 
tần lụi đi." Bismarek kiên trì việc để. Pháp xây dựng chế độ 
cộng hòa, để Pháp giống như một ngọn núi lửa, suốt ngày 
phun ra âm thanh dân chủ, rơi vào động loạn và không ổn 


240 


định. Đây là trạng thái lý tưởng có lợi cho Đức. Còn Von 
Amim thì kiên trì chủ trương của mình, cuối cùng bị cách chức 
và bị gán cho tội phản quốc. 

Âm mưu của Bismarck, sau 70 năm đã được De Gaulle 
phân tích một cách rõ ràng. De Gaulle cho rằng nguyên nhân 
quan trọng đưa tới thất bại chiến lược của Pháp là do đấu 
tranh gay gắt giữa các đảng phái, là do nội các liên tục thay 
đổi, khiến đất nước suy yếu; chính chế độ nghị viện của nước 
Cộng hòa thứ ba đã đưa tới việc trong 65 năm từ 1875-1940, 
nước Pháp đã thay đổi chính phú 102 lần, trong khi đó Anh 
chỉ thay đổi chính phủ có 20 lần, và Mỹ chỉ thay đổi 14 đời 
tổng thống. De Gaulle nhiều lần thấy rằng một vị thủ tướng 
vừa lên đã bị phê phán liên tục. "Tuy cố hết sức nhưng vị thủ 
tướng đó vẫn không đối phó được, càng không thể nói đến 
việc nắm toàn cục. Nghị viện không ủng hộ ông ta, chỉ làm 
những việc hại ông ta. Các bộ trưởng trong nội các cũng là 
kẻ thù của ông ta. Dư luận, báo chí, đẳng phái đều coi thủ 
tưởng là đối tượng phê phán trách móc. Mọi người đều biết 
ông ta chỉ cầm quyền được thời gian ngắn. Bản thân ông ta 
cũng biết trước điều đó." 

Hậu di chứng của Bismarck kéo dài đến tận cuối thập kỷ 
530 của thế kỷ 20. Nội các của nước Cộng hòa thứ tư xác lập 
năm 1947 cũng không ra làm sao; từ năm 1947-1958 đã nảy 
sinh ra 24 khóa nội các, bình quân mỗi nội các chỉ tôn tại hơn 
5 tháng, trong đó có 2 nội các chỉ tổn tại có 1 ngày, đó là chính 
phủ Pinot tổn tại từ 17-18/2/1955 và chính phủ Binet tổn tại từ 
17-18/10/1957. De Gaulle chủ trương nghị viện phải có quyển 
lập pháp và quyển giám sát đối với chính phủ, nhưng không 
thể thay thế chính phủ chấp chính. Chính phủ phải có chức có 
quyền và ổn định. Do chính phú lâm thời luôn bị nghị viện chi 
phối khiến De Gaulle tức giận từ chức ngày 20/1/1946, cho 
đến tháng 9/1958, hiến pháp nước cộng hòa thứ năm được 


241 


thông qua, đã tăng cường mạnh mẽ quyền lực của tổng thống 
và đến tháng 12/1958, sau khi làm tổng thống nhiệm kỳ đầu 
tiên, De Gaulle mới có thể thực hiện được hoài bão chính trị 
của mình. 

Việc tích cực thúc đẩy xây dựng dân chủ mang đặc sắc 
Trung Quốc là một nhiệm vụ quan trọng. Còn việc một số thế 
lực nước ngoài kêu gọi Trung Quốc phải thực hiện đại dân 
chủ theo kiểu Mỹ, lấy đại dân chủ để làm rối loạn Trung 
Quốc, làm trì trệ Trung Quốc, thì đó chỉ là một âm mưu. Về 
điều này Trung Quốc phải nhớ lời cảnh cáo của Washington, 
đó là phải luôn duy trì cảnh giác đối với âm mưu quỷ kế của 
thế lực nước ngoài. 


Phải luôn đề phòng Mỹ: Vận mệnh lịch sử của "thuyết 
âm mưu'' và "thuyết cài bây" 

Vấn để chiến lược đầu tiên của dân tộc Trung Hoa hướng 
tới thế giới trong thế kỷ 21 là hướng tới Mỹ, đối tượng mà 
Trung Quốc cần hợp tác nhất là Mỹ, đối tượng cần cảnh giác 
nhất cũng là Mỹ. 

Mỹ là quốc gia luôn duy trì cảnh giác đối với âm mưu của 
thế lực nước ngoài, nhưng cũng là nước rất thành thạo trong 
việc sử dụng âm mưu quỷ kế và đặt ra những cái bẫy chiến 
luợc. Mỹ đã từng sử dụng chạy đua vũ trang làm cái bẫy chiến 
lược để đối phó với Liên Xô. Mỹ là đối thủ cũ trong Chiến 
tranh Lạnh, có truyền thống thực hiện Chiến tranh Lạnh. 
Chiến tranh Lạnh trên thực tế là cuộc chiến về những cái bẫy, 
là cuộc chiến về những âm mưu. Đối với Trung Quốc mà nói, 
không thể không đề phòng Mỹ. 

Những nơi mà Mỹ đặt bẫy để đối phó với Trung Quốc 
không ít. Mỹ có thể đặt ra cái bẫy chính trị, có thể xuất khẩu 
và đầu tư dân chủ, khiến Trung Quốc rối loạn. Mỹ có thể đặt 
ra cái bẫy kinh tế, gây nên những cuộc khủng hoảng về tài 


242 


chính, gây nên những cuộc chiến tranh về tiền tệ, cuốn đi 
những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi nước mắt mà nhân dân 
Trung Quốc phải vất vả mới kiếm được. Mỹ có thể đặt ra cái 
bẩy về quân sự, tại một số khu vực điểm nóng xung quanh 
Trung Quốc, lôi kéo Trung Quốc vào những cuộc chiến tranh 
không bao giờ chiến thắng. Mỹ có thể đặt ra những cái bẫy về 
ngoại giao, khiêu khích các mối quan hệ, tạo nên mâu thuẫn, 
xây dựng liên minh đối phó với Trung Quốc. Tháng 1/2007, 
Trưởng phòng chính sách đối ngoại của Trung tâm cải cách 
châu Âu của Mỹ M. Leonard đã cho rằng năm 2020 là ranh 
giới của thế kỷ 21, Trung Quốc thay Mỹ trở thành thể kinh tế 
lớn nhất thế giới. Chính trị toàn cầu từ đơn cực chuyển sang 
chính trị đa cực. Chính sách "cân bằng thế lực" mà Mỹ thực 
hiện có hai nội dung: duy trì địa vị "nhất siêu" của Mỹ và tại 
mỗi khu vực đều thông qua phương thức ủng hộ chính quyền 
dân chủ để duy trì cân bằng thế lực khu vực. Ví dụ tại châu 
Âu, Mỹ coi Liên minh châu Âu là lực lượng để cân bằng và 
kiểm chế Nga. Tại châu Á, Mỹ liên minh với Ôxtrâylia, Ấn 
Độ, Nhật Bản .. để kiểm chế Trung Quốc. Một học giả đã cho 
rằng thành tựu quan trọng nhất của thực lực mềm Trung Quốc 
là Bắc Kinh đã có thể ngăn ngừa sự hình thành của bất kỳ liên 
minh quốc tế nào để kiểm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc về 
chiến lược. Thế giới từ nay về sau sẽ không có "liên minh 
chống Mỹ", nhưng thế giới sau này liệu có phải nhất định 
không có "liên minh chống Trung Quốc" hay không? 

Văn hóa nhân loại tiến triển theo một quá trình lâu đài từ 
văn hóa Hobbesian, đến văn hóa Locke rỗi tiến lên văn hóa 
Kant, cũng là một quá trình gian nan trắc trở. Trong quá trình 
này, nếu như mất đi sự cảnh giác đối với âm mưu của thế lực 
bên ngoài, tất sẽ gặp phải rủi ro. Cho nên phải luôn cảnh giác 
và phê phán "thuyết âm mưu" và "thuyết cài bẫy". Các 
chuyên gia cế vấn càng không thể ảo tưởng dùng "thuyết phi 


243 


âm mưu" thậm chí "thuyết về sứ mạng lịch sử" để mê hoặc 
dân chúng. 

Hãy ghi nhớ lời của Washington "Để đối phó với âm mưu 
của thế lực nước ngoài, một dân tộc tự do cần luôn duy trì 
cảnh giác." Trung Quốc nên giương cao ngọn cờ lớn "thuyết 
hợp tác", "thuyết hữu hảo", "thuyết đối tác", hội tụ nhiều nhận 
thức chung trong cộng đồng quốc tế. Nhưng Trung Quốc cũng 
không thể không nghe thấy tiếng chuông cảnh giác về "thuyết 
kiểm chế", "thuyết âm mưu", "thuyết cài bẫy". Luôn duy trì 
cảnh giác đối với thế lực nước ngoài. 


244 


CHƯƠNG 6 


KHÔNG NÊN CÓ ẢO TƯỞNG ĐỐI VỚI MỸ 


Đối với Mỹ phải có hy vọng, nhưng không nên tách rời 
thực tế. Đối với quan hệ Trung-Mỹ, phẩi có hy vọng, nhưng 
không nên lý tưởng hóa. Tăng cường niềm tin chiến lược là có 
ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ và phát triển quan hệ 
Trung-Mỹ. Nhưng cùng với việc tăng cường niềm tin chiến 
lược, cũng phải đề phòng “ảo tưởng chiến lược”. 


1. Áo tưởng về chiến lược không khác gì tự sát 


Áo tưởng về chiến lược là một sai lầm mà các nhà chính 
trị rất dễ mắc phải, và cũng là sai lầm mà các nhà chính trị 
không thể phạm phải. Trong cuộc đọ sức giữa quốc gia đứng 
đầu quân với quốc gia tiềm tàng đứng đầu, quốc gia tiềm tàng 
đứng đầu làm thế nào tránh được những sai lầm chiến lược 
của quốc gia đứng đầu? Làm thế nào để ngăn không phát sinh 
ảo tưởng về chiến lược? Đối với vấn để này, trong cuộc đọ 
sức Đại Anh quốc, các lãnh tụ lập quốc của Mỹ đã thể hiện 
được trí tuệ lớn cũng như sự tỉnh táo của mình. Hơn nữa, trước 
Chiến tranh thế giới thứ Hai, “chính sách mị dân” của giới 
chính trị Châu Âu không những khiến chính các quốc gia đó 
mà còn làm cả thế giới lâm vào khó khăn. Bên cạnh đó, việc 
Tôn Trung Sơn gửi gắm tâm nguyện tốt đẹp tới Mỹ, Nhật, 
Nga đều mang lại hối tiếc. 


Lời khuyên của Tổng thống Mỹ J.Adams 
Từng là Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Anh và sau đó đảm 
nhận cương vị Tổng thống thứ hai của Mỹ, ông lohn Adams 


245 


năm 1816 từng dự đoán rằng: “Nước Anh mãi mãi không thể 
trở thành bạn của chúng ta cho tới khi chúng ta trở thành chú 
nhân của họ mới thôi”. Dự đoán của Adams như hồi chuông 
cảnh tỉnh, lời dự đoán này đã cảnh báo Mỹ đừng đặt ảo tưởng 
vào Anh - cần phải để phòng Anh. 

Trong hai cuộc đại chiến thế giới, Anh đều là bạn của Mỹ, 
song cũng chỉ là sau chiến tranh mới là bạn do Anh cần sự cứu 
giúp của Mỹ. Nước Mỹ lúc này cho dù vẫn chưa phải là chủ 
nhân mà mới chỉ là ân nhân cứu mạng của người Anh. Sau khi 
Chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc, nước Mỹ từ ân nhân cứu 
mạng đã trở thành chủ nhân của nước Anh, còn nước Anh từ 
đây trở thành chiến hữu trung thành cũng như liên mình vững 
chắc của người Mỹ, 

Ngày nay, nếu có người đối chiếu tư duy dự đoán lúc bấy 
giờ của đại chính khách John Adams nói rằng: “Nước Mỹ vĩnh 
viễn không thể trở thành bạn của Trung Quốc, chỉ tới khi nào 
Trung Quốc trở thành chủ nhân của nước Mỹ”. Điều này chắc 
chắn không thể xảy ra, người Mỹ sẽ không chấp nhận điều 
này và người Trung Quốc cũng không đồng tình. Do Trung 
Quốc không muốn có một chủ nhân và cũng không muốn làm 
chủ nhân của nước khác. Tuy nhiên, khi sức mạnh tổng hợp, 
địa vị quốc gia, ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc vượt qua 
Mỹ, nước Mỹ lúc đó nhất định sẽ là một người bạn lớn chân 
thành của Trung Quốc. Hơn nữa quan hệ Trung - Mỹ lúc đó 
so với bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử đều tốt đẹp. 

Nước Anh trở thành bạn của nước Mỹ là từ sau khi Mỹ trở 
thành chủ nhân của Anh. Nước Mỹ trở thành bạn của Trung 
Quốc là từ sau khi Trung Quốc vượt qua Mỹ. Trước sự hùng 
mạnh và siêu việt của nước Anh, Mỹ về cơ bản đã thay đối 
quan hệ Anh - Mỹ, nước Mỹ đã đưa nước Anh trở thành bạn 
tốt của Mỹ. Trước sự hùng mạnh và siêu việt của nước Mỹ, 
Trung Quốc về cơ bản cũng sẽ thay đổi quan hệ Trung - Mỹ, 


246 


từ đó đưa nước Mỹ thực sự trở thành người bạn có thể tin 
tưởng và duy trì quan hệ dài lâu của Trung Quốc. 

Dự đoán của John Adams thể hiện sự tỉnh táo và trí tuệ 
về chiến lược theo phong cách Mỹ, đã có tác dụng thức tỉnh 
đối với việc phòng ngừa ảo tưởng về chiến lược của Trung 
Quếc hiện nay. 


Lo lắng của Hffle 

Trước chiến tranh thế giới thứ Hai, đại đa số các chính trị 
gia phương Tây đương quyền lúc đó (ngoại trừ Louis Barthou 
Pháp, Winston Churchill và Alfred Duff của Anh...) đều 
không nhận thức rõ bản chất của Hítle, đều ảo tưởng thông 
qua nhượng bộ có thể đổi lấy hòa bình, tin rằng phát xít Đức 
là thành trì kiên cố ngăn chặn chủ nghĩa cộng sẵn mở rộng ra 
Tây Âu, do đó đều bật đèn xanh cho mọi hành động của Hitle. 
Trong khi xác định chính sách chỉnh đốn quân đội, Hítle từng 
phát biểu trước giới tướng lĩnh rằng: “Thời điểm xây dựng 
quân đội quốc phòng là thời điểm nguy hiểm nhất. Lúc này 
có thể nhận ra rằng nước Pháp cuối cùng có chính trị gia hay 
không. Nếu có, nước Pháp sẽ không cho chúng ta thời gian, 
mà sẽ xông thẳng tới chúng ta”. 

Tiếc rằng, cả Pháp lẫn Anh, đều thiếu chính trị gia có đầu 
óc tỉnh táo về chiến lược. Còn những tư tưởng tỉnh táo của một 
số chính trị gia lại không thể trở thành dòng chính chủ đạo ý 
thức quyết sách, kết quả là khiến “trào lưu thỏa hiệp” và 
“chính sách thỏa hiệp” trong những năm 30 của thế kỷ 20 của 
các nước phương Tây dân dần trở thành quốc sách cơ bản. Lúc 
này, các chính trị gia Châu Âu do không nhận thức đầy đủ bản 
chất của chủ nghĩa phát xít đã đưa tới ảo tưởng về chiến lược, 
cho rằng “thỏa hiệp có thể đẩy lùi tai họa”, kết quả là suýt 
nữa mất mạng. 

Hòa bình, phát triển và hợp tác là tư tưởng chủ đạo trong 


247 


cộng đồng quốc tẾ ngày nay, song nguy cơ chủ nghĩa bá 
quyên vẫn tổn tại, không được ảo tưởng với chủ nghĩa bá 
quyền. 


Ảo mộng của Tôn Trung Sơn 

Để thực hiện lý tưởng cách mạng lập quốc, Tôn Trung 
sơn đã có ba mộng tưởng chính trị với Mỹ, Nhật và Nga: 

“Giấc mộng Nhật Bản” — giữ vững tình hữu nghị anh em, 
cùng nhau dìu dắt, cùng nhau xây dựng phồn vinh Trung Quốc 
và Nhật Bản. 

“Giấc mộng Mỹ”- thúc đẩy hữu nghị thầy trò giữa Mỹ và 
Trung Quốc, hỗ trợ Trung Quốc trở thành nước cộng hòa theo 
mô hình của Mỹ ở phương Đông. 

“Giấc mộng Nga” - bái Nga làm thầy, dựa vào thế lực 
của chủ nghĩa tư bản phương Tây, thực hiện ý nguyện độc lập 
hoàn toàn Trung Quốc. 

Ba giấc mộng lớn cuối cùng đều trở thành mộng tưởng. 
Do bất luận là Nhật Bản, Mỹ hay Nga, cả ba nước này đều coi 
sự phục hưng Trung Quốc là mối đe dọa đối với họ, cả ba 
nước đều không hy vọng Trung Quốc lớn mạnh giống họ. 

Kỳ thực, trong lịch sử cận đại, các nhân vật ưu tú của 
Trung Quốc không ngừng có những ảo tưởng và trông đợi vào 
nước Mỹ, trong đó Đảng Bảo hoàng của Khang Hữu Vi và 
Lương Khải Siêu lãnh đạo Trung Quốc đi theo con đường cải 
lương không đổ mấu, sự ảo mộng của Tôn Trung Sơn cũng 
là một sự tiếc nuối đặc biệt. 

Trong việc đối phó với vấn đề trỗi dậy của các cường 
quốc khác, bất cứ nước lớn nào cũng đều có tham vọng. Trong 
quan hệ giữa các nước, đặc biệt là trong quan hệ giữa các 
nước lớn, đường như không có chuyện nước lớn này hy VỌnE 
nước lớn khác mạnh như mình, càng không thể. có một nước 
lớn thích nhìn nước lớn khác mạnh hơn mình. 


248 


Nếu như nói, trong quan hệ giữa người với người, có sự 
trông đợi “hậu sinh khả úy”, trong quan hệ giữa các nước, đặc 
biệt giữa các nước lớn, lại không thể xuất hiện sự “hậu sinh 
khả úy”. Về căn bản, các nước cường quốc, trong các mối 
quan hệ của họ, quyết không để các nước lớn khác xuất hiện 
hiện tượng “bậu sinh khả úy”. Do đó, việc một nước lớn muốn 
thông qua cùng một nước lớn khác xây dựng hữu nghị anh em, 
hữu nghị thầy trò mà cùng lớn mạnh chỉ có thể là một ảo 
tưởng đẹp đẽ. Kết quả cuối cùng, mọi người đã thấy rõ, ba 
quốc gia gây ra tai họa và uy hiếp lớn nhất đối với an ninh 
quốc gia của Trung Quốc trong thế kỷ 20 chính là Mỹ, Nhật 
Bản và Nga. Thời kỳ đầu của thế kỷ 20 chủ yếu là chủ nghĩa 
đế quốc Nhật Bản, cuối thế kỷ 20 chủ yếu là chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ và chủ nghĩa đế quốc xã hội Liên Xô. 

Trong thời đại của Tôn Trung Sơn, Nhật Bản, Nga, Mỹ 
đều không hy vọng Trung Quốc lớn mạnh. Trong thế kỷ 21, 
liệu họ có hy vọng Trung Quốc mạnh lên không? Họ hy vọng 
Trung Quốc lớn mạnh hơn họ sao? 

Ngày 14/8/1949, Mao Trạch Đông đã viết văn kiện "Loại 
bỏ ảo tưởng, chuẩn bị đấu tranh", vạch rõ bản chất chủ nghĩa 
đế quốc trong chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ, phê 
phán một số người có ảo tưởng đối với Mỹ. Quan hệ Trung - 
Mỹ ngày nay, cần tăng cường hợp tác, song cần phải kiên 
quyết "loại bỏ" ảo tưởng đối với Mỹ, cũng không thể không 
"chuẩn bị đấu tranh". 


2. Quốc gia tiềm năng đứng đầu: đối thủ tự nhiên của 
quốc gia đứng đầu 


Trong lịch sử của thế giới cận đại, quốc gia đứng đầu và 
các quốc gia có tiềm năng đứng đầu luôn là những đối thủ 
trên vũ đài quốc tế. Các nước này cùng nhau hợp tác đối phó 


249 


những vấn đề quốc tế cụ thể, hình thành nên quan hệ bạn bè; 
nhưng điều này cũng không thể thay đổi và làm giảm đi mối 
quan hệ cạnh tranh địa vị giữa các quốc gia đó. Đông thời, 
trong bối cảnh có một số nước tiểm năng đứng đầu, quốc gia 
đứng đầu phải thực hiện chia để trị, để đối phó với nước tiểm 
năng có thể thách thức vị trí số một của mình nhiều nhất, quốc 
gia đứng đầu có thể xây dựng quan hệ đồng minh với các 
quốc gia tiểm năng đứng đầu còn lại. Nếu trên trường quốc tế 
chỉ có một quốc gia có tiềm năng đứng đầu thì cạnh tranh 
chiến lược giữa quốc gia đứng đầu và quốc gia có tiềm năng 
đứng có nguy cơ tăng, quan hệ đối thủ sẽ bộc lộ rõ. 

Theo tốc độ trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, cùng 
với sự suy thoái của nước Mỹ trong khủng hoảng tài chính, hai 
nước Trung - Mỹ cùng phải đối diện, giải quyết các sự vụ, các 
vấn đề quốc tế, theo đó hình thành "quan hệ đối tác chiến 
lược mang tính xây dựng" ngày càng mật thiết hơn. Nhưng, 
"cuộc chiến tranh giành địa vị quốc gia đứng đầu" giữa hai 
nước Trung - Mỹ có thể cũng ngày càng căng thẳng: "quan hệ 
đối thủ chiến lược mang tính cạnh tranh" Trung-Mỹ sẽ nổi 
cộm hơn. Đây là xu hướng thay đổi tất yếu, không phải bằng 
ý chí của hai nước. 


Hai nước Trung - Mỹ bước vào cuộc đua 

Trong lĩnh vực thể thao, đối thủ cạnh tranh hàng đâu lớn 
mạnh nhất chính là quán quân và á quân. Á quân muốn làm 
quán quân, quán quân muốn giữ vị trí luôn là số một là điều 
tất yếu. 

Trong cạnh tranh của đất nước, đặc biệt là sự cạnh tranh 
giữa nước đứng đầu và nước có tiểm năng đứng đầu, hai thế 
lực như vậy canh tranh nhau cũng là điều tất yếu. Đương 
nhiên, ở đây quốc gia đứng đầu là đối thủ của quốc gia á 
quân, cần phải có quyết tâm cao và năng lực canh tranh cao 

250 


của nước á quân, nếu nước á quân không có chí hướng, năng 
lực và tiểm lực cạnh tranh cùng nước đứng đầu, thì quốc gia á 
quân không thể thành đối thủ của quốc gia đứng đầu. Giống 
như vậy, một nước đứng sau quốc gia á quân, nhưng có thế 
lực, tiềm lực và ý chí theo đuổi vươn lên thành số một thế 
giới, thì nước đó sẽ được quốc gia đứng đầu coi trọng và xem 
là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất. Trừ khi nước đó từ bỏ ý 
định, mục tiêu theo đuổi, hoặc do quốc gia đứng đầu tự 
nguyện từ bổ ngôi vị số một của mình, không tiến hành đấu 
tranh để tự bảo vệ mình, chủ động nhường lại nhiệm kỳ, ngôi 
thứ. 

Lịch sử thật khéo sắp đặt: Trung Quốc là quốc gia có ý chí 
nhất định phải làm quốc gia đứng đầu, còn nước Mỹ cũng 
nhất định nuôi ý chí giữ vững địa vị đứng đầu của mình. Như 
vậy, trận chiến song song tranh giành ngôi vị đứng đầu và bảo 
vệ vị trí đứng đầu giữa hai nước Trung - Mỹ đang ởi vào giai 
đoạn quyết định. 


Lời dự đoán "phòng Hoa'' của người ÄÃÿ năm 1942 

Đối với quá trình Mỹ đề phòng sự trỗi dậy của Trung 
Quốc, tiến hành khảo sát lịch sử toàn diện là nhiệm vụ đồi hỏi 
các chuyên gia có kinh nghiệm và tài năng phải hoàn thành. 
Nhưng, việc nước Mỹ đưa Trung Quốc vào "tầm ngắm" trên 
đường đua quốc tế không chỉ là chuyện sau khi Chiến tranh 
Lạnh, những năm 40 của thế kỷ 20, thời kỳ chiến tranh Nhật 
Bản xâm lược Trung Quốc, đã có những ghi chép chứng tỏ 
điều này. Điều đó cho thấy, người Mỹ vừa có tính cách thực 
dụng, mưu lợi trước mắt, lại vừa có con mắt nhìn xa và mưu 
đồ thâm sâu. 

Chiến tranh Thái Bình Dương xảy ra không lâu, chuyên 
gia nổi tiếng quốc tế người Mỹ N.Spike, trong cuốn sách 


vời 


"Chiến lược nước Mỹ trong chính trị thế giới là: quyền lực và 
thế cân bằng của nước Mỹ", đã chỉ rõ: "Chính sách nước Mỹ 
sau chiến tranh nên được chỉ đạo trong khuôn khổ chiến lược 
tạo thế cân bằng giữa châu Á và châu Âu .. lợi ích của nước 
Mỹ không phải là quyền lực hợp nhất mà là quyển lực cân 
bằng .. mà vấn để sau chiến tranh không phải là nước Nhật 
nữa mà chính là Trung Quốc .. một nước Trung Quốc hiện đại 
hóa, đầy sức sống, có 400 triệu nhân khẩu được quân sự hoá, 
sẽ không chỉ là mối đe dọa đối với Nhật Bản, mà còn uy hiếp 
cả địa vị của các nước lớn phương Tây ở châu Á. Nếu hiện tại 
và trong tương lai, thế cân bằng ở khu vực Viễn Đông không 
được duy trì, nước Mỹ buộc phải thực hiện chính sách bảo vệ 
khu vực này như của Nhật Bản”. Cuốn sách này được viết 
trong sự kiện năm 1941 tại Trân Châu Cảng, nước Mỹ trên 
dưới đều phản đối, phẫn uất trước những hành động của Nhật, 
quyển sách này không những có sức ảnh hướng lớn lúc bấy 
giờ mà đến nay còn là sách cần tham khảo cho nghiên cứu 
chiến lược phát triển nước Mỹ. 

Chiến tranh Lạnh vừa kết thúc, khi trong đống đổ nát của 
chế độ Liên Xô cũ giải thể còn tỏa ra những luồng khói đen, 
nước Mỹ đã bắt đầu dò tìm những đối thủ cạnh tranh mới xuất 
hiện, họ còn dò xét cả một Trung Quốc dĩ hòa vi quý. Ngày 
17 tháng 9 năm 1992 tạp chí "Nghiên cứu chính sách" - cơ 
quan nổi tiếng là "túi khôn" của Mỹ, đơn vị có truyển thống 
tổ chức Hội nghị tài chính, có bài viết cho rằng: "Sau khi trải 
qua thất bại trong một thế kỷ, xem ra Trung Quốc cuối cùng 
đã kiên định bước lên con đường kinh tế phát triển nhanh 
chóng, trên lĩnh vực quân sự hiển thị rõ thực lực, điều này 
chắc chắn sẽ dẫn đến ảnh hưởng lớn tới toàn châu Á và thế 
giới. Nó ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích kinh tế và lợi ích an ninh 
của nước Mỹ". "Trung Quốc là nước lớn duy nhất có quân sự 
hùng mạnh đang tăng tốc mở rộng lực lượng, hơn nữa còn là 


252 


một ví dụ thực tế đầu tiên về một chế độ cộng sản chủ nghĩa 
đang thoả mãn được ước nguyện kinh tế của nhân dân." Từ 
đó, "thuyết về mối đe đọa của Trung Quốc" được sao chép và 
thổi phồng. Những người cổ vũ luận điệu này thậm chí cho 
rằng, Trung Quốc cận đại từ trước đến nay bị lăng nhục vì vậy 
nhất định chờ thời cơ đến để báo thù. 

Sau năm 1992, cùng với sự phát triển nhanh chóng của 
kinh tế Trung Quốc, nước Mỹ bắt đầu tăng cường chú ý đến 
cái gọi là mối uy hiếp mà Trung Quốc có thể gây ra đối với 
địa vị chủ đạo của Mỹ. Năm 1995, những, quan chức cao cấp 
của Bộ Quốc phòng nước Mỹ đã phát biểu: "Điều chúng tôi 
lo ngại nhất là Trung Quốc lớn mạnh. Nếu Trung Quốc trong 
10 năm nữa tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện 
đã đạt được , thì việc lớn nhất trong chiến lược cuối thế kỷ 20 
chính là sự phục hưng, trỗi đậy của Trung Quốc". 

Từ lời dự đoán chiến lược của người Mỹ vào năm 1942 
rằng "sau chiến tranh vấn đề chủ yếu không phải là Nhật Bản 
mà là Trung Quốc", đến tuyên bố chiến lược của Bộ Quốc 
phòng Mỹ năm 1995 rằng việc lớn nhất trong chiến lược cuối 
thế kỷ 20 chính là sự phục hưng, trỗi dậy của Trung Quốc, 
nước Mỹ cuối cùng đã hoàn thành việc định vị "vai diễn” của 
Trung Quốc, những vấn để của Trung Quốc trở thành chiến 
lược lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc vinh hạnh trở thành đối thủ 
số một được Mỹ coi trọng nhất, phải tiếp nhận đòn đánh của 
những cú đấm kiểu Mỹ. 


Trung Quốc bị Mỹ chọn làm đối thủ, không muốn làm 
cũng phải làm 

Rất nhiều người Trung Quốc đã mong chờ, hy vọng là 
nước Mỹ không xem Trung Quốc là đối thủ. Có người nói 
Trung Quốc ban hành chính sách "4 không”: không tranh đấu 
ngôi bá chủ với nước Mỹ; không thách thức trật tự của thế 


253 


giới; không coi Mỹ là đối thủ cạnh tranh và địch thú; Trung 
Quốc không phải là mối uy hiếp của nước Mỹ. Trung Quốc 
làm đối tác chiến lược có tính xây dựng với Mỹ, muốn hợp tác 
với Mỹ, hữu hảo với Mỹ. Cho dù những nguyện vọng và kỳ 
vọng này đều chân thành, hiếm có và đáng quý. Nhưng điều 
này không làm cho Trung Quốc trốn tránh được vận mệnh trở 
thành đối thủ của nước Mỹ, 

Trung Quốc rốt cục có trở thành đối thủ cạnh tranh chiến 
lược của Mỹ hay không, sự sắp đặt này không do ý chí của 
Trung Quốc mà có thể thay đổi được. Một số nhà chiến lược 
của Mỹ đã chỉ rõ, nước Mỹ liệu có để phòng một quốc gia hay 
không, điều đó không quyết định bởi ý đồ của quốc gia đó, 
mà quyết định ở lực lượng của quốc gia đó. Kissinger còn 
nói: "Từ góc độ địa chính, nước Mỹ bao la bát ngát không ai 
sánh bằng, tài nguyên và nhân khẩu luôn vượt xa khỏi bờ biển 
ở Âu Á. Bất kể một nửa nào đó trong lục đại ở Âu Á (châu 
Âu hoặc châu Á) xuất hiện một nước lớn có địa vị chiếm giữ 
chi phối, thì nước đó là tiêu chí thể hiện rõ nhất sự uy hiếp 
chiến lược của Mỹ, bất luận có hay không có chiến tranh lạnh. 
Nếu từ nước đó mà hình thành nên tập đoàn trên lĩnh vực kinh 
tế và cuối cùng là (rong lĩnh vực quân sự, vượt qua năng lực 
của nước Mỹ, thì nước Mỹ bắt buộc phải chống trả những 
hiểm họa này, cho dù nước lớn có địa vị chi phối đó thể hiện 
rõ là họ rất hiển hoà, hữu hảo. Bởi vì, nếu bỗng dưng một 
ngày ý đồ của nước đó thay đối, nước Mỹ sẽ phát hiện ra rằng 
năng lực khống chế hữu hiệu và thay đổi tình thế của mình đã 
suy yếu rất nhiều. 

Nhìn từ góc độ của người Mỹ, ý nguyện của người Trung 
Quốc không có chỗ dựa, cái mà người Mỹ xem xét là lực 
lượng (chứ không phải ý nguyện). Đặc điểm quan trọng của 
người Mỹ trong tư duy chiến lược là: lực lượng quyết định địa 
vị, lực lượng quyết định tính chất, lực lượng quyết định quan 


254 


hệ. Quan hệ giữa hai quốc gia là loại quan hệ như thế nào, 
không phải do ý chí và ý nguyện của những quốc gia đó quyết 
định, mà chính là do lực lượng quyết định vấn đề đó. Người 
Mỹ lựa chọn đối thủ chiến lược không lấy tiêu chuẩn lương 
thiện, hiển hòa, mà căn cứ vào mức độ lực lượng làm tiêu 
chuẩn. Một chuyên gia người Mỹ nói, chỉ riêng thực tế là tốc 
độ phát triển, đã khiến Trung Quốc bước vào con đường xung 
đột với Mỹ. Đây chính là quan niệm chiến lược của Mỹ, là tư 
duy của nước Mỹ. Trên thế giới chỉ có nước Mỹ là số một, cho 
nên nước nào có tốc độ phát triển nhanh nhất, giữ khoảng 
cách ngắn nhất với Mỹ, thì nước đó khó lòng tránh khỏi theo 
tính chất lịch sử, sẽ trở thành đối thủ của Mỹ, không muốn 
làm cũng phải làm. Chỉ cần địa vị của anh đứng trong vị trí 
phát triển nhanh nhất, chỉ anh có cự ly gần nhất với nước Mỹ 
trong cuộc đua tổng lực quốc gia, thì anh tất yếu sẽ được nước 
Mỹ xem là đối thủ. Trừ khi anh tự bỏ cuộc, tự phá vỡ hoặc bị 
Mỹ ngăn chặn lại, còn không anh đừng có mơ tưởng đến việc 
chạy trốn khỏi "số phận" làm "đối thủ" của Mỹ. Trung Quốc 
thế kỷ 21 đã vinh hạnh được Mỹ chọn làm đối thủ, không 
muốn làm vẫn phải làm. Đúng như Kissinger nói: " Bất luận 
có hay không chiến tranh lạnh cũng như nhau mà thôi”, "cho 
dù quốc gia có địa vị chỉ phối tổ ra cực kỳ hữu hảo, hiển lành", 
cũng không thể được. 


Mâu thuẫn cơ bản giữa Trung Quốc và Mỹ là gì? 

Nước Mỹ là quốc gia phát triển mạnh nhất trên thế giới, 
Trung Quốc là quốc gia đang phát triển mạnh nhất trên thế 
giới, vậy thì mâu thuẫn cơ bản giữa hai quốc gia này là gì? 

Học giả người Mỹ Vogel từng tổng kết 10 mâu thuẫn lớn 
nhất trong quan hệ Trung - Mỹ là: Vấn đề Đài Loan, vấn đề 
Tây Tạng, vấn để Biển Đông, vấn để kinh tế, vấn để tổ chức 
đa phương và tổ chức quốc tế, vấn để cách nhìn nhận về mối 


255 


đe dọa tiềm ẩn đối với châu Á, vấn để liên minh chiến lược, 
vấn để phát triển vũ khí, vấn để nhân quyền và môi trường. 

Thực chất, những mâu thuẫn trên đây đều là những mâu 
thuẫn cụ thể giữa hai nước Trung - Mỹ, nhưng vẫn chưa chỉ rõ 
mâu thuẫn căn bản giữa hai nước này. Mâu thuẫn cơ bản giữa 
hai nước Trung - Mỹ thực chất là mâu thuẫn giữa quốc gia 
đứng đầu và quốc gia có tiềm năng chiếm ngôi đứng đầu, là 
quốc gia quán quân và quốc gia dự bị quán quân. 

Brezinski từng nói, nước Mỹ là "nước lớn số một trên toàn 
cầu" cũng là "nước siêu cường cuối cùng trên thế giới". Mục 
tiêu chiến lược của Mỹ hiện tại là ổn định ở mức số 1 thế giới, 
còn mục tiêu của Trung Quốc là chạy nước rút giành ngôi số 
1 thế giới. Như vậy là giữa Mỹ và Trung Quốc tất có sự va 
chạm đụng độ lẫn nhau, khách quan mà nói đấy là sự mâu 
thuẫn. Vì vậy, mâu thuẫn này là trận quyết đấu giành ngôi vị 
đứng đầu thế giới. 

Mỹ là quốc gia theo chủ nghĩa tư bản lớn nhất thế giới, 
Trung Quốc là nước đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa lớn 
nhất thế giới. Không có sự tương đồng về hình thái ý thức và 
chế độ xã hội, đó chính là nội dung chú yếu và ngọn nguồn 
mâu thuẫn chính của hai nước lớn. Nhưng, mâu thuẫn Trung- 
Mỹ không phải là mâu thuẫn hình thái ý thức hệ, Mỹ quan 
tâm tới vấn để ngôi vị số 1 của Trung Quốc, không phải là họ 
"xã' hay họ "tư", mà là đối phương mạnh hay yếu. Nước Mỹ 
không sợ Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà sợ Trung 
Quốc lớn mạnh, Đối với Mỹ mà nói, Mỹ thà cần một nước 
Trung Hoa xã hội chủ nghĩa không phát triển, chứ không chấp 
nhận một Trung Quốc tư bản chủ nghĩa hùng mạnh. Chỉ cần 
Trung Quốc không đuổi kịp vượt mặt Mỹ, không giành mất 
ngôi vị thủ lĩnh thế giới của nước Mỹ, thì Trung Quốc có theo 
đường lối xã hội chủ nghĩa, Mỹ cũng sẽ ủng hộ, hợp tác nhiệt 
tình. Chỉ cần Trung Quốc có ý định trở thành nước số một thế 


256 


giới, trở thành quốc gia đứng đầu trên thế giới, thì dù Trung 
Quốc theo tư bản chủ nghĩa hơn cả chủ nghĩa tư bản nước Mỹ, 
cũng bị Mỹ kiên quyết ngăn chặn. Mâu thuẫn cơ bản sâu sắc 
và lợi ích cơ bản giữa hai nước Trung - Mỹ là cạnh tranh vị trí, 
là cạnh tranh làm quốc gia thủ lĩnh, mâu thuẫn về việc ai làm 
chủ thế giới. Mâu thuẫn cơ bắn tiềm tàng sâu xa giữa hai nước 
Trung-Mỹ và lợi ích quốc gia căn bản là mâu thuẫn về cạnh 
tranh địa vị quốc gia, cạnh tranh nước thủ lĩnh, ai làm chủ thế 
giới chìm nổi. 

Mâu thuẫn cơ bản giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ trong 
thế kỷ 21, từ gốc rễ đã quyết định hạt nhân mục tiêu chiến 
lược của Mỹ với Trung Quốc; không phải "Tây hóa" Trung 
Quốc về mặt ý thức hệ, mà làm "yếu hoá" Trung Quốc về mặt 
thực lực quốc gia, làm "thấp hoá" Trung Quốc về mặt thứ 
hạng quốc gia và làm "chậm hoá" Trung Quốc về mặt phục 
hưng đất nước. Tất cả những cái gọi là "Tây hóa" "phân hóa" 
"bôi nhọ" v.v... đều là thủ đoạn chiến lược làm cho sự trỗi dậy 
và phục hưng của Trung Quốc "suy yếu", "chậm chạp" và 
mục đích chính là không cho Trung Quốc đuổi kịp và vượt qua 
Mỹ trong thế kỷ 21, khiến thế kỷ 21 là "thế kỷ của Mỹ" chứ 
không phải "thế kỷ của Trung Quốc". 


Quan hệ Trung - Mỹ thế kỷ 21: Cạnh tranh chiến lược, 
hợp tác chiến lược, cải tạo chiến lược 

Quan hệ Trung - Mỹ thế kỷ 21 là cặp quan hệ phức tạp 
nhất trong lịch sử quan hệ nước lớn từ trước đến nay: trên 
trường quốc tế là quan hệ cạnh tranh chiến lược, trên lợi ích 
cộng đồng là quan hệ hợp tác chiến lược; trên ý nghĩa hình 
thái ý thức là quan hệ cải tạo chiến lược, đây là một hệ thống 
quan hệ “ba trong một”, trong đó chủ lưu là quan hệ cạnh 
tranh chiến lược. Quan hệ cạnh tranh chiến lược là quan hệ có 
tác dụng chủ đạo trong hệ thống quan hệ Trung - Mỹ. Ba quan 


257 


hệ nói trên cũng có thể nói là "một trung tâm, hai điểm cơ 
bản" trong quan hệ Trung - Mỹ: lấy cạnh tranh chiến lược làm 
trung tâm; lấy hợp tác chiến lược và cải tạo chiến lược làm hai 
điểm cơ bản. 

Địa vị của hai nước Trung - Mỹ trên trường quốc tế là 
quan hệ cạnh tranh chiến lược, cũng có thể nói là quan hệ đối 
thủ chiến lược. Sự đối lập và khác biệt của lợi ích chiến lược 
của hai nước Trung - Mỹ đương nhiên dẫn đến cạnh tranh 
chiến lược. Nước Mỹ với cương vị là quốc gia đứng đầu thế 
giới, là quốc gia làm bá quyền trên thế giới, họ lo sợ sự trỗi 
đậy của Trung Quốc tạo ra mối đe doạ với họ. Trung Quốc 
trỗi dậy đem đến cho thế giới vấn để mang tính cơ bản sau: ai 
dẫn đắt thế giới ở thế kỷ 217 Trong vấn đề vị trí chiến lược cơ 
bản của quốc gia, quan hệ Trung Quốc - Mỹ là quan hệ đối 
thủ cạnh tranh chiến lược, 

Trong các vấn đề có lợi ích chung, quan hệ Trung - Mỹ là 
quan hệ hợp tác chiến lược, giống như quan hệ đối tác chiến 
lược. Trung Quốc và Mỹ là hai đối thủ lớn nhất trên thế giới 
trong thế kỷ 21, nhưng cũng là quan hệ đối tác hợp tác lớn 
nhất. Trong điều kiện kinh tế toàn cầu hóa thì nên kinh tế các 
nước đều có chung vận mệnh "một nước phôn vinh, các nước 
cùng phổn vinh"; trong điều kiện quản lý toàn cầu hóa trở 
thành cơ sở phát triển của bất kỳ dân tộc, quốc gia nào, Trung 
Quốc và Mỹ là hai nước lớn nhất trên thế giới, tất yếu phải 
tiến hành hợp tác với nhau. Chiến lược gia người Mỹ Thomas 
Barnet nói: "Kỳ tích của châu Á nói chung và Trung Quốc với 
tư cách một nước lớn trỗi dậy về công nghiệp chế tạo, đối với 
đầu tư của chúng ta mà nói, không phải là điều xấu. Chúng ta 
không được quên trong 10 năm qua, châu Á có vai trò không 
thể xem thường đối với sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta. 
Trong những "quốc gia hạt nhân", không có quốc gia nào có 
thể tự mình làm tất cả mọi việc. Chúng ta ngày càng giống 


258 


như ngôi chung trên một cỗ xe song mã, tiến cùng tiến mà lùi 
thì cùng lùi”. 

Quan hệ Trung - Mỹ về mặt hình thái ý thức là quan hệ 
cải tạo, tức là quan hệ cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Trong quá 
trình hai nước Trung - Mỹ hợp tác và cạnh tranh, văn hoá Mỹ 
hưởng đến Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc cũng sẽ cải tạo 
nước Mỹ. Trong thời kỳ cải cách mở cửa Trung Quốc học hỏi 
thế giới, bao gồm học hỏi vay mượn những thứ có ích của 
nước Mỹ. Vai trò cải tạo của Trung Quốc đối với Mỹ không 
những trong lĩnh vực quốc nội mà tương lai còn lan rộng trên 
toàn thế giới, làm cho Mỹ từ một quốc gia dân chủ kiểu quốc 
nội đân tiến hoá theo hướng quốc gia phi bá quyền trên trường 
quốc tế. Lực lượng ngăn chặn của quốc tế còn hạn chế, là 
nguyên nhân quan trọng gây nên chủ nghĩa bá quyền nước 
Mỹ. Dùng phi bá quyển của Trung Quốc hạn chế cái bá 
quyên của Mỹ, dùng văn hóa hài hòa của Trung Quốc để cải 
tạo văn hóa bá quyển của Mỹ, có thể khiến nước Mỹ đi đến 
dân chỗ hoá và văn minh hóa trong quan hệ quốc tế, 

Hai quốc gia Trung - Mỹ bất luận là cạnh tranh chiến lược 
hay hợp tác chiến lược nhưng đều mang tính xây dựng. Cạnh 
tranh mang tính chất xây dựng là cuộc cạnh tranh tích cực, là 
loại trừ phương thức chiến tranh, là hình thức cạnh tranh vượt 
lên mô hình Chiến tranh Lạnh. Hợp tác mang tính xây dựng 
là hợp tác mà không hi sinh chính nghĩa và sự công bằng quốc 
tế, không nhằm vào và làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia 
thứ 3. Hợp tác và cạnh tranh mang tính xây dựng cần phải là 
"cạnh tranh có mức độ”- không thể cạnh tranh không giới hạn; 
"hợp tác có nguyên tắc"- không thể hợp tác không trên 
nguyên tắc nào. Quan hệ hợp tác cạnh tranh mang tính xây 
dựng giữa hai nước Trung - Mỹ phù hợp với lợi ích của Trung 
Quốc, phù hợp với lợi ích của Mỹ, cũng phù hợp với cả lợi ích 
hòa bình và phát triển của thế giới. 


C0 


“Việc lớn số một'' của Tổng thống Mỹ là gì? 

Từ sau khi Mỹ ở vào vị trí lãnh đạo thế giới phương Tây, 
bảo vệ "quyền lãnh đạo" của Mỹ đã trở thành trọng tâm lợi 
ích quốc gia của Mỹ. 

Cuộc Chiến tranh Lạnh là cuộc chiến tranh tranh giành 
quyền lãnh đạo thế giới giữa Mỹ và Liên Xô, dây đưa, kéo 
đài hơn 40 năm. Sau Chiến tranh Lạnh, trong các báo cáo 
hàng năm mang tính chiến lược mà nước Mỹ công bố như; 
"Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia", "Báo cáo đánh giá 
quốc phòng bốn năm một lần", "Báo cáo quốc phòng", "Văn 
kiện về tình hình đất nước của tổng thống”... đều khẳng định 
và bảo vệ vai trò lãnh đạo của Mỹ đối với thế giới, đây cũng 
là nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược an ninh quốc gia Mỹ. 
Cái gọi là "an ninh nước Mỹ", trước tiên là an ninh về vị trí 
lãnh đạo, địa vị bá quyền của Mỹ với thế giới. Giáo sư chính 
trị học lonh Milste thuộc trường Đại học Chicago của Mỹ, khi 
trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương, từng nói rằng: 
"Đứng trên cương vị là một Tổng thống, chiến lược cơ bản của 
nước Mỹ là: thứ nhất phải chiếm lấy vị trí thống trị thế giới 
phương Tây.... Thứ hai là phải đảm bảo trong phạm vi toàn 
cầu không có đối thủ cạnh tranh với Mỹ. Có nghĩa là, không 
có quốc gia nào khác dùng phương thức lãnh đạo thế giới 
phương Tây của chúng ta lãnh đạo khu vực của họ. Trong thế 
ký 20, nước Mỹ gắng sức bảo đầm Nhật, Đức, Liên Xô, cũng 
không thể thống trị được châu Á, hoặc châu Âu, bởi vì Mỹ 
không muốn có những quốc gia cạnh tranh giống như họ. 
Trong tình hình hiện nay, rõ rằng nước Mỹ đã trở thành nước 
lớn mạnh nhất trên thế giới, họ không có đối thủ cạnh tranh 
và những quốc gia đang có tiềm lực làm đối thủ cạnh tranh. 
Trong tương lai gần, điều này vẫn không thể thay đổi". 

Điểm cao khống chế chiến lược quốc gia của Mỹ ở thời 


260 


điểm hiện nay là: ngăn chặn xuất hiện một nước cạnh tranh 
chiến lược nổi lên, một nước thách thức bá quyền, một nước 
chạy đua với Mỹ, một nước có khả năng thay thế địa vị bá 
quyền của Mỹ. Hàng năm tổng thống Mỹ đều rất bận rộn 
trong việc giải quyết các loại mâu thuẫn. Nhưng vấn đề chiến 
lược cơ bản mà tổng thống Mỹ quan tâm nhất là vị trí bá 
quyền trên thế giới của nước mình, chính là không có đối thủ 
cạnh tranh trên thế giới hoặc đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Có 
thể nói chiến lược của tổng thống Mỹ là chiến lược bá chủ. 
Đây là đặc trưng chiến lược của tổng thống Mỹ và là nhãn 
quan quốc tế của tổng thống Mỹ. 


Xây dựng một thế giới hài hòa, cần tăng cường tỉnh thần 
cạnh tranh 

Ở thế kỷ 21, Trung Quốc có một cơ hội, đó là cơ hội cùng 
Mỹ cạnh tranh đứng đầu thế giới trong một vòng đua mới, Cái 
gọi là thời kỳ cơ hội chiến lược, ranh giới cao nhất của nó là 
ở chỗ này. Cơ hội không thể để tuột mất, thời cơ khó có thể 
trở lại. 

Cơ chế của nước Mỹ là một cơ chế cạnh tranh, bao gồm 
cạnh tranh trong nước và cạnh tranh quốc tế. Trên phương 
điện cạnh tranh quốc tế nước Mỹ là cao thủ thực hiện chủ 
nghĩa bá quyên. Cạnh tranh trong nước bao gồm: cạnh tranh 
giữa hai đẳng, cạnh tranh giữa các cơ quan trong Chính phủ, 
cạnh tranh giữa các bang, cạnh tranh giữa quân đội và địa 
phương, cạnh tranh trong lực lượng quân đội, cạnh tranh giữa 
tư bản ruộng đất và tư bản tiền tệ, cạnh tranh giữa những xí 
nghiệp cũ và mới, cạnh tranh giữa tư bản lớn nhỏ và cạnh 
tranh giữa người với người. Người Mỹ hun đúc trong chủ 
nghĩa của Đác-uyn, tôn sùng giá trị của cạnh tranh, xem năng 
lực cạnh tranh xuất sắc là tố chất cần thiết, đầy đủ của một 
con người, để mà bình xét, tán thưởng. Nhưng cạnh tranh trên 


261 


nhiều phương diện của nước Mỹ, lại tạo thành một loại hạn 
chế tương hỗ cân bằng, tạo ra sự kết hợp giữa cơ chế cạnh 
tranh và cơ chế cân bằng, bảo đảm sức sống và ổn định của 
nước Mỹ. 

Thế giới hài hòa không chỉ dựa vào chữ "hòa" mà có thể 
sáng tạo nên được. Cũng như vậy, thế giới hòa bình không chỉ 
dựa vào chữ "hòa" mà có. Nguyên tắc rừng cây vẫn tiếp tục 
tổn tại trong trật tự xã hội, trong bối cảnh chủ nghĩa bá quyền 
vẫn tổn tại, bất luận xây dựng một "nhà nước dân chủ" trong 
nội bộ quốc gia hay là xây dựng một "thế giới dân chủ" trong 
cộng đồng quốc tế, đều không thể dựa vào một chữ "hòa" mà 
tạo thành được. "Hòa" không chỉ là một cách làm, mà còn là 
một kết quả. Bất kể là thế giới hòa bình, thế giới hài hòa, thế 
giới dân chủ đều là kết quả của một loại cạnh tranh, đều là 
một loại cân bằng lực lượng. Nhưng trong thời kỳ lịch sử tương 
đối dài, do Trung Quốc thiếu tinh thần cạnh tranh và lực lượng 
cạnh tranh, tôn sùng văn hoá "hoà" - "hòa vi quý", "hòa vi 
thượng", kết quả không chỉ khiến trong nước thiếu động lực, 
sức mạnh đối với sáng tạo thế giới bình ổn, mà còn không 
phát huy được vai trò đáng có của mình. Vì vậy, nhà văn Lỗ 
Tấn khi bàn về tính cách Trung Quốc, trong nội dung châm 
biếm tính cách của người dân nước này, có nói đến một điểm 
quan trọng là "gặp chuyện buồn, họ cho là không may; họ 
phẫn nộ, nhưng không đấu tranh". 

Đối với tính cách "không cạnh tranh" của Trung Quốc, Lỗ 
Tấn không cảm thấy yên tâm và tôn sùng, mà còn thấy phẫn 
nộ. Ông cho rằng tính không cạnh tranh của người Trung 
Quốc là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự bất hạnh và bi ai của 
dân tộc. Nước Trung Quốc mới là do Mao Trạch Đông lãnh 
đạo cả một thế hệ làm cách mạng, đấu tranh trong vài chục 
năm mới có được. Trung Quốc trỗi dậy do Đặng Tiểu Bình và 
vài thế hệ lãnh đạo Đảng, dẫn dắt cả một thế hệ người Trung 


262 


Quốc thực hiện cải cách, "đấu tranh" mà có được. Trung Quốc 
thế kỷ 21 chỉ có trong cuộc đua tranh gấp rút làm quốc gia 
đứng đầu và quốc gia thủ lĩnh, mới có thể thực hiện sự phục 
hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. 

3. Nước Mỹ kiểm chế sự đột phá của Nhật Bản như thế 
nào? 


Sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, bước lên vị trí số một thế 
giới, nước Mỹ trong nửa cuối thế kỷ 20 đã tiến hành thành 
công hai lần cuộc chiến bảo vệ địa vị đứng đầu của mình: 
Cuộc chiến thứ nhất diễn ra trong nội bộ phe chủ nghĩa tư bản 
phương Tây, đã kiểm chế thành công sự vươn lên của Nhật 
Bản, quốc gia có cùng hình thái ý thức với Mỹ. Cuộc chiến 
thứ hai là kiểm chế thành công sự cạnh tranh của Liên Xô, 
quốc gia không cùng hình thái ý thức với Mỹ. Bước vào thế 
kỷ 21, Mỹ đã bắt đầu lần thứ ba cuộc chiến bảo vệ địa vị đứng 
đầu của mình, tức là đối phó toàn diện với sự trỗi dậy của 
Trung Quốc. Ba cuộc chiến bảo vệ ngôi vị này là ba chiến 
dịch lớn giữa quốc gia đứng đầu với quốc gia tiểm năng đứng 
đầu, là ba chiến dịch mang tính chiến lược tiến hành xoay 
quanh quyền chủ đạo và quyền lãnh đạo thế giới, là ba chiến 
dịch với những hình thái khác nhau. Trong ba chiến dịch lớn 
này, nước Mỹ đã giành thắng lợi hai cuộc, kiểm chế thành 
công Nhật Bản và chiến thắng Liên Xô. Vậy trong chiến dịch 
thứ ba đối phó với Trung Quốc, liệu nước Mỹ còn khả năng 
giành chiến thắng hay không? 


Sự tiêu hao tài nguyên chiến lược của Mỹ 

Chủ nghĩa bá quyển là một kiểu lợi ích bá quyền, chủ 
nghĩa bá quyển cũng có cái giá của bá quyền. Thêm vào đó, 
nếu chủ nghĩa bá quyền không bị kiểm chế thì sẽ càng gây ra 
sự lãng phí và tiêu hao tài nguyên chiến lược, từ đó làm suy 


263 


yếu địa vị bá quyển này. 

Nước Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai bước lên đỉnh 
cao của bá quyền. Tuy nhiên, Chiến tranh Việt Nam và Chiến 
tranh Triêu Tiên đã khiến nước Mỹ phải trả giá chiến lược 
đau thương, gây tiêu hao lớn, lãng phí lớn tài nguyên chiến 
lược cũng như suy yếu sức mạnh bá quyên của Mỹ, tạo điều 
kiện và cơ hội trỗi dậy kinh tế cho Nhật Bản và các nước lớn 
công nghiệp châu Âu. Học giả Mỹ Khổng Hoa Nhuận từng 
nới: “Sau khi thất bại trong Chiến tranh thế giới Hai, Đức và 
Nhật Bản bị tước cơ hội tham gia cạnh tranh với các nước lớn, 
do đó trở thành quốc gia được lợi chủ yếu do nước Mỹ sa sút. 
Người Nhật Bản sứ dụng 99% ngân sách nghiên cứu và phát 
triển vào sản xuất dân dụng, từ đó nhẹ nhàng chiếm lĩnh thị 
trường Mỹ, trong khi nước Mỹ lại dùng tới 50% ngân sách 
nghiên cứu và phát triển vào trang thiết bị vũ khí. Sự hổi phục 
này của Nhật Bản và Đức, cho dù không tự nguyện song các 
nước này đã chọn thương mại chứ không phải là biện pháp 
quân sự để giành sự hưng thịnh và quyền lực... Do không có 
lý trí trong cuộc chiến Việt Nam, Mỹ ít nhiều đã tăng tốc tiến 
tới cái ngày mà thế giới này phải đối diện với việc “Nhật Bản 
đứng đầu”. Việc tạo ra một cơ hội hoàn toàn mới, mang 
phong cách lãnh đạo sau bá quyền, cùng với sự glàu có và 
quyền thế của Mỹ tất cả đều bị hủy hoại”. 

Những năm 80 của thế ký 20, một loạt lực lượng chính 
trị như Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu không ngừng trỗi 
dậy, cạnh tranh quyết liệt với Mỹ trên một số phương diện 
như năng lượng, thị trường, thương mại, các khẩu hiệu như 
“châu Âu tự chỉ ”, “Nhật Bản đứng đầu” đã khiến hệ thống 
liên minh của Mỹ đối diện với thách thức. Đặc biệt là thành 
tựu kinh tế của Nhật Bản đã tạo ra ảnh hưởng gần như mang 
tính lật đổ đối với Mỹ. Khi cộng đồng quốc tế nói “Nhật 
Bản đứng đầu”, địa vị kinh tế “số một” của Mỹ đã bắt đầu 


264 


bị lâm nguy. 


Thành tựu kinh tế của Nhật Bản dẫn đầu thế giới, làm 
rung chuyển Mỹ 

Cùng với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến 
tranh thế giới thứ Hai, quan hệ giữa Tôkyô và Ôasinhtơn từ 
những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ 20 đã xuất hiện những 
xung đột thương mại, và đến thập kỷ 80 đã phát triển tới mức 
“xung đột mang tính tổng hợp”. 

Phạm vì của xung đột thương mại Nhật - Mỹ đã không chỉ 
dừng ở các sản phẩm riêng biệt, mà còn lan rộng tới các lĩnh 
vực như tài chính, kỹ thuật mũi nhọn, thậm chí còn xung đột 
cả về cơ cấu sản xuất. Trong lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn, chất 
bán dẫn thuộc ngành sản xuất mũi nhọn, trận chiến điển hình 
của cuộc chiến khoa học kỹ thuật công nghệ cao Mỹ - Nhật 
chính là “chiến tranh chất bán dẫn”. Do Mỹ phát minh ra chất 
bán dẫn, nên ngay từ đầu Mỹ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Năm 
1977, tại thị trường Nhật Bản, sản phẩm bán dẫn của Mỹ 
chiếm 3%, trong khi sản phẩm của Nhật Bản tại thị trường Mỹ 
chỉ chiếm 1,6%. Song tới thập kỷ 80, Nhật Bản đã vươn lên 
vượt qua Mỹ, kết quả là các con Chip dùng cho các máy tính 
siêu cấp của Mỹ đều là hàng Nhật Bản, trang thiết bị vũ khí 
tiên tiến cũng đều sử dụng linh kiện bán dẫn do Nhật Bản chế 
tạo. Theo thống kê của “Hội công nghiệp bán dẫn Mỹ”, 
doanh thu trên thị trường bán dẫn năm 1984 của Mỹ đạt được 
11,6 tỷ USD, tới năm 1987 đã tăng tới 187 tỷ USD, trong đó 
Nhật Bản chiếm tỷ lệ từ 14%-20%. Trong thời kỳ này, trên thị 
trường bán dẫn thế giới, Nhật Bản chiếm tỷ lệ từ 38%-43%. 
Từ góc độ sản phẩm kỹ thuật mũi nhọn, máy tính điện tử của 
Nhật Bản trên thị trường Mỹ đã có chỗ đứng, từ 1% năm 1980 
tới năm 1984 đã tăng tới 7,2%, máy móc thông tin từ 1,8% 
tăng tới 3,6%, linh kiện điện tử từ 3,2% tăng tới 7,2%, các 


265 


máy điện tử như tivi và cátsét từ 27,1% tăng tới 40,2%. Do 
xuất khẩu sản phẩm điện tử của Nhật Bản tới Mỹ tăng lên 
nhanh chóng, Mỹ ngày càng chỉ trích Nhật Bản. Tháng 
7/1987, từng có người đứng trước Tòa Quốc hội Mỹ đập nát 
một chiếc rađiô của hãng Toshiba, qua đó kháng nghị và yêu 
cầu cấm các sản phẩm của công ty Toshiba vào nước Mỹ. 
Những năm cuối thập kỷ 80, Nhật Bản không ngừng can thiệp 
vào nên công nghiệp thế giới và mua lượng lớn tài sản của 
Mỹ, trong đó gồm có Tòa nhà Rockefeller - “biểu tượng của 
nước Mỹ” và Công ty điện ảnh Colombia Pictures - “linh hồn 
của nước Mỹ”. Do địa vị chủ nợ của Nhật Bản đối với Mỹ, 
cho dù tỷ giá hối đoái đồng Yên với đồng đô la Mỹ được điều 
chính thì sự thâm thủng thương mại lớn của Mỹ đối với Nhật 
Bản vẫn khó có thể được cải thiện. Giữa những năm 80, Nhật 
Bắn đã trở thành nước chủ nợ lớn nhất thế giới, trong khi Mỹ 
lại trở thành nước nợ lớn nhất. 

Sự tương phản khác biệt lớn giữa kinh tế Nhật Bản với 
kinh tế Mỹ biểu hiện rõ trên bốn phương diện: 

Một lz, trong nên kinh tế thế giới, địa vị của Nhật Bắn và 
Mỹ đã xuất hiện những thay đổi quan trọng, về tổng sản phẩm 
quốc dân, tỷ trọng của Nhật Bản từ 2,2% năm 1955 đã lên tới 
{2% năm 1986, trong khi cùng giai đoạn này, Mỹ lại giảm từ 
36,3% xuống còn 25,7%. 

Hai là khoảng cách về khoa học kỹ thuật giữa hai bên đã 
được rút ngắn. Trong lĩnh vực khoa học mũi nhọn, Nhật Bản 
không ngừng thách thức Mỹ, tới năm 1980, tỷ trọng xuất khẩu 
sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn trên thế giới của 
Nhật Bản đã tăng lên gần hai lần, trong khi Mỹ lại giảm 
16,67%. Trong 83 lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thì Nhật Bản đã 
đuổi kịp hoặc vượt qua Mỹ trên 35 lĩnh vực, chiếm ưu thế trên 
18 lĩnh vực. 

Ba là, địa vị hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản nổi 


266 


lên. Trong vòng I6 năm từ 1970-1986, quy mô xuất khẩu của 

Nhật Bản đã mở rộng gấp 10 lần, trong khi nước Mỹ vẫn chưa 

thể mở rộng thêm. Năm 1980, xuất siêu sang thị trường Mỹ_. 
của Nhật Bản là 9,9 tỷ USD, năm 1984 đã tăng lên tới 58,6 tỷ 

USD. Đầu tư đối ngoại của Nhật Bản tăng trưởng thần tốc, từ 

1980-1986, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của Nhật Bản đã đạt 

tới 19,45%, trong khi Mỹ chỉ đạt được 3,2%. 

Bốn là, địa vị tài chính quốc tế của Nhật Bản và Mỹ đã có 
sự chuyển biến. Thập niên 80, Nhật Bản trở thành “nước chủ 
nợ” số một thế giới, còn Mỹ trở thành “nước nợ” lớn nhất thế 
giới. Năm 1986, vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản đã đạt 
được 180,4 tỷ USD, còn nợ của Mỹ đã lên tới 263,6 tỷ USD. 

Thập kỷ §0 của thế kỷ 20 đã trở thành thập kỷ phát triển 
mạnh mẽ của Nhật Bản. Cuối năm 1985, đầu tư vốn ở nước 
ngoài của Nhật Bản đã vượt qua Anh và Liên bang Đức, trở 
thành nước chủ nợ lớn nhất thế giới. Đến năm I988, Nhật Bản 
trở thành nước lớn đầu tư, quyền chủ nợ và tài chính. Năm 
1987, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản chiếm 15% tổng 
sản phẩm quốc dân thế giới, chiếm 56% tổng sản phẩm quốc 
dân của Mỹ. Năm 1988, bình quân thu nhập đầu người Nhật 
Bản đã vượt qua Thụy Điển chiếm vị trí số một thế giới. 

Sự trỗi dậy nhanh chóng của kinh tế Nhật Bản khiến ảnh 
hưởng quốc tế của nước này nhanh chóng lớn mạnh. Đầu thập 
niên 80, ở phương Tây đã rộ lên trào lưu tới Nhật Bản học tập. 
Sau khi tới thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Lao động Mỹ Ray 
Marshall cho biết: “Tỷ lệ sẵn xuất lao động của Nhật Bản 
tăng cao hàng năm, mối quan hệ giữa chủ - thợ và kinh doanh 
- xí nghiệp có những ưu điểm mà Mỹ không có, cần phải học 
tập cách quản lý kinh doanh này của Nhật Bản”. Trong báo 
cáo chính phú, Đại sứ Anh tại Nhật Bản Michaet Wilford cho 
biết: “Nếu giới sản xuất của nước Anh không khai thác kỹ 
thuật độc đáo nữa, không tiếp cận kỹ thuật mới của nước 


267 


ngoài như Nhật Bản, thì tới cuối thế kỷ này nước Anh sẽ chỉ 
còn là một nước công nghiệp nhỏ”. Ông Wilford kiến nghị 
chính phủ phái đại diện thường trực phụ trách vấn để này sang 
Nhật để học tập người Nhật tốt hơn. Trong quá khứ, Liên 
minh châu Âu đã từng coi thường người Nhật Bản, nay cũng 
đã thay đổi cách nhìn nhận. Một người phụ trách nói: “Giống 
như trong quá khứ người Nhật đã học tập chúng ta, trong lĩnh 
vực tiên tiến chúng ta cũng cần nỗ lực đuổi theo và học tập 
Nhật Bản”. Vốn đề cao tính tự chủ, nước Pháp cũng đã đề 
xuất nên học tập quốc gia không phải ở châu Âu mà là Nhật 
Bắn”. Trên thế giới lúc này, các cuộc hội thảo bàn về “bí 
quyết thành công” của Nhật Bản được tổ chức rầm rộ; các 
đoàn khảo sát lần lượt kéo đến Nhật Bản, từ tháng 4-8/1980 
đã có hơn 20 đoàn tới thăm Nhật Bản. Năm 1988, phí Nhật 
Bản đóng góp cho LHQ đã chiếm 10,84% tổng số phí của tổ 
chức hàng đầu thế giới này, vượt qua Liên Xô chiếm vị trí thứ 
hai. Trong thập niên 80, Nhật Bản không những trổ thành 
nước xuất siêu thương mại lớn nhất thế giới và nước chủ nợ 
lớn nhất, mà còn thách thức ưu thế dẫn đâu của các xí nghiệp 
Mỹ trong rất nhiều ngành sản xuất khoa học công nghệ cao. 
Có thời điểm, dư luận xôn xao về việc Nhật Bản sẽ hạ bệ Mỹ 
trở thành bá chủ kinh tế. 

Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ, đồng thời còn 
là đối thủ cạnh tranh lớn mạnh trên phương diện kinh tế. Sự 
mâu thuẫn giữa Nhật Bản với Mỹ không chỉ xuyên suốt cả 
thập niên 80, mà còn liên tục tăng chứ không giảm. Năm 
1982, nhập siêu thương mại của Mỹ đối với Nhật Bản là 7 tỷ 
USD, năm 1983 là 19 tỷ USD, năm 1984 là 37 tỷ USD, từ sau 
näm 1984 mỗi năm đều lên tới trên dưới 50 tỷ USD, Nhiều 
lần, xung đột thương mại Mỹ - Nhật kết thúc bằng sự nhượng 
bộ của Nhật Bản. Năm 1988, Quốc hội Mỹ thông qua “Luật 
thương mại tổng hợp” nhằm tiến hành báo thù quốc gia 


268 


thương mại không công bằng. Tháng 5/1989, Mỹ dựa vào 
Điều 301 của bộ luật trên tuyên bố Nhật Bản là “quốc gia 
thương mại không công bằng”, sau đó hai bên đã tiến hành 
đàm phán. Cuối thập niên 80, xung đột thương mại ngày càng 
ác liệt đã khiến tình trạng chủ nghĩa dân tộc của hai nước leo 
thang. Nhật Bản tích lũy khổng lỗ lãi ròng thương mại, vốn 
của Nhật Bản “đổ xô vào” nước Mỹ, tạo ra một trào lưu mua 
sắm tại Mỹ. Các công ty và bất động sản của Mỹ đều trở 
thành đối tượng mua sắm của Nhật Bản, đồng thời tình trạng 
mua sắm này diễn ra rất mạnh mẽ, khiến công chúng Mỹ 
quan ngại, Đặc biệt là năm 1989, Công ty Sony và Công ty 
nhà đất Mitsubishi đã lần lượt mua Công ty điện ảnh 
Columbia Pictures và Trung tâm Rockefeller ở Niu Yoóc, 
trong đó Công ty điện ảnh Columbia Pictures là biểu tượng 
văn hóa điện ảnh của Mỹ, còn Trung tâm Rockefeller ở Niu 
Yoóc là kiến trúc tiêu chuẩn của Mỹ. Hai thương vụ lớn này 
đã kích động mạnh mẽ tới tình cảm của công chúng Mỹ. Sự 
lớn mạnh sừng sững của nền kinh tế Nhật Bản đã khiến 
“Thuyết về mối đe dọa từ Nhật Bản” trở thành một trào lưu 
tư tưởng, trong ngoài Quốc hội Mỹ đều đồng thanh vang lên 
lời kêu gọi mãnh liệt như “khuất phục Nhật Bản”, “đả đảo 
Nhật Bản”, “báo thù Nhật Bắn”, cho rằng “so với sức mạnh 
quân sự của Liên Xô, sức mạnh kinh tế của Nhật Bản ngày 
càng tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ”, “nếu không 
nhận ra sự xâm lược kinh tế của Nhật Bản, Mỹ sẽ khó lòng 
nắm giữ được vận mệnh của chính nước này”. Xung đột kinh 
tế giữa Mỹ với Nhật Bản đã vượt qua phạm vi kinh tế, trên 
thực tế đã còn lên tới xung đột tình cảm giữa nhân dân hai 
nước, sự đối kháng trong tâm lý xã hội đã trở thành cuộc 
chiến giữa hai nước. 


269 


Nhật Bản cần trở thành trụ cột của thế giới, đồng vai 
chính của lịch sử 

Năm 1989, Chủ tịch Tập đoàn Sony Akio Morita và chính 
khách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Ishihara Shintaro đã cùng 
nhau xuất bản cuốn sách “Nhật Bản có thể nói “Không”, 
trong đó đã kịch Hệt phê phán Mỹ thi hành chính sách thương 
mại kinh tế “phân biệt chúng tộc” đối với Nhật Bản, kêu gọi 
người Nhật Bản từ bỏ “ý thức nước nhỏ” hình thành từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ Hai cũng như ý thức miễn cưỡng phục 
tùng Mỹ, đi theo con đường độc lập tự chủ, “gánh vác trọng 
trách của thời đại mới”, trở thành nhân vật chính sáng tạo lịch 
sử thế giới mới. Việc xuất bản cuốn sách này đã “làm chấn 
động quan hệ Mỹ - Nhật”. Dư luận Mỹ cho rằng cuốn sách 
này đã khiến người Nhật Bản phẫn nộ và kiêu ngạo”. Quan 
hệ Nhật - Mỹ đã bước vào thập niên 90 của thế kỷ 20 trong 
bối cảnh này. 

Năm 1981, trong chuyến thăm Mỹ, phát biểu tại tiệc 
chiêu đãi do Hiệp hội Nhật Bản - Niu Yoóc tổ chức, Thủ 
tướng Suzuki tuyên bố rằng “Nhật Bản cần bắt đầu chuyến 
viễn dương lần thứ ba”, “Nhật Bản cần trở thành một đám 
mây hồng dẫn dắt thế giới”, sau đó còn được mọi người gọi là 
“lần thứ ba lập nước” hay *lần khởi điểm thứ ba mới”. Lần 
lập nước đầu tiên của Nhật Bản là khi hạm đội của Mỹ lật đổ 
Chế độ Mạc phủ Tokugawa vào năm 1853, sau đó trải qua 
cuộc cách mạng Duy Tân, khiến Nhật Bản trở thành một 
trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới; lần lập nước 
thứ hai là vào khoảng thời gian sau Chiến tranh thế giới thứ 
Hai, Nhật Bản trải qua thời kỳ hồi phục và nhanh chóng trở 
thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thế giới phương 
Tây, hoàn thành sứ mệnh đuổi kịp các quốc gia phát triển Âu 
Mỹ; lần lập nước thứ ba là từ khi bước vào thập niên §0 của 
thế kỷ 20, Nhật Bản muốn từ bên được hưởng lợi bị động 


270 


chuyển thành bên sáng tạo tích cực, mục tiêu phấn đấu là từ 
“cường quốc kinh tế” hướng tới “cường quốc chính trị”. Viện 
nghiên cứu tổng hợp Nomura của Nhật Bản đã xuất bản cuốn 
“Nhật Bản hình thành xã hội thuần thục”, trong đó nêu rõ: 
“Nhật Bản đang đối diện với bước ngoặt quan trọng nhất 
trong lịch sử. Trong hơn 100 năm qua, Nhật Bản luôn luôn lấy 
quốc gia tiên tiến Âu Mỹ làm mục tiêu, lấy phát triển kinh tế 
làm trục bánh xe, chuyên tâm dốc sức đi theo con đường 
muốn trở thành quốc gia tiên tiến”, “hiện nay, mục tiêu tranh 
đấu của Nhật Bản là phát triển trục bánh xe kinh tế đã không 
còn. Trọng tâm phát triển ngày nay của Nhật Bản không còn 
là một trục bánh xe phát triển kinh tế nữa, mà sẽ là phát triển 
trên nhiều phương diện hoặc nhiều hình thức trục bánh xe 
khác. Trong quá trình hướng tới thế kỷ 21, Nhật Bản sẽ đề cao 
việc trở thành quốc gia tiên tiến có trình độ thuần thục”. 
Trong “Sách trắng kinh tế” hôi đầu những năm 80, Chính phủ 
Nhật Bắn đã chính thức tuyên bố “Sứ mệnh đuổi theo và vượt 
qua các nước phát triển Âu Mỹ của Nhật Bản về cơ bản đã 
hoàn thành”, thêm vào đó trong cuốn “Triển vọng của sản 
xuất thập niên 80” còn nêu rõ từ nay sẽ từ “thời đại khai hóa 
văn minh mô phỏng và đuổi theo” trong quá khứ hướng tới 
“thời đại khai phá văn minh khởi nguồn sáng tạo và dẫn đầu”. 
Năm 1981, trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Suzuki đã phát 
biểu rõ ràng hơn: “Cần thay đổi tình trạng bị động từng áp 
dụng”, “Thực hiện tinh thần chủ động tự chủ”, “Lấy phương 
thức tương xứng nhất giữa tài năng với sức mạnh phát huy với 
tác dụng tương xứng về địa vị và sức mạnh của Nhật Bản”. 
Năm 1982, vài ngày trước khi trước khi nhậm chức Thủ 
tướng, ông Nakasone Yasuhiro phát biểu với nguyệt san 
“Chính luận” rằng: “Từ trước tới nay, chúng ta luôn vì một 
đám mây mà theo đuối phấn đấu, song hiện đám mây này đã 
tan biến, chúng ta lại cần phải tạo ra một đám mây mới”. 


27] 


Nhật Bản cần từ quốc gia có mô hình đuổi theo và mô phỏng 
hướng tới chuyển thành quốc gia sáng tạo, phát triển và dẫn 
đầu, thể hiện rõ ý chí vĩ đại của Nhật Bản. 


Nhật Bản trở thành đối thủ số một của Mỹ 

Nhật Bản, quốc gia đồng minh của Mỹ, đã trở thành đối 
thủ chiến lược số một của Mỹ. 

Trong thập niên 80, Mỹ cần đối phó với Liên Xô, lại vừa 
phải khống chế Nhật Bản, cùng lúc phải đối mặt với hai đối 
thú chiến lược. Do Nhật Bản cạnh tranh mạnh mẽ vị trí bá chủ 
kinh tế thế giới, nên Thượng và Hạ viện Mỹ đều cảm thấy 
nguy cơ Nhật Bản ngày càng mãnh liệt, chủ yếu biểu hiện 
dưới bốn khía cạnh sau: 

- “Thuyết về mối đe đọa từ Nhật Bản” lan rộng tại Mỹ, 
Theo điều tra “Nội tình tập đoàn Mỹ” của Công ty tư vấn 
Boston hồi tháng 1/1989, 63% người Mỹ nhận định rằng " 
với sức mạnh quân sự của Liên Xô, sức mạnh kinh tế của 
Nhật Bản ngày càng tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của 
Mỹ”. Cũng theo báo cáo trên, một văn kiện của Quốc hội Mỹ 
từng nêu rõ: “Nước Mỹ hiện đang lâm vào hai cuộc chiến 
tranh thế giới, theo đó đấu tranh quân sự với Liên Xô và đấu 
tranh kinh tế và kỹ thuật với Nhật Bản”, “Nước Mỹ sở hữu vũ 
khí hạt nhân đủ khả năng ngăn cản Liên Xô phát động tấn 
công quân sự, song lại không có đủ số vũ khí hạt nhân tương 
xứng để ngăn cản các biện pháp tấn công kinh tế của Nhật 
Bản”, “Nếu Nhật Bản dựa trên đà này giành thắng lợi, cuối 
cùng Mỹ sẽ trở thành thuộc địa kinh tế củúa Nhật Bản”. Bản 
báo cáo điều tra dư luận trên còn gióng lên hồi chuông cảnh 
tỉnh rằng: “Nhật Bản đã bắt đầu uy hiếp sự tổn tại của nước 
Mỹ. Mỹ đương nhiên sẽ đặt quốc gia đồng minh Nhật Bản về 
cùng một phía với Liên Xô, trở thành một trong những ` 
tượng mà Mỹ sẽ tiến hành “hai kiểu chiến tranh thế g giới ”, 


AI, 


thể nhận thấy rằng mối đe dọa của Nhật Bản nghiêm trọng 
như thế nào đối với nước Mỹ. 

- Mỹ thận trọng trước tham vọng chiến lược của Nhật 
Bản. Về chính trị, Mỹ quan ngại Nhật Bản lấy sức mạnh nước 
lớn kinh tế làm hậu thuẫn, chiếm lĩnh vị trí lãnh đạo trên thế 
giới, áp đảo Mỹ. Sau khi nước Mỹ trở thành “nước nợ nhiều 
nhất thế giới”, không ít người Mỹ cảm thấy rất lo lắng trước 
thách thức mạnh mẽ của Nhật Bản và cho rằng vị trí lãnh đạo 
và năng lực lãnh đạo mang tính toàn cầu của Mỹ lâm vào rủi 
ro. Về kinh tế, Mỹ quan ngại mắc nợ Nhật Bản. Cuối thập 
niên 80, đầu tư vào Mỹ của Nhật Bản gia tăng mạnh mẽ, 
ngoại trừ mua bất động sản, Nhật Bản đã bắt đầu đầu tư trực 
tiếp vào các công xưởng và xí nghiệp của Mỹ. Năm 1987, áp 
dụng phương thức đầu tư này, vốn đầu tư của Nhật Bản đã lên 
tới 30,9 tỷ USD, tăng 30% so với năm 1986. Người Nhật Bản 
còn mua xí nghiệp của Mỹ như Công ty lốp cao su nổi tiếng 
Eirestone Liberia với cái giá 2,6 tỷ USD. Tới năm 1987, trong 
tay người Nhật Bản đã sở hữu tới 110 tỷ USD trái phiếu, 
chứng khoán và cổ phiếu của Mỹ, vốn của Nhật Bản ngày 
càng đố dồn vào Mỹ đã khiến không ít người Mỹ quan ngại 
nước này sắp trở thành thuộc địa kinh tế của Nhật Bản. 

-Về quân sự, Lầu Năm Góc quan ngại Nhật Bản ảnh 
hưởng tới an ninh của Mỹ. Ngày càng có nhiều người Mỹ cho 
rằng mối đe dọa quân sự của Liên Xô đối với Mỹ sẽ không 
còn là thách thức nghiêm trọng nhất nữa. So với Liên Xô, 
Nhật Bản ngày càng đe dọa an ninh của Mỹ. Nhật Bản muốn 
vượt Mỹ về kinh tế, song nếu trên phương diện quân sự lại lớn 
mạnh thêm, thì Nhật Bản sẽ rất nguy hiểm đối với Mỹ. Trong 
một văn kiện, B. Scowcorft, nhân vật quan trọng phụ trách 
hoạch định chính sách an ninh của Mỹ nói rằng “từ nay không 
nên yêu cầu Nhật Bản gia tăng tỷ lệ ngân sách phòng vệ”. 
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Lawrence Sidney 


273 


Eagleburger, việc tăng cường sức mạnh phòng vệ của Nhật 
Bản sẽ gây phương hại cho lợi ích của Mỹ. Còn ông Henry 
Kissinger cảnh báo mọi người rằng: “Nhật Bản có thể trở 
thành nước lớn quân sự”. 

- Niềm tin của Nhật Bản về việc muốn yêu cầu Mỹ chia 
sẻ quyền lực ngày càng tăng lên. Khi cảm giác của Mỹ về 
“nguy cơ từ Nhật Bắn” không ngừng gia tăng, Nhật Bản cũng 
đẩy nhanh bước đột phá tham vọng trở thành nước lớn chính 
trị, trong việc tái phân bổ quyền lực phương Tây, nỗ lực giành 
lấy càng nhiều quyên phát ngôn. Đầu tiên là dốc sức thay đổi 
“ngoại giao đuổi theo” nhất biên đảo đối với Mỹ, thúc đẩy 
ngoại giao tự chủ, công khai để xuất muốn đóng vài trò “một 
trong những quốc gia chủ yếu bảo vệ trật tự thế giới”. Tháng 
9/1989, trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Kaifu Toshiki 
tuyên bố: “Nhật Bản không còn là đưa học sinh nghe lời thầy 
giáo Mỹ, mà là hợp tác bình đẳng, có lúc lại là đối tác cạnh 
tranh”. Ngoài ra, ông Kaifu còn kiến nghị Mỹ giảm bớt nghĩa 
vụ trọng trách toàn cầu, để Nhật Bản đẩm nhận “cống hiến 
quốc tế” tương xứng. Do thực lực kinh tế suy giảm, nên Mỹ 
đã không thể không yêu cầu Nhật Bản gánh trọng trách của 
nước này. Trên phương diện viện trợ nước ngoài, Nhật Bản đã 
tăng tốc nhanh chóng trở thành quốc gia số một trên thế giới 
về viện trợ nước ngoài. Thủ tướng Kaifu nhấn mạnh cần thực 
sự cùng Mỹ gánh vác nghĩa vụ, là cần cùng với Mỹ chia sẻ 
quyền lực. Cố vấn đặc biệt của Bộ công thương Nhật Bản 
Kuroda đã nói: “Mỹ cần cân nhắc vấn để chia sẻ quyền lực 
cùng với việc phân chia nghĩa vụ”. Cựu Ngoại trưởng Nhật 
Bản Saburo Okita cũng nói: “Hiện nay, Mỹ cần phải thay đổi 
tâm lý và phương pháp tư duy của nước này”, “nếu Mỹ hy 
vọng quốc gia nào khác hỗ trợ xử lý vấn để kinh tế thế giới, 
thì Oasinhtơn cần phải đồng ý chia sẻ quyền quyết sách hay 
quyền trách nhiệm với chúng ta”. Trong quá khứ, hóa giải 


274 


xung đột giữa Mỹ với Nhật Bản phần nhiều là do phía Nhật 
Bản nhượng bộ, song tới nay Nhật Bản đã dám nói “Không” 
với Mỹ, 


*Thịnh suy của nước lớn ” 

Năm 1979, học giả nổi tiếng Đại học Havard, ông Ezra 
Vogel đã xuất bản cuốn sách “Nhật Bản đứng đầu”. Trên 
toàn thế giới, cuốn sách này đã tạo ra nhiễu phần hồi, còn tại 
Mỹ và Nhật Bản đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất. 

Tới năm 1987, Giáo sư Paul Kennedy đã xuất bản cuốn 
sách “Thịnh suy của nước lớn” và cũng đã trở thành cuốn 
sách bán chạy nhất thế giới. 

Nếu như nói, cuốn “Nhật Bản đứng đầu” miêu tả từ sự trỗi 
đậy của Nhật Bản đã đến sự thụt lùi của Mỹ, thì cuốn “Thịnh 
suy của nước lớn” lại trực tiếp nêu lên sự suy yếu của nước 
Mỹ. Trong cuốn sách chỉ rõ nguy cơ suy thoái của Mỹ này, ông 
Kennedy cho rằng “tốc độ suy yếu của Mỹ thậm chí còn vượt 
qua cả Liên Xô”. Theo giáo sư, những gì mà Mỹ đối mặt đã 
không còn là vấn để không suy yếu nữa, mà là làm thế nào Suy 
yếu nhưng vẫn giữ được thể diện như Đế quốc Anh trước đây. 
Có lúc, “thuyết nước Mỹ suy thoái” đã trở thành để tài thảo 
luận nóng bỏng tại các cuộc họp của Thượng Hạ viện Mỹ. 

Hai cuốn sách trên đã phản ánh tâm lý thất vọng của Mỹ, 
là ý kiến của nhiều người chứ không còn là của một vài học giả 
đồng thanh nêu lên “thuyết nước Mỹ suy thoái”. Hơn nữa, tình 
trạng thất vọng này lại một lần nữa đẩy mạnh tư tưởng thất 
vọng trong xã hội Mỹ. Rất nhiều người Mỹ cho rằng trong cuộc 
chiến giữa phương Đông với phương Tây, Mỹ đều có thể chiếm 
thế thượng phong. song trong cuộc cạnh tranh kinh tế với Nhật 
Bản và Châu Âu, Mỹ có thể trở thành kẻ thất bại, thậm chí mất 
vị trí quốc gia siêu cường. Nhận thức mạnh mẽ nguy cơ trên là 
động lực đầu tiên giúp Mỹ đối phó với thách thức. 


E.Ä la] 


Chiến lược phản công: Ném bom nguyên tử “tài chính ” 

Trong tình hình Nhật Bản trỗi dậy nhanh chóng, mục tiêu 
cơ bản trong chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản là bảo vệ 
vị trí lãnh đạo của Mỹ, chia sẻ trách nhiệm cho Nhật Bản. Cụ 
thể là: trong thương mại song phương, buộc Nhật Bản phải 
nhường bộ Mỹ, giúp Mỹ giảm thiểu thâm thủng thương mại; 
về kinh tế, yêu cầu Nhật Bản cống hiến nhiều hơn, song ngăn 
ngừa Nhật Bản lợi dụng viện trợ và đầu tư ảnh hưởng tới môi 
trường chiến lược của Mỹ; về chính trị, cho phép Nhật Bản 
phát huy nhiễu vai trò, song không cho phép thay thế Mỹ; về 
quân sự, dưới tiên để duy trì lãnh đạo tuyệt đối của Mỹ, để 
cao khả năng phòng vệ, cùng Mỹ gánh vác chi phí an ninh. 
Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiến lược toàn cầu của Mỹ có hai 
nhánh quan trọng: một là Tổ chức Hiệp ước các nước Bắc Đại 
Tây Dương (NATO), hai là đổng minh Mỹ - Nhật. Lịch sử 
quan hệ Mỹ - Nhật được coi là nền tảng trong chính sách 
Châu Á của Mỹ. Từ trước tới nay, trong vấn để phòng vệ an 
ninh, Mỹ và Nhật Bản luôn nảy sinh mâu thuẫn, Mỹ chỉ trích 
Nhật Bản dốc toàn lực phát triển kinh tế mà không tiêu tiển 
vào lĩnh vực quốc phòng, tận lực dựa vào Mỹ, do đó yêu cầu 
Nhật Bản gánh vách trách nhiệm phòng ngự nhiều hơn. Tuy 
nhiên, Nhật Bản đã trở thành nước lớn kinh tế, hơn nữa lại 
đang theo đuổi địa vị nước lớn chính trị, Mỹ không thể khống 
chế tuyệt đối Nhật Bản và muốn Nhật Bản phân chia gánh 
vác trách nhiệm, trong khi Nhật Bản lại muốn chia sẽ quyền 
lợi với Mỹ. 

Chiến lược phản công Nhật Bản của Mỹ mà nền tắng là 
giành quyển chủ động chiến lược đối với Nhật Bản chủ yếu 
là dựa vào hai điều quyết định: một là tiến hành cuộc chiến 
tài chính với Nhật Bản, có nghĩa là dùng “bom nguyên tử tài 
chính” tấn công Nhật Bản; hai là sáng tạo “kinh tế mới” lấy 
tin học hóa và toàn cầu hóa làm nên tảng đặc thù. 


276 


Về hậu quả của việc Mỹ vận dụng vũ khí tài chính đánh 
đòn chí mạng kính tế của Nhật Bản, Giáo sư khoa lịch sử Đại 
học sư phạm thủ đô Tê Thế Vinh cho biết: Năm 1999, tuy chỉ 
chiếm 4,5% dân số thế giới nhưng Mỹ đã lợi dụng tới 85% 
vốn lưu động của thế giới và 72% dự trữ thế giới, cho thấy Mỹ 
vẫn giữ vững vị trí bá chủ trong lĩnh vực tiền tệ thế giới. Do 
vị trí đặc thù của đồng đô la Mỹ trong nền kinh tế thế giới, đã 
tạo cho Mỹ có thể thông qua giá trị của đồng đô la Mỹ, chủ 
yếu là sự mất giá, để đẩy vấn để kinh tế cho các nước khác. 
Sau khi Mỹ cùng Đức và Nhật Bản ký “Hiệp ước Quảng 
trường” năm 1985, giá trị của đồng Yên trong vòng hai năm 
chỉ tăng 1 lần, kinh tế Nhật Bản nổ ra bong bóng, dẫn đến suy 
thoái kinh tế trong 10 năm. Điều này đã cho thấy rõ việc Mỹ 
lợi dụng vị trí bá quyển của đồng đô la Mỹ như thế nào để 
đánh bại đối thú, đoạt được lợi ích. Cái gọi là “Hiệp ước 
Quảng trường” là hội nghị được tổ chức tại một nhà hàng trên 
Quảng trường Niu Yoóc với sự tham gia của bộ trưởng Tài 
chính 5 nước Mỹ, Đức, Anh, LB Đức, Pháp và Nhật Bản hồi 
tháng 9/1985, hy vọng tỷ giá các đơn vị tiền tệ chủ yếu so với 
đồng đô la Mỹ được nâng cao giá trị với mức độ nhất định. 
Sau đó, Nhật Bản bị ép phải tăng giá đồng Yên, trong vòng 
một năm, tỷ lệ ngoại hối đồng Yên đã tăng lên 60%, tới thập 
niên 90, kinh tế Nhật Bản trong 10 năm có mức tăng trưởng 
thấp, và tới năm 2005 mới bắt đầu hồi phục trở lại. “Hiệp ước 
Quảng trường” đã ép Nhật Bản mở cửa tài chính, đồng Yên 
tăng giá giống như con diều đứt dây, bong bóng kinh tế sụp 
đổ, Nhật Bản lúc này giống như “con rùa bị lật ngửa”, trong 
thời gian dài không thể lật mình được. Từ năm 1993-2000, 
Nhật Bản liên tục đổi 7 vị thủ tướng, trung bình mỗi nhiệm kỳ 
không quá một năm. 

Trong khi cùng lúc dùng vũ khí tài chính đánh Nhật Bản, 
Mỹ lại khởi động đoàn tàu tốc hành kinh tế mới, đẩy lùi Nhật 


277 


Bản ra xa. Đối với bong bóng kinh tế, Nhật Bản đối phó 
không tốt, tình trạng đình đốn kinh tế xuất hiện xu thế kéo 
dài. Tới giữa thập niên 90, kinh tế Mỹ trở nên vững mạnh, và 
được sự hỗ trợ của cuộc cách mạng kỹ thuật tin học đã một 
lần nữa giành lại được khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. 

Bước vào thập niên 90, người Mỹ thường quan ngại Sức 
cạnh tranh kinh tế của nước này yếu đi hoặc giảm sút, lo ngại 
địa vị bá quyền sa sút. Song khi kết thúc thập niên 90, không 
những chẳng xuất hiện suy thoát như người Mỹ vẫn quan 
ngại, mà thực lực kinh tế Mỹ từ xu thế tương đối sa sút sau 
Chiến tranh Việt Nam đã xuất hiện chuyển biến bước ngoặt. 

Sau khoảng thời gian suy thoái đều đặn từ cuối năm 1990 
tới đầu năm 1991 (theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, tỷ 
lệ tăng trưởng kinh tế quý IV là -1,6%, quý [ đầu năm 1991 là 
-2,8%), kinh tế bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, kéo 
dài cho tới cuối năm 1999, kinh tế Mỹ đã thực hiện được 105 
thắng đài tăng trưởng liên tục (đột phá kinh tế này kết thúc 
vào quý IV năm 2000, thời gian tăng trưởng liên tục lên tới 
114 tháng). Điều này trở thành thời kỳ tăng trưởng ổn định dài 
nhất kể từ giữa thế kỷ 19. Lúc đó, các nước Tây Âu chật vật 
với tỷ lệ thất nghiệp, sức tăng trưởng kinh tế yếu đi, bong 
bóng kinh tế Nhật Bản cũng nổ ra và lâm vào tình trạng đình 
đốn, Trong khi đó, kinh tế Mỹ lại xuất hiện tăng trưởng kỳ 
tích. Trong nền kinh tế thế giới, kinh tế Mỹ cũng chiếm phân 
ngạch lớn. Năm 1990, tỷ lệ tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, 
Liên minh Châu Âu và Nhật Bản là 1,88 : 207: lạ trong đó 
tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ chiếm 25,29% tổng sản phẩm 
quốc nội thế giới. Tới năm 2000, tổng. sản phẩm quốc nội của 
Mỹ chiếm 27,07% tổng sản phẩm quốc nội thế giới đạt 7.898 
tý USD. Tỷ lệ tổng sản phẩm nn nột của Mỹ, Liên minh 
Châu Âu và Nhật Bản là 2,2 : 2,2 : 

Tất cả chỉ tiêu cơ bản của kinh tế TT đều chuyển biến tốt 


278 


đẹp một cách toàn diện, không còn là hiện tượng hiếm thấy 
trong thời kỳ kinh tế biện đại của Mỹ, mà còn không phù hợp 
với lý luận chủ đạo của học thuyết kinh tế phương Tây, xuất 
hiện một kiểu hiện tượng kinh tế mới không giống với hiện 
tượng kinh tế truyền thống. Hiện tượng kinh tế mới này chủ 
yếu gồm ba biểu hiện: 

-Trong thời kỳ của mình, Tổng thống Clinton đã xóa bỏ 
triệt để thâm thủng dự toán liên bang hơn 200 tỷ USD, từ 
năm 1998 bắt đầu chuyển sang thặng dư tài chính, đồng thời 
thực hiện tăng trưởng kinh tế trên 3%. Chính sách tài chính 
cắt giảm thâm thủng và vận dụng chính sách “thắt lưng buộc 
bụng” của Mỹ mà không gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền 
kinh tế. 

- Trong quá trình tăng trưởng kinh tế những năm 90, Mỹ 
tuôn duy trì được tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%, trong khi tỷ lệ lạm 
phát lại luôn được khống chế ở mức 2% hoặc thậm chí còn 
thấp hơn. Lý luận kinh tế truyền thống cho rằng tỷ lệ thất 
nghiệp thấp thì sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát cao, song trong 
thời kỳ kinh tế mới thì lý luận này không còn phù hợp. 

- Năng suất lao động sẵn xuất gia tăng rõ rệt, hiệu quả 
vốn đầu tư duy trì ở mức cao, thị trường chứng khoán tăng 
trưởng nhanh chóng. Vị trí bá chủ kinh tế của Mỹ có khả năng 
được củng cố và tăng cường chính là dựa vào hiện tượng kinh 
tế mới này. Hiện tượng kinh tế mới bắt nguồn từ sự đột phá đi 
đầu thế giới trong ngành công nghệ tin học của Mỹ. Thập kỷ 
90, sản nghiệp công nghệ tin học đóng góp vào sự tăng trưởng 
kinh tế Mỹ là 35%. Số sinh viên tốt nghiệp trong ngành công 
nghệ tin học đã chiếm khoảng 60% tổng số sức lao động; năm 
1988, giá trị sản lượng của ngành tin học đã chiếm 8,2% GDP, 
trở thành ngành lớn nhất vượt qua ngành sản xuất ô tô và 
ngành xây dựng. Ngành tin học không những thông qua khả 
năng tự phát triển mà còn thông qua khả năng cải tạo các 


279 


ngành truyền thống để nâng cao năng suất lao động, cắt giầm 
tiêu hao năng lượng và vật liệu, tăng cường khả năng tăng 
trưởng. Từ sau giữa thập niên 90, trong danh sách đánh giá 
khả năng cạnh tranh quốc tế, nước Mỹ luôn chiếm vị trí số 
một. Mỹ đã đạt được tiến bộ mới trong các lĩnh vực như kỹ 
thuật gia công, công nghệ vật liệu, kỹ thuật công trình, linh 
kiện điện tử từng một thời lạc hậu. Trên các lĩnh vực ưu thế 
truyền thống như thiết kế công trình, môi trường, sinh học .. 
Mỹ cũng cúng cố hơn nữa địa vị của mình. 


Bài học từ chiến dịch kiềm chế Nhật Bản của Mỹ 

- Về vấn đề “nước Mỹ đứng đầu” hay “Nhật Bản đứng 
đầu” › trong cuộc cạnh tranh giữa quốc gia đứng đầu với quốc 
gia có tiểm tàng đứng đầu, nhân tố hình thái ý thức và chế độ 
xã hội vẫn là vị trí thứ hai,việc đánh giá về địa vị quốc gia, 
lợi ích quốc gia mới là số một. Trong khi kinh tế Nhật Bản 
phát triển rực rỡ tác động tới địa vị quốc gia đứng đâu và quốc 
gia lãnh đạo của Mỹ, nước Mỹ có thể bỏ Liên Xô — quốc gia 
Xã hội chú nghĩa, lại phía sau mà chọn Nhật Bản — quốc gia 
có cùng hình thái ý thức và chế độ xã hội với Mỹ, làm đối 
thủ cạnh tranh số một. 

- Trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, 
trong cuộc cạnh tranh địa vị cơ bản giữa các nước trên thế 
giới, vào thời điểm quan trọng của cuộc đọ sức chiến lược, cái 
gọi là “âm mưu” và “cạm bẫy” có thể được sử dụng và phát 
huy tác dụng. Việc Mỹ thao túng “Hiệp ước Quảng trường” 
nhằm đối phó với Nhật Bản chính là một âm mưu và cạm bẫy 
- chính, một cuộc chiến tài chính. Do đó, trên vũ đài quốc 

ế, “Thuyết âm mưu” và “Thuyết cạm bẫy” không phải là 
Xi có. 

- Về cạnh tranh chiến lược nước lớn, muốn từ cơ bản 

giành quyền chủ động chiến lược, thực sự trở thành kẻ chiến 


280 


thắng, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm, chỉ dựa vào “Thuyết âm 
mưu” và “Thuyết cạm bẫy”, chỉ dựa vào việc kiểm chế sự 
phát triển của đối thủ đều không đủ. Vấn đề quan trọng, nhân 
tố quyết định vẫn là cần phải tự phát triển, trong khi sáng tạo 
và phát triển, hình thành ưu thế lớn mạnh vượt qua đối thủ. 
Trong thập niên 90, việc nước Mỹ có thể đẩy lùi Nhật Bản ra 
xa phía sau, tác dụng chiến thắng của “kinh tế mới” là lớn 
nhất. Mỹ giành thắng lợi trước Nhật Bản trong cuộc cạnh 
tranh này là do vừa dựa vào việc kiểm chế sự phát triển của 
đối thú , nhưng điều quan trọng hơn là dựa vào việc gia tăng 
tốc độ phát triển của chính mình. 


4. Mỹ làm thế nào kiểm chế sự cạnh tranh của Liên 
Xô 


Nếu như nói sự kiềm chế của Mỹ đối với Nhật Bản là sự 
kiểm chế “trong cùng phe”, là sự kiểm chế trong nội bộ đồng 
minh, thế thì sự kiềm chế của Mỹ đối với Liên Xô là sự kiểm 
chế “bên ngoài phe”, là sự kiểm chế đối thủ bên ngoài đồng 
minh, và chiến dịch này là một chiến dịch kiểu “maratong” 
kéo dài gần nửa thế kỷ. 


Chiến tranh Lạnh: phát mình chiến lược của Mỹ 

Khái niệm Chiến tranh Lạnh là do người Mỹ sáng tạo và 
đưa ra. Trong một bài phát biểu trước quốc hội ngày 
16/4/1947, thượng nghị sĩ Mỹ Bernard Baruch lần đầu tiên 
đưa ra khái niệm Chiến tranh Lạnh. Từ đó khái niệm Chiến 
tranh Lạnh được lưu truyền và sử dụng rộng rãi. Chiến tranh 
Lạnh trở thành danh từ chuyên dùng trong chính sách sau 
chiến tranh của Mỹ đặc biệt là chính sách đối với Liên Xô và 
đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi và tiếp thu một 
cách phổ biến. 


281 


Thế nào gọi là Chiến tranh Lạnh? Định nghĩa Chiến tranh 
Lạnh là gì? Có ba cách biểu đạt: 

Thứ nhất là định nghĩa Chiến tranh Lạnh theo kiểu của 
Liên Xô. Liên Xô cho rằng Chiến tranh Lạnh là chính sách 
mà Mỹ và các nước đế quốc khác vận dụng đối với các nước 
Xã hội chủ nghĩa, trước hết là nhằm vào Liên Xô trong 
khoảng thời gian tư thập kỷ 40 đến thập kỷ 60 của thế kỷ 20 
sau chiến tranh thế giới thứ Hai, mục đích là phá hủy và tranh 
cướp thành quả thắng lợi của nhân đân Liên Xô và lực lượng 
hòa bình dân chủ thế giới trong chiến tranh thế giới thứ Hai. 
Chiến tranh Lạnh đã phần ánh lợi ích của giai cấp tư bản lũng 
đoạn, đặc biệt là giai cấp tư bản lũng đoạn Mỹ được coi là 
phản động nhất trong thế giới phương Tây. Chiến tranh Lạnh 
chủ yếu là sự đối kháng lợi ích địa-chính trị của hai tập đoàn 
quân sự chính trị lớn trên thế giới. Mâu thuẫn nổi bật nhất 
giữa hai tập đoàn này biểu hiện ở chỗ tập đoàn phương Tây 
coi thường Liên Xô và các đồng minh của Liên Xô trên các 
lĩnh vực kinh tế, mậu dịch và khoa học kỹ thuật và có ý đồ 
kiểm chế những nước thuộc phe trục Liên Xô. 

Thứ hai là định nghĩa Chiến tranh Lạnh theo kiểu của Mỹ. 
Các học giả Mỹ cho rằng Chiến tranh Lạnh là sự đối kháng 
toàn diện giữa các nước có xung đột về lợi ích trừ xung đột 
trực tiếp về quân sự; là trạng thái đối lập Đông-Tây. 

Thứ ba là định nghĩa Chiến tranh Lạnh theo kiểu Trung 
Quốc. Các học giả Trung Quốc cho rằng Chiến tranh Lạnh là 
một hiện tượng đối kháng toàn diện giữa phe Xã hội chủ 
nghĩa do Liên Xô đứng đầu và phe Tư bản chủ nghĩa do Mỹ 
đứng đầu. Sự đối kháng này trừ xung đột quân sự trực tiếp T4, 
nó liên quan đến các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và ý 
thức hê, là trạng thái hòa bình nhưng chứa nguy cơ chiến 
tranh, cũng là một loại chiến tranh được biểu hiện dưới hình 
thái hòa bình. 


282 


Chiến tranh Lạnh xuất hiện từ bao giờ? Trong vấn đề này, 
hai đối thủ chủ chốt trong cuộc Chiến tranh Lạnh này có cách 
nói khác nhau. 

Tại Liên Xô cũ và Nga có ba quan điểm: 

Thứ nhất, lấy Cách mạng tháng 10 làm khởi điểm. 

Thứ hai, lấy việc Mỹ ném bom nguyên tử làm khởi điểm, 
cho rằng việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật 
Bản tháng 8/1945 với mục đích là để đánh Nhật Bản, răn đc 
Liên Xô và đọa toàn thế giới. Điều này không chỉ giành được 
thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh với Nhật Bản, mà còn 
thành công trong việc khuyếch trương thực lực trước Liên Xô, 
từ đó đưa tới việc nổ ra cuộc chiến tranh Lạnh. 

Thứ ba, năm 1947 khi chủ nghĩa Truman xuất hiện. 

Tại Mỹ có năm quan điểm: 

Thứ nhất, Chiến tranh Lạnh là mô hình cơ bản của quan 
hệ Mỹ-Xô, chiến tranh Lạnh bắt đầu diễn ra sau chiến tranh 
thế giới thứ Hai. Mỹ và Liên Xô căn cứ vào những hiệp nghị 
ký kết thời kỳ chiến tranh, để bố trí phạm vi thế lực chính trị 
của mình. Năm 1947-1948 là thời điểm then chốt, còn tiêu chí 
chủ yếu là việc thành lập Cục tình báo trung ương Mỹ, khủng 
hoảng Béclin, sự kiện tháng 2 ở Tiệp Khắc, chiến tranh Triều 
Tiên. 

Thứ hai, Chiến tranh Lạnh là sự đối lập và cạnh tranh về 
ý thức hệ, Năm 1917-1920 là sự lựa chọn tốt đẹp nhất - Cách 
mạng tháng 10, Xô-Nga rút khỏi chiến tranh, can thiệp vũ 
trang, thành lập quốc tế cộng sản. 

Thứ ba, Chiến tranh Lạnh bắt đầu diễn ra vào thời gian 
giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

Thứ tư, Chiến tranh Lạnh bắt đầu điễn ra từ khi nổ ra 
Chiến tranh thế giới lần thứ Hai. 

Thứ năm, Chiến tranh Lạnh bất đầu diễn ra khi Mỹ ném 
bom nguyên tử xuống đất Nhật Bản tháng 8/1945. 


283 


Tại Trung Quốc, các học giả Trung Quốc cho rằng lý luận 
kiểm chế của nhà ngoại giao kiếm học giả Mỹ G.F. Kennan 
đã cung cấp cơ sở lý luận cho tư tưởng tư duy Chiến tranh 
Lạnh của Mỹ. Người vén lên bức màn Chiến tranh Lạnh là 
phát biểu về “Bức màn sắt” của Churchill. Tiêu chí cho sự mở 
đầu chính thức của Chiến tranh Lạnh là sự xuất hiện chủ 
nghĩa Truman. Chiến trường chủ yếu của Chiến tranh Lạnh là 
châu Âu, dần đần mở rộng ra toàn thế giới. Các đối thủ chính 
của cuộc Chiến tranh Lạnh và Mỹ, đồng minh của Mỹ, Liên 
Xô và các nước trong khối Vácsava. Trung Quốc và nhiều 
nước đang phát triển khác bi lôi cuốn vào cuộc chiến tranh 
này với những mức độ khác nhau. 


Chiến tranh Lạnh “lạnh ” ở chỗ nào? 

Chiến tranh Lạnh không có mưa bom bão đạn như Chiến 
tranh thế giới, không có đầu rơi máu chảy, vậy Chiến tranh 
Lạnh “lạnh” ở chỗ nào? Kỳ thực, cái “lạnh” nhất của Chiến 
tranh Lạnh là ở tư duy. Tư duy Chiến tranh Lạnh là tư duy giết 
người không thấy máu, mất nước mà không gây chấn động. 
Vì vậy nhận thức cái “lạnh” của Chiến tranh Lạnh, điều then 
chốt là phải vạch ra bản chất của tư duy Chiến tranh Lạnh. 

Điều gọi là “tư duy Chiến tranh Lạnh” chính là quan niệm 
chiến lược, nguyên tắc chiến lược và phương thức chiến lược 
cơ bản mà Mỹ và Liên Xô dựa vào trong cuộc đọ sức tranh 
giành bá quyền thế giới; là tư tưởng chỉ đạo để Mỹ và Liên 
Xô tiến hành Chiến tranh Lạnh. Tư duy Chiến tranh Lạnh về 
bản chất là tư duy bá quyển. Tư duy của hai bên tiến hành 
Chiến tranh Lạnh là tư duy tranh giành bá quyền thế giới, là 
tư duy tiến hành xoay quanh việc tranh giành bá quyền thế 
giới. Tư duy Chiến tranh Lạnh có 6 đặc điểm chủ yếu dưới 
đây: 

Tí nhất, tư duy theo luật rừn g “nhất sơn bất dung nhị hổ” 


284 


(một núi không thể có hai con hổ). Đây là tư duy của “chúa 
sơn lâm”. Nguyên tắc của tư duy Chiến tranh Lạnh là nguyên 
tắc theo luật rừng. Coi cộng đồng quốc tế như là khu rừng 
rậm, kế mạnh là chủ, kẻ mạnh làm vua, không cho phép xuất 
hiện kẻ thách thức, kẻ cạnh tranh. Luôn tìm cách truy tìm đối 
thủ để gây sức ép kiểm chế. Tư duy Chiến tranh Lạnh sợ xuất 
hiện thế giới đa cực, ngăn ngừa việc hình thành thế giới dân 
chủ. 

Thứ hai, tư duy đặc quyền “lấy lợi ích bá quyền làm lợi 
ích quốc gia”. Mỗi một quốc gia chủ quyên trong cộng đồng 
quốc tế đều có lợi ích quốc gia của mình. Nhưng lợi ích quốc 
gia không phải là tùy ý vô độ. Lợi ích quốc gia giống như lãnh 
thổ quốc gia, đều phải có biên giới. Một trong những đặc 
điểm và nội dung chủ yếu của tư duy Chiến tranh Lạnh của 
các nước tranh giành bá quyên là coi bá quyền thế giới là lợi 
ích quốc gia của mình để đi tranh giành. Từ đó khoác cái áo 
“lợi ích quốc gia” cho hành vi tranh giành bá quyền thế giới 
của mình. Coi việc cộng đồng quốc tế kiểm chế hành vi bá 
quyển của mình là làm tốn hại đến lợi ích quốc gia của họ và 
từ đó càng tăng cường chống lại sự kiểm chế của cộng đồng 
quốc tế. Việc coi bá quyền là lợi ích để tranh giành, coi lợi ích 
bá quyền là lợi ích quốc gia để tranh giành và bảo vệ, trên 
thực tế là lấy việc làm tổn hại lợi ích cộng đồng quốc tế để 
thỏa mãn lợi ích đặc quyển của quốc gia bá quyền và dân tộc 
bá quyền. 

Thứ ba, tư duy tuyệt đối “lấy nguy hiểm tuyệt đối của đối 
phương để thực hiện an ninh tuyệt đối với mình”. Về mặt an 
ninh quốc gia, tư duy Chiến tranh Lạnh biểu hiện thành 
"thuyết an ninh bá quyền”, ', chính là cho rằng việc đảm bảo an 
ninh của một cường quốc thế giới chỉ có thể là bá quyền thế 
giới. Muốn có an ninh thì phải có bá quyền, không có bá 
quyển sẽ không có an ninh. Vì vậy để giành được an ninh 


285 


quốc gia thì phải giành lấy bá quyền thế giới. Thế là lao vào 
mở rộng quân bị, tiến hành chạy đua vũ trang, tìm kiếm ưu thế 
tuyệt đối về sức mạnh quần sự. Thông qua việc đặt đối 
phương vào tình thế nguy hiểm tuyệt đối để thực hiện và đảm 
bảo an ninh tuyệt đối cho đất nước mình. Kết quả đưa tới chạy 
đua vũ trang trền toàn thế giới, làm gay gắt thêm cục diện 
căng thẳng của thế giới, cũng tạo nên sự mất an ninh lớn hơn 
đối với chính mình, đưa tới việc càng muốn theo đuổi an ninh 
tuyệt đối nhưng lại càng rơi vào tình tế không an ninh. Việc 
đặt an ninh tuyệt đối của đất nước mình trên cơ sở tuyệt đối 
không an ninh của nước khác, chứ không phải là xây dựng 
trên cơ sở an ninh chung, tất sẽ đưa tới các nước đều không có 
an ninh, hình thành nên tình thế khó khăn về mặt an ninh. 

Thứ tư, tư duy “Zero sum” (Trò chơi được mất trong đó 
người thắng thu về đúng phần người thua mất- ND). Tư dụy 
Chiến tranh Lạnh dựa theo quy tắc của trò chơi “zero sum” để 
tiến hành một cuộc cạnh tranh ác tính. Hai bên đối kháng đều 
cho rằng bên này được thì bên kia sẽ mất, Trong quan hệ hai 
bên, trong cạnh tranh hai bên, không được thì là mất, không 
thắng thì là bại. Không cho chuyện cả hai đều thắng, cả hai 
cùng hưởng lợi. 

Thứ năm, tư duy bài xích “một trái đất không thể cùng tồn 
tại hai chế độ”. Ngay từ tháng 3/1947, cựu Tổng thống Mỹ 
Truman đã tuyên bố rằng :”Toàn bộ thế giới nên vận dụng 
chế độ của Mỹ, chỉ khi chế độ của Mỹ trở thành chế độ của 
thế giới thì mới có thể tổn tại.” Theo tư duy của Truman, thế 
giới chỉ có thể có một chế độ, đó là chế độ Mỹ, các chế độ 
khác đều không có quyển tổn tại. Tư duy Chiến tranh Lạnh đã 
kết án tử hình đối với các chế độ xã hội và ý thức hệ khác vớt 
Mỹ. Bá quyền My cho rằng nhân quyển, dân chủ và văn minh 
Cơ đốc giáo của Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng bởi nền kinh tế 
kế hoạch, sự khủng bố chuyên chế và thuyết vô thần của các 


286 


nước Xã hội chủ nghĩa. Hai chế độ chính trị kinh tế này, hai 
phương thức sống này, hai giá trị quan này là mối quan hệ như 
nước với lửa không thể dung hòa với nhau. Kết quả của sự 
cạnh tranh và đối kháng giữa hai bên chỉ có thể là sự lựa chọn 
giữa một trong hai bên, không bên này thì bên kia. Sứ mệnh 
của Liên Xô là làm người đào mồ cho Chủ nghĩa tư bản Mỹ. 
Còn sứ mạng của Mỹ là quét chế độ Xô viết vào bãi rác của 
lịch sử. Tư duy Chiến tranh Lạnh không cho phép trên thế giới 
này tổn tại cục diện “một trái đất hai chế độ” hay “một trái 
đất nhiều chế độ ”. 

Thứ sáu, tư duy liên minh “không bạn thì là thù”. Tư duy 
Chiến tranh Lạnh dựa theo việc phân chia ranh giới ý thức hệ. 
Hai bên xây dựng phe trục cho mình, thực hiện chiến lược 
đồng minh, tìm kiếm ưu thế địa-chính trị, tiến hành đối kháng 
tập đoàn, đưa toàn bộ thế giới vào bộ máy Chiến tranh Lạnh, 
khiến toàn bộ thế giới bao trùm bầu không khí chiến tranh 
Lạnh. 


Vì sao lại phải tiến hành chiến tranh Lạnh 

Người Mỹ nói :”Việc tiến hành cuộc Chiến tranh Lạnh là 
vì quyền lãnh đạo thế giới.” Giáo sư sử học nổi tiếng của Mỹ 
Kong Hua Run đã từng viết “Vì sao vào cuối thập kỷ 40 của 
thế kỷ 20, Mỹ và Liên Xô lại có thái độ đe đọa lẫn nhau? 
Thái độ này vì sao kéo đài đến tận cuối thập ký 80? Chúng ta 
có thể dùng ba phương pháp nghiên cứu đan chéo nhau để có 
được đáp án trên ba mặt. Trước hết là quyết tâm của người 
Mỹ chấp nhận trách nhiệm nước lớn, lãnh đạo thế giới và 
sáng tạo ra trật tự thế giới mới. Thứ hai, đặc tính của hai nước 
Xô-Mỹ đã tạo ra hành vi quá mức của một xã hội công dân 
của một nước (Mỹ với mô hình quốc gia mạnh nhưng chính 
phủ yếu, còn Liên Xô không tôn tại xã hội công dân kiểu này 
mà với thể chế chính trị Chủ nghĩa Stalin cực quyền cao độ). 


287 


Thứ ba là “hoàn cảnh khó khăn” về an ninh. 

“Nếu như Mỹ không có quyết tâm lãnh đạo thế giới, thì 
không thể xuất hiện Chiến tranh Lạnh. Nếu như Mỹ lựa chọn 
quan niệm về “chủ nghĩa lục địa” mà một số tri thức đề 
xướng trong thập kỷ 30 của thế kỷ 20 (có khuynh hướng hợp 
tác chính trị kinh tế giữa các nước trong châu lục và bài xích 
các châu lục khác), hoặc đi theo chính sách tự cung tự cấp mà 
một số tri thức để xướng trong thập kỷ 60 của thế ký 20, thế 
thì động lực phát triển thế giới sau chiến tranh sẽ rất khác 
nhau. Nhưng các nhà lãnh đạo Mỹ thuộc nhiều thế hệ đều đưa 
ra một kết luận rằng: Chính vì Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 
Nhất đã trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo thế giới, mới khiến 
Adolf Hitler và những kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản 
có cơ hội làm bậy, mới khiến đưa tới thế giới tiêu điều và xảy 
ra chiến tranh thế giới lần thứ Hai. 

Liên tưởng tới câu cách ngôn của nhà thơ kiêm nhà triết 
học Mỹ Geogrge Santayana 'những người quên lịch sử sẽ lại 
đi theo vết bánh xe đổ của lịch sử', các nhà lãnh đạo Mỹ đã 
rút ra bài học từ nhà sử học này và bắt đầu từ giữa thập kỷ 40 
của thế kỷ 20, các nhà lãnh đạo Mỹ đã vận dụng nó vào trong 
thực tiễn”. “Mục tiêu của các nhà lãnh đạo Mỹ là sáng tạo ra 
trật tự thế giới làm tăng thêm lợi ích của Mỹ. Trong trật tự thế 
giới này, của cải và quyền lực của Mỹ không ngừng tăng lên. 
Quan niệm giá t mà người Mỹ trân trọng là mở rộng ra toàn 
bộ thế giới này. ” 

Đối với người Mỹ việc để Adolf Hitler và những người 
theo chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản làm bậy, khiến thế giới 
tiêu điều và đưa tới Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, khiến 
Mỹ rút bài học đó chính là do Mỹ lẩn tránh trách nhiệm lãnh 
đạo thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, không kịp thời 
gánh vác sứ mệnh là nước lãnh đạo thế giới, đó chính là sai 
lầm mang tính lịch sử và sự mất mát mang tính chiến lược đối 


288 


với Mỹ. Để không lặp lại sai lầm lịch sử, Mỹ cần phải đảm 
nhận cương vị lãnh đạo thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 
Hai, và cần tiến hành Chiến tranh Lạnh đối với Liên Xô để 
bảo vệ địa vị lãnh đạo này. Cho nên đối với người Mỹ, Chiến 
tranh Lạnh chính là cuộc chiến được tiến hành vì quyền lãnh 
đạo thế giới. 

Cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô cho đù là 
cuộc xung đột và đấu tranh giữa Chú nghĩa tư bắn hay Chủ 
nghĩa Mác-Lên¡n trên mặt ý thức hệ, là cuộc đấu tranh giữa 
chế độ chính trị kinh tế Tư bản chủ nghĩa với chế độ chính trị 
kinh tế của Chú nghĩa xã hội trên mặt chế độ xã hội, hay là 
cuộc chạy đua vũ trang đặc biệt là chạy đua trên lĩnh vực hạt 
nhân để giành ưu thế quân sự, thì thực chất của nó đều là cuộc 
đọ sức xoay quanh bá quyền thế giới (quyền lãnh đạo thế 
giới). 

Trong tình hình Mỹ và Liên Xô - hai cường quốc hình 
thành sau chiến tranh thế giới thứ Hai đều muốn tranh bá thế 
giới, trong tình hình hai ý thức hệ Xã hội chủ nghĩa và Tư bản 
chủ nghĩa đều muốn chủ đạo ý thức hệ thế giới, Chủ nghĩa xã 
hội và Chủ nghĩa tư bản đều muốn thay thế đối phương, và 
trong điều kiện vũ khí hạt nhân trở thành vũ khí chiến lược 
trong cạnh tranh nước lớn, thì cuộc Chiến tranh Lạnh lấy bá 
quyền thế giới làm mục tiêu, lấy thực lực quân sự làm hậu 
thuẫn, lấy ý thức hệ làm ngọn cờ, lấy phe trục và liên minh 
làm phương thức tổ chức sẽ là một cuộc chiến tranh giành bá 
quyền lâu đài. Chiến tranh Lạnh là cuộc đấu tranh kiểm chế 
và chống kiểm chế giữa quốc gia đứng đấu là Mỹ và quốc gia 
tiểm tại đứng đầu là Liên Xô. Chiến tranh Lạnh là mội thể 
chế quốc tế gồm đối kháng và đối thoại, cạnh tranh và hợp 
tác, kiểm chế và câu kết, đấu tranh và thỏa hiệp. Chiến tranh 
Lạnh là hình thái hòa bình chứa đựng nguy cơ chiến tranh, là 
loại chiến tranh đặc biệt được tiến hành dưới hình thái hòa 


289 


bình. Thủ đoạn chủ yếu của Chiến tranh Lạnh là chạy đua vũ 
trang, đấu tranh ngoại giao, gây sức ép về kinh tế khoa học 
kỹ thuật, đối lập về ý thức hệ và chiến tranh gián điệp.. 
Nguồn gốc của Chiến tranh Lạnh là theo đuổi bá quyền. Cuộc 
Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô chính là cuộc chiến 
tranh giành bá quyền. 


Việc phán quyết đốt với “Chiến tranh Lạnh ” chính là sự 
“phát triển ” 

Thế giới luôn tiến bộ. Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên 
Xô là để tranh giành bá quyền thế giới. Việc phán xét Chiến 
tranh Lạnh lại chính là “phát triển”. Lôgic về sự tiến bộ của 
lịch sử đã biến cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô 
thành một cuộc cạnh tranh và chạy đua từ chỗ không còn lấy 
ý chí của con người mà chuyển sang lấy “phát triển” làm chỗ 
dựa. Nó căn cứ vào thành tựu của hai nước để xác định ưu thế 
hay bị đào thải. 

Cuộc cạnh tranh và chạy đua phát triển đã quyết định sự 
thành bại của hai bên trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Trong quá 
trình tranh giành bá quyền thế giới, Mỹ và Liên Xô vừa bôi 
nhọ công kích nhau về ý thức hệ và chế độ xã hội, nhưng lại 
ganh đua nhau để phát triển kinh tế và xã hội. Mỹ rêu rao 
cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô là cuộc đấu tranh giữa 
hai phương thức sống, là cuộc đấu tranh giữa thế giới tự do với 
thế giới bá quyền. Mỹ tuyên bố văn minh vật chất cao độ của 
Mỹ, điều kiện sống ưu việt của Mỹ, phương thức sống tự do 
của Mỹ có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Liên Xô thì công kích Mỹ 
là Chú nghĩa tư bản đãy chết. Còn việc so sánh về sự phát 
triển giữa hai nước về cơ bản đã quyết định tình thế cạnh 
tranh giữa hai nước, quyết định sự thăng trầm trong quá trình 
cạnh tranh giữa hai nước Mỹ-Xô. 

Sức mạnh tổng hợp của Mỹ tuy đứng đầu thế giới, nhưng 


290 


trong quá trình cạnh tranh Xô-Mỹ cũng xuất hiện những thăng 
trầm lúc lên lúc xuống. Thập kỷ 70 của thế kỷ 20 là thời kỳ 
tồi tệ trong quá trình lịch sử của nước Mỹ, là thời kỳ nước Mỹ 
nảy sinh nhiều vấn đề và mất đi niềm tin. Thập kỷ 70, kinh tế 
Mỹ suy thoái, số người thất nghiệp lên tới § triệu, nhân dân 
Mỹ mất niềm tin đối với chính phủ Mỹ, dân chúng Mỹ tỏ ra 
bi quan đối với tiền đỗ của mình. Kết quả điều tra dân ý cho 
thấy, năm 1978 so với năm 1958, tình hình đã nảy sinh nhiều 
thay đổi: số người Mỹ cho rằng chính phủ Mỹ chủ phục vụ 
cho tầng lớp người giàu có đã từ 18% tăng lên 74%, số người 
cho rằng chính phủ không đưa ra được phán đoán chính xác 
đã từ 25% tăng lên đến 70%, số người Mỹ cho rằng chính phú 
Mỹ đã bị một số kể chi phối đã tăng từ 28% lên đến 56%. 
Trong một báo cáo tường trình về tình hình đất nước, Tổng 
thống Mỹ Reagan đã thừa nhận trong số 10 người được hỏi về 
tiền đồ của mình thì có 6 người tỏ ra bí quan. Trong cuộc tranh 
cử vòng ngoài tại bang New Hampshire tháng 2/1980, Reagan 
đã từng nói :'Một số người cao tuổi Mỹ hãy còn nhớ trước 
chiến tranh thế giới thứ Hai, dù ở nơi nào trên thế giới, đù 
người đó là ai, chỉ cần đeo trên ngực chiếc huy chương có 
quốc kỳ Mỹ thì người đó có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Hiện 
nay nước Mỹ đã xây ra khủng hoảng về lòng tin, mất đi sự tôn 
trọng của bạn bè và kẻ thù. Điều này thực sự là điều đau 
khổ.” Phát triển là đạo lý cứng, trong phát triển thì bị động, 
trong cạnh tranh thì mất đi sự chủ động. 

Reagan lên làm tổng thống nước Mỹ trong những năm 
tháng nước Mỹ đây rẫy khó khăn, có thể nói phải đối diện với 
một cơ ngơi đổ nát, những cố gắng của Reagan để chấn hưng 
đất nước chú yếu tập trung vào việc giải quyết những vấn đề 
trong nước, đặt vào việc tăng nhanh tốc độ phát triển, thông 
qua chấn hưng kinh tế và mở rộng quân bị để thực hiện mục 
tiêu chấn hưng đất nước. Ông đã vận dụng một loạt các biện 


291 


pháp chiến lược, đặc biệt là dự luật giảm thuế mạnh mẽ ký 
ngày 13/8/1981, đã quyết định trong vòng 3 năm giảm 25% 
thuế thu nhập, điều này trở thành liều thuốc kích thích kinh tế 
Mỹ phục hồi và phần vinh. Bắt đầu từ nửa cuối của năm 1982, 
chính quyền Reagan đã thực hiện chính sách “3 cao”, đó là 
thâm hụt cao, lãi xuất cao và tỷ giá đồng đô la cao, đã kích 
thích kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển nhanh. Tháng 
12/1982, kinh tế Mỹ đã thoát ra khỏi sự suy thoái. Năm 983, 
GDP của Mỹ thực tế tăng 3,6%, năm 1984 mức tăng trưởng 
kinh tế đạt 6,5%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 30 năm 
qua. Tỷ lệ lạm phát trong 3 năm giảm xuống còn 3,9%, là 
mức thấp nhất trong 17 năm qua. Trong 2 năm còn cung cấp 
7,3 triệu việc làm. Chiến lược quốc gia của Reagan là chấn 
hưng quốc uy, chấn hưng quân uy, lấy thực lực để theo đuổi 
hòa bình. Chi phí quân sự của Mỹ năm 1971 là 171 tỷ USD, 
đến năm 1986 đã tăng lên đến 376 tỷ USD. 

Mọi người nói thời kỳ Reagan của Mỹ là thời kỳ tiến 
công, là thời kỳ phát động cuộc tổng tiến công đối với Liên 
Xô dưới ngọn cờ cúa chủ nghĩa bảo thú mới của Mỹ. Cơ sở và 
hậu thuẫn để Mỹ thực hiện chiến lược tiến công là phát triển 
kinh tế. Tại nước Mỹ, trào lưu chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa 
bảo thủ lúc lên lúc xuống. Trong thập ký 40-60 của thế kỷ 20, 
chủ nghĩa tự do thịnh hành, kinh tế Mỹ phổn vinh, địa vị chiến 
lược được tăng cường, là nước lãnh đạo thế giới phương Tây, 
là nước mạnh trong cuộc cạnh tranh Xô-Mỹ, nhưng cũng chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20 đến nay, 
chủ nghĩa bảo thủ mới trỗi dậy trong thế giới Tư bản chủ 
nghĩa và cũng dần dần trở thành trào lưu chính. Đặc điểm chủ 
yếu của chủ nghĩa bảo thủ mới là: về chính trị có xu hướng 
hữu khuynh, về ý thực hệ có khuynh hướng chống Cộng mạnh 
mẽ, chủ trương tiến hành thánh chiến “không đội trời chung” 
đối với chủ nghĩa Cộng sản; trên lĩnh vực kinh tế thực hiện lý 


292 


luận của phái cung ứng học, xóa bỏ chính sách phúc lợi xã 
hội; kiên trì ý tưởng chiến lược đối đầu bai cực, tích cực thực 
hiện ngoại giao thực lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, triển khai 
chạy đua vũ trang. Quan điểm cơ bản của Reagan là chính 
phủ nhỏ, thu thuế thấp, giảm phúc lợi, tăng cường quốc 
phòng. Reagan sùng bái vũ lực, mêề tín chiến tranh Lạnh, kiên 
quyết chống Liên Xô, chống Cộng sản. Nhóm cố vấn của 
Reagan chủ trương các nhà lãnh đạo Liên Xô cần phải tiến 
hành lựa chọn giữa việc dựa theo phương hướng của phương 
Tây, thay đổi một cách hòa bình Chủ nghĩa cộng sản hoặc tiến 
hành chiến tranh giữa hai bên, không có một phương thức nào 
khác. Bước vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20, mục tiêu chiến lược 
của Mỹ đối với Liên Xô không phải là cùng chung sống với 
Liên Xô, mà là muốn thay đổi thể chế của Liên Xô, đạt được 
mục tiêu không đánh cũng chiến thắng. Với sự chỉ đạo của 
chủ nghĩa bảo thủ mới, chính quyền Reagan đã chế định chính 
sách tổng hợp “tam vị nhất thể”, đó là chạy đua vũ trang, 
trừng phạt kinh tế và tiến hành cuộc chiến tranh trên các vì 
sao: thách thức toàn diện đối với Liên Xô trên các mặt quân 
sự, kinh tế, kỹ thuật. Trong giai đoạn này Reagan có thể phát 
động thế tiến công đối với Liên Xô, có thể thực hiện chính 
sách tổng hợp “tam vị nhất thể” đối với Liên Xô là do dựa 
vào sự phát triển tốt đẹp của nền kinh tế. Phần nào trong 
chính sách tổng hợp của Mỹ đều không thể tách rời sự hỗ trợ 
của sức mạnh kinh tế. 

Thời kỳ tiến công của Reagan và thời kỳ phát triển của 
nền kinh tế Mỹ lại là thời kỳ trì trệ của Brezhnev. Trong thời 
kỳ giữa và cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Liên Xô đã bước 
vào thời ỳ trì trệ, chủ yếu biểu hiện ở chỗ thể chế chính trị và 
kinh tế ngày càng cứng nhắc, hạn chế nghiêm trọng sự phát 
triển kinh tế. Chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa quan liêu thịnh 
hành, quyền lực tập trung cao độ. Dân chú chỉ có trên danh 


293 


nghĩa. Kinh tế tăng trưởng chậm chạp. Mâu thuẫn xã hội và 
dân tộc bị bộc lộ.Trong cuộc đọ sức và cạnh tranh với Mỹ, 
Liên Xô ngày càng ở vào thế bất lợi. Cơ cấu quan liêu và đội 
ngũ cán bộ vốn đã to lớn mà Liên Xô xây dựng nên lại càng 
phình ra dưới thời Brezhnev. Theo thống kê năm 1982, các cơ 
quan cấp bộ và các đơn vị trực thuộc chính phủ lên tới 110 cơ 
quan. Từ 1975-1983, số nhân viên cuộc các cơ quan nhà nước 
của toàn Liên Xô đã tăng thêm 3 triệu nhân viên, hình thành 
nên đội ngũ cán bộ với 21 triệu người. Các ngành và cơ cấu 
quản lý xuyên suốt từ trung ương xuống đến địa phương. 
Ngành công nghiệp và xây dựng của Liên Xô đã thiết lập hơn 
40 bộ và hơn 700 tổng cục quản lý tại toàn liên bang và các 
nước cộng hòa. Hơn 600 cán bộ lãnh đạo thao túng mọi hoạt 
động của nền kinh tế Liên Xô. Tại Liên Xô, số người quản lý 
ngành nông nghiệp lên tới hơn 3 triệu người, đông hơn rất 
nhiều so với Mỹ. Hệ thống cán bộ ở Liên Xô thực hiện chế 
độ ủy nhiệm, trên thực tế là chế độ làm cán bộ suốt đời, khiến 
đội ngũ cán bộ phần lớn lão hóa. Đại hội Đảng Cộng sản Liên 
Xô lần thứ 26 đã bầu ra 25 ủy viên Bộ chính trị, toàn bộ là đội 
ngũ lãnh đạo của Đại hội lần thứ 25, có tuổi bình quân là 70,1 
tuổi, Ban bí thư là 68 tuổi. Cán bộ chỉ phụ trách đối với cấp 
trên, trình độ của người lãnh đạo suy giảm, để bạt những 
người không có năng lực, không chính trực, những người có 
năng lực dám đưa ra những ý kiến thì không được trọng dụng. 
Chủ nghĩa quan liêu, tham những hoành hành, nhiều người lao 
vào tranh giành địa vị và trục lợi, không chỉ hình thành nên 
tầng lớp đặc quyền quý tộc, mà còn truyền đặc quyên cho thế 
hệ sau, hình thành nên thể chế kế thừa đặc quyền. Brezhnev 
thích được ca ngợi. Năm 1976, báo “Chân lý” của Liên Xô 
lần đầu tiên mở chuyên mục, trong 7 ngày liễn chúc mừng 
sinh nhật của Brezhnev. Bài báo tràn đầy những lời tâng bốc 
phỉnh nịnh. Các nhà lanh đạo khác của Liên Xô gọi Brezhnev 


294 


LKL 


là “lãnh tụ của đảng ”,”nhân vật vĩ đại của thời đại chúng ta”, 
tuyên truyền nhân dân Liên Xô ở mọi nơi đều đang “đọc, 
nghiên cứu quên ăn quên ngủ trước tác của Brezhnev”, vì coi 
nó là “tài nguyên tư tưởng trí tuệ vô tận”. Năm 1975, 
Brezhnev bị bệnh nặng, lúc này ông ta lại nắm mọi quyền lực 
lớn. Liên Xô bước vào thời kỳ người già lãnh đạo đất nước, 
người bệnh lãnh đạo đất nước. Trong cuốn “Những thăng 
trầm của Gorbachev” có viết :” Brezhnev đã không còn có 
thể tiếp tục lãnh đạo đẳng và nhà nước, hội nghị Bộ chính trị 
ngày càng ngắn. Brezhnev ngồi đó, nhưng không còn biết rõ 
mình đang ngồi đâu, không biết trong hội nghị có ai, làm 
những gì. Thường xuất hiện tình trạng ông ấy ngồi đấy đọc 
bài phát biểu ngắn mà trợ lý đánh máy bằng khổ chữ rất to, 
có khi còn đọc sai cá hàng chữ, câu trước không khớp với câu 
sau. Ông ấy đại thể cũng ý thức được điều này, dùng ánh mắt 
yếu ớt nhìn mọi người. “ Để nhanh chóng kết thúc hội nghị, 
những người tham dự họp đều vội vàng thông qua các nghị 
quyết, rồi nhanh chóng rời phòng họp trong tâm trang lo âu. 
Andropov cầm quyền 14 tháng, trừ thời gian bị bệnh nặng ra, 
trên thực tế ông chỉ cầm quyền có nửa năm. Chernenko là 
nhân viên văn phòng điển hình trong chế độ Liên Xô, tư 
tưởng bảo thủ, khi ông cầm quyền, trên thực tế đã mất đi khả 
năng công tác, trong hơn một năm cầm quyền hầu như chẳng 
làm được gì. 

Không có phát triển sẽ không có sức hấp dẫn và không có 
cạnh tranh. Chủ nghĩa xã hội theo mô hình Liên Xô đã đi đến 
tận cùng, sự tan vỡ của phe trục Liên Xô là không thể tránh 
khối. Cuộc tháo chạy của các công dân Đông Đức là một sự 
kiện điển hình trong đó. Tây Béclin là cửa số của thế giới tư 
bản, là tấm gương phần chiếu phương thức sống phương 
Tây.Theo thống kê, từ năm 1948-1960 đã có 2,5 triệu người 
dân Đông Đức chạy sang Tây Đức, con số này tương đương 


295 


với 20% dân số Đông Đức. Chỉ riêng năm 1961 đã có 200 
nghìn người dân Đông Đức chạy sang Tây Đức. Họ phần lớn 
từ Đông Béclin chạy sang Tây Béclin. Năm 1989 bắt đầu có 
hàng loạt người dân Đông Đức bỏ đi. Ngày 4/11/1989, Đông 
Béclin nổ ra cuộc biểu tình với 500 nghìn người tham dự. 
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ từ 2 giờ chiều 11 đến 2 giờ chiều 
ngày 12 đã có 540 nghìn người dân Đông Đức chạy sang Tây 
Đức. Đến ngày 13, Cục cảnh sát Đông Đức tuyên bố đã cấp 
5.18 triệu visa du lịch. Theo người phụ trách Cục hải quan 
Đông Đức, từ mỗng 9-27 tháng 11, có khoảng 16,9 triệu người 
và 2,4 triệu ô tô đã đi qua biên giới. Hàng loạt những công 
dân Đông Đức đã bỏ đi, họ vứt bổ cuộc sống mà không còn 
hấp dẫn đối với họ. 

Một điều kiện quan trọng để Chiến tranh Lạnh có thể duy 
trì trong thời gian dài đó chính là sự cân bằng sức mạnh. Thực 
lực mà Mỹ và Liên Xô có thể đối kháng nhau là điều kiện và 
cơ sở vật chất cho cuộc Chiến tranh Lạnh. Sức mạnh răn đe 
đã hình thành nên sự cân bằng răn đe, xây dựng nên nên hòa 
bình trên cơ sở đối kháng thực lực, là cuộc chạy đua chiến 
lược. Trong quá trình phát triển, sự chênh lệch giữa hai bên 
mở rộng, thế cân bằng bị phá vỡ, nó cũng đưa tới kết thúc trò 
chơi chiến lược. 


Bình tĩnh nhìn nhận cuộc Chiến tranh Lạnh 

Trong cuốn “Mao Trạch Đông Ngàn năm công tội” đã nói 
về Chiến tranh Lạnh, cho rằng địa vị lịch sử của chiến tranh 
Lạnh vẫn cần phải có một sự đánh giá khách quan. Cuộc tranh 
bá giữa các nước lớn trong thế giới cận đại chưa bao giờ 
ngừng, nhưng nếu so sánh thì Chiến tranh Lạnh vẫn là một 
cuộc chạy đua văn minh nhất. Nói Chiến tranh Lạnh là cuộc 
chiến tranh văn minh , chủ yếu biểu hiện ở mấy mặt sau: 

Thứ nhất, mục đích của Chiến tranh Lạnh tương đối văn 


296 


minh. “Tam quyển” mà Mỹ và Liên Xô tranh giành là : quyền 
chủ đạo thế giới, quyền lãnh đạo thế giới và bá quyền thế 
giới. Điều này khác với các cuộc cạnh tranh trước đây giữa 
các nước lớn tranh nhau quyền chiếm lĩnh, quyền thực dân và 
quyển thống trị thế giới. Đây là mục tiêu chiến lược tương đối 
văn minh. 

Thứ hai, thủ đoạn Chiến tranh Lạnh tương đốt văn minh. 
Chiến tranh Lạnh tuy sử dụng nhiều thủ đoạn, cũng xuất hiện 
nhiều nguy cơ. Nhưng Mỹ và Liên Xô không xung đột trực 
tiếp quân sự, không xảy ra chiến tranh thế giới, đặc biệt là 
không xấy ra chiến tranh hạt nhân. Tình hình có cạnh tranh 
lớn nhưng không có chiến tranh lớn là điều chưa từng có trong 
lịch sử. Điều này thể hiện sự kiểm chế và lý trí của hai bên, 
là sự tiến bộ và tiến hóa của nền văn minh chính trị thế giới. 

Thứ ba, kết cục của Chiến tranh Lạnh tương đối văn minh. 
Cách xử lý và bố trí giữa bên chiến thắng và bên thất bại 
trong chiến tranh Lạnh so với Chiến tranh thế giới thứ Nhất 
và Chiến tranh thế giới thứ Hai có thể nói Chiến tranh Lạnh 
có sự kiểm chế và tương đối văn minh. 

Thứ tư, cái giá của Chiến tranh Lạnh tương đối rẻ. Cái giá 
của Chiến tranh Lạnh tuy tương đối nặng nề, nhưng với tư cách 
là cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn không đánh mà cũng 
thắng thì so với cái giá trong các cuộc chiến tranh giữa các 
nước lớn trong lịch sử thì Chiến tranh Lạnh vẫn tương đối rẻ. 

Chiến tranh Lạnh là sản phẩm thời đạt, trong thời đại khi 
đó nhân loại không chấp nhận được cái giá của cuộc chiến 
tranh thế giới, càng không chấp nhận được cái giá của cuộc 
chiến tranh hạt nhân. Cho nên việc tranh bá thế giới giữa các 
nước lớn chỉ có thể vận dụng hình thức chiến tranh Lạnh mà 
thôi. Nhưng Chiến tranh Lạnh là một sản phẩm lỗi thời, vì 
thời đại ngày nay nhân loại đã không thể chấp nhận cái giá 
của Chiến tranh Lạnh, số phận Chiến tranh Lạnh chỉ có thể 


297 


đưa vào các nhà bảo tàng hay đưa vào đống rác của lịch sử. 
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra, các 
phương thức phi Chiến tranh Lạnh vẫn tiếp tục được vận dụng. 


Chiến tranh Lạnh nói lên điều gì? 

Chiến tranh Lạnh là một giai đoạn của cuộc cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước lớn trên thế giới, là một mô hình 
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trong điều kiện lịch 
sử đặc định. Cũng ghi nhận được nhiều điều về sự cạnh tranh 
giữa các nước lớn thông qua cuộc chiến tranh Lạnh này. 

Thứ nhất, tính tất yếu và tính ngẫu nhiên của Chiến tranh 
Lạnh: Sự nảy sinh Chiến tranh Lạnh có tính tất yếu của nó, 
nhưng cũng có tính ngẫu nhiên của nó. Có người nói nếu 
Roosevelt sống thêm 5 năm nữa thì quan hệ Mỹ-Xô sẽ phát 
triển như thế nào? Mỹ là đất nước rất chú trọng đần ý. Trước 
khi diễn ra Chiến tranh Lạnh, tình hình dân ý ở Mỹ như thế 
nào? Trước khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai, tuy một 
số quan chức Mỹ đã coi Liên Xô là kẻ thù, nhưng kết quả điều 
tra dân ý tháng 12/1945 cho thấy chỉ có 1/3 số người Mỹ được 
hỏi trả lời cho rằng trong khoảng 25 năm cuối cùng của thế kỷ 
20 sẽ nổ ra chiến tranh thế giới và cho rằng Liên Xô là nước 
phát động chiến tranh. Cuộc điều tra dân ý tháng 9/1946 cho 
thấy chỉ có 8% muốn Mỹ hòa giải với Liên Xô và 74% cho 
rằng cả Mỹ và Liên Xô đều phải chịu trách nhiệm về sự bất 
hòa giữa hai nước. Qua điều tra dân ý của nước Mỹ khi đó có 
thể thấy ÿ thức Chiến tranh Lạnh không phải là dòng chính 
khi đó. Ý thức Chiến tranh Lạnh trong dân chúng Mỹ là do 
các cố vấn Mỹ tuyên truyền và kích động nên, Nếu các cố 
vấn Mỹ không phải là phái chủ chiến của Chiến tranh Lạnh, 
nếu sự chỉ đạo dư luận của họ đi theo hướng khác, thế thì có 
thể sẽ xuất hiện một tình hình khác. Dòng chính của dân ý Mỹ 
không phải là Chiến tranh Lạnh. Thế thì “quan ý” trong chính 


298 


phủ Mỹ liệu có phải nghiêng về Chiến tranh Lạnh hay không? 
Cũng không phải như vậy. Các chính trị gia Mỹ phản đối 
Chiến tranh Lạnh cũng có thái độ tương đối cương quyết. Sau 
chiến tranh thế giới thứ Hai, chính sách cứng rắn của Truman 
đối với Liên Xô đã chủ đạo chính sách của Mỹ đối với Liên 
Xô, nhưng cũng có người phản đối, như Bộ trưởng thương mại 
Mỹ Wallce chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách chung 
sống hòa bình giữa Mỹ và Liên Xô của Roosevelt, chủ trương 
tiến hành duy trì mối quan hệ đồng minh thời chiến giữa Mỹ 
và Liên Xô trên cơ sở cân bằng và phạm vi thế lực giữa hai 
bên; chủ trương đảm bảo an ninh cho Liên Xô ở Đông Âu, để 
cùng Liên Xô đạt được sự hòa giải chỉnh trị, để Chủ nghĩa tư 
bản và Chủ nghĩa cộng sản có thể tiến hành cạnh tranh trên 
cơ sở hữu hảo và trong tình hình cả thế giới mở rộng cánh cửa 
thương mại. Wallace công khai phê phán chính sách cứng rắn 
của chính phủ Mỹ đối với Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa 
Truman đồng nghĩa với sự tuyên chiến với Liên Xô, là sự mạo 
hiểm ngu xuẩn, sẽ đưa thế giới vào thế kỷ đáng sợ. Truman 
đã chỉ trích Wallace là người theo chủ nghĩa hòa bình, là phần 
tử còn nguy hiểm hơn cả những kẻ thân phát xít trong thời kỳ 
chiến tranh thế giới, là kể gây lộn phục vụ cho Stalin. Kết quả 
Wallace bị mất chức. Truman lấy chính sách kiểm chế để thay 
thế cho chính sách hợp tác nước lớn và an ninh tập thể của 
Roosevelit. Sự khác biệt giữa quan niệm hợp tác nước lớn và 
an ninh tập thể của Roosevelt và chính sách cứng rắn của 
Truman đối với Liên Xô đã có những ảnh hưởng khác nhau 
đối với Mỹ và cục diện thế giới sau chiến tranh và điểu này 
cũng dễ nhận thấy. Lịch sử không có giả thiết, nhưng tương 
lai có thể tranh thủ và sáng tạo. Trong tính tất yếu và tính 
ngẫu nhiên của chiến tranh Lạnh mọi người có thể phát huy 
được không gian của tính năng động chủ quan và tính sáng 
tạo. Trong nội bộ nước lớn việc làm thế nào hình thành những 


299 


nhận thức đúng đắn và ngăn ngừa những sai lầm của quan 
niệm chiến lược, việc cạnh tranh giữa các nước lớn làm thế 
nào hình thành nên những nhận chúng chung chiến lược đúng 
đắn và ngăn ngừa những sai sót trong quan niệm chiến luợc 
được coi là một vấn đề lớn quyết định vận mệnh của một nước 
và tiền đồ thế giới. Trung Quốc ngày nay trong phương châm 
đối với Mỹ là kiên trì “tăng thêm niềm tin, mở rộng nhận thức 
chung, phát triển hợp tác, không đối kháng”. Đây là quan 
niệm mới trong cạnh tranh nước lớn. Những cế gắng của 
Trung Quốc không chỉ góp phần cống hiến cho việc mở ra cục 
diện mới của quan hệ Trung-Mỹ, mà cũng tạo nên ảnh hưởng 
chiến lược tích cực đối với cục diện thế giới. 

Thứ hai, cuộc đo sức giữa mô hình Liên Xô và mô hình 
Mỹ: Mục tiêu chiến lược của Mỹ và Liên Xô là bá quyền thế 
giới và kết quả cạnh tranh được quyết định bởi sự phát triển. 
Cho nên trong thực tiễn chiến tranh Lạnh là cuộc đọ sức lớn 
giữa hai mô hình phát triển, là cuộc đọ sức giữa mô hình của 
Liên Xô và mô hình của Mỹ. Kết quả của cuộc đọ sức này là 
Chủ nghĩa tư bản mang đặc sắc Mỹ đã chiến thắng Chủ nghĩa 
xã hội theo mô hình Liên Xô. Trong lịch sử nhân loại, mô 
hình Liên Xô là một sự sáng tạo vĩ đại. Nhưng mô hình Liên 
Xô từ sau khi hình thành vào thập kỷ 30 của thế kỷ 20 đã đứng 
riêng theo “ưu thế” của mình, trong nửa thế kỷ không có gì 
thay đổi, trong mấy chục năm vẫn là thể chế như vậy, cuối 
cùng đã rơi vào trì trệ và cứng nhắc, mất đi động lực và sức 
sống phát triển. Còn Chủ nghĩa tư bản theo mô hình Mỹ lại từ 
trong cuộc khủng hoảng kinh tế thập kỷ 30, trải qua sự cải tạo 
của chính sách mới của Roosevelt đã có sự tiến hóa mới, sau 
đó lại được điều chỉnh, khiến mô hình của Mỹ có sức sống và 
tiểm năng phát triển mạnh hơn so với mô hình Liên Xô. Điều 
này đã cơ bản quyết định kết quả và số phận trong cuộc cạnh 
tranh giữa hai bên. Lý tưởng quốc gia chỉ có thể thông qua mô 


300 


hình lý tưởng để thực hiện. Việc vận dụng mô hình phát triển 
cứng nhắc, thì cho dù anh theo chủ nghĩa nào đi nữa cũng đều 
không có sức sống, sức hội tụ và sức cạnh tranh. Một mô hình 
phát triển chỉ có đi trước các mô hình khác trong cạnh tranh 
quốc tế, đặc biệt là mô hình phát triển ưu thế hơn đối thủ, thì 
mới có thể có được địa vị có lợi trong cạnh tranh. Sự trỗi dậy 
của Trung Quốc chính là sự trỗi dậy theo mô hình Chủ nghĩa 
xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Các mô hình khác không 
thể so sánh được so với sức sống phát triển của mô hình này. 
Mô hình này hãy còn đang không ngừng sáng tạo. Nó đã 
giành được những kỳ tích khiến thế giới kinh ngạc và thể hiện 
được tiểm năng to lớn trong tương lai. 

Thứ ba, cuộc cạnh tranh ý thức hệ và sự thành bại của 
Chiến tranh Lạnh: Trong cuộc cạnh tranh Xô-Mỹ, mầu sắc ý 
thức hệ quá sâu đậm, là điều chưa từng có trong lịch sử cạnh 
tranh chiến lược nước lớn. Chiến tranh Lạnh luôn diễn ra dưới 
ngọn cờ ý thức hệ, không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là 
phát triển ý thức hệ. Tư tưởng chủ nghĩa Mác và ý thức hệ Xã 
hội chủ nghĩa trỗi dậy trong trào lưu tư tưởng phê phán và 
chôn vùi Chủ nghĩa tư bản vốn có ưu thế to lớn. Nhưng ưu thế 
này phải được duy trì trong sự phát triển, việc trì trệ và cứng 
nhắc sẽ làm mất đi ưu thế này. Điều đáng tiếc là sau chiến 
tranh thế giới thứ Hai và sau khi Stalin mất, Liên Xô không 
còn chiếm được cao điểm trong việc kích thích và kêu gọi ý 
thức hệ đốt với thế giới, không hình thành nên ưu thế về ý 
thực hệ của mình. Kết quả không chỉ mất đi niềm tin của mọi 
người trong so sánh lợi ích vật chất, mà cũng khó giành được 
niềm tin của mọi người trong so sánh lợi ícb tỉnh thần và văn 
hóa. Những nội dung ý thức hệ mà Liên Xô đưa ra không chỉ 
khó hội tụ được nhân đân trong nước, cũng không chủ động 
giành được đạo nghĩa trên trường quốc tế, thậm chí càng bị cô 
lập hơn trên thế giới. Trong quan hệ với Trung Quốc, Liên Xô 


301 


thực hiện chú nghĩa sôvanh, biến Trung Quốc từ chỗ là đồng 
minh thành kẻ thù. Liên Xô đưa ra thuyết chủ quyền có giới 
hạn, thuyết chuyên chế quốc tế, đưa xe tăng vào Tiệp Khắc... 

càng không được lòng người. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc 
phản đối Liên Xô xâm nhập Ápganixtan từ năm 1980 đến nay 
ngày càng được nhiều nước ủng hộ, năm 1986 đã có 122 nước 
tán thành, chỉ có 19 nước phản đối... Trong việc chiếm lĩnh 
đỉnh cao đạo đức, Mỹ lại giành được nhiều điểm. Trong thực 
lực mềm về ý thức hệ ở trong và ngoài nước, từ ngoại giao 
theo chủ nghĩa lý tưởng của Wilson, “4 tự do lớn” của 
Roosevelt, đến ngoại giao nhân quyền của Carter ..thì Mỹ 
đều có khả năng cạnh tranh chiến lược. Trong thời kỳ chiến 
tranh thế giới thứ Nhất, chính sách ngoại giao của Mỹ bao 
gầm nhân tố nhân quyền, Tổng thống Wilson đưa ra ngoại 
giao theo chủ nghĩa lý tưởng, tuyên truyền Mỹ không phải 
theo đuổi lợi ích riêng, mà là bảo vệ quyền lợi nhân loại. 
Điều này đã lấy sự tôn nghiêm và nhân quyền của quốc gia 
làm cơ sở quan trọng của chính sách. Ngoại giao theo chủ 
nghĩa lý tưởng của Wilson đã có ảnh hưởng quan trọng đối với 
Roosevelt. Trong báo cáo về tình hình đất nước ngày 
6/1/1941, Roosevelt đã để xuất việc xây đựng an ninh tập thể 
và theo đuổi xây dựng “thế giới với 4 tự do lớn cơ bản của 
nhân loại”, đó là tự dò ngôn luận và phát biểu ý kiến, tự do 
của mỗi người dùng phương thức của mình để sùng bái thượng 
đế, tự do sống cuộc sống đầy đủ không sợ thiếu thốn, tự do 
sống cuộc sống không sợ bị đe dọa. Ngày 9/8/1941, trong 
“Hiến chương Đại Tây Dương” do Roosevelt và Churchill ký 
kết đã nhấc lại những nguyên tắc cơ bản này: Sau khi đánh 
thắng chủ nghĩa phát xít, thế giới cần xây dựng hòa bình, để 
nhân đâần các nước được an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống tự 
đo, không sợ thiếu thốn, không sợ bị đe dọa. Những văn kiện 
quốc tế sau này như “Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc”, "Hiến 


302 


chương Liên Hợp Quốc ”..đều nhắc lại những nguyên tắc và 
điều khoản liên quan đến nhân quyển cơ bản. Sau chiến 
tranh, chính phủ Mỹ luôn quan tâm đến vấn để nhân quyền, 
vì điều này liên quan đến quan niệm giá trị của Mỹ, cũng như 
hình tượng và địa vị của Mỹ với tư cách là lãnh đạo thế giới. 
Nhưng vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20 trở về trước, chính 
phủ Mỹ về cơ bản không gắn nhân quyển với ngoại giao. Còn 
Carter trong phong trào lãnh đạo nhân quyền toàn thế giới lại 
cho rằng cần đưa nhân quyển trở thành trào lưu của thế giới 
trong tương lai và Mỹ phải đứng đầu trong trào lưu này, nhấn 
mạnh nhân quyền là linh hồn và tin túy của chính sách ngoại 
giao của Mỹ, là nhân tố quan trọng để xác định quan hệ ngoại 
giao với các nước khác, tuyên bố nhân quyền là nền tầng của 
chính sách ngoại giao của Mỹ. Nhân quyền trở thành ngọn cờ 
thế giới của Mỹ, trở thành điểm cao về ý thức hệ của Mỹ, trở 
thành giá trị phố biến mà Mỹ tuyên truyền. Mỹ lấy nhân 
quyền để kiểm chế chủ quyền, lấy việc bảo vệ nhân quyền 
để thực hiện bá quyền thế giới, tăng cường khả năng cạnh 
tranh chiến lược với Liên Xô. Phát triển là đạo lý cứng, đạo 
lý cứng này không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn là phát 
triển tư tưởng, phát triển tinh thần, phát triển văn hóa, phát 
triển ý thức hệ. Một lĩnh vực quan trọng trong cạnh tranh 
chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ là cạnh tranh giữa giá trị 
quan của Trung Quốc với giá trị quan của Mỹ, lĩnh vực này là 
mảnh đất linh hồn của mọi người. Ý thức hệ của Trung Quốc 
cần có đỉnh cao của mình, giá trị quan của Trung Quốc cần có 
sức hấp dẫn thế giới, giá trị quan của Trung Quốc phải là giá 
trị phổ biến của thế giới. Một Trung Quốc có thể dẫn dắt thế 
giới về mặt tinh thần thì mới có thể trở thành “quốc gia linh 
hồn” của thế giới. 

Thứ tư, thời đại Chiến tranh Lạnh và thời đại phi Chiến 
tranh Lạnh: Chiến tranh Lạnh là mô hình của cuộc cạnh tranh 


303 


chiến lược giữa các nước lớn, Chiến tranh Lạnh cũng là cái 
giá của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, và cũng khó 
có thể chấp nhận cái giá này. Chiến tranh Lạnh không chỉ 
đem số phận hai nước Xô-Mỹ ra đánh bạc, mà là đem toàn bộ 
vận mệnh nhân loại ra đánh bạc. Hai bên thắng bại trong 
chiến tranh Lạnh, bên bại thì thất bại thẩm hại, bên thắng thì 
chẳng phải cũng là thắng một cách thảm hại và nguy hiểm 
sao. Cái giá chính trị của Chiến tranh Lạnh là rất nặng nề. 
Chiến tranh Lạnh không chỉ tạo nên sự mở rộng của cuộc đấu 
tranh giai cấp trong cộng đồng quốc tẾ, mà cũng mở rộng 
cuộc đấu tranh giai cấp trong nội bộ các nước. Chính sách 
Chiến tranh Lạnh của Mỹ vừa thể hiện sự kiểm chế đối với 
Liên Xô ở bên ngoài, cũng thể hiện phong trào “trung thành 
với lời tuyên thệ” ở trong nước Mỹ. Ngày 21/3/1947, Truman 
công bố mệnh lệnh số 9835, yêu cầu tiến hành đợt thẩm tra 
an ninh đối với 2,5 triệu công chức. Đợt thẩm tra về lòng trung 
nầy cũng tiến hành với 3 triệu sĩ quan binh lính trong quân đội 
Mỹ và 3 triệu nhân viên làm trong các xí nghiệp quốc phòng 
của Mỹ. Như vậy ở Mỹ thường xuyên có §8 triệu nguời luôn 
phải trong trạng thái thể hiện lòng trung thành của họ. Nếu 
cộng thêm người thân trong gia đình của họ, thì ở nước Mỹ có 
khoảng 20 triệu người luôn đứng trước mối đe dọa bị thẩm tra. 
'Cuối cùng đến lòng trung thành của tổng thống cũng bị hoài 
nghị. Ngày 6/11/1953, Bộ tư pháp Mỹ đã tố cáo Truman đã 
bao che cho gián điệp Mỹ. Đảng viên đẳng Cộng hòa phải 
đăng ký với tòa án, nếu không sẽ bị xử 2 năm tù. 

Cái giá kinh tế của cuộc Chiến tranh Lạnh rất lớn. Giữa 
thập kỷ 20 của thế kỷ 20, quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Liên 
Xô có sự phát triển nhất định. Mỹ trở thành một trong những 
nhà cung cấp lớn nhất các thiệt bị xây dựng mà Liên Xô cần 
và bắt đầu tiến hành đâu tư và hợp tác khoa học kỹ thuật ở 
Liên Xô. Đến năm 1931, 40 công ty lớn của Mỹ đã ký với 


304 


Liên Xô 134 hiệp định hợp tác kỹ thuật, có khoảng 1000 kỹ 
sư công trình của Mỹ làm việc tại Liên Xô, 842 cán bộ kỹ 
thuật Liên Xô sang Mỹ bồi đưỡng. Năm 1933, Mỹ và Liên Xô 
thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1937 Mỹ cung cấp ưu đãi 
tối huệ quốc cho Liên Xô. Nhưng đến năm 1953, sau khi diễn 
ra Chiến tranh Lạnh, kim ngạch mậu dịch Đông-Tây chỉ 
chiếm 1,3% tổng kim ngạch mậu dịch thế giới, đến năm 1956 
cũng chỉ đạt 26%. Quan hệ kinh tế mậu dịch Xô-Mỹ trong thời 
gian dài không phát triển. 

Cái giá của các phe trục trong Chiến tranh Lạnh cũng 
rất cao. Chiến tranh Lạnh lấy hình thức tổ chức liên minh và 
phe trục để tiến hành đối kháng. Liên Xô, phải ôm một gánh 
nặng trong khi duy trì phe trục của mình. Theo đánh giá của 
phương Tây, trong năm 1986, mỗi ngày Liên Xô phải cung 
cấp cho Cuba 13 triệu USD, một năm lên đến 5 tỷ USD, 
Ápganitxtan mỗi ngày 12 triệu USD, Ethiophia mỗi ngày hơn 
3 triệu USD. Theo tư liệu thống kê, từ 1986-1990, trong vòng 
5 năm này Liên Xô cung cấp cho Mông Cổ 3 tỷ USD, cung 
cấp cho Cu Ba 3,5 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự, chưa 
kể những viện trợ gián tiếp khác. 

Chiến tranh Lạnh là một kiểm nghiệm, một lời tuyên 
án, một bài học. Cuộc cạnh tranh ác tính của Chiến tranh 
Lạnh là tai họa đối với nhân loại, kết cục Chiến tranh Lạnh là 
sự tuyên án của lịch sử. Nhưng bài học của chiến tranh Lạnh 
cũng tạo ra thế giới phi chiến tranh Lạnh và trở thành nhận 
thức chung của cộng đồng quốc tế. 

5. Mỹ sẽ kiềm chế Trung Quốc như thế nào? 

Trong cuộc chiến giành ngôi vị quốc gia số một, Mỹ có 
khả năng kiểm chế đối thủ. Trong kiểm chế đối thủ, Mỹ giỏi 
về chiến tranh cấp tốc, nhưng cũng nhẫn nại trong các cuộc 
chiến lâu đài. Mỹ kiểm chế Nhật Bản về cơ bản là cuộc chiến 
cấp tốc, kiểm chế Liên Xô là cuộc chiến trường kỳ. Hiện nay, 


305 


Mỹ đang lần thứ ba tiến hành cuộc chiến bảo vệ ngôi vị số 
một - cuộc chiến kiểm chế Trung Quốc. 


Đặc điểm rõ ràng về việc Mỹ kiềm chế Trung Quốc 

Thế kỷ 21, Mỹ kiềm chế Trung Quốc, có 4 đặc điểm: 

- Có tính tất yếu bản chất. Mỹ kiềm chế Nhật Bản không 
khách khí; kiểm chế Liên Xô không khoan nhượng; kiểm chế 
Trung Quốc không do dự Tổng thống Mỹ, Obama tuyên bố 
Mỹ không mưu cầu kiềm chế Trung Quốc, thực ra, Mỹ luôn 
tìm cách kiểm chế Trung Quốc - không thừa nhận Trung 
Quốc là "quốc gia dân chủ", đó không phải là sự "kiểm chế 
chính trị" sao? Không thừa nhận "địa vị kinh tế thị trường" của 
Trung Quốc, đó không phải là "kiểm chế kinh tế" sao? Mỹ 
luôn rêu rao "thuyết về mối đe doạ quân sự Trung Quốc", gây 
áp lực và ngăn chặn các nước Liên minh châu Âu bán vũ khí 
cho Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu hàng hóa kỹ thuật cao và 
kỹ thuật quân sự sang Trung Quốc, đồng thời không ngừng 
bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan, đó không phải là "kiểm chế 
quân sự" sao? Mỹ nhúng tay vào vấn đề Đài Loan, can dự vào 
cục điện khu vực eo biển Đài Loan, cắn trở Trung Quốc thống 
nhất, không chỉ là kiểm chế Trung Quốc, hơn nữa còn can 
thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc. Cho nên, đối phó với 
việc Trung Quốc trỗi đậy, Mỹ sẽ không bao giờ "buông tha 
kiểm chế". : 

- Có tính nghệ thuật trình độ cao. Nếu nói rằng, Mỹ chỉ 
kiểm chế Nhật Bản về kinh tế, kiểm chế Liên Xô bằng cách 
vạch rõ chiến tuyến, thế nhưng, với Trung Quốc thì đó là sự 
kiểm chế nằm trong mối quan hệ hợp tác và liên hệ mật thiết, 
là sự thống nhất giữa kiểm chế và hợp tác. Điểu này đòi hỏi 
một yêu cầu cao về nghệ thuật kiểm chế. Ví dụ, một số học 
giả Trung Quốc cho rằng, trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc 
nên dùng chiến lược "đi xe miễn phí", "đi nhờ chuyến xe bá 


306 


quyển" của Mỹ để đến con đường phục hưng của mình. 
Nhưng, Quốc vụ khanh của Mỹ, bà Hilary không ngừng kêu 
gọi hai bên "cùng thuyền qua sông". Chứng tỏ hai bên đều rất 
thông minh, đều có nghệ thuật. Nhưng, không thể phủ nhận 
một điểm là, chiếc xe và người đánh xe kía đều là người Mỹ, 
con thuyền mà Mỹ kêu gọi Trung Quốc cũng do Mỹ điều 
khiển, vậy thì khi đặt chân lên đó, vận mệnh của mình không 
hoàn toàn đo mình làm chủ. Trung Quốc có thể lên chức "phụ 
xe" giúp đỡ Mỹ đối diện nguy hiểm, nhưng ngược lại cũng 
giúp Mỹ khẳng định vị thế của Mỹ. Mỹ để cho đối thủ của 
mình đặt chân lên thuyền, lên xe, thực ra là một cách kiểm 
chế rất khôn ngoan. 

- Có tính lâu dài của "cuộc đọ sức thế kỷ". Mỹ kiểm chế 
Nhật Bản gấp rút hướng tới ngôi số một thế giới, dù đã tiến 
hành chiến lược cấp bách trong § năm, nhưng trước sau cũng 
không quá 18 năm, thời kỳ quan trọng chỉ vài năm, động tác 
quan trọng chỉ vài động tác, dùng "chia để đánh", đã có thể 
hàng phục Nhật Bản. Mỹ khống chế Liên Xô thì khó khăn 
hơn nhiều, không chỉ vì thời gian kéo đài gần nửa thế kỷ, mà 
trong đó còn có mấy lần qua lại, thay đổi thế cục công thủ 
giữa hai bên. Chiến lược sử dụng với Liên Xô là sử dụng sức 
mạnh tổng hợp. Nhưng quá trình Mỹ kiểm chế Trung Quốc 
sẽ là chiến lược trăm năm. Cuộc đối đầu Mỹ - Trung không 
phải chỉ trong vài lần là có thể phân định, nó là cuộc đấu như 
kiểu ma-ra-tông. 

- Cần tính sáng tạo chiến lược chưa từng có. Mỹ kiềm chế 
Trung Quốc cần phải làm mới và sáng tạo, bởi thời kỳ sau 
chiến tranh Lạnh và trong chiến tranh Lạnh có sự khác biệt 
nhau. Trung Quốc không giống Nhật Bản và Liên Xô, kinh 
nghiệm kiểm chế Liên Xô và Nhật Bản có ích, nhưng cũng có 
hạn chế. Tháng 11 năm 2009, Tổng thống Mỹ Obama thăm 
Trung Quốc, tặng cờ vây cho chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nhiếp Vệ 


307 


Bình, cao thủ cờ vây Trung Quốc phát biểu trên blog của 
mình, cho rằng đây là món quà có hàm ý sâu xa, "cờ vây là 
trò chơi mang tính trí tuệ, là cuộc đấu võ trí tuệ, đưới bàn xưng 
huynh gọi đệ, trên bàn sóng gió bủa vây, ẩn chứa nhiều điều 
bí ẩn. Có lẽ, Obama có ý này?". Obama muốn dùng cách đánh 
cờ với Nhật Bản và Liên Xô trong cuộc chơi với Trung Quốc, 
rõ ràng là không được. Mỹ là quốc gia mới, suốt 10§ năm kể 
từ ngày giải Nobel ra đời năm 1901, Mỹ có 200 người đoạt 
giải, là một trong những quốc gia mới thành lập có nhiều cống 
hiến nhất. Nhưng làm thế nào để kiểm chế Trung Quốc, đó là 
một bài toán hóc búa, khó hơn nhiều các giải Nobel. Kiểm 
chế Trung Quốc, trí tuệ Mỹ có đủ không? 


Đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái khó của 
Mỹ ở điểm nào? 

Nửa sau thế kỷ 20, tuy rằng Mỹ giành chiến thắng trước 
hai đối thú cạnh tranh ngôi vị số một thế giới là Liên Xô và 
Nhật, tích lũy được chiến tích tốt và kinh nghiệm phong phú. 
Nhưng, trong thế kỷ 21, đối với địch thủ mới như Trung Quốc, 
Mỹ khó tránh cảm giác bất lực. Trung Quốc là đối thú thứ ba 
của Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ không thể 
dùng cách cũ để đối phó, trong thời gian ngắn khó mà nghĩ ra 
cách mới. Mỹ khó có thể có chiến thắng lần thứ ba, cái khó 
này thể hiện ở bốn phương diện sau. 

- Trung Quốc thuộc dạng "trỗi dậy lương thiện”, khó định 
tính được Trung Quốc. Trung Quốc quá lương thiện, tới mức 
những thế lực chính trị bảo thủ nhất của Mỹ cũng khó có thể 
gọi Trung Quốc là địch thủ của Mỹ. Một người ủng hộ thuyết 
bảo thú mới, quen với việc "không phải địch tức là bạn" như 
Bush con cũng nói: "Quan hệ Mỹ-Trung là quan hệ phức tạp 
nhất, không phải địch cũng không phải bạn, vừa là địch vừa 
là bạn". Tổng thống Clinton cũng nói: "Chúng ta không có kẻ 


308 


địch vĩnh viễn, chúng ta phải dựa vào hành động của bọ, chứ 
không phải sự khác biệt về ý thức hệ để phân biệt các quốc 
gia, đặc biệt là Trung Quốc". Trước Quốc hội Mỹ, cả Bush và 
Clinton đều kêu "khó" khi nhận định về Trung Quốc, điều này 
chứng tỏ Mỹ phải tìm cách mới để đối phó Trung Quốc. Đối 
phó một địch thủ lương thiện, văn minh, kinh nghiệm của Mỹ 
chưa đủ. 

- Trung Quốc giữ vững lập trường "rỗi dậy mềm", như 
nước chảy mây trôi, không thể ngăn chặn. Ozaki Haruo, Chủ 
nhiệm cơ quan nghiên cứu châu Á của Trung tâm nghiên cứu 
kinh tế Nhật Bản, trong cuốn "Chiến lược cường quốc của 
Trung Quốc" chỉ rõ, trong chiến lược cường quốc, Trung Quốc 
đặc biệt cảnh giác với việc đụng đầu với Mỹ, thế nên luôn tìm 
kiếm sự tương hỗ trong quan hệ kinh tế; trong vấn để an ninh 
Đông Á, vấn để Đài Loan, tránh đối đầu thực chất, Nhưng, 
Mỹ quản ngại về sự bất ổn định trong chính sách của Trung 
Quốc, làm tăng thêm hoài nghi, lo ngại giữa hai nước, về 
phương diện khách quan, đã ủng hộ tiếng nói cho rằng Trung 
Quốc "đẩy mạnh quân sự chống Mỹ". Trong chiến lược, 
Trung Quốc nhấn mạnh chủ nghĩa hài hoà, chủ nghĩa đa biên, 
hợp tác khu vực, kinh doanh có lợi, cấu trúc hợp tác và cùng 
có lợi. Nhận định của chuyên gia Nhật là có lý. Mỹ là quốc 
gia sùng bái thực lực, mê tín bạo lực, Trung Quốc là quốc gia 
sùng bái mưu lược, lấy nhu khắc cương, Trung Quốc thực thi 
chính sách trỗi dậy mềm, trỗi đậy mưu lược, trỗi dậy văn 
minh, trỗi đậy hòa bình, khiến cho Mỹ với "chiến lược nắm 
đấm" khó tìm chỗ đánh, giống như lấy đá ném nước, dùng 
kiếm đâm bông, không những khó ra tay, mà còn khó phát 
huy uy lực. 

- Trung Quốc trước sau luôn "trỗi dậy bên trong hệ thống", 
khó bài xích. Trung Quốc từ cải cách mở cửa đã hội nhập với 
thế giới, đi vào quỹ đạo quốc tế, cùng phát triển trong một hệ 


309 


thống với Mỹ, cùng trỗi đậy trong một sân chơi với Mỹ, mà 
không phải là một hệ thống khác biệt, như thế không tốn vốn 
liếng xây dựng hệ thống, cũng tiết kiệm được phí bảo vệ hệ 
thống, mà còn không cần thách thức hệ thống chung của thế 
giới, đối kháng với nguy hiểm từ hệ thống đó, cũng khiến cho 
Mỹ khó tìm cớ ngăn chặn Trung Quốc. 

- Trung Quốc thực thi "trỗi đậy cùng có lợi", đặt lợi ích 
và phôn vinh của Trung Quốc và Mỹ trong cùng một chỗ, 
cùng phồn vinh với Mỹ, cùng bị tổn thương với Mỹ, do đó, Mỹ 
khó lòng làm hại Trung Quốc để hại chính mình. Cục diện 
cùng nhau trỗi dậy, trói buộc trỗi dậy, xen kẽ trỗi đậy được 
hình thành như thế, điều kiện này do kinh tế toàn cầu hóa tạo 
ra. Cạnh tranh và hợp tác với Trung Quốc đem đến cho Mỹ 
lợi ích chiến lược to lớn nhất. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, 
trong một ý nghĩa nhất định, mức độ tương đối, đem đến phúc 
lợi cho Mỹ, cơ hội và vận may cho Mỹ bảo tổn sự phồn vinh, 
khiến cho Mỹ hưởng lợi trong sự trỗi đậy của Trung Quốc. 
Cho nên, sự trỗi dậy của Trung Quốc, có lợi nhất với Mỹ so 
với các quốc gia khác. Trung Quốc thông qua sự trỗi dậy cùng 
có lợi, biến Mỹ và Trung Quốc thành thể cộng đồng có lợi, 
chứ không phải thể đối kháng lợi ích. Đặc biệt là thông qua 
kinh tế hóa giải mâu thuẫn chính trị, lấy kính doanh để xử lý 
chính trị, luôn luôn đem lại hiệu quả tốt. Ví dụ, Hiệp hội 
Thương mại Mỹ, Uỷ ban Thương mại toàn quốc Mỹ-Trung, là 
sự xúc tiến mối quan hệ tích cực Mỹ-Trung. Những lần tranh 
luận về Quy chế tối huệ quốc dành cho Trung Quốc, trong 
khoảng Š đến 6 năm, sau năm 1989 và tranh luận về đối xứ 
thương mại bình thường hoá mang tính vĩnh viễn đối với 
Trung Hoa, những năm 1999-2000, các tổ chức nêu trên đều 
phát huy vai trò quan trọng. Quan hệ kinh tế thương mại trở 
thành cơ sở quan trọng trong phát triển quan hệ Trung - Mỹ, 
thành "bảo bối" phát triển quan hệ hai nước và là lĩnh vực có 


310 


viễn cảnh phát triển rộng nhất, biến số nhỏ nhất trong quan 
hệ Trung - Mỹ. Tháng 6 năm 1991, trong việc đành cho Trung 
Quốc quy chế ưu đãi tối huệ quốc, các công ty Mỹ rầm rộ đi 
du thuyết, hàng vạn người Mỹ viết thư gửi Quốc hội, yêu cầu 
không hủy bỏ các ưu đãi cho Trung Quốc. Ngày 5 tháng 12 
năm 1993, 298 công ty lớn và 37 tập đoàn thương mại của Mỹ 
liên danh ký thư để nghị Tổng thống Clinton kéo đài vô điều 
kiện quy chế ưu đãi tối huệ quốc cho Trung Quốc. Đầu tháng 
5 năm 1994, 800 công ty, hiệp hội thương mại, tổ chức nông 
nghiệp, tổ chức người tiêu dùng liên danh gửi thư tới Tổng 
thống Clinton, yêu cầu ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì thương 
mại với Trung Quốc, kéo dài ưu đãi tối huệ quốc, tách rời vấn 
để cấm vận thương mại và nhần quyền. Điều này gây áp lực 
khiến Tổng thống Clinton húy bó sự liên kết giữa vấn đề nhân 
quyển và thương mại. Lãnh đạo các công ty lớn như Boeing, 
Cocacola, McDougall...cũng liền tiếp lên tiếng, làm tăng thêm 
ảnh hưởng với chính phủ. Theo đó, buộc Tổng thống Clinton 
ngày 25 tháng 6 phải tuyên bố kéo dài quy chế tối huệ quốc 
cho Trung Quốc, đồng thời tách vấn để nhân quyền khỏi việc 
kéo đài quy chế tối huệ quốc hàng năm cho Trung Quốc. 
Bốn đặc điểm nêu trên đã phản ánh đặc điểm trỗi dậy của 
Trung quốc, cũng tạo nên khó khăn lựa chọn chiến lược của 
Mỹ. Nhớ lại những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Mỹ 
chỉ trong hai năm đã hình thành chiến lược đối phó với Liên 
Xô. George Kenan trong cuốn "căn nguyên hành vi của Liên 
Xô", đã để xuất chiến lược bao vây Liên Xô. Nghị sĩ Mỹ 
Bernard. Baruch, ngày ¡6 tháng 4 năm 1947 trong một bài 
phát biểu đã để xuất "Chiến tranh lạnh"- hạt nhân của một 
khái niệm chiến lược. Chiến lược lớn cạnh tranh ' giữa Mỹ và 
Liên Xô là "chiến lược Chiến tranh lạnh”, là chiến lược ngăn 
chặn. Nhưng, chiến lạnh đã kết thúc 20 năm rồi, chiến lược 
lớn của Mỹ để đối phó Trung Quốc là gì? Trung Quốc đã đề 


KÓn, 


ra chiến lược trỗi dậy hoà bình, hoà bình phát triển. Còn Mỹ 
thì sao? đến nay đại chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc 
của Mỹ vẫn chưa hình thành, chưa xác định và rất mơ hồ. 


Dẫn dắt Trung Quốc trỗi dậy, quản lý Trung Quốc trỗi 
đậy 

Trong chiến lược lớn của nước Mỹ nhắm đối phó sự trỗi 
dậy của Trung Quốc, chủ trương "dẫn đắt" Trung Quốc trỗi 
dậy, "quần lý” Trung Quốc trỗi dậy, "bao bọc" Trung Quốc 
trỗi dậy, được chú ý "Thuyết dẫn dắt", "thuyết quản lý", 

"thuyết bao bọc" chat ho thuyết này là biểu hiện quan trọng 
tư duy chiến lược lớn của Mỹ đối với Trung Quốc. 

Về "thuyết. dẫn dắt", cơ quan tham mưu của Mỹ cho rằng, 
Trung Quốc trỗi dậy. đang tạo ra những làn sóng vang vọng 
thế giới, nước Mỹ cần phải "đối phó Trung Quốc trỗi dậy”, 

"xây dựng chiến lược đối phó Trung Hoa”, chiến lược này cần 
phải "dẫn dắt Trung Quốc trỗi dậy”, bất luận con tàu Trung 
Quốc chạy với tốc độ nào, chỉ cân đo Mỹ cầm lái là không 
còn sự đe doạ. Nguyên cố vấn của Lầu Năm góc Thomas 
Barnett, ngày 6 tháng § năm 2007 phát biểu chỉ rõ rằng: "Nếu 
nước Mỹ thông minh, nên làm như cách nước Anh đối đãi với 
Mỹ thế kỷ trước, dùng phương thức lung lạc đối phó với sự 
trỗi dậy của Trung: Quốc. Chúng ta không nên ngăn chặn 
Trung Quốc, mà ngược lại, cần dẫn dắt họ trỗi đậy, phù hợp 
với mục tiêu chiến lược của chúng ta". 

Về "thuyết quản lý", Henry E. nói rằng: Thể chế quốc tế 
trước đây đang thay đổi căn bản, trung tâm của thế giới đang 
chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Những 
quốc gia quan trọng của thế giới chủ yếu ở châu Á, hoặc là 
tương lai chủ yếu ở châu Á, chúng ta cần phải "quản lý" sự 
trỗi dậy của họ, các nước này cũng sẽ chống lại sự quản lý 
của chúng ta". lames Steinberg nói: "Mục tiêu của nước Mỹ 


312 


không nên là ngăn chặn và kiềm chế Trung Quốc, mà nên là 
quản lý sự trỗi đậy của Trung Quốc". 

Về "thuyết bao bọc", tháng 9 năm 2005, Robert Zoellick, 
khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã để xuất quan điểm 
để Trung Quốc trở thành quốc gia "có trách nhiệm với lợi ích 
của các bên liên quan", cho rằng trong 30 năm qua, Trung 
Quốc là một bộ phận của hệ thống quan hệ quốc tế do Mỹ 
lãnh đạo và nhờ thế mà được lợi, vì thế Trung Quốc phải có 
trách nhiệm đốc sức duy trì hệ thống này với tư cách một nước 
làm "thay đổi lợi ích các bên có liên quan", đây là một kiểu 
bao bọc về lợi ích, liên kết lợi ích. 

Tháng 7 năm 2009, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James 
Steinberg của Mỹ, trong một bài phát biểu, lại một lần nữa 
đưa ra khái niệm "tái bảo đảm chiến lược" giữa Trung Quốc 
và Mỹ, ông nói: "Đã đến lúc chúng ta và các đồng minh của 
chúng ta cần phải tỏ rõ rằng, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng 
để hoan nghênh sự hiện điện của Trung Quốc với tư cách là 
một nước lớn giàu có, thành công, Trung Quốc cũng cần tái 
bảo đảm với thế giới và các quốc gia khác rằng sự sự phát 
triển và lớn mạnh không ngừng của họ trên trường quốc tế sẽ 
không khiến các nước khác phải trả giá bằng an ninh và hạnh 
phúc”.; đồng thời nhấn mạnh rằng " tái bảo đảm chiến lược 
cần được đưa ra trên cơ sở luật pháp và tổn tại trên cơ sở điều 
chỉnh mạnh mẽ lợi ích chung". Người Mỹ đưa ra "tái bảo đảm 
chiến lược", thực chất là "tái hạn chế chiến lược" đối với 
Trung Quốc, nghĩa là muốn về lâu dài hạn chế Trung Quốc 
trong hệ thống quốc tế do Mỹ làm chủ đạo, hạn chế trong trật 
tự thế giới do Mỹ lãnh đạo, hạn chế trong phạm vi không thể 
ảnh hưởng tới địa vị bá chủ thế giới của Mỹ. Cái mà "tái bảo 
đảm chiến lược" bảo đắm không phải là lợi ích chiến lược của 
Trung Quốc trỗi dậy thành quốc gia đứng đầu, mà là bảo đảm 
địa vị cũ của nước Mỹ trên thế giới; bảo đấm Trung Quốc 


312 


không vượt qua sự ngăn chặn của nước Mỹ để cuối cùng bước 
lên địa vị quốc gia đứng đầu và quốc gia thủ lĩnh của thế giới. 

"Thuyết dẫn dắt", "thuyết quản lý", "thuyết bao bọc" của 
Mỹ đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc so sánh với "thuyết 
bao vây", "thuyết ngăn chặn" mà Mỹ dùng đối phó Liên Xô 
trước đây, về bền ngoài câu chữ xem ra văn minh hơn nhiều, 
nhưng trong đó vẫn có bóng đáng của tư duy chiến tranh 
Lạnh". Đem một Trung Quốc trỗi đậy làm đối tượng dẫn dắt. 
đối tượng quần lý của Mỹ, quan hệ Mỹ-Trung cố định là quan 
hệ "dẫn dắt và bị dẫn dắt", "quản lý và bị quần lý", loại quan 
hệ này mặc dù thực hiễn trong tiếp xúc, hữu hảo, hợp tác, 
nhưng vẫn là kiểu ngăn chặn với vẻ mặt tươi cười, tiến hành 
kiểm chế trong khi bắt tay nhau, ôm nhau. 

Quyền phát triển giống như quyền sống, là chủ quyền của 
một quốc gia. Trung Quốc trỗi dậy là chủ quyển của nước 
Trung Quốc, là sự trỗi dậy độc lập, tự chủ, không cần Mỹ phải 
"dẫn đắt", "quản lý". Nếu như sự trỗi dậy của Trung Quốc cần 
phải do nước Mỹ dẫn dắt, quản lý, như vậy không thể thực 
hiện trỗi dậy được. Một đất nước mà không thể tự chủ được 
sự phát triến của mình, một đất nước dưới sự quản lý, dẫn dắt 
của nước Mỹ, làm sao có thể trở thành một nước lớn trỗi dậy 
được? Cho nên, "thuyết dẫn dắt", "thuyết quản lý", thực tế là 
phiên bản của chiến lược "ngăn chặn" được che đậy bằng cái 
vỏ văn minh. 


Từ "chiến tranh lạnh" đến "bán chiến tranh lạnh": 
Chiến lược ''chiến tranh ấm "' của Mỹ 

"Chiến tranh ấm" chính là chiến lược cạnh tranh giữa hai 
nước Mỹ và Trung Quốc, Mỹ một mặt dùng tư duy chiến 
tranh lạnh, nhưng mặt khác ở phía bên kia Trung Quốc lại 
không sử dụng tư duy này, vậy nên tư duy chiến tranh lạnh 
của nước Mỹ trái ngược với tư duy phi chiến tranh lạnh của 


314 


Trung Quốc. Điều này khiến cho Mỹ khó mà hoàn toàn sử 
dụng tư đuy chiến tranh lạnh, kết quả là xuất hiện tình trạng 
cạnh tranh nửa chiến tranh lạnh, cũng có thể nói là hai phía, 
không chỉ là ở trong tình hình hòa hoãn, mà còn tiến hành 
cạnh tranh và "cuộc chơi" trong trạng thái ôn hoà. 

Chiến tranh ấm không tàn khốc như chiến tranh nóng, 
CHHỆ không đáng sợ như chiến tranh lạnh, nhưng tiến hành 

"cuộc chơi", đọ sức, trong bối cảnh hợp tác. Đặc điểm nổi bật 
của chiến tranh ấm là ngăn chặn trong tiếp xúc, cạnh tranh 
trong hợp tác, hoà tan trong toàn cầu hóa, khống chế trong 
dẫn đắt, quản lí. Đây là một hình thức cạnh tranh văn minh 
hơn chiến tranh lạnh, nhưng không thoát hẳn ra khỏi ảnh ưởng 
của chiến tranh lạnh. Vì thế, chiến tranh ấm thực tế chính là 
nửa chiến tranh lạnh. Từ chiến tranh lạnh đến chiến tranh ấm, 
cũng giống như từ chiến tranh lạnh đến nửa chiến tranh lạnh. 
Cạnh tranh nước lớn, cạnh tranh chiến lược giữa quốc gia 
đứng đầu với quốc gia có khả năng thay thế nước đứng đầu; 
từ hình thức cạnh tranh "đại chiến" của thế giới đến hình thức 
cạnh tranh "chiến tranh lạnh” toàn cầu, rồi đến hình thức cạnh 
tranh "bán chiến tranh lạnh", được cho là hình thức quá độ 

của quá trình tất yếu trong chiến lược cạnh tranh dài hạn giữa 
Mỹ - quốc gia bá quyển trên thế giới với Trung Quốc - quốc 
gia phi bá quyền đầu tiên trên thế giới. 

Chiến lược chiến thuật thường dùng của người Mỹ là: 
"Nếu không thể chiến thắng đối thủ, thì bao vây, không chế 
nó". Từ chính phủ của Nixon đến nay, trong vấn để làm thế 
nào ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, Mỹ trước sau áp dụng hai 
sách lược: một mặt dốc sức "hoà tan” Trung Quốc để Trung 
Quốc thành nước tham gia có trách nhiệm trong các vấn đề 
quốc tế, mặt khác, sử dụng sách lược chia để trị, tiếp tục ủng 
hộ các nước lớn như Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, tiến hành 
khống chế bình ổn và dẫn dắt Trung Quốc. Các chuyên gia 


315 


Mỹ thường đề xuất "liên minh Trung - Mỹ, "nhóm hai nước: 
G-2", "nước Trung Mỹ", đều là vì muốn thuần phục con rồng 
Trung Quốc, thu nạp một Trung Quốc khác biệt. 

Đưa ra một khái niệm như vậy về chiến tranh ấm, cần 
khái quát đặc trưng căn bản của chiến lược cạnh tranh giữa 
hai nước Trung - Mỹ, cần nói rõ đặc trưng chủ yếu của đại 
chiến lược cạnh tranh của Mỹ đối với Trung Quốc, cũng phải 
tạo ra khái niệm chính xác về bản chất mối quan hệ giữa hat 
nước. Vào thế kỷ 20, cạnh tranh chiến tranh giữa Mỹ và Liên 
Xô chính xác là chiến tranh lạnh. Thế kỷ 21, chiến lược "bủa 
vây, dẫn đắt và khống chế của Mỹ đối với Trung Quốc; chiến 
lược "ngặn chặn hữu nghị", "ngăn chặn hợp tác" của Mỹ với 
Trung Quốc, thực tế mang tính chất cạnh tranh ấm của nửa 
chiến tranh lạnh. 

Đại chiến lược của Mỹ để ứng phó với Trung Quốc trỗi 
dậy, sở dĩ là "nửa chiến tranh lạnh" mà không phải là chiến 
tranh lạnh hoàn toàn, là vì điều kiện thời đại không giống 
nhau, đối tượng cạnh tranh cũng không giống nhau. Một mặt, 
hình thức bá quyền của Mỹ không hoàn toàn giống với địa vị, 
nội dung của bá quyền như cách chiếm lĩnh, thống trị thực dân 
của nước Anh ngày trước, là một hình thức tương đương với bá 
quyền văn minh, là một loại quyền lãnh đạo, quyển chỉ đạo, 
quyền khống chế, nhưng không phải là quyền thống trị trực 
tiếp. Mặt khác, cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc 
không giống với "cạnh tranh chiến tranh" của hai lần đại 
chiến thế gIỚI, cũng không giống với "cuộc chiến tranh lạnh" 
kéo đài gần nửa thế kỷ giữa Mỹ và Liên Xô, mà lại là một 
hình thức cạnh tranh mới, kết hợp hòa bình quật khởi và ngăn 
chặn hòa bình, kết hợp cạnh tranh chiến lược với hợp tác 
chiến lược. 

Từ chiến tranh lạnh đến chiến tranh ấm là cả một sự tiến 
bộ của đại chiến lược của Mỹ, là sự phát triển của quan hệ 


316 


quốc tế. Cuộc chiến tranh chiến lược Trung - Mỹ vào thế kỷ 
21 không thể tiến hành theo quỹ đạo của cuộc chiến tranh 
lạnh, bởi vì như thế không phù hợp với trào lưu thời đại. 
Nhưng, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung-Mỹ vào thế kỷ 
21 cũng không thể trong chốc lát triệt để thoát ra khỏi lối tư 
duy chiến tranh lạnh, không thể vượt qua hạn chế của thời 
đại. 

Thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ là nước dẫn dắt thế giới. Chiến 
tranh lạnh chủ yếu do Mỹ xây dựng nên cơ cấu quốc tế và các 
quy tắc, hành vi, kết cấu và hành vi quốc tế mà Mỹ xây dựng, 
hiện nay vẫn là chủ đạo, vận dụng trong phát triển quan hệ 
quốc tế và quan hệ chính trị quốc tế. Trật tự chính trị và kinh 
tế thế giới hiện nay chủ yếu đại diện cho giá trị quan và lợi 
ích quốc gia của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Liên Xô được 
cho là lực lượng đối kháng, hoặc là không tham gia vào cuộc 
chơi theo quy tắc mà phương Tây đã đặt ra. Sau cuộc chiến 
tranh lạnh, các quốc gia đều thích ứng với quy tắc mà Mỹ đã 
đặt ra. Trung Quốc cùng các nước quốc gia thuộc thế giới thứ 
ba đã để ra việc thiết lập nền chính trị quốc tế mới và trật tự 
kinh tế mới, đây là nhiệm vụ lâu dài. Ngày nay, Mỹ tiếp tục 
lợi dụng cơ chế quốc tế, đặt ra ý chí và lợi ích của riêng mình 
để khống chế, quản lý thế giới, để thực hiện mục tiêu chiến 
lược toàn cầu của mình. Cảm giác về "sứ mệnh cứu thế", "đế 
quốc ưu việt", cho đến nỗi sợ hãi bị một nước lớn mới vượt 
qua, của Mỹ, đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách đối 
ngoại của nước này. Nước Mỹ không thể sau khi chiến thắng 
Liên Xô trong cuộc chiến tranh lạnh liền loại bỏ hoàn toàn 
"vũ khí chiến tranh lạnh" mà họ đã phát minh và áp dụng, thế 
kỷ 21 vẫn tổn tại điều kiện và dư địa để xuất hiện chiến tranh 
lạnh. Cho nên "chiến tranh ấm" cũng vẫn là có "chiến", không 
thể chỉ vì "ấm" mà quên đi "chiến tranh". 


317 


Gặp Trung Quốc là 'duyên phận "' của nước Mỹ 

Mỹ thực ra là một quốc gia có vận may, Stanley K. Shultz 
(giáo sư sử học Mỹ) nói: " Thành công của Mỹ trên nhiều 
phương diện là do thành công của quan hệ đối ngoại mà đạt, 
một phần là do biết tranh thủ cơ hội mà có được, một phần là 
không phải như thế". 

Nước cộng hòa trẻ tuổi này hình như luôn gặp vận may. 
"Tai họa của châu Âu" thường là cơ hội của Mỹ. Ví dụ vào 
năm 1812, vào thời điểm đó, người Mỹ đã may mắn thoát 
khỏi chiến tranh, bởi vì nước Anh đã sử dụng toàn bộ tài 
nguyên để phản đối chiến tranh Napoleon. Nhân tố châu Âu 
trở thành nguyên nhân chủ yếu để Mỹ đạt được thành công, 
phương thức “thành công nhanh chóng" không phải lúc nào 
cũng giống nhau, nhưng lại không ngừng được duy trì. Bất 
luận thượng đế có ưu ái nước Mỹ hay không, người Mỹ vẫn 
gặp may, họ thường mở rộng được những cánh cửa chỉ khép 
hờ (nứa đóng, nửa mở), hoặc chí ít cũng gặp những cánh cửa 
không bị khoá chặt. Vì vậy, họ không cần động viên đại quân 
quy mô lớn để chinh phục, bành trướng; cũng không cần bảo 
đảm đủ quân số lớn để bảo vệ đế quốc. Trước những năm 40 
của thế kỷ 19 lực lượng vũ trang của Mỹ trong thời kỳ hòa 
bình không quá 2 vạn người, sau đó nội chiến nổ ra, cũng 
không đến 3 vạn. - 

Thế kỷ 21, Mỹ lại gặp vận may đó là nước Mỹ trên vũ 
đài thế giới gặp phải một đối thủ cạnh tranh, hợp tác rất tốt - 
Trung Quốc lương thiện. Sự lương thiện của Trung Quốc biểu 
hiện ở chỗ nào? 

-Trung Quốc từ cổ đến nay là một nước không bành 
trướng, là nước lớn văn minh nhất trên thế giới. Một nước lớn 
mà mấy nghìn năm không bành trướng, không xam lược, là 
độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong tất cả các đối thú chién 
lược của Mỹ trong lịch sử, Trung Quốc là đối thủ lương thiện 


318 


và văn minh nhất. Nước Mỹ dù mới chỉ có vài trăm năm lịch 
sử, nhưng ngay cả người Mỹ cũng không đám lấy mình ra làm 
tấm gương về phương diện này. Sự thành công của nước Mỹ 
là ở sự can đảm, chí anh hùng. Có lúc, thủ đoạn của họ thô 
bạo và tàn khốc. 

- Trung Quốc từ trước đến nay chưa hể làm bất cứ một 
việc nào gây tổn hại đến nước Mỹ. Ngày mồng 10 tháng 12 
năm 1989, Đặng Tiểu Bình trong một buổi nói chuyện quan 
trọng "Quan hệ Trung - Mỹ, chung quy phải tốt lên mới được”, 
đã chỉ ra: "Trung Quốc không uy hiếp được Mỹ, Mỹ không 
nên để Trung Quốc trở thành đối thủ gây đe dọa cho mình. 
Chúng tôi không hề làm bất cứ một việc nào gây tổn hại đến 
Mỹ. Quốc gia lớn trên thế giới không làm việc nào gây tốn 
hại đến Mỹ? Chỉ có Trung Quốc là một nước lớn như vậy. 

- Trung Quốc không phải là một "quốc gia đối địch" trên 
thế giới. Thế giới ngày nay không có một quốc gia nào để làm 
"kẻ địch" của Trung Quốc. Trên phương điện quốc gia, Trung 
Quốc không có kẻ địch. Trên thế giới, Trung Quốc cũng 
không có quốc gia đối địch, trên quan hệ quốc gia, Trung 
Quốc đã đạt đến ranh giới "không có địch trên thế gian”. 

Trung Quốc không có quốc gia đối địch, ai có thể làm 
quốc gia đối địch với Trung Quốc? Một Trung Quốc lương 
thiện, làm "thiên sứ" đã lật đổ tư tưởng chiến lược truyền 
thống của Mỹ - đó là tìm và xác định một quốc gia làm kẻ đối 
địch với Mỹ. Giải mã thế nào về Trung Quốc, xác định như 
thế nào về tính chất mối quan hệ Trung - Mỹ, nước Mỹ rơi 
vào khó khăn chiến lược. Nước Mỹ, trong nhận thức chiến 
lược đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, cũng đều không 
có nhận thức giống như trên về Trung Quốc, vậy nên suốt 20 
năm vẫn không thể đưa ra kết luận cuối cùng, cũng không đặt 
ra được một đại chiến lược lâu đài để ứng phó với Trung Quốc 
đang lên. 


3ịU 


Gặp Trung Quốc là cái duyên của Mỹ, nhưng tà duyên 
phận có thể được nắm bắt, cũng có thể bị bỏ qua. 


Mỹ không phải ma quỷ, cũng không phải thiên thần 

Brzezinski từng nói: "Xuất phát từ nguyên nhân lịch sử và 
chính trị, đại Trung Quốc nên coi nước Mỹ là liên minh tất 
yếu của quốc gia. Khác với Nhật và Nga , nước Mỹ từ trước 
đến nay không đòi yêu cầu về lãnh thổ đối với Trung Quốc. 
Khác với Anh, nước Mỹ chưa bao giờ làm cho Trung Quốc 
nhục nhã”. 

Giáo sư sử học kiệt xuất của nước Mỹ Stanley K.shultz đã 
nói: "Những quan chức của nước Mỹ đều từ người ưu tú cùng 
chí hướng của Chủ nghĩa thế giới, không phải loại người mà 
mỗi ngày kết thúc công việc thì chỉ quan tâm đến con số trong 
số kế toán, những người buôn bán có tâm nhìn ngắn". 

Là những con người ưu tú cùng chí hướng của Chủ nghĩa 
thế giới, người Mỹ không giống như người Anh, Nhật, Nga, 
có quy tắc riêng, để lại cảm tình, khiến người Trung Quốc qua 
mấy thời đại có ân tượng tốt với người Mỹ.Vì vậy, nước Mỹ 
được cho là "Chủ nghĩa đế quốc tươi đẹp", "có chút lương tâm 
của giặc”, 

Trung Quốc có một chút mâu thuẫn với Mỹ, chính là phản 
ứng của mâu thuẫn bản thân. Từ thời kỳ bắt đầu thế kỷ 19, 
nước Mỹ cũng gia nhập đội quân phương Tây đi xâm chiếm 
Trung Quốc, nhưng nước Mỹ thực hiện rộng rãi chính sách mở 
cửa văn hóa đa nguyên và tỉnh thần dân chủ, vật chất của 
nước Mỹ được mang đi trợ giúp, nước Mỹ ở những thời khắc 
quan trọng đều để xuất ra những quyết định hữu hảo, làm cho 
người Trung Quốc thấy chút hy vọng. Chính phủ Trung Quốc 
bao gồm bộ máy triểu đại nhà Thanh bộ máy quân sự Quân 
Bắc Dương, bộ máy Quốc dân Đảng, thậm chí trong thời kỳ 
chính quyền cách mạng kéo dài, thời gian họ gặp phải khó 


320 


khăn, luôn luôn kỳ vọng sự ủng hộ và giúp đỡ đến từ nước Mỹ. 
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, thời kỳ liên minh bằng hữu 
cùng nhau chiến đấu, càng làm tăng thêm "tình đoàn kết với 
nước Mỹ" của người Trung Quốc. Nhưng, trong tầm nhìn xa 
của nước Mỹ bao hàm cả mưu cầu lợi ích sâu sắc của chiến 
lược dài hạn, trong đạo đức và chính nghĩa, sự phóng khoáng, 
người Mỹ luôn bộc lộ toan tính rõ ràng bảo vệ lợi ích riêng 
của Mỹ. Mở rộng cửa, bảo toàn mục tiêu cơ bản của Trung 
Quốc, là để bảo vệ nước Mỹ trên thị trường Trung Quốc; bồi 
dưỡng, đào tạo các lưu học sinh là vì mở rộng ảnh hưởng văn 
hóa Mỹ tại Trung Quốc; trợ giúp vật chất, là do yêu cầu chính 
trị của chính phú, cũng có sự tính toán lợi ích kinh tế dài hạn; 
nước đầu tiên thừa nhận Trung Hoa dân quốc, lại đi đâu trong 
việc bãi bỏ hiệp định thuế quan và quyền cẫm vận lãnh sự, là 
vì muốn thuận theo dư luận, tranh thủ chủ động... 

Nước Mỹ là một nhất thể mâu thuẫn, có lúc tầm nhìn xa 
nhưng lại có lúc nhìn ngắn hạn, là nước có tài cao nhưng cũng 
có lúc mang vẻ thất bại, thậm chí bỉ ổi của tư lợi cá nhân, làm 
đen lòng người. Nước Mỹ trong vấn đề giải quyết quan hệ 
g1ữa hai nước Trung - Mỹ, do hạn chế của lợi ích đế quốc, hạn 
chế của thành kiến ý thức hệ, làm trái với trào lưu thế gIỚI, 
gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc, có lỗi với người dân 
Trung Quốc. Ví dụ: sau khi kết thúc cuộc Chiến tranh thế SIỚớI 
thứ nhất, chính phủ Mỹ tránh xung đột cùng Nhật, đã bán 
đứng bán đảo Sơn Đông của Trung Quốc tại Hội nghị Paris; 
sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, vì muốn giảm bớt thương 
vong cho quân đội Mỹ nên trong Hiệp định Yanta đã hy sinh 
lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cùng với Liên Xô trao đổi 
lợi ích; trong chiến tranh giải phóng của Trung Quốc, nước 
Mỹ vì chống lại Liên Xô, chống lại Đảng Cộng Sản, gần như 
mất hết lí trí, bất chấp tất cả, ủng hộ chính quyển Quốc dân 
Đảng đã mất lòng dân. 


321 


Chủ nghĩa đế quốc nước Mỹ và Chủ Nghĩa đế quốc các 
nước khác có nhiều điểm khác nhau. Từ Chiến tranh nha 
phiến năm 1840 đến nay, trong những nước lớn trên thế giới 
cùng Trung Quốc xây dựng chiến lược quan hệ tốt, nước Mỹ 
tạo đặc trưng riêng. Tronÿ hơn 100 năm từ 1840-1949, Trung 
Quốc trên trường cạnh tranh giữa các quốc gia trên thế giới, 
trong quan hệ với Anh, Nga, Nhật chỉ có quan hệ xâm lược, 
bá chiếm, áp bức, bóc lột; bọn chúng xâm lược Trung Quốc 
một cách trắng trợn, xâm phạm chủ quyền những vùng đất lớn 
của Trung Quốc, thậm chí tiến hành chính phục và diệt vong 
trên toàn điện Trung Quốc. Chúng cướp đoạt tài nguyên của 
Trung Quốc, áp bức và nô dịch người dân của Trung Quốc, 
không có chút tình thương. Nhưng, Mỹ lại không như vậy, 
trong hơn 100 năm quan hệ với Trung Quốc, Mỹ một mặt có 
xâm lược, áp bức, can thiệp vào chủ nghĩa đế quốc của Trung 
Quốc, nhưng mặt khác lại cùng Trung Quốc kết thành đồng 
minh, tiến hành chiến lược hợp tác, phẩn đối xâm lược, đẩy 
mạnh văn minh thế giới. 

Ngày 2 tháng 2 năm 1959, Nhân dân nhật báo đăng lạt bài 
từ Tạp chí Hồng kỳ, phát biểu của ông Forster, Chủ tịch danh 
dự Đảng Cộng Sản Mỹ, trong bức thư gửi Chủ tịch Mao Trạch 
Đông và bức thư mà Mao Trạch Đông hồi âm cho Forster 
ngày 17 tháng I năm 1959. Trong thư, Mao Trạch Đông nói: 
"Người dân Trung Quốc hiểu rằng,chủ nghĩa đế quốc Mỹ làm 
nhiều điều xấu với Trung Quốc, với thế giới, chỉ là do tập 
đoàn thống trị nước Mỹ không tốt, còn người dân nước Mỹ rất 
là tốt". 

Chủ nghĩa đế quốc nước Mỹ làm nhiều việc xấu với 
Trung Quốc: sau năm 1840, tham gia xâm chiếm, áp bức, bóc 
lột người đân Trung Quốc cùng các cường quốc phương Tây. 
Nước Mỹ cuối thế kỷ 19 đề ra chính sách "mở rộng cửa", cùng 
với các quốc gia phương Tây xâm chiếm, bóc lột người dân 


K 202 


Trung Quốc cướp lấy cơ hội và lợi ích cho riêng họ; tham gia 
liên quân tám nước xâm lược Trung Quốc; ủng hộ Tưởng Giới 
Thạch trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Điều này chứng tỏ 
nước Mỹ cận đại thể hiện rõ bản chất chủ nghĩa đế quốc xâm 
chiếm, ức hiếp, can thiệp. Nhưng nước Mỹ xử lý quan hệ với 
Trung Quốc lại khác các nước Anh, Nga, Nhật là thông minh 
hơn, văn minh hơn, sáng suốt hơn, tầm nhìn sâu rộng hơn. 

Trong lịch sử quan hệ cận đại hơn 100 năm giữa hai nước 
Trung - Mỹ, có vài điểm sáng sau là đặc trưng: 

—— - Nước Mỹ nói cho cùng, chưa bao giờ đơn độc phát động 
cuộc chiến tranh xâm lược đối với Trung Quốc. 

- Nước Mỹ chưa bao giờ trực tiếp xâm chiếm lãnh thổ của 
Trung Quốc. 

- Nước Mỹ trong bối cảnh bị chia năm, sẻ bẩy, trước sau 
phản đối bất kỳ thế lực mạnh nào độc chiếm Trung Quốc, chủ 
trương ủng hộ sự tổn tại của nước Trung Quốc, phản đối xâu 
xé Trung Quốc. Không kể nó có nhiều động cơ tư lợi, nhiều 
nguyên nhân phức tạp, nhưng trên phương diện khách quan 
mà nói ngăn chặn được nguy cơ diệt vong, có lợi cho Trung 
Quốc. 

- Nước Mỹ mang gần một nứa "khoản tiền bổi thường năm 
Canh Tý" trả lại Trung Quốc, đầu tư vào sự nghiệp giáo dục 
và thu hút lưu học sinh Trung Quốc, tuy ẩn chứa âm mưu 
chiến lược về đầu tư văn hóa nhưng là làm điều có lợi. Nhìn 
từ hiệu quả chiến lược đài hạn mà nói, đối với bồi dưỡng nhân 
tài và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, là một việc lợi nhiều 
hai ít, 

- Quy mô giáo dục của Mỹ ở Trung Quốc là lớn nhất. 
Mao Trạch Đông, trong bài phát viết "Hữu nghị hay là xâm 
lược?”, trước ngày thắng lợi, năm 1949, nói: "Nước Mỹ đế 
quốc so với các quốc gia chủ nghĩa đế quốc khác, trong thời 
kỳ rất dài, đẩy mạnh và chú trọng hoạt động xâm lược về 


323 


phương diện tinh thần, từ hoạt động tôn giáo mở rộng ra lĩnh 
vực từ thiện và văn hoá. Có người thống kê, các cơ quan từ 
thiện Giáo hội Mỹ đầu tư vào Trung Quốc số tiền lên đến 41,9 
triệu USD; trong số tài sẳn của giáo hội, tiền thuốc men 
chiếm 14,7%; chi phí giáo dục là 3§,2% tiền chi cho các hoạt 
động tôn giáo chiến 47,1%. Nước ta có rất nhiều trường nổi 
tiếng như: Yến Kinh, Hiệp Hòa, Thánh John, Hối Văn, Kim 
Lăng, Đông Ngô, Lĩnh Nam... đều do người Mỹ xây dựng lên. 
Đoạn văn của Mao Trạch Đông nói trên phê phán và vạch rõ 
sự xâm lược về mặt tính thần của người Mỹ, nhưng phải 
chãng, cũng không khẳng định tính phê phán đối với một số 
việc mà người Mỹ đã làm về mặt văn hoá, giáo dục ở Trung 
Quốc? 

-Đối với việc Nhật Bản xâm chiếm và diệt vong Trung 
Quốc, nước Mỹ trước hết ủng hộ Trung Quốc về mặt đạo 
nghĩa, sau chiến tranh Thái Bình Dương, lại ủng hộ Trung 
Quốc về vật chất và sát cánh chiến đấu cùng với quân và dân 
Trung Quốc ở một số khu vực, một vài phương điện, cùng 
Trung Quốc kết thành liên minh chống phát xít. Đây là những 
điểm khác biệt giữa chủ nghĩa đế quốc nước Mỹ và chủ nghĩa 
đế quốc các nước khác đối với vấn để Trung Quốc; khách 
quan nhận thức và thừa nhận điều khác biệt này, có ý nghĩa 
tích cực đối với viện xem xét công bằng, đối với việc nhận 
thức và xử lý chính xác lịch sử quan hệ Trung - Mỹ hôm nay, 
hiện tại và tương lai. 

Giai đoạn thắt chặt nhất quan hệ Trung - Mỹ là từ sau khi 
nước Trung Quốc mới được thành lập. Từ những năm 50 đến 
những năm 70 của thế kỷ 20, trong hơn 20 năm đó nước Mỹ 
cô lập, phong tổa, ngăn chặn chính sách của Trung Quốc, 
không những thực hành chiến tranh lạnh mà còn có chiến 
tranh nóng với Trung Quốc. Nhưng đồng thời chủ nghĩa đế 
quốc này cũng có lý trí trong hành động xâm lược, không xâm 


324 


lược vô hạn độ; trong nguy cơ có kiểm chế, không mở rộng 
nguy cơ vô hạn. Từ cuối những năm 60 đến đầu thập kỷ 70 
của thế kỷ 20, tập đoàn thống trị nước Mỹ trong cải thiện quan 
hệ Trung-Mỹ, đã có thể tiến cùng thời đại, với thái độ chủ 
động. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Mỹ một 
mặt lợi dụng Trung Quốc, ngăn chặn và để phòng Trung 
Quốc, nhưng một mặt cũng cải thiện và phát triển quan hệ, 
tìm kiếm hợp tác, đối vơi Trung Quốc, Mỹ thống nhất vừa 
ngăn chặn, vừa hợp tác. Nhìn tổng quan, từ khi lập nước đến 
nay, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ, 
quan hệ Trung - Mỹ tuy có lúc đối kháng, có gập ghênh, thậm 
chí có lúc thụt lùi, nhưng xu thế tổng quan là phát triển theo 
xu hướng hợp tác và cải thiện. Nước Mỹ không phải là ma 
quỷ, cũng không phải là thiên thần. Trung Quốc trong cạnh 
tranh với Mỹ, cần giúp đỡ Mỹ biến thành thiên sứ, ngăn chặn 
Mỹ biến thành ma quý. 


6. Không có kẻ địch vĩ đại, không có nước Mỹ vĩ đại 


Ở Mỹ có câu châm ngôn: “Không có kẻ địch vĩ đại, không 
có nước Mỹ vĩ đại”. Mỹ là một đất nước cần kể địch, văn hóa 
chiến lược của Mỹ là văn hóa tạo ra “kế địch”. Mỹ phải 
không ngừng tìm kiếm “kẻ địch”, không ngừng hô hào về “đe 
dọa”, không ngừng thổi phông về “khủng hoảng”. 

Vì sao nước Mỹ cần kẻ địch? Mỹ dựa vào những tiêu chí 
nào để lựa chọn kẻ địch? Mỹ đã lợi dụng kẻ địch hiệu quả như 
thế nào và chiến thắng kẻ dịch ra sao? Những nội dung này 
đã tạo nên “ quan điểm về kẻ thù ” trong quan điểm chiến 
lược Mỹ, và cũng hình thành một truyền thống kinh điển trong 
tư duy chiến lược của Mỹ. 


“Thông báo tuyển dụng kẻ thù ” của Lầu Năm Góc 


325 


Trong cuốn “Bản đồ mới của Lầu Năm Góc - Chiến tranh 
và hòa bình thế kỷ 21”, chuyên gia các vấn đề chiến lược nổi 
tiếng của Mỹ, ông Thomas Barnertt viết: Trong nhiệm kỳ thứ 
hai của chính quyền Bill Clinton, tôi có phát hiện một thông 
báo cá nhân như thế này trên một bức tường trong văn phòng 
của Lầu Năm Góc. 


Thông báo tuyển dụng kẻ thù 

Quốc gia siêu cường hoàn thiện ở Bắc Mỹ cần tìm 
những người hợp tác có thái độ thù địch để tiến hành chạy 
đua vũ trang, xung đột ở Thế giới thứ Ba và các hoạt động 
đối kháng nói chung. Các ứng cử viên phải tạo ra mối đe 
doạ đủ để thuyết phục quốc hội đáp ứng yêu cầu quân sự. 
Uu tiền những ứng cử viên có khả năng tiến hành chiến 
tranh hạt nhân; nhưng nếu sở hữu nguồn vũ khí sinh hóa 
quan trọng, thì những ứng cử viên phì hạt nhân cũng có thể 
được cân nhắc. Đơn xin việc và ảnh chụp xin gửi về địa chỉ: 

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 

Washington, Đặc khu Cohunbia 

Lầu Năm Góc 

Chủ tịch Hội đồng tham mướu trưởng liên quân 


Đây chỉ là sự hóm hỉnh. Nó vui nhưng đã phần ánh chân 
thực một điều rằng sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ thực sự đã mắc 
phải “chứng bệnh thiếu kẻ thù”, thể hiện triệt để tâm trạng 
nôn nóng của Mỹ muốn “tìm kiếm kẻ thù” trên khắp thế giới. 


Nghệ thuật “sử dụng kẻ thù ” của Mỹ 

Ngày 20/01/1981, sau khi Ronald Wilson Reagan của 
đảng Cộng hòa nhậm chức Tổng thống Mỹ, khi đánh giá về 
Liên Xô, Reagan đã xác định rõ Liên Xô là “kẻ thù”, chứ 
không chỉ đơn giản là “đối thủ cạnh tranh chiến lược”. 


326 


Reagan cho rằng, Liên Xô là trung tâm của mối hiểm họa 
trên thế giới, là kẻ thù số một của Mỹ. Phải áp dụng biện 
pháp tấn công chiến lược mới có thể kiểm chế sự bành trướng 
của Liên Xô, đảm bảo sự an toàn cho Mỹ. Chính bởi Mỹ coi 
Liên Xô là kẻ thù, nên đã giành thắng lợi, thu lời và nếm quả 
ngọt. 

Cuối năm 1993, Tổng thống Bill Clinton đã từng buột 
miệng nói rằng: “Ô! tôi nhớ chiến tranh Lạnh quá ”. Nhớ đến 
chiến tranh Lạnh chính là nhớ đến kẻ thù, nhớ cái thời có kẻ 
thù. Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ mất đi kẻ thù, 
Tổng thống Bill Clinton cũng cảm thấy mất mát. 

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhà bình luận chính trị 
Charles Krauthammer nói: “Đất nước cần phải có kẻ thù. Khi 
không còn kẻ thù này thì đi tìm kẻ thù khác”. 

Nhà sử học nổi tiếng của Mỹ, ông Arthur Schlesinger 
khẳng định: “Mỹ cần một nước thù địch, để mang lại trọng 
tâm và tính liên tục cho chính sách ngoại giao. Mỹ đã từng coi 
Đức là kẻ thù trong hai cuộc đại chiến thế giới, coi Liên Xô 
là kẻ thù trong Chiến tranh Lạnh. Và đến một thời điểm nào 
đó, Mỹ sẽ lại tuyên bế sự tổn tại của kẻ thù tiểm tàng khác”. 

Dường như các chính trị gia và chuyên gia của Mỹ “tìm 
kiếm kẻ thù” điên cuồng như thể “tìm kiếm bảo bối” vậy. 
Vậy “kẻ thù” có giá trị như thế nào đối với Mỹ? 

- Có kẻ thù, tức là có thách thức và cạnh tranh, tức là có 
động lực. Cuộc chiến tranh Lạnh kéo dài nửa thế kỷ, do có kẻ 
thù là Liên Xô hùng mạnh, đã tạo ra động lực và sự kích thích 
cực lớn đối với quá trình phát triển của Mỹ. Trong cuộc đối 
kháng một mất một còn, hai bên có thể phát huy tối đa tiểm 
năng của mình, buộc các bên phải phát triển và tiến bộ như 
vũ bão. Trước khi Liên Xô tan rã, một số nhân vật có vai vế 
ở Mỹ đã khẳng định “công trạng” của chiến tranh Lạnh và sự 
“cống hiến” của Liên Xô đối với Mỹ: “Liên Xô từng là kẻ thù 


327 


hữu dụng. Mỹ tin rằng không những cần chạy đua vũ trang, 
mà còn phải chạy đua thành tựu với Liên Xô. Bây giờ xem ra 
đó dường như một ý nghĩ kỳ lạ, nhiều người Mỹ những thập 
niên 50 và 60 của thế kỷ 20 đã mặc nhiên coi hai cuộc chạy 
đua này là cuộc đua thể hiện tính ưu việt. Không có chương 
trình vũ trụ của Liên Xô, người Mỹ đã không thể đặt chân lên 
Mặt Trăng”. Do duy trì liên tục trạng thái cận chiến của chiến 
tranh Lạnh kích thích nền công nghiệp quốc phòng, nên đã 
“tạo ra kỹ thuật ưu việt của người Mỹ ”. 

- Có kẻ thù, Mỹ mới có thể đoàn kết và tạo sự hội tụ trong 
nước có hiệu quả. Khi Liên Xô chuẩn bị sụp đổ vào tháng 
9/1991, Mỹ đã than thở về số mệnh của chiến tranh Lạnh: 
“Đối với một đất nước đa dạng như Mỹ, chỉ có các loại thách 
thức bên ngoài mới có thể khiến Mỹ đoàn kết lại”. Bằng việc 
dựng lên một “kẻ thù lớn”, tạo ra cục điện “kẻ thù lớn trước 
mặt”, Mỹ có thể “vin vào kẻ thù lớn đó để kêu gọi toàn dân”, 
tạo ra bầu không khí “căm thù kẻ thù chung” trên cả nước, 
đoàn kết hiệu quả nội bộ, gắn kết mọi phương diện, duy trì và 
tăng cường quyền uy và khả năng của tập đoàn lãnh đạo Mỹ. 
Mục đích Mỹ tìm kiếm kẻ thù bên ngoài là nhằm gắn kết nội 
bộ. Tìm kiếm và tạo ra kẻ thù trở thành một phương sách của 
Mỹ để trị quốc an bang. 

- Có kẻ thù, mới có lợi ích đặc thù giữa quân đội và tập 
đoàn công nghiệp quân sự. Học giả nghiên cứu chiến lược của 
Mỹ, ông Thomas Barnett nói: “Tất cả khả năng quân sự mạnh 
mẽ về công nghệ cao mà chúng ta mua về trong thập niên 90 
của thế kỷ 20, thực sự cần một kẻ địch mạnh về công nghệ 
cao, chẳng phải vậy sao? Chính trị gia thời chiến tranh Lạnh 
này nói: Hoàn toàn đúng như vậy, nếu Nga thực sự không chịu 
nổ một đòn mà sụp đổ thì chúng ta sẽ làm điều đó với Trung 
Quốc”. Thomas chỉ ra rằng: Sau sự kiện 11/9, “chỉ vòng trong 
một đêm mà Trung Quốc biến mất khỏi màn hình rađa, thay 


328 


vào đó là tổ chức khủng bố 'có mạng lưới bao trùm khắp thế 
giới' và bất kỳ quốc gia xấu xa nào bị tình nghi tiếp tay cho 
chúng. Nói chung quân đội Mỹ thực hiện rất tốt trên phương 
điện đánh bại kẻ thù, nhưng lại chưa bao giờ làm tốt trong 
việc làm thế nào để giành thắng lợi. Trong thời kỳ chiến tranh 
Lạnh, Mỹ giành được thắng lợi to lớn: Chúng ta đã kéo đổ 
một quốc gia siêu cường quân sự khác trên thế giới, đồng thời 
thúc đẩy tiến bộ to lớn của quá trình toàn cầu hóa trên thế 
giới. Cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, một thời đại mới đã 
đến, nhưng chúng ta chỉ chứng kiến sự xuất hiện của nó không 
thôi thì chưa đủ. Mỹ cần phải định nghĩa lại một cách rõ ràng 
về kẻ thù đáng để chiến đấu và quân đội đáng để xây dựng 
trong tương lai, nhằm đối phó với môi trường an ninh mới 
không có đối thủ cạnh tranh. Trên hai phương diện này, Lầu 
Năm Góc đều thất bại, chủ yếu đo lo sợ đánh mất vị thế của 
mình trong thể chế chính trị Mỹ, hoặc nói một cách thô thiển 
là do lo ngại về khoản tiền được phân bổ của mình trong ngân 
sách liên bang. Nỗi lo sợ này đã thúc đẩy quân đội phải ra sức 
bám vào một thứ hư ảo gần như là “đối thủ cạnh tranh”. Vì 
chỉ có sự tồn tại của một đối thủ như vậy mới có thể tạo ra cái 
cớ để Lâu Năm Góc duy trì một đội quân theo đuổi mục đích 
chính là tiến hành cuộc chiến chống quốc gia siêu cường. Thế 
nhưng thời đại mới không những không tổn tại một mối đc 
dọa như vậy mà còn tạo ra một thứ hoàn toàn trái ngược - một 
lực lượng ít được chú ý trước đây đã nổi lên, thách thức định 
nghĩa 'trật tự thế giới mới' của Mỹ”. Có thể thấy, Mỹ cần kẻ 
thù vì Lầu Năm Góc cần vị thế trong thể chế chính trị Mỹ, cần 
đuy trì chỉ phí quân sự trong ngần sách liên bang, và vì chỉ có 
dựng lên một kẻ thù hùng mạnh mới có thể tạo ra cái cớ để 
Lầu Năm Góc duy trì một đội quân với mục đích chính là tiến 
hành cuộc chiến chống quốc gia siêu cường. Nói một cách 
mỉa mai, nếu không có kẻ thù, quân đội Mỹ và tập đoần công 


320 


nghiệp quân sự Mỹ ăn bằng gì, lấy gì mà kiếm tiên, Có kẻ thù 
mới có lợi ích. 

- Có kẻ thù mới có thể ra lệnh cho các nước chư hầu duy 
trì địa vị bá chủ của Mỹ. Điều này thể hiện ở hai vấn đề: Một 
là trên bình diện quốc tế, coi những nước lớn trỗi dậy ảnh 
hưởng đến địa vị bá chủ của Mỹ là “kẻ thù” để tiến hành 
ngăn chặn và thảo phạt. Xuất quân một cách danh chính ngôn 
thuận dựa vào lí do chính đáng, có thể duy trì lợi ích và địa vị 
bá chủ của Mỹ trên thế giới thông qua ngặn chặn hiệu quả 
các quốc gia đang trỗi dậy. Hai là nội bộ các quốc gia phương 
Tây, tuyên bố kẻ thù của Mỹ là kẻ thù chung của thế giới 
phương Tây, do Mỹ giương ngọn cờ đầu, tổ chức và củng cố 
liên minh, đưa ra hiệu lệnh, trói chặt các quốc gia phương Tây 
vào cuộc chiến của Mỹ. Một số chuyên gia phân tích có uy tín 
của Mỹ khi đánh giá về tác dụng của chiến tranh Lạnh cho 
rằng “các chính phủ Mỹ thời Eisenhower, Kennedy và 
Johnson bị Liên Xô thách thức, đã tìm được cái cớ về “an ninh 
quốc gia' để giúp đỡ những nước bị áp chế”. Điều này khiến 
cuộc chiến tranh Lạnh không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp 
quốc phòng Mỹ, đặc biệt là công nghệ mũi nhọn, phát triển, 
“mà quan trọng hơn nó mang lại cho Mỹ một cơ hội tốt để lôi 
kéo các nước đông minh theo chủ nghĩa tư bản”. Như vậy, Mỹ 
tổ chức liên minh chống “kẻ thù” và thống nhất chiến tuyến 
trong cộng đồng quốc tế, vừa khống chế các quốc gia phương 
Tây, vừa ngăn chặn những nước mới nổi, từ đó bảo đảm địa 
vị và lợi ích của quốc gia bá quyền này. 


Tiêu chuẩn “lựa chọn kẻ thù ” của Mỹ 
Tiêu chuẩn lựa chọn kẻ thù của Mỹ có tính tống hợp nhất 
định, nhưng chỉ xem xét hai điểm chính: 
- Tiêu chuẩn về ý thức hệ. Đối với Mỹ, kẻ thù lí tưởng 
là kẻ có hệ tư tưởng đối lập với Mỹ, có chủng tộc và văn hóa 


330 


khác với Mỹ và có khả năng quân sự hùng mạnh đến mức 
khiến người ta tin rằng có thể tạo ra mối đe dọa đối với an 
ninh quốc gia Mỹ. Vấn đề chính trong quá trình tranh luận ở 
Mỹ về chính sách đối ngoại từ thập niên 1990 trở lại đây là 
nước nào có thể là kẻ thù như vậy. Khi xác định tính chất của 
Đức, Nhật Bản và Liên Xô, Mỹ đều kiên trì bám vào tiêu 
chuẩn ý thức hệ. Căn cứ cơ bản để Mỹ tiến hành chiến tranh 
và chiến tranh Lạnh với Đức, Nhật Bản và Liên Xô trong thế 
ký 20 là cho rằng ba đối thủ này đều là những nước chống lại 
nguyên tắc chính của Mỹ. Do họ chống lại quan điểm của Mỹ 
về chủ nghĩa cá nhân nên là “kẻ thù ” của Mỹ. Mà đường như 
dân chúng Mỹ cũng có nhận thức chung về điểu này. Năm 
1945, hãng Gallup tiến hành một cuộc thăm dò dư luận với 
câu hỏi như sau: Bạn có cho rằng một người đi theo chủ nghĩa 
cộng sản lại có thể đồng thời trung thành với nước Mỹ hay 
không? Kết quả số người trả lời “có ” chỉ chiếm 5% trong khi 
trả lời “không” chiếm tới 87%. Cuối năm 1989, có tới 47% số 
người được hỏi cho rằng họ thà lao vào một cuộc chiến tranh 
hạt nhân toàn diện còn hơn sống dưới chế độ cai trị của chủ 
nghĩa cộng sản. Dựa vào sự khác biệt về giá trị quan để phân 
biệt “ta và địch”. Tuy một số chính trị gia có biểu hiện dao 
động, thậm chí thời kỳ chiến tranh Lạnh còn xuất hiện những 
cuộc tranh luận vượt ra ngoài ý thức hệ, nhưng về căn bản đã 
không làm lay chuyển lập trường của Mỹ kiên trì với tiêu 
chuẩn này. Những tranh cãi vượt ra ngoài ý thức hệ ở một số 
thời kỳ và hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí có thể nói là một biểu 
hiện cho thấy sự thực dụng và mánh khóe của lãnh đạo cấp 
cao Mỹ. Ví dụ vào cuối những năm 60 của thế kỷ 20, có 
những nhà quyết sách Mỹ cho rằng quan điểm truyền thống 
không phải là tiêu chuẩn và cần phải kiểm nghiệm. Nixon 
nói: “Ngày nay, 'chủ nghĩa' đã mất đi sức sống. Mục tiêu của 
chúng ta là phải xóa bỏ tất cả những thứ nhạy cảm, ủy mị 


Ă5a 


trong chính sách ngoại gtao. Những nước có ý thức hệ trái 
ngược nhau, trong những điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt, có 
thể có mục tiêu chung. Mà những nước có ý thức hệ tương 
đồng nhau, cũng có thể đối địch với nhau. Henry Kissinger 
cũng nói; “Chúng ta không có kẻ địch vĩnh cửu, chúng ta sẽ 
dựa vào hành động của họ chứ không phải ý thức hệ để phân 
biệt nước khác, đặc biệt là CHND Trung Hoa”. 

- Tiêu chuẩn về sức mạnh. Tức là tìm kiếm trên thế giới 
này những nước có tốc độ phát triển nhanh, có thực lực và 
tiềm lực mạnh nhất và có xu hướng thách thức Mỹ để làm kẻ 
thù đối phó. Đó chính là những nước đang trỗi dậy. Trong tư 
duy chiến lược của Mỹ, nước trỗi đậy chính là nước cạnh 
tranh, khiêu khích và đối địch. Thời kỳ cuối và sau chiến 
tranh Lạnh, Nhật Bản từng trở thành đối tượng hàng đầu trong 
danh sách “đối thủ” của Mỹ. Một số học giả và chính trị gia 
Mỹ đã cho ra đời hàng chục tác phẩm và hàng trăm bài viết 
lập luận chặt chẽ để cập đến cuộc xung đột sắp xẩy ra giữa 
Nhật Bản và Mỹ. Nhưng về sau do kinh tế Nhật Bản mất đi 
đà tăng trưởng mạnh mẽ, nên Mỹ lại loại đất nước mặt trời 
mọc ra khỏi danh sách kẻ thù tiêm tàng. Báo cáo năm 1997 
của Viện nghiên cứu an ninh quốc gia Mỹ cho rằng “trong số 
các đối thủ khu vực tiểm tàng, hiện chỉ có Nga và Trung Quốc 
hội đủ điều kiện này. Ấn Độ trong vòng 10 năm tới cũng có 
thể trở thành cường quốc quân sự khu vực quan trọng”. Về 
sau, Mỹ lại một lân nữa coi Nga là “kẻ thù chính”. Nhưng 
nghĩ lại thấy rằng mặc dù Nga có sự nguy hiểm tiểm tàng, 
nhưng vì tình hình kinh tế nước này hết sức gay go, trong nước 
bất ổn, kết cấu xã hội rời rạc. Theo lời ông Harris, chủ biên 
tạp chí “Lợi ích quốc gia” (Mỹ), thì Nga “chẳng qua chỉ là con 
dã thú bị thương, là một nước lớn tiền siêu cường đang nỗ lực 
trở thành nhà nước đân chủ”, trước mắt không thể đe dọa 
nước Mỹ. Sau năm 1997, Mỹ đã chọn đi chọn lại, rốt cuộc 


62 


chốt lại danh sách bằng Trung Quốc, coi nước này là kẻ thủ 
chính của Mỹ. Đông đảo dư luận Mỹ cho rằng mục tiêu lâu 
đài của Trung Quốc là thách thức địa vị chi phối thế giới của 
Mỹ. Vì vậy Mỹ “phải giao thiệp với Trung Quốc bằng thái độ 
thù địch”, nếu không sẽ đồng nghĩa với “giảng hòa”, “nhân 
nhượng”. 

Theo tiêu chuẩn “lựa chọn kẻ thù” của Mỹ, Trung Quốc 
là “kẻ thù” hoàn toàn đáp ứng điều kiện. Do Trung Quốc 
khác Mỹ về mặt ý thức hệ, lại là nước có tiềm lực nhất trong 
số các nước đang trỗi đậy, nên trong cuộc chơi chính trị “lựa 
chọn kẻ thù” của Mỹ, trong danh sách lựa chọn ấy, Trung 
Quốc chắc chắn ở vị trí số một. 


Huntington xót xa vì “nước Mỹ cô độc ” 

Tư duy “lựa chọn và tạo dựng kẻ thù” của Mỹ khiến họ 
phải “tìm kiếm kẻ thù trên toàn cầu” và trở thành quốc gia cô 
độc nhất thế giới. Huntington chỉ ra rằng quan chức Mỹ ngợi 
ca nước này là bá chủ nhân từ, gán cho cái mác quốc gia siêu 
cường đầu tiên theo kiểu chủ nghĩa phi đế quốc. Trên thực tế, 
Mỹ là “một nước siêu cường xấu xa”, “ngày càng bị cô lập 
với thế giới”. Giới lãnh đạo Mỹ xưa nay đều tuyên bố nước 
này đại diện cho cộng đồng quốc tế, Nhưng họ nghĩ họ đại 
diện cho những nước nào? Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, 
Pakixtan, Iran hay thế giới Arập, ASEAN, châu Phi, Mỹ 
Latinh hay Pháp? Nhưng liệu những quốc gia hay khu vực này 
có coi Mỹ là đại diện cho cộng đồng của họ hay không? Trong 
đại đa số các vấn để, những cộng đồng mà Mỹ đại diện nhiều 
nhất chỉ là những người anh em Anglo-Saxon có cùng huyết 
thống của họ (Anh, Canađa, Ôxtrâylia và Niu Dilân). Trong 
rất nhiều vấn đề, Mỹ đại điện cho Đức và một số quốc gia dân 
chú nhỏ ở châu Âu. Trong vấn để Trung Đông có Ixraen, 
trong quá trình thực thi nghị quyết của LHQ có đồng minh 


332 


Nhật Bản. Mặc dù đây đều là những nước quan trọng nhưng 
họ còn lâu mới cấu thành cộng đồng quốc tế mang tính toàn 
cầu. Qua từng vấn để một, Mỹ nhận thấy họ ngày càng lâm 
vào tình trạng bị cô lập, đồng minh đếm trên đầu ngón tay, ở 
vào thế đối lập với phần lớn quốc gia và nhân dân trên thế 
giới. Những nước coi lợi ích bản thân và lợi ích của Mỹ bổ trợ 
cho nhau ngày càng ít. Điều này ít nhất được thể hiện trong 
cơ cấu chủ đạo của các nước thành viên thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc. Trong 10 năm đầu của chiến tranh 
Lạnh, cơ cấu này là 4:1, bốn nước Mỹ, Anh, Pháp, Trung 
Quốc liên kết chống lại Liên Xô, Nhưng sau khi Chính phủ 
Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo khôi phục vị trí hợp 
pháp tại LHQ, cơ cấu này trở thành 3:1, Trung Quốc ở vị trí 
trung lập. Hiện nay cơ cấu này lại thay đổi thành 2:1:2, hình 
thành cục diện hai nước Mỹ-Anh đối lập hai nước Trung-Nga, 
còn Pháp ở vị trí trung lập. Trong một hội nghị được tổ chức 
tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 1997, một số học giả trình bày 
báo cáo cho rằng ít nhất những quốc gia có SỐ dân chiếm 2/3 
dân số thế giới, gồm Trung Quốc, Nsa, Ấn Độ, Arập, Hồi 
giáo và cả các nước châu Phi, đều coi Mỹ là mối đe dọa lớn 
nhất duy nhất từ bên ngoài đối với xã hội của họ. Năm 1997, 
công chúng Nhật Bản từng coi Mỹ là mối đe dọa lớn thứ hai 
chỉ sau Triều Tiên. Mỹ, nước giỏi tạo ra kể thù vĩ đại, đã trở 
thành một đất nước cô lập, đau khổ. Mỹ đã không thể thực 
hiện và duy trì sự vĩ đại của mình thông qua việc tạo dựng kẻ 
thù vĩ đại. 


“Liên mình Trung-Mỹ ”: Xuất hiện trong tứ duy mối của 
Mỹ 

Mỹ không thể dựa vào “tạo dựng kẻ thù” để duy trì bá 
quyền, mà phải đựa vào “kết bạn” để thúc đẩy đất nước phát 
triển. Đó là nhận thức của ngày càng nhiều người Mỹ. Nhiều 


334 


học gia nổi tiếng của Mỹ thậm chí còn đặt ra giả thiết về “liên 
minh Trung-Mỹ ”, 

Ngày 26/6/2006, phát biểu tại Quỹ nghiên cứu chiến lược 
quốc tế Trung Quốc, chuyên gia các vấn để chiến lược nổi 
tiếng Mỹ, ông Thomas Barnett đã đề xuất việc “xây dựng liên 
minh Mỹ-Trung hướng tới thế kỷ 21”. Đây là giả thiết hết sức 
sáng tạo. 

Thomas nói: “Mỹ-Trung thiết lập quan hệ đồng minh có 
lợi cho cả hai bên. Nước Mỹ hiện nay cũng giống nước Anh 
hôi đầu thế kỷ 20. Trong vấn để xem xét sự trỗi dậy của 
Trung Quốc, Mỹ đối diện với một sự lựa chọn quan trọng 
nhất. Đó là hoặc giống Anh nhìn nhận Mỹ hồi đầu thế kỷ 20, 
coi Trung Quốc là cường quốc đang lên và tiếp nhận một cách 
điểm tĩnh, hoặc coi quốc gia Đông Bắc Á này là nước Đức của 
thế kỷ trước, vốn là khởi nguồn của cuộc chiến tranh thế giới. 
Bằng việc thiết lập quan hệ hiên minh chiến lược với Mỹ, Anh 
đã duy trì và phát triển tối đa nguồn lực của nước mình. Nước 
Mỹ đã ở vào giai đoạn kinh tế dân suy yếu, dù thực lực quân 
sự của nước này vẫn lớn mạnh. Nếu Mỹ muốn lấy sức mạnh 
quân sự để bù đắp những yếu kém về kinh tế thì nên thiết lập 
liên minh chiến lược với Trung Quốc. Kiểu quan hệ liên minh 
chiến lược này hết sức có lợi cho Trung Quốc, do đó Trung 
Quốc cũng nên ủng hộ xây dựng một liên minh như vậy. Thế 
nhưng Lầu Năm Góc sẽ không tán thành chủ chương xây 
dựng quan hệ chiến lược Trung-Mỹ. Vì họ muốn Trung Quốc 
trở thành cái cớ để Mỹ duy trì sức mạnh quân sự hùng hậu. 
Trong ba năm sau sự kiện 11/9, Lầu Năm Góc đã bớt chú ý 
tới Trung Quốc. Vì trong khoảng thời gian này, Mỹ tập trung 
quan tâm tới chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông. Nhưng bắt 
đầu từ năm 2005, vấn đề Trung Quốc lại được khơi dậy. Trên 
thực tế, đây là sách lược mà các lực lượng hải lục không quân 
của Mỹ áp dụng để giành giật ngân sách quốc phòng. Vì vậy 


335 


nói chính xác hơn, chính hải quân và không quân Mỹ càng 
cần tới kẻ địch giả tưởng Trung Quốc”. 

“Quan hệ Trung-Mỹ trong thế kỷ 21 hết sức quan trọng. 
Chỉ cần Trung- Mỹ bất tay nhau, sẽ không ai có thể phá hoại 
tiến trình toàn cầu hóa. Nhưng nếu giữa Trung Quốc và Mỹ 
xảy ra chiến tranh thì tiến trình này sẽ hứng chịu thiệt hại 
nghiêm trọng. chỉ trong vòng một ngày. Mỹ sẽ có thể bảo lưu 
quyền sinh tổn trong tiến trình toàn cầu hóa, nhưng Trung 
Quốc thì không. Tôi cho rằng hiện các nhà lãnh đạo của cả 
Trung Quốc và Mỹ đều chưa hình dung một điều rằng Trung 
Quốc và Mỹ đã không thể tránh khỏi việc thiết lập quan hệ 
liên minh chiến lược. Tôi thành thật khuyên các nhà lãnh đạo 
Mỹ một điều rằng; Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc 
hoàn toàn khác so với thế hệ lãnh đạo thứ tư. Thế hệ lãnh đạo 
thứ tư của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Cách mạnh văn 
hóa ở lỳ trong nước, nhưng thế hệ lãnh đạo thứ năm sẽ đi lên 
từ những lưu học sinh Trung Quốc tại Mỹ trong thập niên 80 
của thế kỷ 20. Tôi cho rằng thế hệ lãnh đạo thứ năm ở Trung 
Quốc sẽ sáng suốt hơn, hiểu rõ hơn về toàn cầu hóa và thân 
thiện hơn với Mỹ. Do đó các nhà lãnh đạo Mỹ phải tài trí hơn 
mới có thể hợp tác với Trung Quốc. Bản thân ông Bush không 
có kinh nghiệm ngoại giao, chính sách ngoại giao của ông ta 
chủ yếu bắt nguồn từ đội ngũ cố vấn ngoại giao của Bush cha 
và di sản ngoại giao của đắng Cộng hòa. Điều này dẫn đến 
chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn bị giới hạn ở tư 
duy chiến tranh Lạnh, cứng nhắc coi Trung Quốc là mối đe 
dọa của Mỹ. Sở dĩ tôi cảm thấy lạc quan về tương lai Trung 
Quốc và Mỹ xây dựng liên minh chiến lược là bởi vì các nhà 
lãnh đạo ở hai nước này sắp được thay mới. Tôi có thể nói 
rằng sự thay đổi mà Trung Quốc đang trải qua hiện nay chính 
là hình ảnh thu nhỏ của những gì đã diễn ra ở nước Mỹ trong 
125 năm qua. Trên phương điện chính sách ngoại giao, Trung 


336 


Quốc rất giống Mỹ hồi đầu thế kỷ 20. Chương trình vũ trụ của 
Trung Quốc tương tự chương trình vũ trụ của Mỹ trong những 
năm 1960. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán 
và sự mớ rộng trên quy mô lớn cơ sở hạ tầng của Trung Quốc 
về cơ bản tương đồng với Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ 
20. Trên phương diện thể thao, Trung Quốc cũng giống với 
tình hình của Mỹ vào những năm 1950. Ngành điện ảnh Trung 
Quốc hiện nay gợi cho tôi nhớ tới Hollywood trong thập niên 
30 của thế kỷ trước. Một số vấn để phát sinh ở Trung Quốc 
như sự xung đột giữa người lao động và chú lao động cũng như 
vấn đề về nông dân cũng chẳng khác nào tình hình mà Liên 
đoàn Lao động Mỹ phải đối mặt thời đó. Do đó, nếu quan sắt 
Trung Quốc từ mọi khía cạnh, chúng ta có thể thấy Trung 
Quốc rất giống Mỹ về những gì mà nước này đã trải qua trong 
125 năm trở lại đây”. 

Thomas cho rằng không nên “thổi phông mối đe dọa của 
Trung Quốc”. “Đến năm 2020, phần lớn người dân Trung 
Quốc sẽ sinh sống ở thành thị. Đây sẽ là sự chuyển dịch dân 
số lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trên thực tế, trước khi trở 
nên cực kỳ giàu mạnh và tạo ra mối đe dọa đối với .Mỹ thì 

Trung Quốc đã “già” rồi. Vào năm 2036, 20% dân số Trung 
Quốc sẽ ở vào độ tuổi trên 65 tuổi. Dân số trên 65 tuổi của 
Mỹ phải mất 60 năm để tăng từ 10% lên 20%, nhưng Trung 
Quốc chỉ mất L9 năm. Sẽ không nước nào có tốc độ già hóa 
dân số nhanh đến vậy trong vòng 30 năm tới. Trong 20 năm 
nữa, Trung Quốc cũng là quốc gia tiểm tàng có thể thách thức 
Mỹ. Niềm hy vọng hay mối đe dọa mà Trung Quốc tạo ra đối 
với thế giới lớn hơn bất kỳ một quốc gia nào trong lịch sử. Thế 
nên tôi hy vọng Trung Quốc và Mỹ xây dựng liên minh chiến 
lược và tranh thủ đạt thỏa thuận về điều này càng nhanh càng 
tốt. Vì cùng với việc Trung Quốc càng ngày càng tự tín, thì cái 
giá để Mỹ xây dựng liên minh chiến lược với nước này càng 


EE Xi 


ngày càng đắt”. 

Thomas đã chỉ ra “điều kiện để Mỹ và Trung Quốc xây 
dựng liên minh chiến lược”. “Chúng ta đều biết rõ cái giá mà 
Mỹ và Trung Quốc đưa ra để xây dựng liên minh chiến lược. 
Trước tiên Mỹ phải hủy bỏ cam kết bảo vệ Đài Loan vô điều 
kiện. Kiểu điều kiện này rất nguy hiểm, nó có thể khiến Đài 
Bắc kéo Trung Quốc và Mỹ vào chiến tranh. Để Đài Loan 
nắm giữ vận mệnh của Mỹ trong tương lai là hết sức không 
sáng suốt. Anh đã sớm trao trả Hồng Công cho Trung Quốc từ 
năm 1997. Hiện nay nhiều điều khoản thương mại của Trung 
Quốc đều xuất phát từ Hềng Công. Sự thay đổi của Hồng 
Công đối với Trung Quốc đại lục lớn hơn sự thay đổi của 
Trung Quốc đại lục đối với Hồng Công. Bây giờ mà Mỹ 
không quyết định thiết lập quan hệ liên minh chiến lược với 
Trung Quốc là rất không thức thời.” 

Vì sao việc xây đựng liên minh chiến lược Trung-Mỹ 
thậm chí còn có thể là tất nhiên? Vì Trung Quốc và Mỹ đều 
đang thay đổi. Thomas cho rằng “Mỹ quan tâm đến đến góc 
nhìn mới đối với thế giới”. “Trong thế kỷ 20, Mỹ quan sát thế 
giới từ góc độ như sau: Thời đó người Mỹ cho rằng nếu một 
nước nào giống Mỹ về mặt chính trị thì nước đó là bạn của 
Mỹ. Mỹ là nước dân chú, Pháp là nước dân chủ, đương nhiên 
hai nước này là bạn. Tương tự, người Mỹ cho rằng nếu Mỹ và 
một nước nào đó khác nhau về chính trị thì hai nước là kẻ thù 
của nhau. Cách làm này có thể khả thi trong thời kỳ chiến 
tranh Lạnh. Vì khi đó chính trị quốc tế và kinh tế quốc tế hoàn 
toàn tách rời nhau. Nhưng hiện nay trong xã hội Mỹ đã xuất 
hiện một số quan điểm mới về vấn để bạn-thù. Những người 
giữ quan điểm mới chủ yếu thuộc thế hệ bùng nổ dân số tiếp 
theo, tức được sinh ra vào thập niên 80. Họ là con cái của thế 
hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số sau Thế chiến II. Đây 
là thế hệ dân số đông nhất trong lịch sử nước Mỹ, với tổng số 


338 


lên đến 83 triệu. Họ lớn lên trong môi trường Internet, khái 
niệm hữu nghị của họ hoàn toàn khác với thế hệ trước. Khái 
niệm ấy xuất phát từ sự cân nhắc về nhân tố kinh tế hơn là 
nhân tố chính trị. Trong tương lai, người Mỹ sẽ có quan điểm 
coi đồng minh tốt nhất của Mỹ là nước có mối liên hệ mật 
thiết với Mỹ về kinh tế. Trong cộng đồng quốc tế ngày nay, 
nước *tư bản” hơn Mỹ chính là Trung Quốc. Tôi dự báo rằng 
quan hệ Trung-Mỹ trong tương lai sẽ mật thiết hơn quan hệ 
giữa Mỹ và Nhật Bản.” 

Mặc dù trong xã hội do Mỹ chú đạo, ý tưởng “Mỹ-Trung 
xây dựng liên minh” của Thomas giành được sự úng hộ lớn 
như thế nào, tính khả thi ra sao, nhưng tựu chung đó là lời kêu 
gọi mang tính khởi đầu xuất phát từ trong lòng xã hội Mỹ, là 
biểu hiện tích cực của sự giải phóng tư tưởng trong giới chiến 
lược Mỹ. 


Tổng thống Washington sửng sốt khi nghe nói người 
Trung Quốc không phải dân da trắng 

Trước năm 1830, đường như Mỹ và Canađởa chưa từng 
xuất bản ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực Đông Á. Dù đến 
thập niên 80 của thế kỷ 19 thì số lượng cũng không nhiều. Chỉ 
bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ 19, các ấn phẩm về phương 
điện này mới bắt đầu nhiều lên. Sau những năm 40 của thế kỷ 
20, số lượng ấn phẩm về Trung Quốc ở Mỹ mới bắt đầu nhiều 
hơn ở châu Âu. Trong một thời gian dài, quan điểm của Mỹ 
về Trung Quốc thực chất là quan điểm của châu Âu về Trung 
Quốc. 

Bốn ngày sau cuộc khởi nghĩa Vũ Xương năm 1911, tác 
giả người Mỹ của bài báo mang tiêu để “Sự đốt nát của Mỹ 
và ngữ văn phương Đông” đã đánh giá ngậm ngùi: “Trung 
Quốc, một đất nước tỉnh ngộ nhứ kỳ tích, một đất nước có số 
dân chiếm tới 1⁄4 dân số thế giới, ấy vậy mà trong ban biên 


339 


tập báo chí của Mỹ lại không tìm nổi người nào thành thạo 
tiếng Hoa, cũng không có ai từng tiếp xúc với quốc gia này. 
Để có những kiến thức trực tiếp và tìm hiểu cách nghĩ của 
người dân dân tộc vĩ đại này, chỉ có thể dựa vào những tin tức 
hữu quan được đăng tải trên các xuất bản phẩm ở Thượng Hải 
và Hồng Công. Thật vô lý và nực cười”. 

Năm 1785 sau khi biết người Trung Quốc không phải dân 
da trắng, Tổng thống Washington đã cảm thấy hết sức sửng 
sốt. Từ năm 1902, Mỹ mới bắt đầu nghiên cứu Trung Quốc. 
Năm 1863, chỉ có ba phiên địch trong tám lãnh sự quán của 
Mỹ tại Trung Quốc. Tăng cường kết nối các nền văn minh 
góp phân hóa giải sự xung đột giữa các nền văn minh. Hiểu 
lâm có thể gây thù chuốc oán nhưng giao lưu và hiểu biết có 
thể tạo ra bạn bè. Người Mỹ cân có quan điểm đúng đắn về 
Trung Quốc, ngược lại người Trung Quốc cũng cần có quan 
điểm đúng đắn về Mỹ. Đào tạo các chuyên gia hiểu biết cả 
về Trung Quốc và Mỹ ở mỗi nước sẽ đóng góp cho việc thiết 
lập quan hệ Trung-Mỹ hữu hảo lành mạnh. 


Quan điểm “cảnh giác kẻ thù ” của Liễu Tôn Nguyên và 
“nghiện địch ” của Mỹ 
Một đất nước do có sự tổn tại của kẻ thù mà duy trì sự 
cảnh giác và giàu chí tiến thủ. Nhưng nếu mất đi kẻ thù. 
không có đối thủ và sự cảnh tỉnh, không có cạnh tranh và 
thách thức, sẽ đễ đàng trở nên buông lỏng mà dẫn đến suy 
thoái, thậm chí là diệt vong. Hiện tượng này đã xảy ra nhiều 
lần trong lịch sử. Tác phẩm mang tựa để “Địch giới” của nhà 
văn, nhà triết học nổi tiếng đời Đường Trung Quốc, Liễu Tôn 
Nguyên, đã làm sáng tỏ sâu sắc đạo lý này. 


Địch giới (nguyên văn) 
Giai trí địch chỉ thù, nhỉ bất trí vì ích chỉ vưu; giai trí địch 


340 


chỉ hại, nhỉ bất trì vì lợi chỉ đại. Tân hữu lục quốc, cẳng cẳng 
dĩ cường; lúc quốc ký trừ, đi di nãi vong. Tấn bại SỞ Yên, phạm 
văn vị hoạn. Lệ chỉ bất đề, cử quốc tạo oán. Mạnh Tôn ác tang, 
mãnh tử tang tuất; dược thạch khử hĩ, ngô vong vô nhật. Trí 
năng trị chỉ, do tốt đĩ nguy; thấn chỉ kùn nhân, tăng bất thị tư 
Địch tôn nhỉ cụ, địch khứ nhì vũ, phế bị tự doanh, đê ích vì dũ. 
Địch tôn diệt họa, địch khứ triệu quá. Hữu năng như thử, đạo 
đại danh bá. Trừng bệnh khắc thọ, căng tráng tử bạo, tung dục 
bất giới, phỉ ngu y mạo. Ngã tác giới thì, tự giả vô cửu. 


Cánh giác kẻ địch (bản dịch) 

Ai cũng biết kẻ địch có mặt thà địch với mình, nhưng không 
hẳn đã hiểu được rằng kẻ địch cũng có ích cho bản thân. Ai 
cũng biết kẻ địch có mặt hại nhưng không hẳn đã hiểu được 
rằng kẻ địch cũng có mặt lợi cho bản thân. Tân có sáu nước là 
kẻ địch, do đó mới cẩn trọng và phát triển giàu mạnh lên. Sau 
khi đã tiêu diệt sáu nước, nhà Tần trở nên kiêu căng tự mãn và 
không lâu sau thì bị điệt vong. Quân đội nước Tấn đánh tan 
quân Sở ở Yên Lăng, đại phụ nước Tấn Phạm Văn Tử cảm thấy 
lo âu. Tấn Lệ Công không nghe lời khuyên răn cần cảnh tình 
của Phạm Văn Tử, ngày càng ngang tàng, khiến lòng căm thủ 
sôi sục trên cả nước, rốt cuộc bị sát hại. Đại phu nước Lỗ 
Mạnh Tôn Tốc căm ghét đại phu Tang Tôn Hội. Sau khi Mạnh 
Tôn Tốc qua đời, Tang Tôn Hột cảm thấy lo âu. Khi đến nhà 
Mạnh Tôn Tốc để phúng viếng, Tang Tôn Hột khóc lóc đau 
khổ, nói rằng Mạnh Tôn Tốc căm ghét tôi, đây dường như là 
liều thuốc bổ có thể giúp tôi chữa bệnh. Bây giờ ông ta chết 
rồi, không còn thuốc tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu 
nữa. 

Người sáng suốt hiểu đạo lý này rốt cuộc cũng có thể lâm 
nguy, hưỡng chỉ ngày nay mỘi số người còn không hệ suy nghĩ 
về đạo lý đó. Có kẻ thà thì sợ hãi, không có kẻ dịch thì vênh 


341 


váo, không lo phòng bị, đắc ý tự mãn, còn gây ra tai họa lớn 
hơn. Có địch mới có thể đề cao cảnh giác, có thể trừ bỏ tai 
họa. Không có địch thì tự tưởng buông thả, sẽ dẫn đến sai lầm. 
Người có thể hiểu đạo lý này sẽ có đức hạnh bao la, thanh 
danh lan truyền. Người có thể phòng bệnh mới có thế sống lâu. 
Người cậy mình khỏe mạnh lại đễ chết vì bạo bệnh. Người mặc 
sức buông thả ham hố mà không biết cảnh giác không phải kẻ 
ngốc mà là đồ vô lại. Bài “địch giới” do tôi viết Hãy, người nào 
có thể suy xét đạo lý trong đó thì có thể trừ bỏ sai lầm và tai 
họa. 


Bài văn ngắn “Địch giới” đài 144 chữ này đã làm sáng tổ 
ngọn ngành mối quan hệ giữa các sự vật đối lập. Bài văn chỉ 
ra rằng: Sự tổn tại của kề thù tuy có hại, nhưng nếu có quan 
niệm sâu sắc về kẻ thù, có thể để phòng kẻ thù, luôn luôn sẵn 
sàng, quyết chí tự cường, thì có thể biến hại thành lợi. Nếu 
mất đi mặt đối lập, sẽ quên hết tất cả và chắc chắn sẽ dẫn đến 
cái họa khôn cùng. Tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
ý thức về gian nan khổ cực. 

Bài “Địch giới” của Liễu Tôn Nguyên đã nêu lên một 
. biện chứng chính trị, tức là khi có quốc gia thù địch, phải 
để phòng kẻ thù, luôn luôn sẵn sàng, nhưng khi kẻ thù không 
còn nữa cũng không được lơ là, buông thả. Như vậy mới có 
thể bất bại trong thời kỳ cả có địch lẫn không có địch. “Địch 
giới” của Liễu Tôn Nguyên và “nghiện địch” của Mỹ hoàn 
toàn khác nhau. Tư tưởng “nghiện địch” của Mỹ là một kiểu 
chủ nghĩa thực dụng cố ý tạo ra kẻ thù để duy trì mặt đối lập 
nhằm cổ vũ bản thân, coi những nước vốn không phải kẻ thù 
lại là kẻ thù để định vị, đối xử và lợi dụng, qua đó đáp ứng 
nhu cầu chính trị của Mỹ. 


Đi theo con đường mới “không có kê thù vĩ đại, vẫn có 


342 


nước ÁÍy vĩ đại ” 

Mỹ là nước không có kẻ thù thì không thể phát triển, 
không có kẻ thù vĩ đại thì không có đất nước vĩ đại. Vì vậy, 
tìm kiếm và tạo ra kẻ thù vĩ đại đã trở thành nhiệm vụ chiến 
lược hàng đầu trong mục tiêu của Mỹ duy trì sự vĩ đại. Một 
khi không tìm được kẻ thù vĩ đại hay nhất thời không làm 
được điều này, Mỹ sẽ xuất hiện “sự hoang mang chiến lược” 
và căn bệnh “thiếu kẻ thù” sẽ thêm trầm trọng. Vì vậy, trên 
thế giới này, Mỹ bắt buộc phải xác định một quốc gia thù địch 
nào đó, để nước này phát huy vai trò và góp phần tạo nên sự 
vĩ đại của nước Mỹ ở vị thế “kẻ thù”. 

Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, Mỹ luôn đựa vào luôn 
bám vào trọng tâm kiểm chế Liên Xô để để ra chiến lược 
toàn cầu. Sự sụp đổ của Liên Xô khiến nước Mỹ mất đi đối 
thú chiến lược, mà chiến lược bá chủ, tư duy bá chủ và lợi ích 
bá chủ của Mỹ đòi hỏi phải có một quốc gia thù địch làm cái 
bia chiến lược của nước này. Mỹ phải khuyếch đại kẻ thù để 
hội tụ sức mạnh trong nước, vận động và kiểm soát sức mạnh 
của nước đồng minh, duy trì thế mở rộng quân sự và chuẩn bị 
chiến tranh, đảm bảo lợi ích của các tập đoàn sản xuất vũ khí. 
Vì vậy mặc dù Liên Xô tan rã khiến người Mỹ hả hê trong 
giây lát, nhưng rồi sẽ nhanh chóng xuất hiện cảm giác mất 
mát sâu sắc, mắc phải chứng bệnh rầu rĩ thiếu kẻ thù. Chính 
sách và công việc mọi mặt của Mỹ mất đi phương hướng. 
Tinh thần tiến thủ trong chiến đấu của những con người ưu tú 
Mỹ bị giảm sút và nước Mỹ thiếu đi sức sống. Mỹ phải nhanh 
chóng tìm ra một kẻ thù trên thế giới. Trong khi đó, chủ nghĩa 
khủng bố trở thành kẻ thù của Mỹ không thể khỏa lấp khoảng 
trống trong tư duy chiến lược của người Mỹ. Ngoài kẻ thù 
hiện thực đang phải đốt mặt biện nay, người Mỹ cảm thấy bắt 
buộc phải tìm ra một quốc gia thù địch tiểm tàng đóng vai trò 
như một kẻ thù tiềm tàng nặng ký của Mỹ về mặt lâu dài. 


343 


Cường quốc số một thế giới như Mỹ phải có một nước lớn có 
thể đối trọng với họ làm kẻ thù, mới có thể đáp ứng nhu cầu 
chiến lược của Mỹ với kẻ thù. Thế nhưng thời thế đã không 
còn như trước nữa, tư duy chiến lược truyền thống “không có 
kẻ địch, không có động lực” của Mỹ phải thay đổi. 

Một quốc gia phải có ý thức về hoạn nạn, nhưng đó không 
phải ý thức “gây thù chuốc oán” của con người. Một quốc gia 
có quan niệm về thù địch, phải nhìn thấy kẻ thù của mình. 
Nhưng kẻ thù ấy phải là thực chứ không phải hư, phải là 
khách quan chứ không phải chủ quan. Nếu kẻ thù được sử 
dụng là hư cấu, kẻ thù nhằm vào không phải là kẻ thù tổn tại 
khách quan thực sự, mà là kẻ thù được tạo ra theo nhu cầu chủ 
quan, thì kiểu tư duy và hành ví lấy “kẻ thù chủ quan” thay 
thế “kẻ thù khách quan”, “không có kẻ thù mà cố tình tạo ra 
kẻ địch”, “coi người không phải kẻ thù lại là kẻ thù”, cuối 
cùng sẽ dẫn đến kết quả hại mình, hại người và hại cả thế 
giới. 

Trong chính trị quốc tế, vấn để “kẻ thù” còn tổn tại một 
quan hệ quan trọng phải làm rõ, đó là mối quan hệ giữa “kẻ 
thù của quốc gia” và “kẻ thù của thời đại”. Là một quốc gia 
bá chú, luôn liệt những quốc gia và sự vật không phù hợp với 
lợi ích bá chủ của mình vào phạm trù “kề thù ”, nhưng bản 
thân bá chủ lại chính là kẻ thù của thời đại, kẻ thù của thế 
giới. Trên thế giới bá chủ không được nhân tâm, trong cộng 
đồng quốc tế nước bá chủ không được “quốc tâm”, nước bá 
chủ là nước trở thành kẻ thù của thế giới. 

Trong thời đại mà hòa bình, phát triển và hợp tác trở 
thành xu hướng chủ đạo trên thế giới, giữa các nước với nhau, 
đặc biệt các nước lớn, vẫn có quan hệ cạnh tranh, dẫn đến 
quan hệ đối thú, quan hệ đối thủ giữa các nước lớn không nhất 
thiết phải dấu diếm, Nhưng “đối thủ” không phải là “địch 
thủ”, “đối thủ” không phái là “kẻ thà”, “đối thủ cạnh tranh 


344 


chiến lược” không phải là “địch thủ hay kẻ thù”. 

Không có kẻ thù vĩ đạt, không có nước Mỹ vĩ đại, đây có 
thể chính là câu chuyện của nước Mỹ trong đĩ vãng. Nhưng 
Mỹ đã đi hết trên con đường thành công dựa vào kẻ thù vĩ đại 
dể duy trì nước Mỹ vĩ đại đó. Nếu tiếp bước trên con đường 
này, nước Mỹ không những không trở nên vĩ đại mà còn có 
khả năng rơi vào tình trạng cô độc và suy yếu. 

Nước Mỹ đã tiến đến một bước ngoặt lịch sử phát triển, 
đó là phải đi theo con đường mới “không có kẻ thù vĩ đại, vẫn 
có nước Mỹ vĩ đại”. Mỹ phải học cách có thể xây dựng một 
nước Mỹ vĩ đại trong bối cảnh không có kẻ thù vĩ đại. Đây là 
một vấn để quan trọng và mới mẻ trong sự đổi mới chiến lược 
của Mỹ. 


7. Mỹ: Nhà nước nửa dân chủ 


Muốn loại bỏ sự ảo tưởng về nước Mỹ, phải nhận thức 
được tính chất nhà nước của Mỹ. Mỹ là nước như thế nào? 
Người Mỹ nói họ là nước dân chủ kiểu mẫu trên thế giới. Sự 
xác định này chỉ đúng có một nửa. Mỹ không phải là nước dân 
chủ triệt để theo ý nghĩa hoàn chỉnh, mà là nước đân chú nửa 
vời hoặc nói cách khác là nước bán dân chủ. 


Định nghĩa “nhà nước dân chủ ” 

“Dân chủ ” trong đặc trưng của bản chất một nhà nước dân 
chú bao gồm nội dung trên hai phương diện: Một là áp dụng 
chính sách đối nội đân chủ trong nước, không đi theo chủ 
nghĩa cực quyển; Hai là áp dụng chính sách đối ngoại dân chủ 
trên thế giới, không đi theo chủ nghĩa bá quyển. Một nhà 
nước dân chú thực sự, vừa là nhà nước phi quân chủ trong 
nước vừa phi bá chủ trên thế giới; vừa là nhà nước phi cực 


345 


quyền trong nước, vừa phi bá quyển trên thế giới. Một đất 
nước nếu chỉ thực hiện dân chủ trong nước, mà trên thế giới 
làm bá chủ, thực hiện chuyên chế, vậy nước đó nhiều nhất chỉ 
có thể là đất nước dân chủ nửa vời. Vì thế người Mỹ nói họ 
là đất nước dân chủ tức là tự để cao mình, đánh giá không 
đúng về mình. Mỹ là nước dân chủ nửa vời, đó là sự xác định 
khoa học tính chất nhà nước của Mỹ. Đánh giá một nhà nước 
có phải dân chủ hay không, không những phẩi xem nước này 
có thực thi chế độ dân chủ trong nước hay không, mà cồn phải 
theo đối nước đó có áp dụng cơ chế dân chủ trong ngoại giao 
quốc tế hay không. Tức là chỉ có những nước vừa xây dựng 
nhà nước dân chủ trong nước, vừa thiết lập thế giới dân chủ 
trong cộng đồng quốc tế mới là nhà nước dân chủ thực sự theo 
ý nghĩa hoàn chỉnh. 


“Một nước hai chế độ ” mang đặc sắc Mỹ 
Từ khi lập nước đến nay, Mỹ là một đất nước “mâu 
thuẫn”. Mâu thuẫn nổi bật của nước này là vấn để “một nước 
hai chế độ”. Trong khoảng thời gian từ khi lập nước đến nội 
chiến, vấn để “một nước hai chế độ” của Mỹ được thể hiện 
bằng sự mâu thuẫn và đấu tranh giữa hai chế độ nô lệ ở miền 
Nam và chủ nghĩa tư bản ở miền Bắc. Cuối cùng, mâu thuẫn 
này được giải quyết thông qua cuộc chiến tranh Nam Bắc. Từ 
sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, vấn để 
“một nước hai chế độ” của Mỹ lại được biểu hiện nổi bật 
bằng sự mâu thuẫn giữa hai chế độ trong ngoài có tính chất 
khác nhau khi thực hiện chế độ dân chủ trong nước và thực 
hiện chế độ bá quyền trên thế giới. 
“Một nước hai chế độ” giai đoạn đầu tiên của Mỹ, từ khi 
lập nước đến kết thúc chiến tranh Nam Bắc, kéo dài gần 100 
năm. Chiến tranh Nam Bắc bảo đảm sự thống nhất của Mỹ và 
xóa bỏ chế độ nô lệ, giải quyết mâu thuẫn giữa chế độ đân 


346 


chủ trong nước và chế độ nô lệ. Các lớp người trước thuộc giai 
cấp tư sản Mỹ đã thúc đẩy lợi nhuận khổng lô từ hoạt động 
mua bán nô lệ, thiết lập một khu vực kinh tế trông trọt đặc 
biệt dựa trên chế độ nô lệ ở nửa bên kia của nước Mỹ. Khi đó 
các bang miền Bắc chủ yếu phát triển công thương nghiệp, 
thực hiện chế độ chủ nghĩa tư bản tự đo, trong khi đó các bang 
miền Nam tiến hành trồng trọt là chính, duy trì chế độ nô lệ 
da đen do các chủ nông trường kiểm soát. Nước Mỹ sau khi 
giành độc lập, đầu tiên thiết lập chế độ liên bang, sau đó lại 
xây dựng lại chế độ này, do giai cấp tư sản và giai cấp nô lệ 
chú đồn điển cùng nhau chấp chính. Chính quyển này là sự 
kết hợp tạm thời giữa hai chế độ và hai lực lượng. Kết quả 
cuộc điều tra dân số đầu tiên vào năm 1790 cho thấy cứ sáu 
người Mỹ thì có một nô lệ. Khi nội chiến bùng phát, cứ tám 
người thì có một nô lệ, Khi Thomas Jefferson soạn thảo bản 
tuyên ngôn độc lập, trong đồn điển của ông còn có hơn 200 
nô lệ. Khi để cập tất cả mọi người đều có quyển bình đẳng, 
có lẽ ông không tính đến những người da đen. Tuy nhiên, 
chính tư tưởng bình đẳng và nhân quyền tất yếu trở thành thứ 
vũ khí tư tưởng của những người nô lệ da đen trong quá trình 
đấu tranh đòi tự do và giải phóng sau này. Khi George 
Washington mất năm 1799, ông cho tất cả nô lệ của mình 
được quyền lựa chọn con đường của họ. Jefferson khi qua đời 
năm 1826 cũng trả tự do cho nô lệ. Năm 1860, miễn Nam 
nước Mỹ có 9 triệu dân, trong đó có 4 triệu người da đen. 
Những mâu thuẫn, xung khắc và xung đột giữa hai chế độ 
khác nhau ở miền Nam và miền Bắc đã khiến chiến tranh 
Nam Bắc bùng phát. Karl Marx từng chỉ ra rằng cuộc đấu 
tranh giữa hai miền Nam Bắc này chính là cuộc đấu tranh 
giữa chế độ nô lệ và chế độ lao động tự do. Sở dĩ đấu tranh 
bùng phát vì hai chế độ này không thể dung hòa với nhau trên 
lục địa Bắc Mỹ nữa. Nó chỉ có thể được kết thúc bằng chiến 


347 


thắng của một trong hai chế độ. 

Nguy cơ chia cắt đất nước trong thời kỳ chiến tranh Nam 
Bắc ở Mỹ là do mâu thuẫn bắt nguồn từ tình trạng “một nước 
hai chế độ” của Mỹ tạo ra. Mà nước Mỹ có thể giành được 
thắng lợi thống nhất đất nước là do cuộc chiến tranh Nam 
Bắc, trong mục tiêu thống nhất đất nước, bao gồm cả nội dung 
giải phóng nô lệ, khiến cuộc chiến thêm phần thiêng liêng. 
Khi chiến tranh nổ ra, miền Bắc có 21 triệu dân, miền Nam 
có 9 triệu. Ngày 1/1/1863, Tổng thống Abraham Lincoln ký 
“tuyên ngôn giải phóng”, mang lại cho cuộc chiến tranh Nam 
Bắc sức mạnh và giá trị đạo lý to lớn. Cuộc chiến vừa nhằm 
thống nhất đất nước, vừa vì sự tự do và tôn nghiêm của nhân 
loại. Bản tuyên ngôn đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử 
nước Mỹ, làm chấn động thế giới, khiến bất cứ cường quốc 
nào ở châu Âu đều không dám ủng hộ miền Nam để rồi thân 
mang tội bất nghĩa. Vài triệu nô lệ trở thành người tự đo, trong 
hàng ngũ quân đội miền Bắc có 210.000 binh sĩ da đen. Có 
500 nghìn nô lệ da đen trốn chạy khỏi đồn điền. 

“Một nước hai chế độ” giai đoạn thứ hai của Mỹ bắt đầu 
từ sau khi Mỹ trở thành bá chủ toàn cầu sau thắng lợi trong 
Thế chiến II, được biểu hiện qua hai bộ mặt dân chủ đối nội 
và bá chủ đối ngoại. 

Thế nên chúng ta mới nói rằng Mỹ trước sau là “một nước 
hai chế độ”. Trước khi xóa bỏ chế độ nô lệ, Mỹ là nước tổn 
tại chế độ nửa nô lệ, nửa dân chủ. Sau Thế chiến II, Mỹ là 
nước có chế độ nửa dân chủ, nửa bá quyên. “Một nước hai 
chế độ” mang đặc sắc Mỹ đã quyết định việc Mỹ chỉ có thể 
thuộc loại “nhà nước bán dân chủ”. Muốn trổ thành nhà nước 
dân chủ thực sự, Mỹ buộc phải giải quyết mâu thuẫn giữa nên 
dân chủ trong nước và sự chuyên chế quốc tế. 


Ấy không thể mãi duy trì trạng thái “nửa dân chủ, nửa 


348 


bá quyền ” 

Ngày 16/6/1858, trong bài diễn văn đầu tiên của chiến 
dịch tranh cử tại thượng viện bang IHinois, Lincoln nói: “Căn 
phòng bị rạn nứt không thể đứng vững. Tôi tin rằng chính phủ 
này không thể duy trì trạng thái nửa nô lệ nửa dân chú”. Nước 
Mỹ của thế kỷ 21 cũng không thể một nửa đối nội dân chủ, 
một nửa đối ngoại bá quyền, 

Ngày nay, người ta có thể nói rằng nước Mỹ rạn nứt 
không thể đứng vững. Nước Mỹ không thể mãi duy trì trạng 
thái “nửa đân chủ, nửa bá quyền”. Trạng thái “nứa dân chủ, 
nửa chuyên chế”, thực hiện dân chủ trong nước và thi hành bá 
quyền trên thế giới, không thể duy trì lâu dài được. 

Mỹ từ một nhà nước có chế độ nửa dân chủ nửa nô lệ đến 
chế độ dân chủ thống nhất đất nước, đó là lần thay máu thứ 
nhất. Mà giải quyết mâu thuẫn giữa dân chủ trong nước và bá 
quyền thế giới là lần thay máu thứ hai của Mỹ. Là một thực 
thể chứa đựng sự mâu thuẫn giữa hai chế độ dân chủ và chế 
độ nô lệ tổn tại song song, Mỹ là nhà nước bán đâần chú; Là 
một thực thể chứa đựng sự mâu thuẫn giữa dân chủ trong nước 
và bá quyền thế giới tồn tại song song, Mỹ vẫn là nhà nước 
bán dân chú. Chỉ có tiến hành hai đợt thay máu, Mỹ mới có 
thể trở thành nhà nước đân chủ theo ý nghĩa hoàn chỉnh. 
Muốn xây dựng một nước Mỹ kiểu mới, trở thành nhà nước 
dân chủ triệt để, Mỹ bắt buộc phải xoá bỏ “hai chế độ”: : Một 
là chế độ nô lệ của quan hệ đối nội, hai là chế độ bá quyền 
trong quan hệ quốc tế. Hiển nhiên, đây sẽ là cuộc cách mạng 
có ý nghĩa sâu rộng nhất đối với cả Mỹ lẫn thế giới. 

Nếu nói chiến tranh độc lập là cuộc cách mạng đầu tiên 
của Mỹ, là cuộc cách mạng đân tộc đánh đổ sự thống trị của 
thực dân Anh và tranh thủ độc lập, và chiến tranh Nam Bắc là 
cuộc cách mạng thứ hai của Mỹ, cuộc cách mạng dân chủ duy 
trì sự thống nhất liên bang, xoá bỏ chế độ nô lệ, thì cuộc cách 


349 


mạng thứ ba chính là cuộc cách mạng ngoại giao thay đổi 
chính sách đối ngoại của chủ nghĩa bá quyền Mỹ, là một đợt 
cách mạng biến chuyển Mỹ từ nước bá quyền thành nước phì 
bá quyền. 

Mỹ lấy việc thúc đẩy dân chủ trên thế giới làm ngọn cờ 
đầu, mà “dân chủ quốc tế” và “dân chủ trong nước” là hai 
phương diện trong quá trình thúc đẩy dân chủ hoá thế giới. 
Làm tốt cuộc cách mạng thứ ba của Mỹ, thực hiện sự chuyển 
biến trọng đại đối với tính chất nhà nước của Mỹ, là một khâu 
quan trọng trong tiến trình dân chủ hoá thế giới. 

Trong cạnh tranh, có kiểm chế mới có đân chủ. Một nước 
Mỹ không có kiếm chế thì ắt là một nước Mỹ lộng hành. 
Nước Mỹ dân chủ phải có thế giới dân chủ kiểm chế. Nếu 
trên vũ đài thế giới xuất hiện cục diện độc quyền, mất đi sự 
giám sất, không có sự kiểm chế đối với quốc gia siêu cường, 
sẽ xuất hiện tình trạng chuyên chế quốc tế. Có cơ chế nhiều 
nước cạnh tranh mới có nên chính trị thế giới dân chủ. Sau khi 
kết thúc Chiến tranh Lạnh, Mỹ gia tăng thực hiện bá quyên, 
bạo ngược và đơn phương hoá là vì không có đối thủ cạnh 
tranh, Muốn ngăn chặn sự lộng hành và biến chất của siêu 
cường, ngăn chặn xu hướng hùng mạnh trở thành cường 
quyền, phải tạo ra cục diện nước lớn trỗi dậy, anh theo tôi 
đuổi và cạnh tranh lành mạnh trong cộng đồng quốc tế. 


350 


CHƯƠNG 7 


NƯỚC LỚN TRỖI DẬY PHẢI CÓ QUẦN ĐỘI HÙNG 
MANH 


Trong thế kỷ 21, Trung Quốc muốn trỗi dậy, đối phó với 
mối đe doa của Mỹ, đảm bảo không xảy ra đại chiến Trung- 
Mỹ, thì phải sở hữu quân đội hùng mạnh. Đây là sự đầu tư cho 
an ninh, đầu tư cho phát triển và đầu tư cho trỗi dậy mà Trung 
Quốc phải thực hiện. Trung Quốc phải biến một phần sức sản 
xuất thành sức chiến đấu, biến một phần tài sản thành khả 
năng quân sự và biến một số “túi tiền” thành “túi đạn”. 


1. “Phục hưng vĩ đại” kêu gọi “tinh thần thượng võ ” 


Từ mùa thu năm 1894 tại Đàn Hương, Tôn Trung Sơn 
thành lập “Hưng Trung hội” và để ra khẩu hiệu “Chấn hưng 
Trung Hoa”, đến cuối thế kỷ 20 lãnh tụ Đẳng Cộng sản Trung 
Quốc đề ra mục tiêu “Tiến hành cuộc phục hưng vĩ đại dân 
tộc Trung Hoa”, mội thế kỷ trở lại đây, dân tộc Trung Hoa đã 
đấu tranh, nỗ lực phấn đấu trên con đường chấn hưng và phục 
hưng. Giờ đây Trung Quốc đang trỗi dậy, công cuộc phục 
hưng đang được tiến hành, dân tộc vẫn cần phải nỗ lực. Mà 
thực hiện cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, phải 
phục hưng tỉnh thần thượng võ của dân tộc Trung Hoa. 

Trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, tỉnh thần thượng võ 
mang những hàm ý khác nhau. Trong thế kỷ 21, tỉnh thần 
thượng võ của Trung Quốc trong tiến trình trỗi dậy mạnh mẽ 
và phục hưng vĩ đại, là tinh thần đám xông pha vì sức sống và 
sự sinh tổn của dân tộc, là tỉnh thần dám tăng cường sức mạnh 
quân đội vì sự nghiệp phục hưng vĩ đại của đất nước và là tỉnh 
thần dám tiến hành chiến tranh vì hoà bình và phát triển. 


Trung Quốc thời Hán Đường: “Trung Quốc anh hùng ” 


351 


Ngày 23/6/1924 khi tiếp đại diện công đoàn của Philíppin, 
Tôn Trung Sơn nói: “Hai nghìn năm trước, Trung Quốc cực 
mạnh, không chỉ hùng cứ phương Đông mà còn uy chấn châu 
Au”. 

Từ hai nghìn năm trước Trung Quốc đã có thể hùng cứ 
phương Đông, nền tảng của sự “hùng cứ” này chính là tỉnh 
thần thượng võ, Trong các thời đại khác nhau, tỉnh thần thượng 
võ của dân tộc Trung Hoa có các nhân vật đại diện và hình 
thức biểu hiện khác nhau. Mà trong thời đại đặt nên móng và 
thời đại cao điểm, có ba nhân vật anh hùng đóng những vai 
trò mang tính cột mốc đốt với sự hình thành tỉnh thân thượng 
vỡ và sự sáng tạo văn hoá thượng võ của dân tộc Trung Hoa. 

Đầu tiên là Tân Thủy Hoàng. Ông tập trung truyền thống 
thượng võ của quá trình chính chiến kéo dài thời Xuân Thu ngũ 
bá và Chiến quốc thất hùng, bình định sáu nước trong chiến 
tranh thống nhất Trung Quốc, tiến hành thống nhất thiên hạ. 
Là vị hoàng đế thiên cổ thống nhất Trung Quốc bằng vũ lực, 
thực tiễn thành công trong công cuộc thống nhất thiên hạ của 
Tân Thủy Hoàng đã chứng minh đạo lý: Không có tinh thần 
thượng võ thì không có sự thống nhất Trung Quốc. Tinh thần 
thượng võ của Tần Thủy Hoàng thể hiện nổi bật ở sự “thượng 
thống ”, tức chủ trương thống nhất đất nước, tiến hành thống 
nhất thiên hạ. 

Người thứ hai là Hán Vũ Đế, Tính cách dân tộc mà ông 
thể hiện ra không chỉ là yêu chuộng hòa bình mà còn không sợ 
chiến tranh. Văn hóa chính trị ngoại giao và quân sự của Hán 
Vũ Đế không chỉ là văn hóa “hòa thân” mà còn là văn hóa 
chính phạt, không chỉ là văn hóa phòng ngự I mà còn là văn hóa 
tấn công. Trung Quốc thời Hán Vũ Đế nếu chỉ yêu chuộng 
hòa bình mà không dám tiến hành chiến tranh, nếu chỉ dựa 
vào “hòa thân” và phòng ngự, thì kết quả không phải là quân 
Hung Nô bị đánh đuổi mà là Trung Nguyên phải chịu ách nô 
dịch. Thực tiễn thành công của Hán Vũ Đế qua việc lấy vũ lực 
đánh bại Hung Nô, lấy tấn công trừ bỏ quốc hoạn đã chứng 
minh một đạo lý: Không có tỉnh thần tấn công, về căn bản khó 


332 


có thể loại trờ mối ưu lo về sự sinh tồn của dân tộc, khó có thể 
giúp đất nước giành quyền chủ động chiến lược để tổn tại lâu 
dài và phát triển ổn định. Tỉnh thần thượng võ trong Hán Vũ 
Đế được biểu hiện nổi bật ở tính thân tấn công và tinh thần 
viễn chỉnh. Mà Trung Quốc. từ sau đời Tống, do thiếu tỉnh 
thần tấn công và tinh thần viễn chỉnh này nên bờ cõi liên tục 
bị xâm phạm, rốt cuộc luôn ở trong tình trạng tranh cãi không 
ngớt, kiểm chế và trì hoãn giữa chủ hòa và chủ chiến, đi đến 
chỗ thất bại và điệt vong trong sự thỏa hiệp bị động tiêu cực, 
nhẫn nhịn và bất lực. 

Người thứ ba là Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Trong 
lịch sử Trung Quốc, nhà Đường được gọi là “Đại Đường”. Cái 
“đại” của Đại Đường không chỉ được thể hiện ở lãnh thổ rộng 
lớn, tài nguyên dồi dào và tư tưởng khoáng đạt mở cửa với thế 
giới, mà còn là sự “hùng mạnh” vô song trên thế giới khi đó. 
Vào thời thịnh Đường “vạn quốc lai triển” (nhiều nước đến 
cống nạp), chứng tỏ cái ân (sức mạnh mềm) và cái uy (sức 
mạnh cứng) của nhà Đường đều đạt đến mức tột đỉnh. Sự huy 
hoàng của Đại Đường trong lịch sử Trung Quốc đã chứng minh 
một đạo lý: Thượng võ phải thượng cường, một dân tộc thượng 
võ nhất định phải là một dân tộc thượng cường, không chỉ là 
một dân tộc “thượng phú”. Nếu chỉ tôn sùng của cải, không 
thể kết hợp giữa phú và cường thì kết quá ắt sẽ là càng giàu 
càng nguy. 

Tần Hoàng nhất thống, Hán Đường hùng phong, không 
chỉ lập nên công trạng đương thời mà còn gây dựng cơ nghiệp 
ngàn thu. Các thời kỳ hoàng kim trong lịch sử Trung Quốc đều 
được tạo nên bởi sức mạnh vũ trang, được xây dựng trên cơ 
sở thiện chiến thượng VÕ và hùng mạnh quân sự. Khí phách 
ngạo nghề dẹp tan sáu nước của Tần Thủy Hoàng, sự quyết 
đoán lấy công làm thủ, viễn chính vạn đặm mà Hãn Vũ Đế 
thể hiện trong cuộc thảo phạt Hung Nô và tư tưởng hào hùng 
mở ra cục điện “vạn quốc: lai triều” bằng võ công cái thế của 
Đường Thái Tông, đã thể hiện tính chiến đấu quý báu của 
dân tộc Trung Hoa. Đó là cái gien trong tỉnh thần thượng võ 


353 


của dân tộc Trung Hoa. Người đời sau do tính chiến đấu của 
tổ tiên suy yếu nên kết quả phải chịu bao tủi nhục. Tính chiến 
đấu của dân tộc Trung Hoa thay đổi đã dẫn đến nhiều bi kịch 
trong lịch sử. Chỉ sau khi Đẳng Cộng sản Trung Quốc bước lên 
vũ đài lịch sử Trung Quốc thì tính chiến đấu của dân tộc Trung 
Hoa mới lại được nêu cao và phát huy. 

Có thể nói tỉnh thần thượng võ của dân tộc Trung Hoa 
được thể hiện đầy đủ trong tinh thân thống nhất đất nước của 
Tân Thủy Hoàng, tỉnh thần viễn chinh tấn công của Hán Vũ 
Đế, tỉnh thần lập quốc, cường quốc bằng sức mạnh quân sự 
của Đường Thái Tông và tinh thần chiến đấu cứu quốc, vệ 
quốc bằng chiến tranh chính nghĩa của Mao Trạch Đông. 

Có một câu nói hài hước: Có một người chủ trương thay 
đổi con vật biểu tượng của Trung Quốc từ “rồng” thành “gấu 
trúc”, Lý do là “long ” của Trung Quốc trong tiếng Anh là 
“dragon”, nghĩa tiếng Anh là con vật khổng lỗ đầy hung hãn 
và bạo ngược. Rồng trong thiên ha khiến người khác cảm thấy 
bị đe dọa, bất an. Rồng đại diện cho Trung Quốc cổ đại. Còn 
bây giờ lấy gấu trúc để làm con vật biểu tượng của Trung 
Quốc. Vì gấu trúc hiển lành, không có khả năng tấn công, 
khiến mọi người yêu qúy. Cuộc tranh cãi về biểu tượng rồng 
này vẫn còn nhiều ngụ ý. 

Gấu trúc thể hiện sự may mắn nhưng không đại diện cho 
sự an toàn. Gấu trúc Trung Quốc. là động vật có nguy CƠ tuyệt 
chúng, có thể sinh sôi và phát triển dựa vào sự bảo vệ đặc biệt 
của nhà nước, mà sự an toàn và trỗi dậy của một nước lớn thì 
không có người nào khác có thế che chở để đạt được. 

Tình thần thượng võ là trụ cột và cốt cán của nền tảng 
tinh thần và văn hóa của nhà nước và dân tộc. “Văn hóa” mà 
không có “võ hóa”, văn hóa mà không có tỉnh thần thượng võ 
thì chỉ là một khối ruỡ văn hóa mà thôi. Muốn thực hiện cuộc 
chấn hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, phải phục hưng tình 
thần thượng võ, chấn hưng sự hùng phong của Hán Đường. 


Trung Quốc từ sau thời nhà Tổng: “Trung Quốc nhu 


354 


nhược ” 

Ưu thế thiện chiến thượng võ của dân tộc Trung Hoa phát 
huy bình thường từ thời Đường trở về trước, nhưng Sau này 
tỉnh thần ấy đã bị phai nhạt và suy yếu. Từ ' 'quần tử” từng 
hàm chứa ý nghĩa “dũng sĩ” trong thời Tiên Tần, về sau đã trở 
thành đại danh từ “người khiêm tốn” mang ý nghĩa nho nhã 
yếu đuối. Nhiều người cai trị trong lịch sử chú trọng phát triển 
giáo dục, cả dân tộc vùi đầu làm kinh tế, những con người ưu 
tú vùi đầu nghiên cứu sách vở, bao nhiêu sinh lực đều dồn 
cả vào sách vở nho gia. Đối ngoại thì thỏa hiệp nhượng bộ, 
triết học chủ hòa trở thành triết học chủ đạo, phe chủ hòa 
phần lớn là phe chủ đạo, phe chính. Kết quả là giang sơn tươi 
đẹp bị kẻ địch dầy xéo, tài sản văn minh trở thành con mồi 
của những ké mạnh, đến nỗi trong thời kỳ kháng chiến chống 
Nhật, lãnh tụ hoa kiều ái quốc Trần Gia Canh nói với phe 
chủ hòa, phe đầu hàng: “Địch chưa đến mà đòi giảng hòa thì 
là Hán gian”. Khi làm hiệu trưởng ở Đại học Bắc Kinh, Thái 
Nguyên Bồi cũng đặc biệt nhấn mạnh phải đào tạo bồi đưỡng 
tỉnh thần thượng võ cho học sinh, đảo ngược mặt nhu nhược 
trong văn hóa của Trung Quốc. Nhà Tống là một bước ngoặt 
của sự nhược hóa trong tỉnh thần thượng võ của dân tộc Trung 
Hoa. Sự giáo huấn tỉnh thần thượng võ của nhà Tống thể hiện 
ở năm phương diện: 

- Quốc sách cơ bản trọng văn khinh võ. Cách thức Nhà 
Tống lập nước khác với nhà Hán, nhà Đường. Triệu Khuông 
Dẫn thông qua cuộc binh biến Trần Kiểu mà đăng cơ. Ông ta 
rút ra bài học từ việc quân đội lập hoàng đến trong thời kỳ ngũ 
đại, nhằm kiểm soát quân quyền, ngăn ngừa chính biến quân 
sự, ông ta áp dụng quốc sách trọng văn khinh võ. Nhà Tống 
thực hiện nguyên tắc “văn nhân quản binh”, chính quyền tôn 
trọng ưu đãi quan văn trong khi coi khinh và chèn ép quan võ. 
Lưu Khắc Trang thời Nam Tống có bài thơ viết: “Tiên hoàng 
lập quốc dụng văn nho, kỳ sĩ đa vi bút mạc câu”. Nhà Tống 
tuy có thể tạm thời thống nhất trung nguyên, nhưng trước sau 
không thể xây dựng sức mạnh nhà nước cường thịnh như thời 


355 


Tùy Đường, không có phong thái và khí phách của một đế 
quốc lớn, luôn ở thế an phận, không thể giải quyết hoạn ngoại 
xâm và chống xâm lược, tạo nên sự tương phản rõ nét giữa 
“cường Đường” và “nhược Tống”. 

- Sai lầm trong tư tưởng chiến lược. Điều này được thể 
hiện nổi bật qua chủ trương “tiền Nam hậu Bắc” và “định đô ở 
Khai Phong”. Triệu Khuông Dẫn khi lập nước không tiếp tục 
áp dụng chiến lược Bắc phạt của Chu Thế Tông (Hậu Chu), 
mà đi nghe lời Triệu Phổ, đưa ra một quyết sách quan trọng 
nhưng không sáng suốt là thay đổi chiến lược Bắc phạt ban 
đầu, áp dụng kế hoạch tác chiến tiền Nam hậu Bắc. Vì khi đó 
các nước ở miễn Nam tương đối nhược tiểu, dễ chỉnh phục, 
trong khi nước Liêu ở miền Bắc lại khá hùng mạnh, khó lòng 
đánh bại, do vậy mà thấy dễ làm trước. Đây thực sự là quyết 
định sai lầm, đợi bình định xong miền Nam rồi mới thảo phạt 
miền Bắc thì binh lực đã cùng kiệt, cơ hội chiến lược đã tuột 
qua, nên nhà Tống đánh mất cơ hội thống nhất miền Bắc, 
chính quyền yên phận cũng trở nên nhu nhược. Tống Thái Tổ 
đợi bình định xong miễn Nam mới bắt đầu thảo phạt phương 
Bắc, khi còn sống ba lần tấn công đều thất bại. Chính trị gia 
phải nhân lúc sĩ khí cực thịnh, quốc uy cực lớn vào lúc lập 
quốc mà tấn công kẻ địch mạnh trước tiền. Nguyên nhân quan 
trọng của việc Nhà Tống trước sau yên phận, không thể thống 
nhất cả nước Trung Quốc, chính là sự sai lầm trong quyết sách 
chiến lược tiền Nam hậu Bắc. Mà việc nhà Tống định đô ở 
Khai Phong, xét từ quan điểm địa chiến lược, là một quyết 
sách không thích hợp. Vì trong tình hình khi đó, nếu kẻ địch 
sử dụng ky binh đánh thắng xuống, chỉ mất hai đến ba . ngày là 
có thể đến bờ bắc sông Hoàng Hà. Mà Khai Phong nằm ở bờ 
nam Hoàng Hà, địa hình bằng phẳng không có thế phòng thủ. 
Do trong thời Ngũ Đại Khai Phong luôn được đặt làm kinh đô, 
nơi này lại có đường thủy thuận tiện, trong khi Trường An, Lạc 
Dương lại bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, nên đó là lý do 
của quyết định đóng đô ở Khai Phong, nhưng là quyết sách lấy 
lợi trước mắt để cầu an, reo rắc hậu họa cho nhà Tống. 


356 


- Thiếu cơ chế chiến lược. Điều này thể hiện ở sự “cường 
cán nhược chỉ” và “kiểm soát phân quyền”. Nhà Tống áp 
dụng thể chế tập quyền trung ương, làm suy yếu địa phương. 
Châu huyện địa phương không những không có quân lực để tự 
vệ mà cũng không có tài lực để xây dựng. Đặc biệt ở phương 
điện binh địch, binh lính chủ yếu được chiêu mộ, mà đến tòng 
quân là những kẻ liều mạng, tố chất không tốt. Sau đó những 
kể tương đối tốt được đưa đến tập trung tại đô thành, gọi là 
“cấm quân”, những kẻ kém cỏi còn lại được phân về địa 
phương, gọi là “tương quân”, những người này không hề có 
sức chiến đấu nhưng cũng ăn cơm lính như nhau. Ngoài ra, đến 
tội phạm cũng được đưa vào trại làm lính, đây chính là nguồn 
gốc của từ “sung quân”. Trong Thủy Hử có nhiều phần miêu 
tả về phương diện này. Nhà Tống thực hiện nguyên tắc kiểm 
soát phân quyển, nhưng do kiểm soát quá mức mà gây bất lợi. 
Giữa vua, tể tướng và quan ngự sử thực hiện kiểm soát nhưng 
không cân bằng, dẫn đến nền chính trị bị tê liệt. Uy quyền của 
tế tướng thời nhà Tống kém xa so với thời nhà Đường, không 
được hỏi trước về tình hình quân chính, mà quyền ra quân 
lệnh lại thuộc về Viện khu mật ( như bộ tham mưu). Vấn đề 
tài chính do ba tỉ (T¡ bộ hộ, T¡ diêm thiết, T¡ độ chỉ sứ) quản 
lý, không chịu sự chí phối của tể tướng. Quan ngự sử quyền 
uy lớn, có thể phê phán về bất cứ vấn để nào. Triệu Khuông 
Dẫn có lời thể: “Không giết đại thần và quan ngự sử”. Ðo đó 
họ không biết sợ là gì, đám khơi lên những cuộc tranh luận 
kịch liệt, khiến chính phủ khó có thể đưa ra quyết sách trong 
lúc nguy cấp. Câu nói “người Tống chưa bàn xong thì quân đã 
vượt sông” đã lột tả hết thực tế này. 

- Sự xa rời giữa học thuyết quân sự và thực tiễn quân sự. 
Nhà Tống tuy nhu nhược và không thịnh vượng, cuối cùng 
bị diệt vong bởi nạn hoạn ngoại xâm, nhưng có một điều lạ 
là Bắc Tống có trình độ phát triển đáng kinh ngạc trên bai 
phương diện võ học và binh thư, thể hiện sự phổn thịnh chưa 
từng có tiền lệ. Chính quyền Bắc Tống mở trường vũ học, đặt 
định mức võ kinh, sau đó phát triển đến mức các châu huyện 


Kh Ni 


đều lập trường võ học, đồng thời tạo ra học vị tiến sĩ võ học. 
Vua ra lệnh biên soạn binh thư thứ bảy của Tôn Tử làm sách 
giáo khoa chuẩn, trở thành “ngũ kinh thất thư” lưu truyền hậu 
thế, Ở thời Bắc Tống, - văn nhân luận binh trở thành một nếp 
sống. Sau khi rời đô về phương Nam, nếp sống này vẫn thịnh 
hành. Chỉ tiếc là vào thời nhà Tống, những người có tài luận 
binh tuy nhiều, song những người thực sự có tài dụng binh thì 
ít. Một nhà Tống nhu nhược và không thịnh vượng để lại một 
khối lượng binh thư nhiều hơn bất cứ một triều đại nào trước 
đây, Điều này tất nhiên là do nhà Tống phát minh ra kỹ thuật 
in ấn, đặc biệt vào năm 1045 khi Tất Thăng phát minh ra bản 
chữ in linh hoạt, khiến thư tịch quân sự đời Tống lưu lại nhiều 
hơn cho hậu thế. Nhưng điều này cũng chứng tỏ một điều rằng 
lý luận quân sự đời Tống mạnh mà thực tiễn quân sự kém, chỉ 
là một mớ lý thuyết xung. 

- Sự đối lập giữa số lượng và chất lượng của quân đội. Nhà 
Tống là vương triều giàu có nhất trên thế giới, nhưng không 
phải là vương triều nước giàu quân mạnh mà là Vương triều 
nước giàu quân yếu. Quân đội nhà Tống quy mô đồ sô nhưng 
cổng kểnh, có số lượng mà không có chất lượng. Theo dõi 
bảng dưới đây có thể thấy quy mô về số lượng của quân đội 
nhà Tống. 

Từ Thái Tổ đến Nhân Tông cách nhau chưa đầy 100 năm, 
nhưng số lượng bình sĩ nhà Tống đã tăng lên hơn sáu lần, 
những nguyên nhân chính gồm: tỷ lệ binh sĩ đào tẩu rất cao, 
hao tổn chiến tranh lớn, ăn khống là chuyện công khai, trong 
những năm tháng chiến tranh ác liệt còn chiêu mộ cả những 
người đói ăn làm lính, coi binh dịch là công cụ cứu vớt sự 
nghiệp. Binh sĩ chiêu mộ phải phục dịch cả đời từ 20-60 tuổi, 
trong khi thời gian phục vụ thực sự chỉ có 20 năm, 20 năm 
còn lại là ăn không cơm lính. Tương quân không có sức chiến 
đấu nhưng cũng hưởng khẩu phần bính sĩ cho tới đến lúc chết, 
Nuôi quân hàng triệu nhưng trong đó ít nhất 40 vạn là tương 
quân, trong số 60 vạn cấm quân thì có tới 1/3 là già yếu. Cộng 
cả những hao hụt khác thì số binh sĩ có thể sử dụng thực sự 


358 


nhiều nhất không vượt quá 30 vạn. Quân đội sinh hoạt biếng 
nhác, nghe nói “vệ binh vào trại không tự mang chăn mà sai 
kẻ khác mang, nhận phần ăn không tự cầm mà sai kẻ khác 
cầm”, đúng là lính mà tính quan. Chi phí nuôi quân thời nhà 
Tống chiếm đến 5/6 tổng thu nhập. Một quân đội như vậy là 
một tập hợp hoàn toàn nhu nhược, vận hạn của nhà Tống cũng 
vì lẽ đó là không thể tránh khỏi. 

Nhà Tống bạc nhược khiến Trung 4 Quốc phải trả giá nặng 
nể. Hai lần tộc Hán bị hai dân tộc thiểu số Mông Cổ và Mãn 
Thanh ở vùng biên giới chính phục. Đó đó là biểu hiện điển 
hình của cái giá phải trả cho sự nhu nhược này. Mà sự suy yến 
tỉnh thân thượng võ lại hình thành nên một kiểu thế lực quen 
thuộc, sự nhu nhược của tính cách dân tộc trở thành một kiểu 
văn hóa được thừa nhận một cách ngấm ngầm, khiến những 
người dân tộc thiểu số thiện chiến đầy dũng khí một khi đã đặt 
chân vào trung nguyên thì thì trong một thời gian không lâu sự 
nhu nhược này đã phải trả giá và bị cuốn đi theo dòng lịch sử. 


Trung Quốc sau chiến tranh Nha Phiến: “Trung Quốc 
chịu đòn ” 

Ngày 20/10/1919, trong lời tựa cuốn “Tinh võ bản kỷ”, 
Tôn Trung Sơn nói: “Dân tộc ta là dân tộc ôn hòa. Chúng ta 
không, giỏi đánh nhau, dân tộc ta ở trong thời đại cạnh tranh 
gay gắt, không biết tự vệ, thì không thể thích nghỉ tồn tại. Tôi 
nghiên cứu những cuộc chiến tranh thởi kỳ cận đại nổ ra, luôn 
là do vấn đề nước yếu đưa tới. Một dân tộc ôn hòa, giỏi tự VỆ, 
thì sẽ không có chuyện nước mạnh bắt nạt nước yếu. 

Đúng như Tôn Trung Sơn nói, do tỉnh thần thượng võ của 
đân tộc Trung Hoa bị suy yếu trong một thời gian đài, không 
thiện chiến, không biết đường tự vệ, nên trong thời kỳ cạnh 
tranh quyết liệt, sẽ không thể thích nghi mà tổn tại. Vấn đề 
“không thiện chiến” của Trung Quốc được thể hiện sâu sắc 
trong hơn 100 năm kể từ khi các nước phương Tây tấn công 
Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Nha Phiến năm 1840 đến 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật. Thời kỳ này, 


359 


không đánh không được mà đánh ắt sẽ thua, thua thì phải 
cắt đất bồi thường. Trong số các nước phương Tây, có nước 
đơn phương tấn công, nhưng cũng có những nước liên kết với 
nhau đến đánh. Trung Quốc vừa đối diện với nguy cơ bị các 
cường quốc xâu xé, vừa đứng trước hiểm họa bị Nhật Bản độc 
chiếm. Giữa tình cảnh này, Trung Quốc như một con cừu to 
béo bị một bày lang sói bao vây rượt bắt. 

Dân tộc không có tỉnh thần thượng võ là dân tộc không có 
quyền sinh tổn. Trước khi xảy ra chiến tranh Nha Phiến, một 
số nhà truyền giáo đã nhìn ra thực tế rằng đế quốc Trung Hoa 
tuy lớn mà không có sức mạnh, yếu mà không có khả năng vũ 
trang, đã trở thành một đân tộc không thượng võ, không thiện 
chiến, thế là sử dụng biện pháp vũ lực cứng rắn để buộc Trung 
Quốc mở cửa. Có người vì lẽ đó mà đi thu thập thông tin tình 
báo và tham gia chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Trong đó, 
trường hợp của Charles Gutzlaff là khá điển hình. Gutzlaff 
là người Phổ, ông được hội truyền giáo Hà Lan cử đến vùng 
Viễn Đông. Về sau Gutzlaff tách khỏi hội này năm 1829 và đi 
truyền giáo tự do. Từ năm 1831, ông ta từng 10 lần đi thuyền 
khảo sát vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc, thu thập một 
lượng thông tin tình báo lớn. Ông phát hiện ra rằng Chính phủ 
nhà Thanh quân sự không phát triển, phòng vệ lỏng lẻo, vũ 
khí lạc hậu, vì vậy đi đến kết luận: “Nếu chúng ta là kẻ địch 
đến đây thì cả nước Trung Quốc không chống cự nổi nửa giờ 
đồng hề ”. 

Về sau, những nước xâm lược Trung Quốc trăm trận trăm 
thắng. Người châu Âu sau khi đánh Trung Quốc thu về lợi lộc, 
khi tổng kết kinh nghiệm đã tuyên bố đầy ngạo mạn; “Biện 
pháp đối phó với Trung Quốc là đánh cho họ nhừ tử rồi mới 
giảng đạo lý ”. 

Từ khi nổ ra chiến tranh Nha Phiến năm 1840 đến khi 
thành lập nước Trung Quốc mới năm 1949, Trung Quốc đã 
hứng chịu 470 cuộc ngoại xâm. Trong 65 năm từ 1840 đến 
1905, Trung Quốc bị buộc phải ký kết đến 745 điều ước bất 
bình đẳng. 


360 


Giỏi tự vệ mới giỏi sinh tổn. Tỉnh thần thượng võ là tỉnh 
thần sinh tồn, tỉnh thần cứu sống mội dân tộc. 


Thế kỷ 20: “Trung Quốc đấu tranh ” 


Ngày 28 tháng 11 năm 1924, trong bài “diễn thuyết tại 
Hiệp hội thương mại Kobe và các nhóm kinh doanh ” ở Nhật 
Bản, Tôn Trung Sơn đã nói: “Đối với người châu Âu, chỉ dùng 
nhân nghĩa để cảm hoá họ, yêu cầu người châu Âu ở châu Á 
trả lại quyển lợi hoà bình cho chúng ta, chẳng khác gì bảo cọp 
cho lột da, nhất định là không làm được. Chúng ta muốn giành 
lại hoàn toàn quyển lợi, cần phải có sức mạnh quân sự”. 


Tôn Trung Sơn đã tổng kết bài học kinh nghiệm về quan 
hệ giữa người châu Âu và người Trung Quốc sau 80 năm cuộc 
chiến tranh Nha Phiến của Trung Quốc, là dùng nhân nghĩa 
để cảm hoá người châu Âu chẳng khác gì bảo cọp cho lột da. 
“Trung Quốc đấu tranh” trong thế kỷ 20 chính là dùng sức 
mạnh quân sự giành lại quyền lợi. “Trung Quốc đấu tranh 
” thực tiễn là chân lý * súng tạ#o ra chủ quyển”, “ súng tạo 
ra độc lập”, “súng tạo ra an ninh”, “ súng tạo ra hoà bình”, 
“súng tạo ra phát triển ' 


“Súng tạo ra chủ quyển”, chủ quyển là sự sống còn của 
một quốc: gia. “Trung Quốc đấu tranh” trong thế kỷ 20, trước 
hết là cuộc đấu tranh cứu nước, trong đó có cuộc chiến tranh 
chống Nhật. Sau 8 năm kháng chiến, Trung Quốc chịu sự mất 
mát lớn lao về người và của, 35 triệu người đã bị thương vong, 
mới giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh Nha Phiến 
- đây là lần đầu tiên trong vòng một trăm năm,Trung Quốc 
đã giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc. 


Thực tiễn thế kỷ 20 “Trung Quốc chiến đấu” là thực tiễn 
to lớn của “súng tạo ra hòa bình”, là cuộc chiến tranh viện trợ 
cho Triều Tiên chống Mỹ và viện trợ cho Việt Nam chống 
Mỹ. Hai cuộc chiến tranh này là cuộc đọ sức giữa chủ nghĩa 


361 


đế quốc mạnh nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc mới. 


Trung Quốc ra đời trong chiến đấu, Trung Quốc cũng dùng 
chiến đấu để bảo vệ. Cuộc chiến tranh Triều Tiên điễn ra vào 
lúc Trung Quốc vừa mới thành lập mà đã dám đối đầu với 
Cường quốc số I thế giới, đã thể hiện tinh thần thượng võ của 
Trung Quốc mới. Cuộc chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến 
tranh đầu tiên trong lịch sử, cũng là cuộc xung đột chính diện 
về quân sự duy nhất giữa Mỹ và Trung Quốc. Số người trực 
tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh này của Mỹ là 1.789.000 
người , trong đó số người tử vong là 36.574, số người bị thương 
là 103.284. Trong cuộc chiến tranh này Trung Quốc cũng đã 
lần lượt có 25 quân đoàn dã chiến tham gia, 16 sự đoàn pháo 
bình, 1Ô sư đoàn bộ đội đường sắt, 12 sư đoàn không quân, 
được đưa vào Triều Tiên để tác chiến. Ngay sau đó bổ sung 
thêm cả nhân viên công vụ và binh sĩ bổ sung, đưa số binh sĩ 
lên đến hơn 2.000.000 người. Một dân tộc trong 100 năm bị 
các cường quốc trên thế giới uy hiếp, trong vòng 3 năm lại có 
thể đánh ngang sức với liên quân I6 nước mạnh nhất thế giới, 
tạo ra một kỳ tích chấn động thế giới. 


Trước lúc cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Chu Ân 
Lai chỉ ra rằng: “Cuộc chiến tranh Triều Tiên là sự kiện có ý 
nghĩa đặc biệt với quốc tế sau khi kết thúc cuộc chiến tranh 
thế giới thứ 2. Cuộc chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến tranh 
mang tính cục bộ, nhưng ý nghĩa của nó thì mang tính thế 
giới”. Cuộc chiến tranh viện trợ cho Triều Tiên chống Mỹ, 
ngăn chặn nước Mỹ không thể giành thắng lợi đã đi vào huyền 
hot mở ra uy phong cho quân đội và đất nước Trung Quốc 

. Bành Đức Hoài nói: “Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã 
ch minh hùng hỗn rằng thời đại mà bọn xâm lược phương 
Tây mấy trăm năm Tây chỉ cần đặt ở bờ biển phía Đông mấy 
cô đại bác là có thể chiếm được nước khác đã qua rồi”. Các 
binh sĩ và tướng quân của Mỹ tham gia cuộc chiến tranh này 
đã thừa nhận rằng, trong cuộc chiến tranh Triểu Tiên “Mỹ đã 
phải trả giá lớn, đổ máu rất nhiều” mà lại còn “lãng phí thời 


362 


gian, không giải quyết được vấn đề gì”. Tư lệnh “quân Liên 
hợp quốc”, tướng Clark đã ký hiệp định đình chiến, sau này 
trong hồi ký của mình đã viết: “Tôi đã giành được tiếng tăm 
không đáng ngưỡng mộ: tôi là quan tư lệnh đầu tiên trong 
lịch sử nước Mỹ không giành được thắng lợi để phải ký vào 
hiệp định đình chiến”. Các học giả Mỹ khi bình luận về cuộc 
chiến tranh Triều Tiên đã cho rằng, trong cuộc chiến tranh 
này Trung Quốc mới là nước giành được thắng lợi: ngoài việc 
khiến “chiến tranh bị hạn chế ở bán đảo, chính quyền Bắc 
Triều Tiên đã nhận được cứu trợ, cơn ác mộng về sự uy hiếp 
của quân đội Mỹ tổn tại ở biên giới sông Áp Lục dần dần 
biến mất”, còn khiến Trung Quốc “trở lên trưởng thành hơn 
và nhận được sự tôn trọng của mọi người”. Cuộc chiến tranh 
Triều Tiên đã để lại “ấn tượng sâu sắc” cho các nhà sách lược 
Mỹ, nó có vai trò quan trọng trong việc hạn chế những hành 
động tiến về phía Đông của Mỹ sau này, từ đó “Mỹ và Trung 
Quốc không xảy ra cuộc chiến tranh lớn nào nữa”. Sau khi 
chiến tranh Triều Tiên kết thúc, toàn thế giới phải nhìn Trung 
Quốc với con mắt khác. 


Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên Trung Quốc đã giành 
được thắng lợi, nó có ý nghĩa quan trọng làm cho Mỹ phải dè 
chừng đối với cuộc chiến tranh Việt Nam sau này. Cùng năm 
ấy, Tư lệnh quân đội Mỹ Palamer đóng quân tại Việt Nam nói 
rằng: “Nỗi lo của Mỹ sợ xảy ra chiến tranh với Trung Quốc là 
sự bảo vệ đáng tin cậy hơn so với bất kỳ loại vũ khí nào mà 
Hà Nội có thể sử dụng ở chiến trường để đảm bảo Bắc Việt 
không bị xâm lược. “. Kết quả cuộc chiến tranh Triều Tiên 
đã khiến Mỹ hết sức tránh một lần nữa đối đấu trực tiếp với 
Trung Quốc trên chiến trường. 


Cuộc chiến tranh Việt Nam bắt đầu 1961, là bước quan 
trọng để Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu ngăn chặn Trung 
Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Macnamara trong bài phát 
biểu của mình vào tháng 1 năm 1965 đã nói thẳng rằng: Mục 
đích chính của Mỹ “không phải là giúp đỡ bạn bè, mà là ngăn 


363 


chặn Trung Quốc ”. Cuộc chiến tranh kéo dài đến tận năm 
1975 này, đây là I0 năm quyết Hệt nhất của những năm 60, 
thế kỷ 20. Mỹ đưa số quân đội vào xâm lược Việt Nam cao 
nhất là 543.000 người. Cũng khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
trong bài phát biểu lần thứ nhất vào năm 1965 còn chỉ ra rằng: 
“Trung Quốc là kẻ địch chủ yếu của Mỹ ngày hôm nay”. 


Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh thương tâm của 
Mỹ. Tư lệnh quân đội Mỹ ngài Maxwcll Tailor, người chịu 
trách nhiệm trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mỗi 
khi nhớ lại cuộc chiến tranh này đã thừa nhận rằng: Mỹ đã 
phải trả giá đắt trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà chính 
người Mỹ cũng không ngờ tới. Ông cho rằng ngoài việc các 
bình sĩ bị thương YonE một cách năng nề, các khoản chỉ lớn 
cho quân đội ra, thì “vì cuộc chiến tranh này mà Mỹ đã phải 
trả giá về các mặt như: nội bộ nước Mỹ bị chia rể, trong khi 
giải quyết các vấn đề cấp bách trong và bên ngoài quốc của 
gia khác, Mỹ đã đánh mất quyền tự do hành động: trong đại 
gia đình quốc tế, đã lộ rõ sự yếu kém bên trong của nước Mỹ”, 
Cuộc chiến tranh Việt Nam đối với người Mỹ mà nói là “đây 
là cuộc chiến tàn khốc, hy vọng cơn ác mộng về những khó 
khăn và ảo tưởng bị tiêu tan”. Trong cuốn sách “Lịch sử nước 
Mỹ từ năm 1900 đến nay” có viết rằng: “Cuộc chiến tranh 
Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh đẫm máu và kéo dài 
nhất trong lịch sử nước Mỹ: hơn 35.000 người Mỹ bỏ mạng 
tại cuộc chiến tranh này, 75.000 người bị thương, ngoài ra SỐ 
người bị bắt làm tù binh giam giữ trong đoanh trại ở miền bắc 
Việt Nam cũng lên đến con số hàng trăm, các khoản chỉ tài 
chính cũng z đạt đến con số trăm tỷ USD, khoảng 5.000 máy bay 
bao gồm máy bay trực thăng trị giá hơn 5 tỷ USD bị phá húy 
”. Cuộc chiến tranh Việt Nam dường như đã đem lại cho mỗi 
người Mỹ. vết thương tâm. Hàng ngàn hàng vạn quân nhân Mỹ 
sau khi về đến nước, thì một nửa trong số đó cảm thấy nhục 
nhã vì những việc đã làm tại Việt Nam, số còn lại thì lo lắng 
về sau họ Sẽ như thế nào. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm 
cho Mỹ tổn thất lớn về người và của. Mỹ đã phái đến cuộc 


364 


chiến tranh Việt Nam l,2 triệu binh sĩ, trong đó hơn 200.000 
người bị thương vong, 58.015 người chết, đó là con số kỷ lục 
của quân đội Mỹ, đồng thời khả năng chiến đấu của quân 
đội Mỹ cũng giảm đi một cách trầm trọng. Cuộc chiến tranh 
này, Mỹ đã tiêu hao 200 tỷ USD, thêm vào đó là cuộc khủng 
hoảng chính trị xã hội trong nước đã làm xấu hình ảnh Mỹ trên 
quốc tế. Kissinger cho rằng, cuộc chiến tranh Việt Nam đối 
với người Mỹ mà nói, "thắng lợi cũng vô nghĩa ”, “thất bại thì 
lại không có cách nào chịu đựng nổi”, “cần phải giải thoát từ 
trong ra ngoài ”, “cho dù kết cục như thế nào, trong cuộc chiến 
tranh này Mỹ không tránh khỏi rủi ro, Mỹ bây giờ chỉ khi nào 
thoát ra khối ám ảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam, mới có 
thể giữ được thể diện” 


Trung Quốc thế kỷ 21: “Trung Quốc lớn mạnh ” 


Chuyên gia nổi tiếng Trịnh Tất Kiên (Chủ nhiệm Uỷ ban 
học thuật Trường Đảng trung ương Trung Quốc - ND) nói: 
“Trung Quốc muốn đi theo con đường phát triển trỗi ¡dậy trong 
hoà bình, theo đuổi sự nghiệp trở thành cường quốc quân sự 
không phải để tranh chấp bá chủ, mà xây dựng Trung Quốc 
trở thành nước có thị trường lớn, nước có nền văn minh lớn, 
nước lớn gánh vác vai trò xây dựng cộng đồng quốc tế”. Kỳ 
thực, cường quốc quân sự không giống như nước lớn tranh bá 
chủ. Trung Quốc không thể trở thành Cường quốc quân sự để 
tranh bá chủ thế giới, nhưng Trung Quốc nền trở thành cường 
quốc quân sự để bảo vệ chủ quyền dân tộc và duy trì hoà 
bình thế giới, trở thành nước lớn có lực lượng quần sự hùng 
mạnh để bảo vệ và thực hiện thống nhất quốc gia. Trung Quốc 
không. thể chỉ là nước có thị trường lớn, nước có nền văn minh 
lớn mà còn là cường quốc về quân sự. Trung Quốc trở thành 
một cường quốc quân sự mà không tranh bá chú thì mới có thể 
tự bảo vệ chủ quyền của “nước có thị trường lớn” và sự tôn 
nghiêm của “nước có nền văn hóa lớn”, mới có lực lượng và 
điều kiện trở thành nước lớn gánh vác trách nhiệm trong vai 


365 


trò xây dựng xã hội quốc tế. 


Đăng Tiểu Bình đã từng nói: “Trung Quốc hiện tại là lực 
lượng bảo vệ ổn định hoà bình thế giới, không phải là lực 
lượng phá hoại. Trung Quốc phát triển càng hùng mạnh, hoà 
bình thế giới càng được củng cố vững chắc”. Trung Quốc hùng 
mạnh không chỉ là nhu cầu phát triển, sự an toàn của Trung 
Quốc, mà còn là nhu câu hoà bình thế giới. Trung Quốc hiện 
tại không phải muốn xưng bá, cho đù tương lai hùng mạnh 
lên cũng không thể xưng bá. Trung Quốc không phải vì hùng 
mạnh mà xưng bá, cũng không thể vì không xưng bá mà không 
hùng mạnh, mà cho dù không xưng bá thì vẫn phải thực hiện 
quốc gia vững mạnh. 


Mỹ sau khi dựng nước, tranh luận về việc triển khai xây 
dựng lực lượng quân đội hùng mạnh. Lúc đó thủ lĩnh phái liên 
bang Hanmillneck chỉ ra rằng: “Nếu chúng ta muốn trở thành 
dân tộc thương mại, hoặc muốn duy trì an ninh bên này Đại 
Tây Dương, nhất định phải nhanh chóng xây dựng lực lượng 
hái quân ”. Cuộc tranh luận này đã đạt được nhất trí sau cuộc 
chiến tranh thứ hai giữa Mỹ và Anh. Chiến lược quân sự Mỹ 
thời kỳ đầu dựng nước và chiến lược an ninh quốc gia đã đi 
đến nhất trí là: Mỹ nhanh chóng thúc đẩy phát triển lực lượng 
quân sự và thực lực kinh tế, xây dựng lục quân và hải quân 
hùng mạnh để bảo vệ chủ quyền và lợi ích thương mại Mỹ. 
Đồng thời, trong các vấn đề quốc tế thì Mỹ cũng thi hành 
chính sách chủ nghĩa cô lập, thực hiện ẩn mình chờ thời. Mỹ 
không phải vì thi hành chính sách chủ nghĩa cô lập mà không 
xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh. Mỹ cũng không phải 
vì muốn trở thành dân tộc thương mại mà không xây dựng hải 
quần hùng mạnh. 


Nga tuyên bố rằng, đã nghiên cứu và phát triển hệ thống 
tên lửa có một không hai trong hệ thống phòng thủ tên lửa. 
Nga còn có kế hoạch trước năm 2015 chế tạo ra 5 tàu ngầm 
hạt nhân thế hệ mới, có chuyện kể rằng, Vladimir Putin từng 
nói: “Dù có phải bán sạch Điện Kremilin cũng phải chế tạo tàu 


366 


ngầm hạt nhân thế hệ mới”. 


Thế kỷ 2l, xây dựng “Trung Quốc hùng mạnh”, thì phải 
xây dựng Trung Quốc thành “nước có thị trường lớn” và 
“cường quốc quân sự”. Một nước lớn, nếu chỉ là kẻ mạnh trên 
thị trường nhưng là kẻ yếu trên chiến trường, thì nước lớn đó 
giống như con đê béo, là con mồi cho kẻ mạnh. 


2. Nếu muốn “trỗi dậy trong hòa bình ” cần phải “trỗi 
dậy quân sự ” 


Người Trung Quốc nói phát triển là nói đến“phát triển 
hòa bình”; nói “trỗi đậy” là nói đến “trỗi dậy hòa bình”; nói 
“thống nhất” là nói đến “thống nhất hòa bình”; còn nói ngoại 
giao là nói “ngoại giao hòa bình”. Thực tế, lực lượng quân sự 
mạnh sẽ thúc đẩy trỗi dậy quân sự, đây là nền tảng của tất cả 
các mong muốn hòa bình. 

Muốn hòa bình, thì chuẩn bị chiến tranh 


Tác giả Vague Mathews nổi tiếng Roma cổ đại có một 
câu đanh ngôn kinh điển: “Nếu bạn muốn hòa bình, thì chuẩn 
bị chiến đấu”, câu nói này đã được các nhà chủ nghĩa hiện 
thực trong giới lý luận quan hệ quốc tế phương Tây coi là câu 
châm ngôn. 

Người Hy Lạp cổ cũng có câu: “Muốn hòa bình, thì chuẩn 
bị chiến tranh”. 

Trong binh thư của “Binh pháp Tư Mã” thời cổ đại Trung 
Quốc, cũng có câu đanh ngôn: “Thiên hạ tuy an, vong chiến 
tất nguy” (thiên hạ tuy là bình an, nhưng nếu quên đi cuộc 
chiến tranh, tất nguy hiểm). 


Áp dụng tất cả các câu nói của các nhà hiển triết, người 
Trung Quốc đương đại có câu: “Muốn trỗi dậy trong hòa bình, 
thì cần phải trỗi dậy về quân sự”, “muốn hòa bình, thì chuẩn 
bị chiến tranh”. 


Hòa bình, có diễn biến lịch sử không giống nhau. Hòa bình 


367 


quốc tế thế kỷ 19 dưới sự thống trị đế quốc Anh là dựa trên 
các cuộc chỉnh phục thuộc địa. Hòa bình giữa thế kỷ 20, sự 
xuất hiện cuộc chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô là hòa 
bình lạnh dưới sự đe dọa vũ khí hạt nhân. Hòa bình thế giới 
sau cuộc chiến tranh Lạnh là hòa bình dưới sự bá quyển của 
siêu cường quốc Mỹ. Hòa bình thế giới của thế kỷ 21 cần rất 
nhiều lực lượng tham gia, thế kỷ 21 Trung Quốc cần có đủ 
năng lực bảo vệ mình phát triển hòa bình, trỗi dậy hòa bình. 
Như vậy, hòa bình đã không thể dựa sự “hữu hảo” của kẻ 
mạnh mà có được, cũng không thể dựa vào sự “yếu kém" ẩn 
mình chờ thời cơ để giành được, mà phải dựa vào dũng khí và 
khả năng của bản thân mới giành được . 


Tháng 5 năm 2004, trong một cuộc thảo luận tổ chức ở 
Bắc Kinh về con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc, 
có người nói rằng Trung Quốc yêu hòa bình, kiên trì với sự 
nghiệp trỗi dậy trong hòa bình, nhưng nếu có quốc gia nào 
sử dụng vũ lực để ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, thì Trung 
Quốc phải làm gì? Trung Quốc không đi đánh người khác, 
nhưng nếu người khác đến đánh thì Trung Quốc phải làm gì ? 

Trung Quốc trỗi dậy trong hoà bình là lấy hoà bình làm 
điều kiện tiên quyết đối xử với các quốc gia khác, đặc biệt là 
với Mỹ. Trung Quốc trỗi đậy trong hoà bình, Mỹ phải chăng 
muốn ngăn cần điều đó? Nếu Mỹ không hạn chế được, cũng 
không đủ khả năng ngăn chặn Trung Quốc trỗi đậy hoà bình; 
dùng quân sự ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, thậm chí tiến 
hành chiến tranh để kìm hãm, dùng vũ lực để ngăn cần trỗi 
dậy trong hoà bình của Trung Quốc, như vậy chỉ có thể đẩy 
Trung Quốc vào tình thế bắt buộc, buộc Trung Quốc chỉ còn 
cách là thông qua chiến tranh để bảo vệ quyền lực của quốc 
gia trỗi đậy. Trung Quốc không thể vì hoà bình mà không trỗi 
đậy, cũng không thể vì hoà bình mà chịu chia cắt. Ví dụ vấn 
đề Đài Loan, Trung Quốc kiến trì thống nhất hòa bình, nhưng 
khi Đài Loan dưới sự giúp đỡ của các thế lực bên ngoài đòi 
tách ra độc lập, Trung Quốc không thế vì hòa bình mà không 


368 


cần thống nhất, cũng không thể vì hòa bình mà chịu đựng chia 
cắt. Khi mà không có cách nào thực hiện thống nhất hòa bình, 
thì phải thống nhất dùng vũ lực để chặn đứng chia cắt, lấy 
chiến tranh ngăn chặn Đài Loan đòi độc lập, dùng vũ lực để 
thống nhất đất nước, đây là điều kiện cần và đủ. Đương nhiên, 
cho dù Trung Quốc bị buộc phải vùng lên chiến đấu, thì không 
giống như sự trỗi đậy bành trướng, trỗi dậy giành bá chủ của 
các nước lớn trong lịch sử. 


-“ ^ ~” ` . ` 
Muốn “yên ấn ” thì phải “hùng mạnh ” 


Theodore Roosevelt nói: “Nếu không có vũ lực làm hậu 
thuẫn, ngoại giao là vô ích; các nhà ngoại giao là đẩy tớ của 
quân nhân chứ không phải là chủ nhân”. Câu nói này của 
Roosevelt, Trung Quốc không hoàn toàn tán đồng. Nhưng lực 
lượng vũ trang có vai trò quan trọng đối với an ninh của một 
quốc gia, đây là điều không thể phủ nhận. Trò chơi ngoại giao 
là trí tuệ, nhưng trí tuệ phải được xây dựng trên cơ sở của lực 
lượng vũ trang, nó trở thành một nghệ thuật để vận dụng các 
lực lượng với nhau thì ngoại giao mới có thể phát huy tối đa 
tác dụng. Đối với việc trỗi dậy trở thành một nước lớn, bảo 
đảm quốc gia yên ổn, thì cần phải có trí tuệ lớn, có lực lượng 
lớn, chỉ dựa vào trò chơi trí tuệ kế “thành bỏ không” thì khó 
mà được lâu đài. 


Giáo sư John Mearsheimer, chính trị gia của trường Đại 
học Chicago Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn của Đài truyền 
hình Trung ương đã nói rằng: “Bất kể người dân nào của nước 
Mỹ đều biết rằng, nếu Mỹ muốn an nỉình tối đa, thì cần phải 
bảo đảm Mỹ là Cường quốc mạnh nhất trên thế giới”, “muốn 
bảo đảm sinh tổn, cách tốt nhất là Mỹ phải mạnh nhất trong 
khu vực và trên thế giới. Trung Quốc hiện tại không có lực 
lượng quân sự mạnh nhất, quân sự Trung Quốc vẫn còn yếu 
kém”. 


“Tôi nghĩ, cạnh tranh xảy ra cả về quân sự và kinh tế. Về 
mặt kinh tế chúng ta có thể nhìn từ hai góc độ; một là lý do 


369 


quân sự và lý do chủ quyển. Bạn cân hải có kinh tế vững 
mạnh, mới có thể xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh để 
bảo vệ chính mình. Nguyên nhân thứ 2 là nhu cầu tài sản, con 
người ai chẳng muốn sống trong quốc gia phôn vinh, từ đó có 
thể thấy giành được thắng Ì lợi trên thị trường là rất quan trọng. 
Có thực lực kinh tế là mấu chốt của sự sinh tồn, nhưng nếu 
không có lực lượng quân sự hùng mạnh thì sẽ rất nguy hiểm. 
Nếu nước láng giêng của bạn có những quyết định sai lầm, 
bạn có thể bị trừng phạt. Ý của tôi là, - Trung Quốc rất rõ điều 
này, bắt đầu năm 1930 và nhìn lại cuối thế kỷ 19, Trung Quốc 
là một nước yếu về quân sự, kết quả là bị người Nhật và người 
châu Âu xâm chiếm một cách tàn bạo, làm những việc đáng 
sợ. Từ đó đối với người Trung Quốc mà nói, không phát triển 
quân sự hừng mạnh để bảo vệ chính mình thì thật là ngu xuẩn, 
Cạnh tranh về quân sự bất kể khi nào cũng có thể xảy ra. Tôi 
nghĩ trong tương lai xuất hiện cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và 
Trung Quốc không thể là cuộc cạnh tranh ý thức, nó có thể là 
cuộc cạnh tranh về quân sự và kinh tế”. “Bạn cần phải bảo vệ 
chính mình, cách duy nhất báo vệ mình là phải trở thành một 
cường quốc... Mỹ không muốn nhìn thấy Trung Quốc mạnh 
lên. Trung Quốc. sau này trở thành nước mạnh thì Trung Quốc 
cũng không muốn nhìn thấy nước khác trỗi dậy, cũng không 
hy vọng bất kể nước nào trỗi dậy”. 


Phân tích của chuyên gia Mỹ tuy không phù hợp với thực 
tế của 1rung Quốc, nhưng ý tưởng chiến lược mang tính điển 
hình của tư duy Mỹ mà ông ta bày tỏ là: “có mạnh mới có an 
ninh; muốn yên ổn thì phải mạnh”, thì cũng có ý nghĩa tham 
khảo đối với Trung Quốc. Thế kỷ 21 Tming Quốc muốn yên 
ổn thì phái mạnh. 


Theo đuối “trôi dậy trong hoà bình ” , không sợ “trỗi dậy 
trong chiến tranh ” 


Cơ sở và điều kiện để Trung Quốc trỗi đậy trong hoà bình 
là Trung Quốc đã trải qua 400 chiến _dịch.Trung Quốc muốn 
thực hiện trỗi dậy trong hoà bình thì cần phải trỗi dậy quần sự. 


370 


Quân sự Trung Quốc cần phải mạnh trên thế giới để bất kỳ 
nước lớn nào cũng không dám dùng quân sự để ngăn cản quá 
trình trỗi dậy của Trung Quốc. 


Trong quá trình trỗi dậy, trở ngại và thách thức lớn nhất 
đối với Trung Quốc là sự “kiểm chế chiến tranh ” của các nước 
bá quyền đối với sự trỗi đậy của Trung Quốc. Clausewitz nói: 
“Nếu mội bên tuyệt đối chịu đựng thì không thể xảy ra chiến 
tranh”, Một quốc gia phải có thái độ chịu đựng thì mới có thể 
hoà bình, trỗi dậy trong hoà bình của Trung Quốc không thể 
là trỗi dậy tuyệt đối chịu đựng. Trỗi dậy trong hoà bình của 
Trung Quốc cũng không loại trừ một khả năng, đó chính là sự 
trỗi dậy trong chiến tranh chống lại sự kiểm chế Trung Quốc. 
Khi mà các quốc gia bá quyền dùng chiến tranh để ngăn cản 
Trung Quốc trỗi dậy, thì Trung Quốc cần phải dùng quân sự 
để duy trì và bảo vệ mục tiêu trỗi dậy, để quá trình trỗi dậy 
không bị chấm dứt. 


Trung Quốc muốn trỗi dậy trong hoà bình, vì sao nhất định 
phải ra sức trỗi đậy quân sự? Vì trỗi dậy trong hoà bình là kết 
quả nỗ lực của cả hai bên; Mỹ muốn cho phép Trung Quốc 
trỗi dậy thì không thể tiến hành kiêm chế. bằng chiến tranh 
Lạnh, càng không nên tiến hành kiểm chế quân sự và kiểm 
chế chiến tranh. Tờ “Tín báo” Hồng Kông số ra ngày 9 tháng 
7 năm 2004, có bài viết của một tác giả nhan để “Trên trái 
đất này từ trước tới nay không có cái gọi là trỗi đậy trong hoà 
bình”, Tác giả đã cho rằng: “Nhiệm vụ trước mắt của Trung 
Quốc là bảo vệ chủ quyền trong quan. hệ đối ngoại đang. VÔ 
cùng căng thẳng, bảo vệ tốt chú quyền Đài Loan và Hồng 
Kông để không bị nước khác lấy mất. Nhiệm vụ của Trung 
Quốc là cải thiện môi trường xung quanh, không để các quốc 
gia khác bao vây. Trong “thời điểm then chốt ”, sự bao vây 
này sẽ khiến Trung Quốc không có nguồn năng lượng, máy 
móc ngừng hoạt động, thông tin bị gián đoạn, thành phố tối 
đen. Tất cả các nước mạnh trên thế giới đều hy vọng trỗi dậy 
trong hoà bình, không có một tiếng súng, nhưng từ trước tới 


371 


nay trên thế giới chưa hề xảy ra cái gọi là trỗi đậy trong hoà 
bình. Lịch sử trỗi đậy của nước Mỹ là lịch sử chiến tranh, lịch 
sử nước Mỹ giành được bá quyền là lịch sử chiến tranh, Mỹ 
duy trì lịch sử bá quyền là dựa vào lịch sử chiến tranh. Trong 
thời kỳ vô chính phú như hiện nay, hoà bình là nguyện vọng, 
bá quyền là thực tế, trang bị vũ trang cho mình là cơ bản. Nhật 
Bản là nước rất giàu có, nhưng vì quân sự dựa vào Mỹ, cho 
nên không trỗi dậy. Nước Mỹ tuy là đã trỗi dậy rồi, nhưng vẫn 
không ngừng gia tăng đầu tư vào quân sự, ưu tiên phát triển 
quân sự. Vì bảo vệ đất nước, vì hoà bình, Trung Quốc cần có 
bom nguyên tử, cần có khí phách anh hùng thể hiện trong cuộc 
chiến tranh Triểu Tiên, cần có quân đội hùng mạnh”. Quan 
điểm của tác giả này rất sâu sắc. 

Cộng đồng quốc tế chưa có trỗi dậy trong hòa bình. Nhưng, 
không có nghĩa là trong tương lai cũng không có. Trung Quốc 
từ trước chưa hễ trỗi đậy trong hòa bình, vì thế giới nên mới 
tạo nên tiền lệ trỗi đậy hòa bình, việc tạo tiển lệ này đòi hói 
Mỹ và Trung Quốc phải cùng nhau nỗ lực, đặc biệt cần văn 
minh và khai phá văn minh của Mỹ. 

Sau cuộc chiến tranh Lạnh, Mỹ thông qua Nato khống chế 
Nga, còn ở châu Á Mỹ dùng chiến lược bao vây Trung Quốc: 
ở phía Đông của Trung Quốc, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc xây 
dựng quân đồng minh, dùng Đài Loan, kiểm chế Trung Quốc; 
ở phía Tây Nam, Mỹ khuyến khích Ấn Độ khuếch trương; ở 
Biển Đông, Mỹ cũng tích cực hành động, ngầm đứng đằng sau 
thúc đẩy các quốc gia liên minh đối phó với Trung Quốc. Có 
thể thấy, vì trỗi dậy trong hoà bình, Trung Quốc cần trỗi dậy 
quân sự. Quân sự Trung Quốc càng mạnh thì khả năng đe doa 
đối với chủ nghĩa bá quyền càng lớn, điều này càng có lợi cho 
Trung Quốc trỗi dậy trong hoà bình. 


Phát triển trong hoà bình, trỗi đậy trong hoà bình đã trở 
thành lợi ích hạt nhân của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Quyền 


phát triển, quyền trỗi dậy trở thành chủ quyền quốc gia mà 
Trung Quốc cần bảo vệ. Nếu có bất kỳ thế lực nào phá rối và 


ky 


ngăn cản Trung Quốc phát triển và trỗi dậy, nếu sự ngăn của 
họ vượt quá giới hạn của “ngăn cản hòa bình”, dùng vũ lực 
tiến hành “ngăn cán chiến tranh”, Trung Quốc cần chiên đầu 
để bảo vệ đất nước phát triển và trỗi dậy của mình. 

Không thể để dân tộc Trung Hoa trở thành “dân tộc kinh 
tế” 


Trỗi dậy kinh tế mà không có trỗi dậy quân sự thì là một 
sự trỗi đậy nguy hiểm, bởi vì nó sẽ đưa một đân tộc trở thành 
một dân tộc kinh tế. Weber nói: “Một dân tộc phải chuyển 
biến từ một dân tộc kinh tế thành dân tộc chính trị, trở thành 
dân tộc trưởng thành về mặt chính trị”. Căn cứ theo cách nói 
của Weber, “một dân tộc kinh tế là một dân tộc không trưởng 
thành về chính trị”, để hiểu rõ vấn để này chúng ta “dùng 
phương pháp kinh tế học để nhìn nhận vấn để”, mục tiêu 
dân tộc sẽ được chuyển hóa thành mục tiêu kinh tế. Tính đột 
phá của cách nhìn này biểu hiện ở chỗ: thứ nhất là, khi định 
ra chính sách kinh tế và chính sách đối ngoại của quốc gia, 
thường làm người ta quên đi sứ mệnh chính trị của dân tộc; 
hai là, nói một cách đơn giản kinh tế phôn vinh đồng nghĩa 
với quốc gia lớn mạnh, nhưng mức độ sung túc và mức độ an 
ninh không giống nhau. Cần có quyết tâm đưa một phần của 
cải chuyển hóa thành khả năng an ninh. 


Dân tộc kinh tế là dân tộc nguy hiểm, sẽ khiến một dân 
tộc trở thành “động vật kinh tế”, khiến một dân tộc đi theo 
con đường giàu mà yếu, giàu mà Suy, giàu mà điệt vong, 
Machiavelli cho rằng, quần sự là gốc rễ để xây dựng đất nước, 
quân đội mạnh là nền tầng của thái bình. Ông â Ấy khi ấy đã tận 
mắt nhìn thấy thành phố Millan và Florence của nước Š. tuy 
là của cải nhiều, nhưng lại không bình an, không thể chống 
ngoại xâm, đã khiến cho ông cảm thấy rất phẫn nộ, Ông cho 
rằng, kinh tế quá phôn vinh, nhân dân quá quan trọng lợi ích, 
dẫn đến bại hoại thuần phong mỹ tục, dân tộc mất đi tỉnh thần 
chiến đấu, thì sự suy bại của quốc gia đó chỉ còn là tính bằng 
ngày. 


nữa 


Giống như con đường sai lầm của kinh tế Hà Lan, một bài 
học đau buồn. Hà Lan là quốc gia sớm đã tiếp nhận tư tưởng 
cải cách quân sự của Machiavelli, Hà Lan không phải là nước 
châu Âu lớn, chỉ là là một quốc gia nhỏ. Hà Lan khi đó gọi là 
Niederland (ý nghĩa là “đất thấp”). Niederland vốn là thuôc 
địa của Tây Ban Nha, năm 1568 phát động cuộc chiến tranh 
giành độc lập, đến năm 1648 mới giành được độc lập, cuộc 
chiến đấu kéo dài 80 năm. Lúc đó Tây Ban Nha là một nước 
mạnh trên thế giới, Hà Lan muốn chống lại kẻ địch lớn thì cần 
phải tìm ra con đường mới đủ sức mạnh để chiến đấu. Hà Lan 
đã tìm ra con đường đặc biệt đó là cải cách quân sự, Hà Lan 
là nước đầu tiên cải cách quân sự ở châu Âu. Những thành tựu 
đạt được trong cuộc cải cách quân sự của Hà Lan đã thu hút 
sự chú ý của các nước châu Âu. Thanh niên các nước bắt đầu 
nghiên cứu quân sự và đi đến Hà Lan để tiếp nhận nền giáo 
dục quân sự, đến Hà Lan du học quân sự đã trở thành thời 
thượng. Nhưng, mọi người chỉ nhìn thấy sự trỗi dậy vềể mặt 
kinh tế của Hà Lan, mà không nhìn thấy sự trỗi dây về mặt 
quần sự của Hà Lan. 


Sự trỗi đậy của Hà Lan bắt đầu từ cuộc chiến tranh giành 
độc lập dân tộc, còn “thương mại là chính trị của chính phú Hà 
Lan”. Vì sự phát triển thương mại viễn dương, Hà Lan rất coi 
trọng xây dựng quân đội, Hà Lan đã có một lực lượng quân 
đội hùng mạnh. Trong cuộc chiến tranh lần thứ nhất giữa Hà 
Lan và Anh, Hà Lan mỗi chiến dịch đều phát động 200 chiến 
hạm trở lên, chiến địch này Hà Lan phối hợp 6.000-8.000 cỗ 
pháo, 20.000-30.000 lính thủy. Trong cuộc chiến tranh thứ 
hai giữa Hà Lan và Anh, hải quân Hà Lan thâm nhập vào 
sông Thames, trực tiếp uy hiếp London. Trong cuộc chiến trên 
biển, hạm đội Hà Lan rất nhiều lần đánh bại hạm đội của Tây 
Ban Nha, thậm chí có lúc một mình ngăn cẩn quân liên minh 
Anh, Pháp, Thụy Điển mà không hề tỏ ra yếu đuối. Sở dĩ Hà 
Lan ở vào vị trí cao trong cuộc chiến đấu giành thuộc địa giữa 
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là nhờ ưu thế quân sự của Hà 
Lan. Kỹ thuật chế tạo chiến hạm đặc biệt của Hà Lan là phía 


374 


sau khoang tàu thiết kế thêm pháo đài, nó đã trở thành một 
kiểu mẫu cho Tây Âu và các nước khác học tập. Peter vô cùng 
ngưỡng mộ ngành chế tạo thuyền của Hà Lan, đã từng hai lần 
đến Hà Lan học tập kỹ thuật chế tạo tầu. 


Hà Lan giống như một phòng thu chi đo các hạm đội bảo 
vệ. Nhưng, ngày 11 tháng 4 năm, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, 
Anh, Thụy Điển cùng nhau ký boà ước kết thúc cuộc chiến 
tranh giành vị trí cao nhất, đồng thời cũng kết thúc Vai trò Vĩ 
đại của Hà Lan. Sau rất nhiều thế kỷ các cường quốc châu Âu 
chiếm lĩnh thế giới, các nước cộng hoà tự nguyện rút ra khỏi 
đội ngũ các nước lớn. Quân đội các nước cộng hoà bị hạn chế 
vũ trang, hạm đội bị xuống cấp trong các bến cảng, các tướng 
hải quân giải ngũ, lĩnh tiền hưu. VỊ trí các tướng quân được các 
nhà ngoại giao đùng một lượng tiền lớn để thay thế. Tiền này 
dùng để mua hoà bình. Bằng bất kỳ giá nào, thậm chí dùng 
mọi thủ đoạn để mưu cầu hoà bình, đã trở thành chính sách 
mới của các quốc gia cộng hoà. 


Trong thế kỷ 18, Hà Lan không xây dựng quân đội một 
cách nghiêm túc, đây là hành vị mang tính tự sát. Nước cộng 
hoà Hà Lan đã từng là cường quốc trên biển, không thể nào 
không hướng ra ngoài chiêu mộ cấc sĩ quan hải quân. Hạm 
đội yếu kém Hà Lan nhiều lần đem tin tức bị sỉ nhục mang về 
nước. Thương nhân Hà Lan ở Đại Tây Dương và các thuyền 
đánh bắt cá Hà Lan ở Bắc Hải đối mặt với hoàn cảnh bị bắt ở 
biên giới, ngư đân và thương nhân Hà Lan ở Bắc Hải và Đại 
Tây Dương bị bắt, chạy trốn khắp nơi. 

Trong thế kỷ 18, Hà Lan không ngừng suy yếu về quân sự, 
mọi người kêu gào cần tiên, tiễn, nhiều tiền hơn. Người Hà 
Lan vứt bỏ “túi đạn ” mang trên mình, “túi tiền” của họ cũng 
trở thành môi cho hải tặc. 


Pháp cũng nhận được bài học tương tự, trong tác phẩm 
“Năm 1940: sự diệt vọng của Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha”, 
Tướng quân Bauffre của Pháp chỉ ra rằng: Trước đại chiến thế 


3/3 


giới thứ hai, kinh tế Pháp tương đối ổn định, người dân có cuộc 
sống tương đối sung túc, nhưng tình hình chính trị thì rất gay 
go....Khi đại chiến thế giới thứ hai xảy ra, người Pháp không 
giống như năm 1914 mọi người đoàn kết nhất trí dâng hiến sức 
lực cho tổ quốc, . Pháp không có nhà lãnh đạo xuất chúng, cả 
nước từ trên xuống dưới trong không khí hỗn loạn chính trị đã 
vô tình tham giả chiến tranh, nhiều người dân có tâm lý ghét 
chiến tranh, rất nhiều người tình nguyện bị sỉ nhục cũng không 
muốn liều mạng trong chiến tranh. Trước khi chiến tranh xảy 
ra, một tác giả người Đức đã đưa ra bình luận gay gắt như 
sau: "Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha là các dân tộc đang trên 
bờ vực thắm. Dân tộc không có mục đích, giá trị. Con người 
sớm rnuộn sẽ mất đi tỉnh thần truyền thống quý báu. Như vậy, 
chẳng khác gì tự sinh, tự điệt, không được tôn trọng”. Sự sụp 
đổ nhanh chóng của Pháp năm 1940 đã chứng minh cho quan 
điểm trên. 


Tinh thần thương mại của người Mỹ là số một thế giới, 
của cải của Mỹ là số một thế giới, nhưng Mỹ xác định rõ dân 
tộc của họ không phải là một dân tộc kinh tế. Giáo sư Joshep 
Nye, Học viện chính trị Kennedy của trường Đại học Harvard 
đã nói rằng: “Lực lượng quân sự rất quan trọng, Tôi cho rằng, 
địa vị quân sự là nòng cốt của một quốc gia ” “Ở “Mỹ, nhân tài 
có tố chất cao không phải trong các ngành nghề, lĩnh vực có 
lợi nhuận cao. Theo cuộc điều tra, trong giới giám đốc doanh 
nghiệp, số người có học vị thạc sĩ trở lên chỉ chiếm 19%, 
nhưng trong hàng ngũ chuẩn tướng, số người có học vị tưởng 
đương chiếm §8%, Ở Mỹ, đội ngũ nhân tài trong sự nghiệp 
quân sự” gấp bốn lần số nhân tài trong sự nghiệp “dân sự” 
Mỹ là một nước kinh tế lớn, lấy địa vị quân sự làm nòng cốt 
cho sức mạnh quốc gia. 


Sự trỗi dậy của Trung Quốc cần phải thống nhất hai mặt 
quân sự và dân sự, vừa trỗi dậy trở thành nước kinh tế lớn, 
vừa trỗi dây trở thành nước quân sự hùng mạnh, tuyệt đối 
không thể trở thành một “dân tộc kinh tế” “có mỡ mà không 


376 


có xương, có vóc mà không cé sức”. 


3. Trung - Mỹ không có chiến tranh lớn: Trung Quốc 
cần có đại quân 


Thế kỷ 21, bảo đảm Trung-Mỹ không có chiến tranh thì 
Trung Quốc cần phải có đại quân. “Đại quân” ở đây không 
phải ở quy mô, mà là mạnh ở chất lượng. Trung Quốc trỗi dậy 
quần sự, không phải vì đánh Mỹ mà là vì không bị Mỹ đánh; 
không phải để trong một thời gian ngắn ngủi cạnh tranh được 
với lực lượng quân đội đứng số một thế giới, mà là để tự bảo 
vệ mình không bị lực lượng quân đội đứng số một thế giới 
đánh bại. Cho nên Trung Quốc trỗi dậy quân sự không phải 
để uy hiếp quân đội Mỹ, mà là tránh sự uy hiếp của quân đội 
Mỹ. Như vậy, đặc trưng của Trung Quốc trỗi đậy quân sự là sự 
trỗi đậy mang tính tự vệ, tính phòng ngự, tính hòa bình, tính có 
hạn, tính tất yếu, tính quan trọng, tính bức thiết. 


Thế kỷ 21, Trung-Mỹ không có “chiến tranh ” 


Vì sao nói thế kỷ 21 Trung-Mỹ không có “chiến tranh ”? 
Trước hết là vì giữa thế kỷ 20, Liên Xô và Mỹ không chỉ là 
nước lớn, mà còn là cường quốc, cường quốc về vũ khí hạt 
nhân. Cuộc cạnh tranh giữa hai nước đã kết thúc lịch sử “chiến 
tranh giữa các nước lớn ”, mở ra thời đại ° không có chiến 
tranh giữa các nước lớn ”, là thời đại của hòa bình và phát 
triển. 


Liên quan đến quá trình xuất hiện thời đại mới “không có 
chiến tranh giữa các cường quốc”, ”_theo sự phân tích của học 
giá Thomas Barnctt: “Trước cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu 
Ba, rất nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc chiến tranh hạt nhân 
là cuộc chiến tranh không có chiến thắng của một bên, từ đó 
có thể thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên xô được coi là ấn 
định. Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng nghìn cân treo sợi 
tóc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Macnamara đã đi một 
bước táo bạo, đưa việc “bảo đảm cùng hủy diệt nhau” lên vị 
trí cơ bản, có tính lâu đài, trong chiến lược hạt nhân của Mỹ. 


377 


Đối với người Mỹ khi đó, nói vấn để “bảo đắm cùng hủy 
diệt nhau”, tức là: một nước dùng vũ khí hạt nhân để đối phó 
VỚI HƯỚC khác, thì họ thấy quả thực là sự điên rô. Trước đây, 
nhân loại không chế tạo, cũng chưa từng sử dụng vũ khí hạt 
nhân, trên thế giới này chúng ta mới nhìn thấy vũ khí hạt nhân 
ở hai thành phố là Hiroshima và Nagasaki, điều này khiến 
mọi người khó có thể tin được. Nhưng, đến nay, đầy hoàn toàn 
là sự thực đã xảy ra. Việc giải quyết được vấn đề vũ khí hạt 
nhân, không phải là dấu chấm hết của siêu cường quốc, mà là 
kết thúc chiến tranh giữa các nước lớn-từ trước tới nay nước 
lớn luôn được cho là nước có vũ khí hạt nhân, hay nói một 
cách khác, nước nào có vũ khí hạt nhân sẽ là nước lớn, nước 
lớn nghĩa là sẽ không xảy ra chiến tranh với nước lớn khác. 
Khi mà Mỹ sáng tạo ra quy tắc “bảo đảm cùng huỷ diệt nhau” 
nó đơn giản là loại bỏ vĩnh viễn chiến tranh giữa các nước 
lớn. Kể từ sau năm 1945 Mỹ phát minh ra vũ khí hạt nhân, thì 
chưa hễể xẩy ra cuộc chiến tranh nào giữa các nước lớn, điều 
này không phái là ngẫu nhiên, để nhận thức được quy luật bản 
chất của sự thay đổi này chúng ta đã phải mất gần 20 năm, 
nhưng khi chúng ta nhận thức được và đã thành công đưa quy 
luật này truyền bá đến các nước lớn, sự đe dọa của chiến tranh 
toàn cầu trong lịch sử nhân loại cơ bản đã kết thúc”. 


Vũ khí hạt nhân không phải dùng đến, mà chỉ là đã được 
sản xuất và sở hữu, thông qua việc có số lượng vũ khí hạt nhân 
đầy đủ để tiêu diệt Liên Xô sau khi họ ra tay trước phóng 
vũ khí hạt nhân, Mỹ bảo đảm được điều kiện không có nước 
giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân. Đây cũng là 
điều kiện tổn tại cuối cùng của cuộc chiến tranh Lạnh. 


Từ quan điểm này, cho dù một vài người nói rằng 
McNamara không mắc sai lầm gì trong cuộc chiến tranh Việt 
Nam, theo tôi đây chỉ là sự che đậy khi ông ta cho rằng chiến 
tranh Việt Nam là chiến lược để bảo đảm hòa bình thế gIỚI, 


Đương nhiên, chỉ Mỹ hiểu được quan điểm “bảo đảm cùng 
hủy diệt nhau” thôi thì không đủ, cần phải để Liên Xô cũng 


378 


tiếp nhận quan điểm này. Mỹ đã phải mất rất nhiều năm để 
Liên xô hiểu được quan điểm này, đến năm 1972, Liên Xô 
đã hiểu ra và tại Hội nghị thượng đỉnh Moscow, Nixon và 
Brezhnev cùng nhau ký “Hiệp ước hạn chế vũ khí”. Tiếp theo 
hội nghị thượng đỉnh này là hội nghị thượng đỉnh giữa các 
nhà lãnh đạo hai nước, điều này đã giảm bớt đáng kể nguy 
cơ chiến tranh hạt nhân toàn cầu, từ đó bắt đầu xác định nên 
quy tắc cạnh tranh. Ví dụ, có thể bán vũ khí thông thường 
cho các quốc gia phụ thuộc; có thể đại diện tham chiến ở các 
nước thuộc thế giới thứ 3; nhưng không được phép đùa giỡn 
với chính sách “bên bờ vực” chiến tranh hạt nhân ở bất kỳ nơi 
nào; không được phép đùa giỡn với chính sách “bên miệng 
hố” chiến tranh bằng vũ khí thông thường ở châu Âu. 


Không thể có chiến tranh giữa các nước lớn, trở thành một 
khái niệm quân sự mới của chiến tranh, cuối thế kỷ 20 giới lý 
luận chính trị và giới lí luận chiến lược phương Tây đã đi đến 
nhất trí quan điểm này. Chiến tranh Triều Tiên, người Mỹ 
bắt đầu nghiên cứu các khái niệm về chiến tranh có giới hạn. 
Cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Đông Nam Á làm cho Mỹ 
phải trả một cái giá rất đắt, đã khiến người Mỹ cảm thấy thất 
vọng sâu sắc. Người Mỹ trong thế kỷ 20 đã quen chiến tranh 
với quy mô toàn điện cho đến khi giành được thắng lợi hoàn 
toàn mới thôi và tiếp nhận kẻ địch đầu hàng vô điều kiện. Mỹ 
cũng phải đối mặt với áp lực đến từ các nước đồng minh châu 
Âu khi họ đòi kiểm soát xung đột chính trị với quy mô lớn, Mỹ 
cũng không mong muốn các nước Liên minh châu Âu tham 
gia vào cuộc chiến tranh mặt đất ở châu Á, từ đó hạn chế quy 
mô hoạt động quân sự. Mỹ không. sử dụng vũ khí hạt nhân, 
nhiều vụ đánh bom không vượt quá sông Ấp Lục là biên giới 
giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Mỹ cũng không để quần 
đội Tưởng Giới Thạch của Đài Loan tham gia. Những người 
ủng hộ cuộc chiến tranh có giới hạn đều phản đối cách nói 
của Douglas MacAthur, khi ông cho rằng, “trong chiến tranh 
không có gì có thể thay thế chiến thắng”. Họ cho rằng và họ 
cũng tin rằng, thời đại bạt nhân sắp tới, chiến tranh phải được 


CN, 


loại trừ sử dụng vũ khí hạt nhân. Mục đích của chiến tranh 
phải được nghiêm túc hạn chế, ngay cả khi kết quả của cuộc 
đấu tranh này là bế tắc. Nhà tư tưởng chiến lược nước Anh 
Lidehate nói: “Phải bảo vệ chống lại hai sự ngông cuồng phổ 
biến nhất là : dốc hết sức theo đuổi mục đích giành thắng lợi 
và chiến tranh không có giới hạn”. Năm 1960 Lidehate nói: 

“Quan niệm cũ và định nghĩa cũ của chiến lược này là do sự 
phát triển của vũ khí hạt nhân, thay đối này không chỉ lỗi thời, 
mà còn vô nghĩa. Nếu lấy giành chiến thắng trong chiến tranh 
làm mục đích thì thật điên rồ ”. Đại soái Fowler của nước Anh, 
năm 1961 đã xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn chiến tranh”, 
trong cuốn sách của mình ông đã chỉ ra rằng: “Trong tất cả 
sự mù quáng của Clausewitz (nhà lý luận quân sự Đức, nổi 
tiếng VỚI tấc phẩm Bàn về chiến tranh-ND), sự mù quáng lớn 
nhất là ông ấy chưa nhận thức được mục đích chân chính trong 
chiến tranh là hòa bình, chứ không phải là chiến thắng, cho 
nên hòa bình là lý tưởng căn bản trong các sách lược, chiến 
tranh chỉ là phương tiện để thực hiện mưu đổ xấu”. Trong 
một cuộc phỏng vấn của giới báo chí, ngài Eisenhower (Tổng 
thống thứ 34 của Mỹ-ND) đã nói, thời kỳ chiến tranh lạnh đặc 
biệt là thời kỳ chiến tranh vũ khí hạt nhân “nếu không nghĩ 
đến cái giá phải trả để giành được thắng lợi thì có nghĩa là 
một tai họa”. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, dưới sự tổn tại 
của vũ khí hạt nhân, quan điểm chiến tranh của các nước lớn 
đã thay đổi, đó là: không phải thắng lợi cao hơn tất cả mà là 
cái giá phải trả cao hơn tất cả. Khi xảy ra chiến tranh và chiến 
tranh vũ khí hạt nhân giữa các cường quốc, thì cái giá phải trả 
đối với bất kỳ cường quốc nào cũng chịu không nổi. Như vậy 
về căn bản có thể quyết định được: không có chiến tranh giữa 
các cường quốc. 


Trung-Mỹ không có chiến tranh, điểu này có liên quan 
đến đặc điểm của nước Mỹ. Mỹ trong quá trình trỗi dậy không 
giống với Nhật và Đức, Mỹ không phát động cuộc Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất, Mỹ chỉ phát động cuộc chiến tranh lớn 
là: “cuộc chiến tranh Lạnh”, cuộc chiến tranh Lạnh xảy ra nửa 


380 


sau thế kỷ 20 so với cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai xây ra 
nửa đầu thế kỷ 20 văn minh hơn nhiều, lí trí hơn nhiều, cái giá 
phải trả cũng thấp hơn nhiều. Nước Mỹ đã trở thành nước chưa 
từng phát động một cuộc chiến tranh lớn nào trên thế giới, 
ngoài việc tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ hai, thì Mỹ 
không có phát động chiến tranh với nước nào. Khi mà Liên 
Xô phát triển vũ khí hạt nhân, tuy có người chủ trương phát 
động tiến công để phòng bị, nhưng Chính phủ Mỹ không có 
bất kể hành động nào, mà còn ngồi quan sát Liên Xô đi theo 
con đường trang bị vũ khí hạt nhân. Đợi đến khi Liên Xô có 
khả năng tấn công Mỹ, từ cuối năm 1950 đến đầu năm 1970, 
tư tưởng MAD (bảo đảm cùng huỷ diệt nhau) đã trở thành tư 
tưởng chính của Mỹ, đây chỉ là mưu mô của Mỹ lấy sự răn đe 
để ngăn chặn tấn công. Mỹ mất độc quyền sáng chế vũ khí 
hạt nhân sau khi Liên Xô thử nghiệm thành công bom nguyên 
tử vào năm 1949, Năm 1948, Mỹ đã có 32 chiếc máy bay tàng 
hình B29 có khả năng bắn đâu đạn hạt nhân; có số lượng đầu 
đạn hạt nhân là 50. Cho nên so với các nước chủ nghĩa đế 
quốc khác thì Mỹ là một nước có lí trí và văn minh. 


Trung- Mỹ không có chiến tranh, điều này liên quan đến 
đặc điểm và tính cách của người Trung Quốc. Trung Quốc là 
một quốc gia trong lịch sử nghìn năm không tiến công nước 
khác, không khuếch trương ở thế giới, mà chỉ là một quốc 
gia sửa Trường Thành để phòng bị. Trung Quốc bây giờ có 
thể hô to mà trỗi dậy, cũng tuyên bố không xưng bá, đi theo 
con đường phát triển hòa bình, kêu gỌI xây dựng một thế giới 
hòa bình. Trung Quốc trong tư tưởng ý thức và trong hệ thống 
xã hội cũng: không bành trướng. Trung Quốc vì sao để mô 
hình phát triển của mình thành chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung Quốc? Bốn chữ “đặc sắc Trung Quốc” bao hàm nghĩa 
hòa bình sâu sắc-nghĩa là không “xuất khẩu mô hình”, không 
mang mô hình Trung Quốc phổ biến rộng ra thành mô hình 
thông dụng trên thế giới, mà chỉ là hạn chế để Trung Quốc 
sử dụng, Trung Quốc chuyên dùng. Mỹ và Liên Xô đều đã 
đưa mô hình của mình quảng bá trở thành mô hình phổ biến 


381 


thế giới, dùng mô hình Mỹ hoặc mô hình Liên Xô tái tạo thế 
giới, cho nên các mâu thuẫn và xung đột trở nên nhức nhối. 
Tóm lại, thời kỳ Mỹ và Liên Xô tranh giành bá chủ thế giới 
thì đối kháng toàn diện từ chính trị đến ý thức hệ, còn tay là 
có chiến tranh lạnh mà không có chiến tranh lớn, hai bên đều 
thông qua chiến tranh lạnh chứ không phải thông qua chiến 
tranh lớn để phân thắng bại. Tương lại Mỹ và Trung Quốc 
tiến hành chiến lược cạnh tranh phòng bị, không tranh bá chủ, 
Mỹ tuy khó tránh tiếp nhận cục diện chiến tranh lạnh, nhưng 
quan hệ Trung-Mỹ trong thế kỷ 21 không thể lặp lại quan hệ 
chiến tranh lạnh như Mỹ và Liên Xô trong thế kỷ 20. Chiến 
lược cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ 21 là 
cuộc cạnh tranh sau thời kỳ chiến tranh lạnh, phương thức 
cạnh tranh trong của cuộc chiến tranh lạnh đều đã cũ kỹ, càng 
không thể lấy phương thức chiến tranh lớn để tiến hành cạnh 
tranh. 


Thế ký 21 Trung-Mỹ không có chiến tranh, đây là kết quả 
tất yếu của thời đại. Thế giới hướng đến văn minh, chiến lược 
cạnh tranh giữa các nước lớn cũng hướng đến văn minh. Châu 
Âu từng là nơi phát tích của hai cuộc chiến tranh thế giới, sau 
chiến tranh trở thành nơi mô phạm cho các nước lớn liên minh, 
đi theo con đường thống nhất châu Âu và liên kết các nước 
châu Âu. Trong xu thế cạnh tranh văn mỉnh hóa g1ữa các nước 
lớn, để quan sát mô hình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc 
trong thế kỷ 21, có thể thấy rõ, trong thế kỷ 21 Trung Quốc và 
Mỹ bất kể bên nào đều không mong muốn đẩy nước mình vào 
thẩm họa diệt vong khi thực hiện “đại chiến” với đối phương. 
Trung Quốc và Mỹ tuy đều có khả năng chiến tranh, nhưng sự 
phôn vinh và phát triển của một quốc gia ngày càng cân lợi 
ích chung. Trong tình hình này, Mỹ tuy muốn ngăn cẩn Trung 
Quốc, nhưng nghĩ đến lợi ích quốc gia thì Mỹ cần ngăn cần có 
giới hạn. Nếu ngăn cẩn không có giới hạn, ngăn cần tàn bạo, 
làm tổn thương Trung Quốc cũng có nghĩa là Mỹ tự làm tổn 
thương mình. 


382 


Thế kỷ 21, Trung Quốc cần có “đại quân ” 


Trung Quốc có đại quân mới bảo đảm Trung-Mỹ không 
có chiến tranh. Trung Quốc có đại quân không phải để phát 
động chiến tranh, mà để ngăn chặn chiến tranh. Quyền lực 
chính trị của một quốc gia cần phải cân bằng thì quốc gia đó 
mới trở thành quốc gia đân chủ; cộng đồng quốc tế cần phải 
cân bằng thì mới trở thành thế giới dân chủ; lực lượng quân 
sự thế giới cũng cần phải cân bằng mới duy trì được hòa bình 
thế giới. Chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ, khách quan 
mà nói đã hình thành một sự cân bằng quân sự. lấy chạy đua 
vũ trang để ngăn chặn chiến tranh xảy ra, nhân loại đã phải 
trả giá cho cuộc chạy đua vũ trang để tránh thảm họa chiến 
tranh xảy ra. Chạy đua vũ trang không thể lựa chọn, cân bằng 
quân sự không thể không có. An ninh của Trung Quốc đòi hỏi 
Trung Quốc phải lớn mạnh, cân bằng quân sự thế giới cũng 
cần “Trung Quốc phải trở thành cường quốc quân sự. Trung 
Quốc lớn mạnh có lợi đối với sự trỗi dậy an toàn của Trung 
Quốc, có lợi cho ổn định hòa bình thế giới, có lợi cho việc bảo 
đảm cân bằng quân sự mạo hiểm của Mỹ, giúp cho Mỹ giữ 
được lý trí. 

Để đối phó lại sự uy hiếp của Mỹ, Trung Quốc cần phải 
có đại quân. Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, cường quốc 
Mỹ cũng không để quân đội hùng mạnh của mình đi những 
bước tiến chậm rãi, Mỹ còn phát động cuộc cải cách quân 
sự mới, tiếp tục duy trì nâng cao sức mạnh quân sự. Cải cách 
quân sự của Mỹ là nhằm vào Trung Quốc. Học giả chiến lược 
Mỹ, ngài Thomas Barnet nói: “Sau khi Bush lên cầm quyền, 
đã xem châu Á mà không phải là Đông Nam Á, đương nhiền 
cũng không phải là Trung À, trở thành vũ đài xung đột thế giới 
trong tương lai. Mỹ khi đó đang tiến hành đẩy mạnh toàn bộ 
“cải cách quốc phòng” là để đối phó với đối thủ cạnh tranh 
đáng gờm đang trỗi dậy ở phía Đông”, chứ không phải một 
số Ít quốc gia Trung Đông bị “đưa vào tầm ngắm”. Trong một 
quyển sách, ngài Thomas Barnet nói: “Thế kỷ mới sẽ xuất 


383 


hiện ánh bình minh mới, tôi là người trong nghề, không phải 
người nào cũng có suy nghĩ giống như vậy. Thực tế toàn bộ 
kế hoạch của Lầu Năm Góc khi đó là tập trung suy nghĩ nhiều 
đến tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng chuẩn bị chiến 
tranh với Trung Quốc trong tương lai xa, Chúng ta đang mời rất 
nhiều chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Trung Quốc. Chúng ta 
đang vắt óc suy nghĩ lại kế hoạch sắp xếp quân sự ở châu Á để 
đối phó. với ánh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ”. ”, “Cho 
dù là Lâu Năm Góc hay phố Wall, năm 2000, đều đưa Trung 
Quốc vào tầm ngắm của họ; họ đều cân nhắc việc hướng các 
lực lượng khác nhau vào khu vực này. Giấc mơ Lầu Năm Góc 
là khoảng cách cuộc chiến đánh Trung Quốc, nhấn nút điện 
tử một cái là có thể giải quyết vấn đề chiến tranh; ngược lại, 
phố Wall đau đầu vì đầu tư trực tiếp nước ngoài dài hạn dẫn 
đến các quy tắc chiến tranh với Trung Quốc”. Đối mặt với tình 
hình chiến lược này, Trung Quốc không thể mở to mắt đứng 
nhìn vào “túi tiền lớn”, mà cần phải dồn sức để xây dựng “đại 
quân”. 

Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc có trí tuệ lớn, thế kỷ 2I 
Trung- Mỹ không có chiến tranh, nguyên nhân quan trọng là 
vì Trung Quốc là một quốc gia có trí tuệ lớn, nhưng những hạn 
chế tổn tại trong một thời gian dài của '“Trung Quốc trí tuệ ” 
là quá tôn sùng vai trò của “trí tuệ lớn”, mà xem thường giá 
trị “lực lượng lớn”. Ở Trung Quốc “binh pháp không đánh mà 
khuất phục người ” được xem là mức độ cao nhất của trí tuệ lớn, 
chiến lược lớn. Muốn phát huy vai trò của “binh pháp không 
đánh mà khuất phục người ” là phải dựa vào trí tuệ lớn, mưu 
lược lớn, lực lượng lớn. Kết cục của “binh pháp không đánh 
mà khuất phục được người ” là lấy “đánh thì có thể khuất phục 
người” làm cơ sở, tiền để. Không đánh, không có nghĩa là lực 
lượng quân sự không phát huy tác dụng, Trí tuệ chính là nghệ 
thuật sử dụng lực lượng; trí tuệ mà không có lực lượng, thì 
chỉ là nghĩ rỗng, nói suông. Kế “thành bỏ không” đã lừa địch 
thành công là bởi vì Gia Cát Lượng có quân đội, có lực lượng, 
kẻ địch mới tin là Gia Cát Lượng có quân giấu trong thành. 


384 


Cho nên trí tuệ trong kế “thành bổ không” mới phát huy tác 
dụng. Trí tuệ trong kế “thành bỏ không” có thể đối phó nhất 
thời, chứ không thể đối phó lâu đài; có thể dùng một lần chứ 
không thể dùng hai lần. Các nhà quân sự nói, quân đội Mỹ là 
quân độ theo “mô hình lực lượng”, quân đội Trung Quốc là 
quân đội theo “mô hình mưu lược”. Trong thế kỷ 21 thực hiện 
Trung-Mỹ không có chiến tranh, dựa vào Trung Quốc có trí 
tuệ lớn, cũng phải dựa vào Trung Quốc có lực lượng lớn. Thế 
ký 21 Trung Quốc vừa phải tôn sùng trí tuệ lớn, vừa phải tôn 
sùng lực lượng lớn; có trí tuệ lớn, có quân đội lớn. 

Đối với Trung Quốc, tình hình quân đội không phải già 
mà là yếu, trang bị vũ khí không phải cũ mà là kém. Trung 
Quốc trỗi dậy về quân sự, sự nghiệp lớn mạnh của quân đội 
Trung Quốc là cần nhanh chóng thay đổi điều mà các thế hệ 
đi trước từng phải trả giá đắt, đó là tình trạng chiến đấu trong 
điêu kiện gian khó “địch mạnh, ta yếu”; cần nói lời từ biệt 
với phương châm "lấy yếu thắng mạnh” trong thế kỷ 21 nước 
giàu, quân mạnh. Thế kỷ 21 Trung Quốc vẫn tiếp tục phát 
huy truyền thống quý báu là “lấy yếu thắng mạnh” đồng thời 
cũng cốế gắng xây dựng lực lượng “lấy mạnh thắng yếu”, bắt 
đầu thực hiện từ giải đoạn truyền kỳ “lấy yếu thắng mạnh” 
đến giai đoạn cân bằng “lấy mạnh thắng mạnh ” và cuối cùng 
bước vào giai đoạn lí tưởng là “lấy mạnh thắng yếu”. Cho 
nên, xây đựng quân đội hùng mạnh, tạm biệt tình hình “lấy 
yếu thắng mạnh” là kết quả tất yếu của Trung Quốc trỗi đậy 
về quân sự. 


Ngày nay tranh chấp trong các vấn để quốc tế cần phải 
kiên trì dùng phương châm giải quyết hoà bình, nhưng trong 
quan hệ quốc tế thì phải biết vận dụng lực lượng phi quân sự 
và thủ đoạn phi chiến tranh, lực lượng quân sự có vị trí quan 
trọng trong việc hậu thuẫn cho quốc gia. Trong quan hệ quốc 
tế, lực lượng quân sự luôn luôn là cái tay không thể nhìn thấy 
được. Chiến tranh chỉ là một hình thức hữu hình để quân sự 
phát huy vai trò của mình. Hòa bình mới là thể hiện giá trị lâu 


385 


đài của quân sự. Nhanh chóng xây dựng và duy trì một đội 
ngũ quân đội hùng mạnh thì Trung Quốc cần phải tiến hành 
đầu tư an ninh, đầu tư phát triển, đầu tư trỗi dậy, Trung Quốc 
cần phải chuyển khả năng sản xuất thành khả năng chiến đấu, 
chuyển một bộ phận tài sản thành năng lực quân sự, để “túi 
tiền ” biến thành “túi đạn”. 


Mục đích cơ bản để Trung Quốc có đại quần là để ngăn 
chặn chiến tranh xảy ra. Mục đích chủ yếu để xây dựng quân 
sự là thay vì “giành được thắng lợi trong chiến tranh” thành 
“ngăn chặn chiến tranh xảy ra”, đây cũng là tư tưởng của giới 
lí luận chiến lược Mỹ đưa ra. Bernard Brody là người tiên 
phong trong giới lí luận chiến lược công nhận sự nguy hại của 
vũ lực, trong vài tháng sau khi Mỹ tiến hành thả bom nguyên 
tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật, ông 
đã suy nghĩ về hiện thực quốc tế mới để đưa ra kết luận: “Tính 
đến nay, mục đích chủ yếu về việc xây dựng quân đội luôn 
luôn là giành thắng lợi trong chiến tranh; từ giờ trổ đi, mục 
đích chủ yếu xây dựng quân đội là để ngăn chặn chiến tranh 
xảy ra”, Tư tưởng này thực sự mang tính chiến lược đối với 
toàn bộ cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông gọi bom nguyên tử là 
“vũ khí tuyệt đối”, ông cho rằng bất kỳ cuộc chiến tranh nào 
mà sử dụng bom nguyên tử đều là thảm họa lớn của nhân loại, 
cho nên bằng giá nào cũng phải ngăn chặn cuộc chiến tranh 
này. Với ý nghĩa đó, Trung Quốc cho rằng, thông qua việc xây 
dựng cường quốc quần sự là để tránh chiến tranh xáy ra, đó là 
tư tưởng chiến lược quan trọng của việc Trung Quốc tập trung 
xây dựng quân sự. Mục đích chủ yếu việc Trung Quốc xây 
dựng quần sự hùng mạnh không phải để giành. thắng lợi trong 
chiến tranh, mà là để ngăn chặn chiến tranh xảy ra. 


Có khả năng “cùng đưa nhau đến chỗ chết”, mới bảo 
đâm “cùng nhau sinh tốn ” 


Trung Quốc cần phải có khả năng cùng đi đến chỗ chết 
với Mỹ, mới đủ báo đảm cùng sinh tổn với Mỹ, cùng an toàn, 
cùng nhau phát triển, 


386 


Hòa bình của Trung Quốc là hòa bình dưới sự uy hiếp của 
vũ khí hạt nhân. Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, Mỹ rất nhiều 
lần dùng vũ khí hạt nhân uy hiếp Trung Quốc, Sau khi chiến 
tranh Triều Tiên bùng nổ 1950, Tổng thống Mỹ Truman công 
khai tung tin nước Mỹ sẽ suy nghĩ tích cực trong vấn đề sử 
dụng bom nguyên tử đối với Trung Quốc. Năm1958, quân đội 
Mỹ yêu cầu thông qua quốc hội để tiến hành một cuộc tấn 
công hạt nhân vào Trung Quốc để bảo vệ Kim Môn và Mã Tổ. 
Năm 1963, Mỹ sau khi nhận được tin Trung Quốc tiến hành 
thử nghiệm vũ khí hạt nhân thì dự định đánh Trung Quốc bằng 
hệ thống vũ khí hạt nhân trên không. Trong “Đề xuất chính 
sách hạt nhân” mà Bộ Quốc phòng Mỹ trình tổng thống và 
quốc hội xem xét, thì Trung Quốc là mục tiêu tiến công bằng 
vũ khí hạt nhân của Mỹ trong tương lai. Đến năm 2002, Mỹ 
một lân nữa lại đưa Trung Quốc trở thành mục tiêu tiến công 
bằng vũ khí hạt nhân. Hòa bình của Trung Quốc trong thế kỷ 
21 là hòa bình dưới sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân. 


Mỹ và Liên Xô có Chiến tranh Lạnh mà không có đại 
chiến, nguyên nhân chính là khả năng cùng đưa nhau đến chỗ 
chết giữa Mỹ và Liên Xô, khả năng cùng nhau đến chỗ chết 
cũng chính là khả năng cùng nhau sinh tổn của hai nước. Đối 
VỚI Trung Quốc trong thế kỷ 21, trong quá trình hoạch định 
chiến lược cạnh tranh, nếu không thể chuẩn bị khả năng cùng 
chết. với Mỹ, thì khó mà có được hòa bình, khó mà có được 
quyền lợi cùng nhau phát triỂn, cùng nhau sinh tổn với Mỹ. 


An ninh của quốc gia là phải có trình tự, có sự khác biệt 
giữa an toàn tuyệt đối và an toàn tương đối. Nếu hai nước lớn 
mà cạnh tranh bao hàm cả khả năng cùng nhau đến chỗ chết, 
thì bất kỳ bên nào cũng không dám đánh bền kia, như vậy đôi 
bên đều an toàn tương đối. Nếu lực lượng đôi bên không cân 
bằng, một bên sau khi tiêu diệt bên kia để sinh tôn, như vậy 
một bên mạnh là an toàn tuyệt đối, còn một bên yếu là tuyệt 
đối không an toàn. Cho nên, trong điều kiện vũ khí hạt nhân, 
an toàn tuyệt đối của các nước lớn là tiêu diệt nước khác mới 


387 


báo đảm an toàn cho chính mình, an toàn tương đối là lấy khả 
năng cùng đưa nhau đến chỗ chết để duy trì quyền lợi, đôi bên 
cùng sinh tồn. 


Mỹ theo đuổi mục tiêu an ninh, không phải là an ninh 
quốc gia mà là bảo đảm an toàn địa vị bá quyền của Mỹ. Mỹ 
theo đuổi khả năng an toàn không phải là khả năng cùng nhau 
đến chỗ chết. Sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, Mỹ đã từng 
một lần ngừng nghiên cứu kế hoạch chiến tranh giữa các nước 
lớn. Những năm 90 cuối thế kỷ 20, phía quân đội Mỹ đã đưa ra 
nghiên cứu hồi phục lại kế hoạch phòng thủ trên không, đồng 
thời đổi tên là Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (gọi tắt là 
(NMD), nhưng chính phủ Clinton vẫn chưa đưa ra quết định. 
Năm 2001, sau khi Bush lên nắm chính quyền, bất chấp sự 
phản đối mãnh Hiệt của cộng đồng quốc tế, Mỹ vẫn quyết tâm 
chiến tranh trong tình hình không nước nào có thể cạnh tranh 
được, lấy thực lực kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật vững 
mạnh để nghiên cứu xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa 
quốc gia, Mỹ đã cho xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa để 
bảo vệ Mỹ an toàn tuyệt đối. Các nhà học giả quân sự Mỹ nói: 
“Sau ngày hoàn thành kế hoạch phòng thủ tên lửa quốc gia 
(NMD) và TMD (hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực) cũng là 
ngày loại bỏ trang bị vũ khí hạt nhân của Trung Quốc”. Cách 
nói nầy tuy có chút khuếch trương, nhưng cũng không phái là 
chuyện giật gân. 


Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân, một mặt để phát triển 
theo hướng thực dụng hóa, đưa vũ khí hạt nhân trở thành vũ 
khí chiến thuật trong các cuộc chiến tranh, đưa “vũ khí dọa 
người” trở thành “vũ khí đánh người” và “vũ khí hạt nhân 
thông thường” có uy lực lớn. Mặt khác, phát triển vũ khí hạt 
nhân theo hướng tuyệt đối hóa, tức là thông qua hai hệ thống 
phòng thủ tên lửa là: hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực và 
hệ thống phòng thú quốc gia để bảo đảm Mỹ an toàn tuyệt đối 
trong sự đe dọa của vũ khí hạt nhân. Mỹ an toàn tuyệt đối là 
người khác tuyệt đối không an toàn, điểu này có nghĩa an ninh 


388 


và hòa bình thế giới hoàn toàn nằm trong tay Mỹ, nó chẳng 
khác nào loại bố hệ thống vũ khí hạt nhân của người khác. 

An ninh của các nước lớn trong điều kiện vũ khí hạt nhân 
là cùng làm con tin của nhau. Ông Bạch Vạn Cương chuyên 
gia chiến lược hàng đầu của Trung Quốc nói rằng: “Năng lực 
hạt nhân giữa Trung-Mỹ còn khoảng cách rất xa, Trung Quốc 
chưa có cơ sở chắc chắn để hình thành sự phá hủy toàn điện 
đối với Mỹ, mà chỉ có điều kiện để hạn chế tối đa sự hủy diệt 
của vũ khí hạt nhân; trong chiến lược đối phó với Trung Quốc, 
Mỹ chưa từng xem Trung Quốc là đối thủ ngang sức có thể 
xâm phạm lợi ích quốc gia của Mỹ; trong chiến tranh tương lai 
có thể xảy ra ở Eo biển Đài Loan, chỉ cần Trung Quốc thiếu 
đi khả năng răn đe hạt nhân cuối cùng huỷ diệt Mỹ, thì bất 
luận là Trung Quốc có tiêu điệt được hàng không mẫu hạm 
của Mỹ, nắm được phần thắng trong chiến tranh cục bộ, Mỹ 
vẫn sẽ tham chiến, đây là sự lựa chọn chiến tranh của nước 
Mỹ dưới sự bảo trợ của răn đe hạt nhân; Trung Quốc hiện có 
khả năng răn đc hạt nhân có thể đe doa từng phần của nước 
Mỹ, nhưng như vậy hoàn toàn chưa đủ và khả năng này rất có 
thể bị làm suy yếu.Vì vậy, cho đù sự nghiệp hiện đại hóa của 
Trung Quốc đã có rất nhiều tiến bộ, bao gồm cả việc Trung 
Quốc giành được thắng lợi trong các ngành khoa học kỹ thuật 
cao, nhưng khả năng chiến tranh cục bộ chưa có gì là đột phá, 
chỉ cần Mỹ có ưu thế hơn Trung Quốc về vũ khí hạt nhân 
thì quyền chủ động chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ 
luôn luôn nằm trong tay Mỹ chứ không phải trong tay Trung 
Quốc, chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược quân sự của 
Trung Quốc thiếu mất vũ khí hạt nhân hùng mạnh thì an ninh 
của Trung Quốc luôn luôn là nguy hiểm, hơn nữa Trung Quốc 
đang tiến hành sự nghiệp hiện đại hóa, rất để bị các thế lực 
bên ngoài phá hoại, quyền sinh tổn của dân tộc không có cơ 
sở gì để bảo đảm”. 


Sự phân tích của Bạch Vạn Cương rất sâu sắc. Cơ sở vật 
chất trong cuộc Chiến tranh Lạnh là vũ khí hạt nhân, sự cân 


389 


bằng vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô về cơ bản đã đám 
bảo được hòa bình thế giới, nó được gọi là hòa bình trong cuộc 
Chiến tranh Lạnh. Hòa bình thế giới từ nay về sau là hòa bình 
giữa các nước lớn, nhưng phải dựa vào sự cân bằng về quân 
sự, bao gồm cả vấn để vũ khí hạt nhân trong, đó. Trung Quốc 
trỗi dậy về quân Sự, trong một thời gian ngắn thì không thể 
cũng không cần có vũ khí hạt nhân ngang bằng với Mỹ, không 
thể chạy đua vũ trang được với Mỹ, nhưng Trung Quốc nhất 
định phải nhanh chóng có khả năng cùng đưa Mỹ đến chỗ 
chết. Đây là yêu câu trong chiến lược an ninh quốc gia của 
Trung Quốc. Trừ phi Íà một ngày nào đó, ” một thế giới không 
có vũ khí hạt nhân” của chính quyền Obama trở thành sự thực. 


Trỗi dậy quân sự không phải để đánh Mỹ mà là để không 
bị Mỹ đánh 

Trong mội thời gian đài, về quân sự Trung Quốc không 
thể mà cũng không cần vượt qua Mỹ, nhưng mức độ thấp nhất 
trong việc Trung Quốc trỗi dậy quân sự là để không bị quân 
đội Mỹ đánh. Quân đội Mỹ cũng không dám đánh quân đội 
Trung Quốc, mà có đánh thì cũng không đánh thắng, khi đánh 
nhau với quân đội Mỹ quân đội Trung Quốc có thể đối diện 
và đứng ở vị trí bất bại, đó là yêu cầu chiến lược và mục tiêu 
chiến lược của quân đội Trung Quốc. Cho nên, mục đích trỗi 
dậy quân sự của Trung Quốc không phải là thắng Mỹ, mà chỉ 
là bảo đảm quân đội Trung Quốc không bị quân đội Mỹ chiến 
thắng, cho nên Trung Quốc trỗi dậy quân sự đối với quân đội 
Mỹ không phải là sự đe dọa, mà là để tránh quân đội Mỹ uy 
hiếp quân đội Trung Quốc. Đây là đặc trưng của Trung Quốc 
trỗi dậy quân sự, trỗi đậy quân sự mang đặc sắc Trung Quốc, 
bao gồm tính tự vệ, tính phòng thủ, tính hòa bình, tình giới hạn, 
tính cần thiết, tính quan trọng, tính bức thiết. Điều này cũng 
quyết định Trung Quốc trỗi dậy quân sự không thể mà cũng 
không cần thiết phải chạy đua vũ trang với Mỹ, vì mục đích và 
hàm ý của cuộc chạy đua vũ trang là đôi bên muốn chạy đua 
thì một trong hai bên phải có ưu thế về lực lượng quân sự so 


390 


với bên kia, lấy áp đảo và chiến thắng lực lượng quân sự của 
đối phương làm mục tiêu. Đương nhiên nếu trong thế kỷ 21, 

Trung Quốc thuận theo tự nhiên, trong tình hình hòa bình như 
hiện nay, trở thành cường quốc quân sự số một thế giới không 
phải là một việc xấu, cũng không phải là đe dọa Mỹ, mà là 
tăng cường lực lượng hòa bình thế giới, Đặng Tiểu Bình cũng 
đã từng nói như vậy, Trung Quốc là lực lượng duy trì hòa bình, 

Trung Quốc càng lớn mạnh thế giới càng hòa bình. Giống r như 
một dũng sĩ đeo bảo kiếm có võ công cao không phải để đc 
dọa người tốt, mà chỉ là đe dọa bọn trộm cắp. 


Trung Quốc trỗi dậy quân sự, cần phải có lực lượng quân 
sự hùng mạnh mới thực hiện được thống nhất quốc gia, mới có 
khả năng ngăn chặn được thế lực bên ngoài công kích làm cho 
Trung Quốc bị chia cắt, ví dụ về vấn đề Eo biển Đài Loan, để 
ngăn chặn Mỹ sử dụng quân sự can thiệp vào, thì lực lượng 
này sẽ buộc cho Mỹ không dám vì ủng hộ Đài Loan độc lập 
mà tiến hành chiến tranh. Trung Quốc trỗi dậy quân sự, khiến 
cho lực lượng quân đội Mỹ trước mắt không dám đương đầu 
với quân đội Trung Quốc, vì Mỹ sợ sẽ gánh vác không nổi cái 
giá phải trả nếu lấy chiến tranh để ngăn chặn Trung Quốc, 
điều này đã khiến Mỹ không thể đưa ra các sách lược, từ đó 
đưa Mỹ vào tình thế ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy có giới 
hạn, đó là giới hạn “ngăn chặn trong hòa bình”. Thực lực quân 
sự của Trung Quốc cần phải hùng mạnh để bất kỳ kẻ địch 
mạnh nào trên thế giới đều không dám cũng không thể dùng 
lực lượng quân sự để ngăn chặn quá trình và khả năng trỗi đậy 
của Trung Quốc. Trung Quốc trỗi dây quân sự thì cần phải 
có lực lượng quân sự hùng mạnh để duy trì hòa bình thế gIỚI, 
trách nhiệm trong vấn để trật tự thế giới và hòa bình thế giới 
nhanh chóng sẽ được đặt lên vai Trung Quốc. 


Tờ “Thời báo toàn cầu” số ra ngày 27 tháng 11 năm 2009 
đăng bài viết của nghiên cứu viên cao cấp Doug Bangdow, 
thuộc Viện nghiên cứu Catto Mỹ, đã nói rằng: “Con đường 
phía trước của thế kỷ 21 phụ thuộc quan hệ giữa Trung Quốc 


391 


và Mỹ. Điều khiến các nhà sách lược Mỹ đang lo lắng không 
phải kinh tế Trung Quốc mà là khả năng quân sự Trung Quốc, 

Lầu Năm Góc trong các báo cáo hàng năm của mình đều nhắc 
đến các khoản chỉ cho quân sự của Trung Quốc. Trong cuộc 
duyệt bình mừng ngày quốc khánh, cho đù Trung Quốc có tới 
8.000 người và 151 máy bay tham gia, nhưng lực lượng quân 
sự Bắc Kinh vẫn thua xa Mỹ. Quân đội Mỹ có sức mạnh nhất 
trên thế giới, quân đội mặt đất của Mỹ được huấn luyện, trang 
bị vũ khí chuẩn bị chiến đấu tốt hơn nhiều so với quân đội 
Trung Quốc. Kho vũ khí hạt nhân của Washington càng lớn 
thì càng hiện đại. Không quân của Mỹ không nước nào sánh 
được ”. Mỹ có l1 nhóm tàu sân bay chiến đấu, còn Trung Quốc 
thì không có. Trong báo cáo tài chính hằng năm, tính đến ngày 
30 tháng 9 năm 2009, Mỹ đã chi phí 700 tỷ USD cho hả: quân, 

gấp bảy lần Trung Quốc. Nếu giảm bớt các khoản chỉ cho 
chiến tranh hiện tại, thì kinh phí quân đội của Mỹ vẫn gấp 
năm lần Trung Quốc. Trung Quốc đang từng bước tăng tốc đẩy 
mạnh hiện đại hóa quân sự, cần rất nhiều năm, hay nói cách 
khác mấy chục năm nữa chỉ phí quân sự của Trung Quốc mới 
ngang bằng với chí phí quân sự của Mỹ. Từ đó có thể thấy, nếu 
nói Trung Quốc trong thời gian tới có thể đe đọa an ninh của 
Mỹ thì chẳng khác nào người bệnh nói mê”. Vấn đề chính ở 
đây là khả năng Mỹ tiến công Trung Quốc. Chars Ereeman, 

một quan chức Lầu Năm Góc đã từng nói Trung Quốc “vô 
tình tiến hành chiến tranh ở Mỹ, nhưng Mỹ lại thực hiện một 
kế hoạch lớn đả kích người Trung Quốc - trên lãnh thổ Trung 
Quốc”. Trung Quốc hiện tại đang phát triển để có đủ khả năng 
quần sự ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Trung Quốc. Bắc Kinh 
không cần đánh bại Mỹ, thậm chí sức mạnh quân sự cũng 
không cần cân tương đương với Mỹ, quân đội Trung Quốc chỉ 
cần đảm bảo đủ khá năng ngăn chặn Washington sử dụng sức 
mạnh quân đội. Trong nước Mỹ, có một vài người dường như 
rối loạn tâm thần về việc Trung Quốc có khả năng có hàng 
không mẫu hạm. Tình hình quân sự ở Thái Bình Dương luôn 
luôn thay đối, nhưng không phải vì hàng không mẫu hạm cửa 


392 


Trung Quốc một ngày nào đó sẽ ít đi, chất lượng không cao, 
mà vì kế hoạch của Mỹ làm thế nào để đối phó hàng không 
mẫu hạm của Trung Quốc và những lực lượng quân sự truyền 
thống khác. Để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ, Trung Quốc 
phải phát triển lực lượng đủ để cân bằng với khả năng vũ khí 
hạt nhân và áp lực vũ khí hạt nhần đến từ Washington, phát 
triển tên lửa mang đầu đạn và tàu ngầm để tiến công tàu sân 
bay của Mỹ, dùng cách tác chiến phi đối xứng gây hỏa mù vệ 
tỉnh Mỹ, sau đó phá hoại hệ thống điện tử của Mỹ. 


Có thể thấy, Trung Quốc trỗi dậy quân sự không phải đánh 
Mỹ, mà là không để Mỹ đánh, Đối với mục tiêu này của quân 
đội Trung Quốc người Mỹ trong lòng cũng rất rõ. 


Vạch trần “ thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc, ” đấy 
mạnh “khả năng răn đe của Trung Quốc ” 


Trong giới tự nhiên, loài động vật nào mà có khả năng tấn 
công, thì nó tương đối an toàn. Động vật có khả năng phòng 
thủ nhưng không có hành động tấn công, thì loài động vật đó 
cũng được coi là an toàn, khả năng phòng thủ cũng là khả 
năng bảo đắm an toàn. Còn động vật không có khả năng tấn 
công và không có khả năng phòng thủ, chỉ có khả năng chạy 
trốn, thì cũng có thể chuyến từ nguy hiểm thành an toàn, giữ 
được tính mạng. Muốn trở thành một nước lớn, nếu không cần 
khả năng răn đe, thì nước đó đương nhiên bị nằm trong tầm uy 
hiếp của nước khác. 


Trung Quốc từ trước tới này không phải là quốc gia đi uy 
hiếp người khác. Nhưng, sự trỗi dậy của Trung Quốc, đối với 
quốc gia chủ nghĩa bá quyền thì đương nhiên nó là sự đe dọa, 
sự đc dọa này không phải là việc xấu, nó chỉ là thúc đẩy dân 
chủ thế giới, hạn chế những yếu tố có lợi cho chủ nghĩa bá 
quyền. Trong một quốc gia dân chủ , biện pháp chặn đứng 
quyền lực ngang ngược là lấy quyền lực cần bằng quyền lực; 
trong một thế giới dân chủ, biện pháp để cân bằng bá quyền 
là lấy lực lượng cân bằng lực lượng. 


393 


Sức mạnh răn đc của Trung Quốc là phải bằng uy lực vũ 
trang, uy phong cần có của một nước lớn. Một quốc gia lớn mà 
không có sức mạnh răn đe thì chỉ là một quốc gia không có uy. 
Trung Quốc trỗi dậy, vừa để vạch trần “thuyết về mối đe doa 
của Trung Quốc”, lại vừa phải tăng cường xây dựng sức mạnh 
rần đe của Trung Quốc; không chỉ tăng cường khá năng răn đc 
của mình, Trung Quốc còn cần phải bày tỏ ý chí răn đe, quyết 
tâm răn đe của mình, để khiến cho những kẻ muốn xâm hại lợi 
ích quốc gia, nhất là những kẻ muốn chiếm không trung tâm 
nguyên tử của Trung Quốc biết được ý chí, quyết tâm và khả 
năng răn đe của người Trung Quốc. 


Uy lực, răn đe bằng vũ lực, uy hiếp, là ba khái niêm khác 
nhau. Ủy lực là khả năng của quân đội và của quốc gia. Răn 
đe bằng vũ lực là lấy sự tổn tại của một lực lượng để tạo nên 
ảnh hưởng và tác dụng tâm lý. Uy hiếp, là ác ý xâm lược và cố 
ý bá chủ, có khả năng gây nguy hiểm cho người khác. Trong 
rừng, dê là loại động vật yếu đuối, dê không thể uy hiếp bất 
kỳ động vật nào, đê đối với bất kỳ động vật nào cũng không 
có khả năng uy hiếp. Hổ và sói trong rừng là thuộc loại động 
vật dã man, là mối đe dọa sự an toàn của rừng. Còn voi cũng 
là động vật có uy phong, voi có khả năng đe dọa, nhưng voi 
không như các loài động vật có khả năng uy hiếp khác, voi 
không uy hiếp những con vật khác. Tình thần thượng võ của 
Trung Quốc là uy chứ không phải là hiếp, Trung Quốc không 
phải là con đê trong cộng đồng quốc tế, giống như sau cuộc 
chiến tranh nha phiến của Trung Quốc, tất cả mọi người đều 
bị áp bức; Trung Quốc cũng không làm con hổ, con sói trong 
cộng đồng quốc tế, không xưng bá, không đi bắt nạt kẻ yếu. 
Tỉnh thần thượng võ của Trung Quốc giống như con voi có uy 
phong, những động vật yếu đứng trước mắt nó cũng không 
cảm thấy bị uy hiếp, những động vật dã man đứng trước mặt 
nó thấy mối đe dọa mà không dám hành động bừa bãi. 


Trung Quốc phải xây dựng lực lượng quân sự như thế 
nào đây, cần phải lấy nhu cầu an ninh của quốc gia làm căn 


394 


cứ, không thể lấy nhu cầu làm bá quyền của Mỹ làm căn cứ, 
càng không thể lấy cảm nhận của Mỹ mà thay đổi chiến lược. 
Trong các chiến lược vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, hệ 
thống phòng thủ tên lửa đã có những bước đột phá, để chuẩn 
bị bất kể khi nào cũng có thể phản công, đánh trả kẻ địch 
mạnh, các nhóm tàu sân bay của hải quân Trung Quốc có khả 
năng đạp bằng chông gai tiến lên phía trước, khi hải quân và 
không quân Trung Quốc có khả năng hùng mạnh, cơ động, đột 
kích nhanh, di chuyển tốt từ xa, thì quan hệ giữa Trung Quốc 
và Mỹ càng được ổn định, hòa bình thế giới và khu vực càng 
được bảo đảm. 


4. Nước giàu cần quân mạnh 


Để thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung 
Hoa thì cần phải kiên trì thống nhất đường lối nước giầu, quân 
mạnh. Để làm được điều này, Trung Quốc cần phải đám nâng 
cao sức mạnh quân đội. Trung Quốc phấn đấu mưu cầu “nước 
giàu”, càng phải phấn đấu mưu cầu “quân mạnh”. 

Sức mạnh quân sự Trung Quốc: Không thể định vị ở trình 
độ hạng ba của thế giới 


Quân mạnh cần phải có mục tiêu và tiêu chuẩn. Trong 
giai đoạn mới của thế kỷ mới, mục tiêu và tiêu chuẩn của 
sức mạnh quân sự Trung Quốc đó chính là rèn luyện để tương 
thích với quốc tế, bảo vệ lợi ích phát triển và lợi ích an ninh 
quốc gia, đủ khả năng ứng phó với khủng hoảng, duy trì hòa 
bình, ngăn chặn chiến tranh, giành thắng lợi trong chiến tranh, 
và cuối cùng là duy trì và thực biện sự nghiệp hiện đại hóa 
quân sự thống nhất tổ quốc. Khả năng quân sự của Trung 
Quốc cần phải đạt đến “ba cái không dám”: Đài Loan không 
dám cũng không thể độc lập, chia cắt; Mỹ và các nước khác 
không đám cũng không thể can thiệp vào đấu tranh quân sự 
trong vấn đề Eo biển Đài Loan; Mỹ không đám dùng vũ lực 
để ngăn cản Trung Quốc trỗi dậy, để Trung Quốc trỗi đậy rơi 
vào thế không gì ngăn cản được. 


303 


„Trung Quốc xây dựng quân đội khác với các nước phát 
triển chạy đua vũ trang, nhưng cũng cần phải tích cực đẩy 
mạnh cải cách quân sự đặc sắc Trung Quốc, cố gắng để giành 
được quyền chủ động trong các cạnh tranh quân sự quốc tế, 
cần xây dựng sức mạnh quân sự Trung Quốc trở thành sức 
mạnh quân sự số một thế giới. 


Có quan điểm cho rằng: "Xây dựng sự nghiệp hiện đại 
hóa và phát triển lực lượng quân sự Trung Quốc thì cần phải 
xác định mục tiêu rõ ràng hơn nữa, mục tiêu này là không lấy 
việc đuổi KỊp và vượt Mỹ làm mục tiêu. “Trung Quốc không 
cần phải xây dựng lực lượng quân sự theo kiến Mỹ, mà xây 
dựng chủ yếu là nhu cầu là an ninh”. “Trung Quốc xây dựng 
lực lượng quân sự và hiện đại hóa quốc phòng cũng không 
nên lấy lực lượng quân sự Nga làm mục tiêu và tấm gương”. 
“Trung Quốc nếu không có lợi ích nào đặc biệt, cũng không 
cần phải xây dựng lực lượng quân sự giống quy mô của Nga”. 


Nếu mục tiêu sức mạnh quân sự Trung Quốc đã không 
thể đuổi kịp và vượt qua Mỹ, thì cũng không thể đuổi KỊP và 
VưƯợi qua Nga, như vậy sự nghiệp xây dựng sức mạnh quân sự 
Trung Quốc chỉ được xác định ở mức thứ ba trên thế giới, Xác 
định một hạn mức như vậy đối với mục tiêu xây dựng quân 
đội hùng mạnh của Trung Quốc, đưa việc xây dựng sức mạnh 
quân sự đứng thứ 3 thế giới trở thành mục tiêu để xây dựng 
quân sự và quốc phòng Trung Quốc, đây là mục tiêu lạc hậu 
và mục tiêu đáng bị đánh đổ. Nước giàu quân mạnh là hướng 
đi ương lai của Trung Quốc. Trung Quốc trong vấn đề “nước 
giầu ” sớm đã vượt qua Nga, còn muốn vượt qua các nước giàu 
có nhất và phát triển nhất trên thế giới. Trung Quốc trong vấn 
để “quân mạnh” cũng không thể lạc hậu, cũng cần phải đuổi 
KỊp các nước mạnh nhất trên thế giới, xây dựng quân đội đứng 
số một thế giới. Quân mạnh sẽ là nước mạnh nhất thế giới. 


Trung Quốc hùng mạnh: Không có giới hạn 


Quyền hùng mạnh là một loại chủ quyền của quốc gia. 


396 


Hùng mạnh không có hạn mức tối đa. Không thể do một quốc 
gia quy định giới hạn hùng mạnh của quốc gia khác. 

Mỹ chỉ có 300 triệu đân mà có thể trở thành cường quốc 
số một thế giới, Trung Quốc có 1,3 tỷ đân vì sao phải chịu 
khuất phục Mỹ về lực lượng quân sự? Cường quốc số một thế 
giới vì sao chỉ Mỹ mới đú khả năng đảm đương? Vì sao Mỹ 
siêu cường, Mỹ không hô to “thuyết về mối đe doạ của Mỹ”, 
Trung Quốc với ngân sách quốc phòng chỉ bằng 1/10 Mỹ, thì 
lại thành “thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc”? 


Cho nên, Trung Quốc hùng mạnh không cần giới hạn tối 
đa, vì mối quan hệ giữa bá quyền và hùng mạnh là không cần 
thiết, một quốc gia hùng mạnh có thể làm bá quyền, cũng có 
thể không làm bá quyền, Sự hùng mạnh cúa quốc gia bá quyền 
có hại cho hòa bình thế giới, còn sự hùng mạnh của quốc gia 
phì bá quyền có lợi cho hòa bình thế giới. Quan hệ giữa “bá 
quyền” và “hùng mạnh” là quan hệ không tương đồng. 


Có quan điểm cho rằng, Trung Quốc không lấy đuổi kịp 
và vượt qua Mỹ và Nga làm mục tiêu là “vì quy luật rất rõ 
ràng, Trung Quốc không phải là siêu cường như Mỹ hiện nay, 
cũng không làm bá quyền , càng không phải là quốc g1a có 
khả năng bảo vệ lợi ích an ninh cho mình, cho thế giới. Trung 
Quốc hiện tại không chuẩn bị khả năng như vậy, tương lai phát 
triển càng mạnh, cũng không giống như Mỹ hiện nay, đưa 
quân sự của Mỹ rải khắp các khu vực trên thế giới ” 


Tính chất xây dựng sức mạnh quân sự của một quốc gia 
không ở “mục tiêu” là gì, mà ở “mục đích” là gì. Trung Quốc 
xây dựng quân sự hùng mạnh, không phải để lặp lại con 
đường cũ trong thời kỳ chiến tranh Lạnh là Mỹ-Liên Xô đối 
kháng, Đông-Tây đối kháng, mà hoàn toàn là để để phòng và 
chặn đứng cục diện cũ tái diễn. Trung Quốc đã chứng minh 
bản thân Trung Quốc không xưng bá, không tranh bá quyền, 
không phải sức mạnh quân sự Trung Quốc mãi mãi yếu hơn 
Nga, Mỹ, mà là để lực lượng quân sự hùng mạnh của mình 


K đj 


vận dụng một cách hợp lí vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia, 
duy trì hòa bình thế giới, thúc đấy thế giới cùng nhau phát 
triển, Vậy thì cho rằng Trung Quốc nếu không, bá quyền thì 
cũng không cần hùng mạnh sao! Trung Quốc nếu không bành 
trướng thì chỉ có thể để Mỹ và Liên Xô có lực lượng quân sự 
mang tính toàn cầu, còn Trung Quốc mãi mãi không CÓ SUY 
nghĩ để lực lượng quân sự của mình đuổi kịp Mỹ và Nga, thì 
thật là chuyện kỳ lạ. 


Tính chất của việc cân bằng sức mạnh quân đội các nước 
lớn, căn bản nhất không phải là xem lực lượng quân đội này 
có tính toàn cầu hay không, mà cần xem lực lượng quân đội đó 
có tính xâm lược hay có tính hòa bình. Lực lượng quân sự có 
tính khu vực thì cũng có thể xưng bá quyền khu vực, cũng có 
thể xâm chiếm chủ quyền của quốc gia khác. Còn lực lượng 
quân sự có tính toàn cầu không nhất định là lực lượng bành 
trường và xâm lược, cũng không nhất định là lực lượng tranh 
bá quyển thế giới. Lực lượng quân sự của Trung Quốc trong 
tương lai đuổi kịp và vượt Nga, Mỹ cũng không thể nói là trở 
thành lực lượng tranh bá quyền thế giới, quốc gia bá quyền 
nhất định là quốc gia hùng mạnh, nhưng quốc gia hùng mạnh 
không nhất định là quốc gia bá quyền. Mạnh mà không làm 
bá quyền là đặc trưng bản chất của sức mạnh quân sự Trung 


Quốc. 


Nguyên nhân chính là vì Trung Quốc hiện tại là quốc gia 
thiếu khả năng bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh của mình, 
của thế giới, cho nên Trung Quốc mới ra sức phát triển sức 
mạnh quân sự. Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia hùng 
mạnh mà không tranh bá quyền thế giới, ngăn chặn những 
nước xưng bá quyên, duy trì hòa bình thế giới. Mà muốn ngăn 
chặn những nước xưng bá quyển , duy trì hòa bình thế giới, 
yêu cầu lực lượng quân sự Trung Quốc phải bắt kịp và vượt 
qua Mỹ- quốc gia bá quyền thế giới, lực lượng quân sự Trung 
Quốc trong tương lai sẽ không áp dụng theo kiểu Mỹ là đóng 
quân khắp thế giới, nhưng lực lượng quân sự Trung Quốc trong 


398 


tương lai cần có đủ khả năng để bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì 
hòa bình thế giới và cùng nhau phát triển trong phạm vi toàn 
cầu. 


Trung Quốc không thể “tự hạn chế võ công ” 


Liên quan đến “thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc”, 
Trung Quốc phải đối phó như thế nào với các thế lực quốc 
tế, có người lại đưa ra ý kiến rằng, Trung Quốc nên áp dụng 
“thuyết Trung Quốc tự bỏ võ công”, “chỉ cần Trung Quốc 
tự loại bỏ trang bị vũ khí hạt nhân, thì Mỹ không dám đánh 
Trung Quốc, bởi vì nếu như vậy thì toàn cầu cùng đánh lẫn 
nhau, người dân Mỹ cũng có thể đứng dậy lật đổ chính phủ 
của nước mình”. Có người còn chú trương đưa ra ý kiến Trung 
Quốc thông qua việc cắt giảm các khoản chi cho quân sự và 
giảm bớt lực lượng quân sự để biểu đạt thiện ý, để Mỹ yên 
tâm. Trên thực tế, biện pháp thông qua “tự phế võ công” để 
đổi lấy an toàn, cũng không thể lựa chọn được. 


Xác định mục liêu phát triển lực lượng quân sự Trung 
Quốc, không phải căn cứ vào mức độ cảm nhận của người 
khác đối với sự đe dọa Trung Quốc, mà phải căn cứ vào mức 
độ cảm nhận của chính Trung Quốc về mối đe dọa đó. Trong 
thế giới ngày nay, cho dù là quốc gia nào, liên quan đến mục 
tiêu sức mạnh quân sự, đều không phải lấy cảm nhận, đánh 
giá của cộng đồng quốc tế làm tiêu chuẩn, mà phải quyết 
định dựa trên lợi ích và điều kiện của quốc gia mình. Nhất 
là Trung Quốc, không thể lấy sự lo lắng và hoài nghỉ của các 
nước phương Tây đối với Trung Quốc làm định lượng mục tiêu 
cơ bản của sức mạnh quân đội. 


Cần phải phá vỡ dư luận đến từ các quốc gia phương Tây 
nhằm ngăn cẩn sự nghiệp xây dựng Trung Quốc trở thành 
cường quốc quân sự. Trung Quốc phát huy sức mạnh quân sự, 
bắt kịp và vượt qua sức mạnh quân sự tiên tiến trên thế giới, 
xây dựng mục tiêu trở thành quốc gia có sức mạnh quân sự lớn 
nhất thế giới không phải để uy hiếp người khác, nhưng đương 


359 


nhiên là có cả khả năng răn đe trong đó. Sức mạnh quân sự 
của Trung Quốc XHCN là sự răn đe chính nghĩa đối với những 
hành vi chia cắt, ngăn cản Trung Quốc thậm chí có mưu đồ 
xâm lược Trung Quốc của các nước bá quyền và các nước có 
nền chính trị hùng mạnh. Sự răn đe chính nghĩa là nhu cầu 
phát triển hòa bình, thống nhất tổ quốc và an ninh của quốc 
gia, nó cũng là nhu cầu hòa bình thế giới. 


“Quân mạnh ” kéo theo “nước giầu ” 


Thống nhất giữa “quân mạnh” và “nước giàu `, “quân mạnh” 
thì mới có khả năng kéo theo “nước giàu”, vấn đề mấu chốt là 
phải kết hợp tốt “quân mạnh” và “nước giàu” 


Liên Xô và Mỹ đã từng phải chịu thiệt thòi rất nhiều trong 
cuộc chay đua vũ trang, nguyên nhân chủ yếu không ở cuộc 
chạy đua vũ trang mà là ở con đường chạy đua không đúng. 
Liên Xô dùng thể chế phân chia quân và dân trong điều kiện 
kinh tế kế hoạch để đối kháng với thể chế kết hợp quân và 
dân trong điều kiện kinh tế thị trường của Mỹ, kết quả là Mỹ 
càng thi đấu càng có sức mạnh, Liên Xô càng thi đấu càng 
yếu. Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đầu tư mạnh vào 
quân đội, kinh tế tăng trưởng cao, vấn đề then chốt là kết hợp 
giữa quân và dân cùng nhau thúc đẩy làm cho kinh tế phát 
triển. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, cứ mười năm Mỹ đẩy 
mạnh xây dựng công trình quân sự quy mô lớn, lấy quân thúc 
đẩy dân: mười năm đầu, công trình đầu tiên là "công trình 
bom nguyên tử”, công trình thứ hai của mười năm tiếp theo là 
“công trình tàu vũ trụ Apollo lên mặt trăng”, công trình thứ 
ba là “công trình tầu con thoi”, công trình thứ tư là à "công trình 
chiến tranh giữa các vì sao”, công trình thứ năm vào những 
nấm 90 là “công trình đường cao tốc”, công trình thứ sáu là 

“công trình hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo”. “Công trình 
tàu vũ trụ Apollo lên mặt trăng” của Mỹ đã kéo theo sự phát 
triển ngành hàng không vũ trụ, Mỹ đầu tư 24 tý USD, giá trị 
sản lượng đạt 2.000 tỷ USD, hiện quả kinh tế gấp 100 lần. 


400 


Trung Quốc có công trình là “lưỡng đạn nhất tỉnh” (bom 
nguyên tử bom khinh khí, và vệ tỉnh) , “Thần châu-5”, “Thân 
châu-6”, hai công trình này đã kéo theo sự phát triển ngành 
khoa học kỹ thuật cao của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đầu 
tư 18 tỷ nhân dân tệ vào công trình tàu vũ trụ có người lái, 
hiện nay đã tạo ra hiệu ứng phát triển cho ngành này với trị 
giá hơn L0O tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc tham gia cạnh tranh 
quân sự thế giới, cần phải giải phóng tư tưởng. Trước đây nói 
cần đại bác hay là cần bơ, đó là “thuyết đối lập ‹ đại bác với 
bơ”, mô hình quốc phòng mới là “thuyết thống nhất đại bác và 
bở”, Trước đây nói nước giàu quân mạnh là nói “nước giàu” 
trước, “quân mạnh” sau, bây giờ phải kiên trì thống nhất 
“nước giàu” và “quân mạnh”. “Quân mạnh” sẽ tạo hiệu ứng 
kéo theo nước giàu, cũng có thể thúc đẩy “nước giàu” 


Không được Hiến hành“chạy đua vũ trang, ” mà cần phải 
“nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự” 


Hiện tại, toàn thế giới có hơn 40 quốc gia đang tiến hành 
cải cách về quân sự, hình thành một cuộc cạnh tranh quân sự 
mới trên vũ đài quốc tế. Chi phí quốc phòng của Mỹ hiện đã 
lên tới khoảng 700 tỷ USD, chiếm hơn một nửa chi phí quân 
sự của toàn thế giới. Đối với quân đội mà nói, chỉ có hai thời 
kỳ: một là “thời kỳ chiến tranh” mịt mù khói súng; hai là “thời 
kỳ chiến tranh” không nhìn thấy khói súng. Cái gọi là “thời 
kỳ hòa bình ”, nhìn từ góc độ tư duy quân sự, thì đây là thời kỳ 
chuẩn bị chiến tranh, là thời kỳ cạnh tranh quân sự. Cải cách 
quân sự thế giới đang xuất hiện xu thế phát triển nhanh chóng, 
nước Mỹ luôn luôn đi đầu trong cải cách quân sự, cuộc cải 
cách quân sự của Nga cũng giành được những thành tựu đáng 
kể, Nga tăng tốc xây dựng quân đội và tiến những bước dài. 


Hiện tại ,Irung Quốc đang đứng trước cơ hội là “nước 
giầu” và “quân mạnh”. Có thể nói, đây là cơ hội tốt nhất từ 
trước tới nay mà quốc phòng và quân đội Trung Quốc có được. 


Trung Quốc kể từ sau khi thành lập đến nay, quan hệ giữa 


401 


nước giàu và quân mạnh được chia làm ba giai đoạn. 


Giai đoạn đầu: hơn 20 năm sau khi Trung Quốc mới thành 
lập, Trung Quốc đối mặt với thế lực thù địch de dọa nghiêm 
trọng quân sự Trung Quốc, để bảo vệ an ninh chủ quyền và 
độc lập, tuy là cơ sở kinh tế còn yếu kém, Trung Quốc cũng 
phải đầu tư nhiều vào quân sự, buộc Trung Quốc rơi vào tình 
cảnh “quân mạnh” trên cơ sở “nước nghèo”, 


Giai đoạn hai là: Trung Quốc sau hơn 20 năm tiến hành 
cải cách mở cửa, vì tập trung vào xây dựng kinh tế, nên quán 
triệt phương châm quân đội “nhẫn nại”, quốc phòng và quân 
đội Trung Quốc đã phải “nhẫn nại” trong một thời gian dài 
cho sự nghiệp xây dựng “nước giàu”, tuy nhiên trong khi tấng 
cường thực hiện chiến lược “nước giàu” thì “quân mạnh” lại 
phát triển một cách chậm chạp, rất nhiều năm quân đội Trung 
Quốc được xây dựng trong điều kiện miễn cưỡng ngừng mà 
không tiến, trang bị vữ khí thì lạc hậu, so với hiện đại hóa 
quân đội của các nước lớn trên thế giới còn khoảng cách rất 
Xa. 


Giai đoạn ba: sau khi bước vào giai đoạn mới, thế kỷ mới, 
trong điều kiện cơ sở mấy chục năm kinh tế phát triển nhanh, 
thực lực kinh tế, quân sự được nâng cao, Trung Quốc kiên trì 
thống nhất quá trình “nước giàu” và “quân mạnh”. 


Có thể nói, từ sau khi Trung Quốc được thành lập, Trung 
Quốc luôn luôn trong cảnh “ quân mạnh” trên nền tầng “nước 
nghèo”, thế giới phương Tây nói Trung Quốc. thắt lưng buộc 
bụng để xây dựng quốc phòng, dù không có quần để mặc cũng 
vẫn chế tạo bom nguyên tử, Hiện tại Trung Quốc có điều kiện, 
trên cơ sở nên kinh tế phát triển và duy trì được lâu dài, thì 
Trung Quốc cần phải xây dựng đồng thời _ nước giàu” và" 
quần mạnh”, Đây là giai đoạn mới cho quốc phòng và quân 
đội Trung Quốc vận dụng khoa học kỹ thuật để phát triển. 
Trung Quốc nhất định phải nắm bắt lấy thời kỳ cơ hội chiến 
lược xây dựng quân đội hùng mạnh để làm nên những kỳ tích. 


402 


CHƯƠNG 8 
HÔ VANG THUYẾT “TRUNG QUỐC SỤP ĐỒ” 


Bài quốc ca của nước Trung Hoa mới ra đời trong lúc dân 
tộc Trung Hoa đang ớ trong giai đoạn khó khăn nhất, trong 
đó có câu rung động lòng người “Dân tộc Trung Hoa đã đến 
lúc nguy nan nhất rồi”. Câu nói biểu đạt ý thức lo lắng, “nỗi 
lo” này là linh hồn của bài quốc ca. Một dân tộc “đang ở lúc 
nguy nan nhất” tức là đang trong giai đoạn đối mặt với hiểm 
họa vong quốc diệt chúng, cần phải cứu nguy và mưu sự tổn 
vong cho dân tộc. Nhưng, một thời khắc nguy nan khác dễ bị 
coi nhẹ lại chính là lúc cả dân tộc đang giương cao ngọn cờ ca 
khúc ca khải hoàn. Trung Quốc thế kỷ 21, có tiểm năng “trỗi 
dậy”, nhưng cũng, có khả năng "tụt hậu”, có nguy ‹ cơ “sụp để” 
Tình thần bài quốc ca nhắc nhở chúng ta một điều, trong cao 
trào của sự “trỗi dậy” cần hết sức chú ý đến mối nguy của sự 

“sụp để”. 


1. Nước lớn trỗi dậy và nuớc lớn sụp đổ: ranh giới mong 
manh 


Thiên hữu bất trắc phong vân, quốc hữu đán tịch họa phúc 
(rời có gió mưa bất trắc, nước có họa phúc sớm chiều). Giữa 
“nước lớn trỗi dậy” và “nước lớn sụp để” , không có cái gọi 
là khó có thể vượt qua. Cổ kim đã có vô số ví dụ sử sách ghi 
chép lại, gợi mở cho chúng ta nhiều điều sâu sắc. 


Vận mệnh nước lớn: Tôn vong chỉ trong một đêm 


Ngày 14 tháng 7 năm 1789, người đân Paris tấn công nhà 
ngục Basil, đại cách mạng Pháp nổ ra. Tối hôm đó, người 
chuyên quản lý y phục cho quốc vương kể lại tình hình Paris 
cho vua nghe, Louis 16 kinh ngạc hỏi: “Đây có phải là cuộc 
phiến loạn không ?”, ông ta nói: “Không, thưa bệ hạ, đây là 
một cuộc cách mạng”. Quốc vương tối đó viết vào nhật ký hai 
chữ : “Vô sự”. Đây là một ví dụ điển hình về vị quốc vương 


403 


đã thiếu đi “nỗi lo”, 

Nhà ngoại giao Mỹ George Frost Kennan đưa ra thuyết 
“kiểm chế” cho thời kỳ chiến tranh Lạnh trong tác phẩm “Căn 
nguyên hành vi của Liên Xô” nói: “Nếu như sự đoàn kết và 
hiệu quả của Đẳng — một loại công cụ chính trị - bị húy hoại, 
thì Liên bang Nga chỉ trong một đêm sẽ từ cường quốc trở 
thành một nước yếu kém và đáng thương nhất”. Sự sụp đổ của 
Liên Xô cuối cùng cũng chỉ trong một đêm. 


Miao Trạch Đông : 5Ú năm sau càng nguy hiểm 


Ngày 24 tháng 9 năm 1956, tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ 8 Đảng cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông trong 
cuộc trò chuyện với Đoàn đại biểu Liên minh những người 
cộng sản Nam Tư, nói: “ Muốn Trung Quốc trở thành một nước 
giàu mạnh thì phải cần 50-100 năm”, “ Sắp tới Trung Quốc sẽ 
trở thành một nước như thế nào thì phải xem phát triển ra sao. 
Trung Quốc cũng có thể phạm sai lầm, cũng có khả năng sa 
ngã”, “sự sa đọa, chú nghĩa quan liêu, chủ nghĩa nước lớn, tự 
cao tự đại, Trung Quốc đều có thể phạm phải”, “hiện tại nhân 
dân Trung Quốc đang rất khiêm tốn, biết học tập người khác... 
nhưng chúng ta phải đề phòng tương lai, 10 năm, 20 năm sau 
đã nguy hiểm rồi, 40 năm, 50 nãm sau càng nguy hiểm”. Đây 
là lời cảnh báo của Chủ tịch Mao Trạch Đông — người sáng 
lập ra nước Trung Quốc mới- đưa ra vào thời kỳ đầu xây dựng 
đất nước. Trung Quốc hiện nay không phải đang trong giai 
đoạn “50 năm sau cầng nguy hiểm” hay sao? 


Đặng Tiểu Bình : Vấn đề của thời kỳ phát triển không ít 
hơn vấn đề của thời kỳ kém phát triền 


Ngày 16 tháng 9 năm 1993, Đặng Tiểu Bình khi trò chuyện 
với em trai Đặng Khẩn có nói: “1,2 tỷ dân làm thế nào để có 
cuộc sống sung túc? Sung túc rồi thì thực hiện phân phối thế 
nào ? Đây đều là những vấn đề lớn. Vấn để đã đặt ra, giải 
quyết vấn để này còn khó hơn giải quyết các vấn đề phát 
triển.Vấn đề về phân phối đặt ra rất lớn. Chúng ta luôn bàn 


404 


tới cần phải tránh phân hóa giàu nghèo, thực tế cho thấy phân 
hóa hai cực đó vẫn xuất hiện một cách tự nhiên. Chúng ta cần 
phải dùng mọi cách, mọi phương án để giải quyết vấn đề này. 
Người Trung Quốc rất tài, nhưng vấn đề thì càng ngày càng 
nhiều, càng ngày càng phức TẠP, lúc nào cũng có thể nảy sinh 
vấn đề, Một phần lớn tài sản nằm trong tay thiểu số người, 
trong khi đại bộ phận vẫn khó khăn, nếu cứ phát triển như vậy 
thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ nảy sinh vấn đề. Phân phối 
không đồng đều sẽ dẫn đến phân hóa hai cực, đến một thời 
điểm nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Việc này cần phải giải 
quyết. Trước đây chúng ta hay nói cứ phát triển đi đã, Bây giờ 
nhìn lại, những vấn để của giai đoạn sau khi phát triển không 
ít hơn giai đoạn kém phát triển. 


Trung Quốc đang phát triển, các vấn để của Trung Quốc 
cũng đang tăng lên. Trung Quốc đang trỗi dậy, các mâu thuẫn 
của Trung Quốc cũng nổi lên. Trung Quốc 30 năm cải cách mở 
cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, có thành 
tựu lớn. Nhưng nếu không giải quyết vấn đề phân hóa giàu 
nghèo, vấn đề hủ bại, thì chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc 
sẽ diến biến hòa bình thành chủ nghĩa tư bản đặc sắc Trung 
Quốc. Mấy năm trở lại đây, ông Ngô Kính Liên (chuyên gia 
nghiên cứu của Quốc vụ viện Trung Quốc-ND) đã nhắc đi 
nhắc lại cần phải chú ý phòng tránh cho Trung Quốc không 
bước vào con đường kinh tế thị trường quyền quý, tức là chủ 
nghĩa tư bản quyền quý. Đây là lương tâm chính trị của một 
học giả kinh tế lo cho dân cho nước. 

Chiến thắng suy vong mới có thể thực hiện trỗi dậy 


Nhà thơ đời Đường Đỗ Mục trong “A Phòng cung phú ” khi 
tổng kết về những bài học rút ra từ sự điệt vong của sáu nước 
tiên Tần và sự thất bại của triểu đình Tần sau đó, có nói: “Diệt 
lục quốc giả, lục quốc dã, phi Tần dã. Tộc Tân giả, Tần dã, phi 
thiên hạ đã” (kẻ diệt sáu nước chính là sáu nước, không phải 
nước Tần. Kẻ diệt họ Tần, chính là người Tần, không phải 
đòng họ nào khác trong thiên hạ). Ông chỉ ra căn nguyên của 


405 


sự điệt vong của sáu nước và nước Tần đều bắt nguồn từ các 
nguyên nhân nội tại, chứ không phải do lực lượng bên ngoài. 


Hai cường quốc Liên Xô và Mỹ có nửa thế kỷ chiến tranh 
Lạnh, Liên Xô giải thể, Mỹ không tránh khỏi bị đổ lỗi cho 
việc này, nhưng căn nguyên của sự thất bại của Liên Xô xuất 
phát từ nội bộ bên trong, 


Một nước có tiên tiến mấy cũng đều là một chỉnh thể mâu 
thuẫn đối lập thống nhất, tức là đều có yếu tố hưng vượng và 
yếu tố suy vong. Một nước lớn muốn trỗi dậy thì cần thiết phải 
chiến thắng sự suy vong của bản thân mình. 


Trung Quốc đang trỗi dậy, nhưng Trung Quốc cũng tiềm 
ẩn nguy cơ suy vong. Tài sản quốc gia không ngừng gia tăng 
nhanh chóng, đó là cơ sở vật chất của sự trỗi dậy. Nhưng, 
khoảng cách phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn sẽ là nhân 
tố dẫn đến suy thoái. Đẳng cộng, sản Trung Quốc bắt nguồn từ 
việc giải quyết vấn đề phân phối, lấy của người giàu chia cho 
người nghèo (đả thổ hào, phân điển địa), cuối ¡ cùng trở thành 
Đẳng cẩm quyền. Thế kỷ 2I, Trung Quốc vẫn cần trỗi dậy 
từ giải quyết vấn đề phân phối, Đảng cộng sản Trung Quốc 
hoàn toàn có khả năng biến Trung Quốc từ một nước nghèo 
đói trở thành một nước vừa giàu có, vừa công bằng. Một học 
giả nói, tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản là thấp nhất trong số các 
nước phương Tây. Xã hội Nhật Bản thời sau chiến tranh không 
những không xuất hiện phân hóa giàu nghèo, mà còn dâ#n 
dần xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị, nông thôn và các khu 
vực khác. Đại bộ phận dân Nhật cho răng, Nhật Bản là một xã 
hội bình đẳng, không giai cấp, Nhật xây dựng một thể chế khá 
bình đẳng, trong một nhà máy thì thu nhập của giai cấp công 
nhân và của ban lãnh đạo không có độ chênh lệch lớn, các hộ 
nông dân, hộ cá thế, các doanh nghiệp tư nhân nhỏ phải chịu 
tỉ lệ thuế rất thấp, ở Nhật có mười đồng chí tiêu ba đồng. Chế 
độ phân phối tài chính của Nhật Bản sẽ giúp cho Nhật Bản 
trỗi dậy mội cách huy hoàng vào thời điểm thích hợp và nếu 
có suy thoái thì vẫn ngẩng cao đầu. 


406 


Nên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thúc đẩy nền kinh 
tế phát triển nhanh chóng, nhưng cũng làm gia tăng các hiện 
tượng sa đọa. Sa đọa là nhân tố dẫn đến sự sụp đổ của một 
quốc gia, không chống lại sự sa đọa, Trung Quốc khó có thể 
trỗi đậy; nhưng nếu chống không đúng cách, thì sẽ ảnh hưởng 
đến sự trỗi dậy. Trung Quốc khi xây dựng nên kinh tế trước 
đây đã từng lâm vào “chủ nghĩa xã hội không tưởng”, “đại 
nhảy vọt” theo đường vòng; trong công cuộc xây dựng nền 
chính trị, Trung Quốc cũng không thể xây dựng “chủ nghĩa 
dân chủ không tưởng”, không thể rơi vào bẫy “đại dân chủ”. 
Muốn thích ứng tình hình của Trung Quốc, cần phẩ! tuân theo 
quy luật của Trung Quốc, đi theo con đường xây dựng dân chủ 
mang đặc sắc Trung Quốc, diệt trừ hiện tượng sa đọa-mối 
nguy hại ảnh hưởng đến sự trỗi dậy của quốc gia. 


Các nhân tố khiến Trung Quốc sụp đổ và những nhân tố 
để Trung Quốc trỗi dậy luôn phát triển song song. Ví dụ, các 
vấn đề dân số như chưa đạt đến “thời kỳ vàng” đã già, sớm 
phải đối mặt vấn để của xã hội người già: trào lưu xã hội chưa 
giàu đã xa xỉ; tài nguyên phát triển chưa giàu lên đã cạn kiệt... 
đều cần được quan tâm sâu sắc. Vận mệnh của Trung Quốc 
nằm trong tay người dân Trung Quốc. Để thực hiện trỗi dậy, 
chúng ta không sợ bị Mỹ “Tây hóa”, “phân hóa”, chỉ sợ bản 
thân chúng ta “tự sa ngã”, “cứng nhắc hoá”... Chỉ có khắc 
phục được sự suy thoái của chính mình, thì mới thực hiện được 
sự nghiệp phục hưng vĩ đại. 


2. Trung Quốc “vang khúc khải hoàn”, nhưng cũng 
phải “rung chuông cảnh giác ” 


Nói đến Trung Quốc, người Trung Quốc phấn khích, người 
Mỹ cảm kích, còn cả thế giới đều cảm thấy kinh ngạc. Sự phát 
triển của Trung Quốc đã tạo ra một kỳ tích thế giới, sự trỗi dậy 
của Trung Quốc cần phái được sử sách ghi chép lại như một 
truyền kỳ của thời đại mới. Trong thời khắc ngân cao khúc 


407 


khải hoàn thực hiện đại nghiệp phục hưng của dân tộc Trung 
Hoa, khiêm tốn, lý trí và điềm tĩnh là những yếu tố đặc biệt 
đáng quý trọng. Ý thức về “nỗi lo” của một dân tộc vĩ đại tức 
là luôn biết tự nhắc nhở bản thân. 


Người Mỹ đã tám lần hô vang “thuyết nước Mỹ sụp để” 


Có chuyên gia đã từng thống kê “thuyết nước Mỹ Sụp đổ” 
đã có từ những năm 50 của thế kỷ 20 và tổn tại cho đến ngày 
nay, đã 60 năm trôi qua chưa từng bị mai một. Trong đó có 8 
lần lên cao trào, đó là : sau chiến tranh Triều Tiền, sau khi vệ 
tinh nhân tạo của Liên Xô được đưa lên vũ trụ, sau chiến tranh 
với Việt Nam, sau thời kỳ bão hoà, trì trệ những năm 70, sau 
sự trỗi dậy của Nhật và sự bành trướng của Liên Xô, sau khi 
kết thúc chiến tranh Lạnh, sau “sự kiện I1-9”, và sau khủng 
hoảng tài chính. 


Chính bản thân người Mỹ là người thường xuyên đề cập đến 
“thuyết nước Mỹ sụp đổ”. Ví dụ, vào những năm 60-70 của thế 
kỷ trước, nước Mỹ chìm đắm trong vũng bùn chiến tranh Việt 
Nam, “thuyết nước Mỹ sụp đổ” gây chấn động mà nhân vật 
đại diện là giáo sư Đại học Havard Samuel Huntington và một 
nhà sử học nổi tiếng của Anh Arnold Toynbee, Huntingpton, 
đã đưa ra dự đoán nước Mỹ sẽ đi xuống vào năm 2000. Năm 
1987, tác phẩm nổi tiếng “Cường quốc hưng suy ” của Paul 
Kennedy ra đời đã đẩy “thuyết nước mỹ sụp đổ” lên cao trào. 
Ở Mỹ, cứ mỗi lần gặp phải nguy cơ có tính giai đoạn về nội 
chính, cũng như ngoại giao, thì lại nổi lên những cuộc tranh 
luận về việc nước Mỹ liệu có sụp đổ hay không. Bước vào 
thế kỷ 21, học giả nổi tiếng của Mỹ Immanoel WaHerstein lại 
nhắc đến “thuyết nước Mỹ SỤP. đổ” trong tác phẩm nổi tiếng 
của ông “Sự suy giảm của quyền lực Mỹ”, trong đó “sự kiện 
11-9” được cho là điển hình của sự suy giảm này. 


Nước Mỹ đứng ở vị trí bá chủ thế giới đã hơn 60 năm, đã 
tám lần hô vang, bài nước Mỹ sụp đổ, tuy nhiên tác dụng của 
nó không dừng ở việc thôi thúc nước Mỹ tiến lên, mà dường 


408 


như sau mỗi lần “thuyết nước Mỹ sụp đổ” vang lên, đều là 
một lần nước Mỹ thay đổi, chuyển mình đi lên. “Thuyết nước 
Mỹ sụp để” như một hồi chuông cảnh báo, như một khẩu hiệu 
xung phong. “Thuyết nước Mỹ sụp đổ” trên thực tế không hề 
làm sụp đổ nước Mỹ, mà hết lần này đến lần khác đã đem 
lại cho nước Mỹ động lực, làm rung động người dân Mỹ. Đây 
chính là ý thức về “nỗi lo” của người dân Mỹ, là nghệ thuật 
khơi dậy ý thức đó của người Mỹ. 

Mục đích của tác phẩm “Nước Nhật chìm đắm ” là làm 
cho nước Nhật không chìm đắm 


Những năm 70 của thế kỷ 20, nên kinh tế Nhật đang trong 
giai đoạn phát triển thăng hoa làm chấn động thế giới, bộ phim 
“Nước Nhật chìm đấm” làm kinh động cả nước Nhật.Tuy đây 
chỉ là bộ phim nói về việc khắc phục thảm họa, nhưng mối 
lo về ngày tận thế của Nhật và sự thỏa mãn về nên thái bình 
thịnh trị của người Trung Quốc tạo nên hai cực đối lập. Xã 
hội Trung Quốc ngầy nay cần phải luôn sẵn sàng, không phải 
sẵn sàng cho sự trỗi dậy, mà phải có sự tiên liệu cho sự sụp 
đổ không lường trước. Sau 20 năm nữa, khả năng sụp đổ của 
Trung Quốc ngày càng lớn. Không khống chế được quá trình 
trỗi dậy thì sự sụp đổ càng khó đối phó. Thiếu sự chuẩn bị, 
chúng ta sẽ trở tay không kịp và lâm vào cuộc khúng hoảng 
trầm trọng. 


Học giả Trung Quốc Tiết Dũng đang sống tại “Mỹ nhận 
xét, Nhật Bản suy thoái nhưng vần ngấng cao đầu là một 
điều hoàn toàn không dễ dàng. Những năm 70-80 của thế kỷ 
20, kinh tế Nhật trỗi dậy và gần: vượt cả Mỹ, đó là hiện thực 
không thể bàn cãi. “Cường quốc hưng suy”, “Nhật Bản số 
1”..là những sách bán chạy nhất tại Mỹ lúc bấy giỜ. Nhà sử 
học Paul Kennedy của Đại học Yale đã dự đoán: vấn để mà 
nước Mỹ đang, đối mặt không phải là có suy thoái hay không, 
mà là làm thế nào để suy thoái mà vẫn ngẩng cao đầu như 
nước Anh lúc đó. Những năm 80 của thế kỷ 20, thu nhập bình 
quân đâu người của Nhật đã vượt Mỹ, với sức mạnh của đồng 


409 


Yên, Nhật đã mua tài sản của Mỹ, thế nên các phương tiện 
thông tin đại chúng mới có phong trào nói “Nhật đã mua Mỹ ”. 
Nhưng đến những năm 90, kinh tế Nhật chững lạt không tăng 
trưởng, thậm chí tăng trưởng âm, trong chớp mắt mức sống 
của người dân Nhật đã thụt lùi so với Mỹ. Tuy nhiên, Nhật 
Bản ứng phó khá tốt với tình hình này. Mặc dù kinh tế thụt 
lùi, nhưng phúc lợi xã hội và trật tự xã hội vẫn được duy trì 
và ổn định. Trung Quốc phải đối mặt thách thức thực tế không 
phải là làm thế nào, để trỗi dậy, mà là liệu có giống được như 
Nhật Bản, vẫn “ngẩng cao đầu” trong thời kỳ suy thoái. Nhật 
Bản là nước Châu Á có mức sống của người dân khá đồng 
đều, mọi người đều có khả năng tham g g1a vào cuộc cạnh tranh 
của nền kinh tế, trật tự xã hội trong cuộc cạnh tranh đó không 
bị phá vỡ, vì vậy Nhật Bản có suy thoái nhưng vẫn ngẩng 
cao đầu. Nhưng Trung Quốc có khoảng cách giàu nghèo lớn, 
những người được đào tạo không nhiều, sáng tạo nghèo nàn, 
trong công cuộc cạnh tranh sắp tới, Trung Quốc ở vị trí bất lợi. 
Nền kinh tế thiếu sự sáng tạo, thiếu sự đảm bảo này một khi 
đã suy thoái thì ô ổn định trật tự xã hội là một thách thức lớn. 
Tiết Dũng nói, ngay từ bây giờ, Trung Quốc phải tận dụng gi giờ 
từng phút để sẵn sàng cho thời kỳ “suy thoái mà vẫn ngấng 
cao đầu”. 


Những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu 
nhân dân phải nâng cao ý thức biết lo nghĩ của mình. Sống 
trong thời kỳ hưng thịnh phải suy nghĩ về suy thoái, đó là 
truyền thống văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Quan điểm của 
Tiết Dũng với truyền thống dân tộc và tư duy phát triển khoa 
học của những nhà lãnh đạo đất nước đều thống nhất với nhau, 


Nhật Bản trong, lúc đang được quốc tế đánh giá cao, kinh 
tế quốc gia đang trỗi dậy đã hô vang “Nhật Bản chìm đắm”, 
đó là lời cảnh báo và sự ý thức mạnh mẽ về nguy cơ của cả 
dân tộc. “Hữu bị vô hoạn” (có chuẩn bị thì không gặp hoạn 
nạn), đó là sự chuẩn bị của Mỹ đối với “suy thoái”, đó là sự 
chuẩn bị của Nhật đối với “chìm đắm”. 


410 


Trung Quốc thiếu “thuyết sụp đổ” 


Từ những năm 90 của thế kỷ 20 trở lại đây, luận điệu của 
phương Tây về Trung Quốc tập trung thể hiện ở bốn thuyết, đó 
là “Trung Quốc trỗi dậy ”, “Trung Quốc sụp để”, “Trung Quốc 
uy hiếp”, “Trung Quốc trách nhiệm”. Trong bốn thuyết này, 
mọi người thích nghe nhất là thuyết “Trung Quốc rỗi dậy”, 
không thích nghe nhất là thuyết “Trung Quốc sụp đổ”, cho 
rằng thuyết đó không chỉ vu cáo Trung Quốc, mà còn nguyên 
rủa Trung Quốc. Một nước Trung Quốc vĩ đại đang trỗi dậy, 
làm sao có thể sụp đổ được? Thực ra, trong bốn thuyết này, 
thuyết ' Trung Quốc sụp đổ ” là có giá trị hơn cả, Cái gọi là ý 
thức lo lắng về mối nguy, mối nguy lớn nhất ở đây còn gì khác 
ngoài sự sụp đổ. Phòng nguy từ lúc chưa xảy ra, tức là phòng 
trừ nguy cơ sụp đổ. Nếu có được sự chuẩn bị đây đủ này mới 
có thể gọi là “hữu bị vô hoạn” 


Tháng 8 năm 2009, tạp chí “Chính sách ngoại giao” của 
Mỹ đã chọn ra mười nước và khu vực có tầm ảnh hưởng lớn 
nhất, Mỹ được bình chọn là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn 
nhất, Trung Quốc xếp thứ hai. Lý do là “các quốc gia càng 
mạnh thì tầm ảnh hưởng càng lớn”. Nước Mỹ sở đĩ được cho 
là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất là do trên thế giới này 
không có nước nào mạnh hơn Mỹ, điều này cũng có nghĩa 
rằng sai lầm của Mỹ cũng là lớn nhất. Sai lầm của Mỹ đã làm 
cho cả thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Mọi người 
không ngừng thắc mắc: “Cuối cùng thì chủ nghĩa khủng bố 
bạo hành đã gây tổn thất lớn hay khủng hoảng phố Wall gây 
thiệt hại nặng nề hơn?”. Nước Mỹ liệt Trung Quốc vào hàng 
có tầm ảnh hưởng thứ hai thế giới, một số chuyên gia không 
thống nhất quan điểm này. Nhưng người Mỹ đã tự chọn mình 
là nước có tâm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cho thấy ý thức lo 
lắng về các mối nguy cơ của Mỹ, đáng để Trung Quốc quan 
tâm nghiên cứu. 

Trung Quốc hiện nay đang trong thời kỳ cơ hội chiến lược, 
là nước có cơ hội lớn nhất trên thế giới, cũng là nước có rủi 


411 


ro lớn nhất thế giới. Quyết định vận mệnh quốc gia đôi khi là 
một vài, thậm chí là một mắt xích yếu nhất trong vài mắt xích 
đó. Người Mỹ vẫn thường hô vang tự nhắc mình “nước Mỹ 
suy thoái” để tránh khỏi sự suy thoái, Trung Quốc trong giai 
đoạn trỗi dậy, nghe một chút âm thanh về "Trung Quốc sụp 
để” có thể sẽ có ích đối với việc tránh được sụp đổ, hiện thực 
hóa việc trỗi dậy. 


Không có ác mộng, khó có thể có giấc mơ đẹp 


“Thời báo hoàn cầu” trang số 5, ra ngày 12 tháng 2 năm 
2099 có đăng bài “Không có ác mộng, loài người sẽ không 
thể sinh tôn” . Bài báo cho rằng, theo tờ “The Sun” của Anh 
ra ngày mồng 10 tháng 2 năm 2009, một kết quả nghiên cứu 
đã cho thấy ngày nay con người gặp ác mộng là do ký ức từ 
thời tổ tiên chúng ta để lại, nó có thể cảnh tỉnh chúng ta tránh 
phạm phải sai lầm. Nghiên cứu mới nhất của một nhà nghiên 
cứu Phần Lan cho thấy, 34g giấc mơ của con người là ác mộng. 
Ông cho răng, những giấc mơ này là những trải nghiệm của 
tổ tiên chúng ta ngày xưa thông qua gen đi truyền chuyển tải 
tới chúng ta những thông tin qua những giấc mơ, có thể giúp 
chúng ta ứng phó với mối hiểm họa của môi trường, ' “tuy mọi 
ñ8ười sợ gặp phải ác mộng, nhưng ác mộng giúp chúng ta ứng 
phó với ngày mai. Vì vậy chúng ta phải cảm ơn những giấc mơ 
đáng sợ đó. Ác mộng là cái tốt. . Không có nó, loài người khó 
có thể sống đến ngày hôm nay ”. 


Tác phẩm kinh điển của Trung Quốc “Kinh dịch” viết: 
“An nhỉ bất vọng nguy, tổn nhì bất vọng vong, trị nhi bất vọng 
loạn” (Tạm dịch: Lúc yên ốn đừng quên nguy cơ; khi nước 
đang còn thì đừng quên có thể mất; lúc thịnh trị thì đừng quên 
loạn lạc). Đây là văn hóa mưu lược sâu xa của dân tộc chúng 
{a. 


Tư Mã Tương Như nói : “Minh giả viễn kiến vu vị manh, 
nhi trí giả tỊ nguy vu vô hình” (Tạm dịch: “người sáng suốt 
thường hay nghĩ xa trông rộng, nên việc chưa xảy ra đã biết 


412 


rồi. Người khôn ngoan thì tuy sự nguy hiểm chưa tới mà đã 
biết lánh xa từ trước). Đây là tầm nhìn xa của cố nhân về việc 
ứng phó với nguy cơ sẽ xây Ta. 


Đối với một Trung Quốc đang trong thời kỳ phục hưng vĩ 
đại hiện nay, trong cơ hội chiến lược trỗi đậy, “hưng nhi bất 
vọng suy thoái” (hưng thịnh nhưng không quên nguy cơ suy 
vong) là một vấn đề rất quan trọng. Một dân tộc không có ước 
mơ thì không có tương lai, nhưng nếu chỉ mơ những giấc mơ 
đẹp thì khó có thể tỉnh táo. Người Mỹ với câu nói nổi tiếng 
“Giấc mơ Mỹ `, ” hầu hết đang gặp ác mộng về “nước Mỹ suy 
thoái”, nó giúp người Mỹ đứng ở vị trí số một thế giới luôn 
tỉnh táo. “Giấc mơ Trung Hoa” bao gồm hai bộ phận, có giấc 
mơ đẹp nhưng cũng có ác mộng. Thường xuyên gặp phải ác 
mộng về “Trung Quốc Sụp đổ” sẽ giúp Trung Quốc tránh khỏi 
sự thỏa mãn quá mức để thực hiện những giấc mơ đẹp về 
“Trung Quốc trỗi dậy”. 


Trung Quốc hiện nay có bao nhiêu cái “nhất” thế giới 
§ ( y 


Báo Giải phóng quân số 10 năm 2009 có đăng tải bài viết 
của Lạc Bằng, nhan để: Nhìn nhận về “số một thế giới” của 
chúng ta. Bài viết chỉ ra, Trung Quốc với lịch sử lâu đời có rất 
nhiều cái “số một thế giới”, Trung Quốc đang trên đà đi lên 
ngày nay cũng đã tạo ra rất nhiều ' “Số. một thế giới”, nhưng 
Trung Quốc cũng có những cái xấu “số một thế giới”. Ví dụ: 
Trung Quốc có số tham quan lớn nhất thế giới, tuy không có 
số liệu thống kê chính xác, nhưng ngẫm lại cũng chẳng sai. Số 
người làm quan ở Trung Quốc là nhiễu nhất thế giới. Có hơn 
4O triệu viên chức nhà nước, tương đương với dân số của một 
quốc gia không nhỏ. 


Trung Quốc có chi phí hành chính lớn nhất thế giới. Mấy 
chục năm trở lại đây, doanh thu của ngành tài chính tăng 28 
lần, nhưng chỉ phí hành chính từ mức Š tý đã tăng lên đến gần 
một nghìn tỉ nhân dân tệ, mức độ tăng đến mấy trăm lần. 


Trung Quốc tiêu tốn tiền công vụ cũng lớn nhất thế giới. 


413 


Theo số liệu thống kê của Trung tâm thông tin quốc gia, năm 
2004, tiền ăn uống tiếp khách chỉ vào công khoản lên tới 370 
t, chỉ cho xe công lên tới 398,6 tỉ, công tác nước ngoài 240 
tỉ. Tổng các khoản này đã vượt ngưỡng nghìn tỉ nhân dân tệ, 
chiếm 40% đoanh thu của ngành tài chính lúc đó. 


Trung Quốc cũng có số vụ tai nạn và tử vong nhiều nhất 
thế giới. 


Làm giả làm nhái hàng hoá, chắc chắn Trung Quốc cũng 
là số một thế giới. 


Trung Quốc có nhiều cái tốt nhất thế giới, cần phải duy trì 
và phát huy, nhưng cũng có nhiều cái xấu nhất thế giới cần 
phải nhìn nhận và giải quyết. Giải quyết tốt những cái xấu đó, 
Trung Quốc mới có thể vươn lên số một thế giới theo nghĩa 
hoàn toàn tích cực. 


3. Khủng hoảng nhân tài: Nguy cơ chí mạng nhất 


Trong những nguy cơ làm quốc gia suy thoái và sụp đổ, 
nguy cơ nguy hiểm nhất là “khủng hoắng nhân tài ”, đặc biệt 
là khủng hoảng nhân tài chính trị, đó là cuộc khủng hoắng chí 
mạng nhất, Có sự trỗi đậy của các nhân tài mới có thể trỗi dậy 
được. Thiếu đội ngũ nhân tài thì không thể dẫn đắt nước lớn 
đi lên được. Đây là một bài học về sự hưng thịnh và thất bại 
của Liên Xô. 


Nước lớn trôi dậy, mấu chốt là sự trỗi dậy của các nhân 
tài 

Đội ngũ nhân tài lực lượng hạt nhân trong công cuộc cạnh 
tranh của một quốc gia. 


Toynbec nói : “Tôi cho rằng, một sự trưởng thành văn 
minh phải dựa vào một thiểu số những người có năng lực sáng 
tạo. Đội ngũ nhân tài này không chỉ có khả năng ứng phó tốt 
với những nguy cơ và thách thức của môi trường họ đang sống, 


414 


mà bắt buộc phải có năng lực quy tụ số đông những người 
không có năng lực sáng tạo lại bên mình”. 


Kissinger đã chỉ ra, trong lịch sử phát triển của Mỹ, Tổng 
thống Wilson đã từng phát huy vai trò đặc thù này, “sự xuất 
hiện của Wilson đánh dấu bước ngoặt của lịch sử nước Mỹ, 
đây là một ví dụ về một vị lãnh đạo hiếm thấy đã triệt để thay 
đối chiều hướng lịch sử của nước Mỹ ”. 


Sự hưng suy của nước lớn có mối quan hệ mật thiết với 
sự hưng suy của đội ngũ nhân tài. Hà Lan thế kỷ 18, các vĩ 
nhân hầu như không còn. Một thế kỷ sau đó, Hà Lan cũng 
không thể tìm được một người có năng lực phi phầm nào. Gia 
tỘC Orange sau khi sản sinh ra năm đời tướng quân và những 
chính trị Bia nổi tiếng, đã không để lại hậu duệ trực hệ nào nối 
tiếp. Biểu tượng và sự tôn sùng của họ bị họ hàng xa đang cầm 
quyền tại Eriesland tiếp tục kế thừa. Nhưng, tài năng của hai 
thân vương lễ ra phải tỏa sáng trong thế kỷ I8 này lại quá bình 
thường. Wilhelm IV và Wilhelm V là những người có tư chất 
bình thường, tuy họ có tâm nguyện tốt, nhưng lại thiếu sức 
mạnh, dũng khí và chí tiến thủ. Danh sách một loạt các chính 
trị gia vĩ đại đột nhiên đứt đoạn, thay vào đó là những chính 
khách - một số người thông minh nhưng vô liêm sỉ, những 
người khác thì hoàn toàn vô liêm sỉ, không có một chính khách 
nào có tầm nhìn vượt ra khỏi thành phố nhỏ bé quê hương của 
họ. 


Năm 1814, một đội quân của. Anh khi tấn công vào thủ 
đô Washington của Mỹ, một tiểu đội khi đi qua mộ của 
Washington đã bắn 21 tràng pháo theo nghỉ lễ bày tỏ lòng tôn 
kính với Washington. Đó là hiệu ứng của nhân tài nước Mỹ. 


Nghiên cứu lịch sử trỗi dậy của các cường quốc cho thấy, 
những chính trị gia trong vai trò lãnh đạo hoặc thống soái là 
hạt nhân của đội ngũ nhân tài phát huy tác dụng chiến lược 
đặc biệt đối với sự trỗi dậy của các cường quốc. Một dân tộc 
không có chính trị gia vĩ đại thì không thể trỗi dậy. Các cường 


415 


quốc đã thực hiện trỗi dậy đều có vai trò của các chính trỊ gia 
lớn của dân tộc mình. Họ là những người kiến thiết và xây 
dựng đất nước, trí tuệ và tài năng, sự phấn đấu và hy sinh, sự 
phối hợp với quần chúng của họ làm cho họ có thể đứng ở vị 
trí tiền tuyến của thời đại, của chiến lược, dẫn dắt, thúc đẩy 
quốc gia và đân tộc họ đi đến cường thịnh. Sự trỗi dậy của 
Liên Xô không thể tách rời vai trò của Lênin và Stalin. Sự trỗi 
dậy của Trung Quốc có sự liên hệ mật thiết với tên tuổi của 
những nhà lãnh đạo nổi tiếng như Tôn nhàn Sơn, Mao Trạch 
Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, . 


Những tính hoa chính trị trong quan niệm không thể trở 
thành “tầng lớp khác biệt” 


Những tỉnh hoa chính trị cần phải phòng tránh “mô hình 
lý tưởng ” biến thành “mô hình lợi ích”. Nhóm tỉnh hoa chính 
trị của một quốc gia nhất thiết phải có tín ngưỡng, cần phải có 
một nhân vật mang tính lý tưởng. Họ nhất thiết phải theo đuổi 
sự sùng bái, cần phải tôn sùng sự vĩ đại, cần phải hướng đến 
sự vô tư. Đại đa số dân chúng cần phải có sự tín nhiệm cao độ 
đối với lực lượng tinh hoa này và nhiệt tình theo họ. Hoà hợp 
niềm tin kiên định vào sự nghiệp vĩ đại của lực lượng tính hoa 
với sự tín nhiệm cao độ của dân chúng vào họ, kết hợp tỉnh 
thần hiến thân vì sự nghiệp của lực lượng tỉnh hoa với sự nhiệt 
tình ủng hộ của nhân dân, dân tộc đó sẽ có thể lập nên một sự 
nghiệp vĩ đại. Lênin và Stalin của Liên Xô, Mao Trạch Đông 
và Chu Ân Lai của Trung Quốc đều là những ví dụ như vậy. 


Tháng 6 năm 1991, một nhóm chuyên gia nghiên cứu các 
vấn để Liên Xô của Mỹ đã áp dụng các phương pháp để tiến 
hành điều tra phân tích khuynh hướng hình thái ý thức của 
khoảng 10 vạn người có tài năng, kết luận cho thấy đại đa số 
những tài năng của Liên Xô lúc đó đã chuyển sang ủng hộ 
chủ nghĩa tư bản. “Đội ngũ nhân tài của Bônsêvích thời kỳ 
đầu là tập hợp của những người cách mạng trung thành” , Sau 
đó nhiều người đã gia nhập Đẳng ˆ nhưng không phải vì cống 
hiến vì một lý tưởng nào đó, mà vì theo đuổi lợi ích cá nhân”. 


416 


Tháng 7 năm 1991, một người lâu năm làm việc trong chính 
phủ khi được hỏi ông ta có phải là Đảng viên Đảng cộng sản 
hay không, ông ta trả lời : “Tôi đương nhiên là đảng viên 
Đảng Cộng sản, nhưng tôi không phải là người theo chủ nghĩa 
cộng sản”. Người Mỹ bình luận về vấn đề này như sau: “Đảng 
Cộng sản Liên Xô và những thành viên tài năng của họ đang 
đối mặt với một hiện thực mâu thuẫn. Họ đang là một trong 
hai siêu cường của thế giới. Tuy nhiên, họ đang bị ràng buộc, 
bị cấm tích lũy cá nhân, danh tiếng của mình cũng không được 
đảm bảo truyền lại cho con cháu. Điều này đã hạn chế sự gắn 
bó mật thiết của họ đối với chế độ”. Như vậy, trong lực lượng 
tỉnh nhuệ của Liên Xô đã xuất hiện hiện tượng “tôi là đẳng 
viên Đảng cộng sản, nhưng tôi không phải là người theo chủ 
nghĩa cộng sản”. Nghĩa là, những cán bộ cấp cao đã mất đi 
lòng tin vào xã hội chủ nghĩa, nhân dân mất đi sự tín nhiệm 
của mình vào Đảng Cộng sản. Liên Xô trước khi giải thể đã 
xuất hiện hiện tượng mất tín nhiệm vào nền chính trị, điều này 
khiến chúng ta phải suy nghĩ. 


Tỉnh hoa chính trị không thể trở thành “tầng lớp bình 
dân thuần túy với tài năng ” 

Đối với một nước xã hội chủ nghĩa, trí thức, lý luận tư 
tưởng, trình độ chính trị, năng lực lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
của các cán bộ cao cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh 
và tiền đổ của Đảng, của quốc gia. Một nguyên nhân quan 
trọng làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô sụp để, đó là đội ngũ 


nhân tài không phát huy vai trò của mình và năng lực của giai 
cấp lãnh đạo Đảng bị thoái hóa. 


Vadim Zagladin từng làm trợ lý cho Gorbachov, trong 
quyển sách “Bút ký Gorbachov ” có viết: “Không ngờ rằng, 
một Đảng vĩ đại sắp kỷ niệm 100 năm lại vĩnh viễn không 
còn nữa....Một tháng trước đây không ai có thể ngờ rằng Đảng 
cộng sản Liên Xô —- Đảng lãnh đạo nước Nga 70 năm đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, được mọi người tôn kính, đột 
nhiên bị điệt vong.” 


417 


“Tôi đã phân tích các cơ cấu của Đảng, đặc biệt là hoạt 
động của cơ cấu lãnh đạo thì càng ngày càng rút ra một kết 
luận: rất nhiều ung nhọt của Đảng là không thể tránh khỏi. 
Nguyên nhân của tình trạng này có khá nhiều, nhưng một 
nguyên nhân quan trọng nhất, đó là sự tu dưỡng văn hóa của 
giai cấp lãnh đạo càng ngày càng bị thoái hóa ”. 


“Lênin là một nhà lý luận, nhà chiến lược và chiến thuật 
có tài năng kiệt xuất, là một nhà hùng biện tích cực và một 
người có sự tu dưỡng văn hóa cao. Tiếp nối ông - Stalin - là 
một người không được trác việt và trình độ không uyên thâm 
bằng, nhưng Stalin cũng có một trình độ lý luận tốt và kiến 
thức bác học, có khả năng tổ chức tốt. Sau khi Stalin qua đời, 
Đảng Liên Xô đề bạt Khrushchov, ông ta là một người có khả 
năng thiên bẩm, nhưng về mặt lý luận, tư tưởng và trình độ tu 
dưỡng văn hóa thì khá kém”. 


“Tôi đã chứng kiến những văn bản viết tay của Stalin 
cũng như các bài viết, nghị quyết, ông đều chỉnh sửa rất chính 
xác, có thể thấy ô ông là một nhà hoạt động chính trị nhạy bén, 
là một bậc thầy về tu từ và rất tinh thông tiếng Nga, Những 
chú thích của ông trên hàng trăm cuốn sách chứng tỏ ông đã 
đọc rất nhiều, ông không những hiểu các tác phẩm nổi tiếng 
của các học giả chủ nghĩa Mác, mà còn hiểu những tác phẩm 
của các nhà triết học, nhà kinh tế học và sử học - những người 
phản đối ông. Tôi cũng đã từng xem những chỉ thị được viết 
bởi Khrushchov, thật buồn khi nó gây một ấn tượng như được 
viết bởi một người văn hóa không cao và làm một việc khác 
chứ không phải một vị lãnh tụ. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận 
là ngôn ngữ nói của ông khá sinh động, từ ngữ dễ hiểu, nhưng 
nó không thích hợp với một bài phát biểu. Tôi đã từng sửa bản 
tốc ký bài phát biểu của ông ta để đăng lên báo, đây quả là 
một việc vô cùng vất vả và đau đầu”. 


Sau khi Brezhnev lên thay, ấn tượng của nhân dân về 
những vị lãnh đạo Đảng, nhà nước không có trình độ cũng 
không được cải thiện. Ông ta chưa viết một tác phẩm nào, 


418 


chiến hữu của ông ta, đẳng viên, và hầu như cả xã hội đều 
nhận thấy điều này. Tuy nhiên, những năm cuối tại chức, vì 
có thái độ khoan dung, chân thành hy vọng cho nhân dân đạt 
được hạnh phúc của xã hội chủ nghĩa, nên nhân dân cũng bỏ 
qua cho ông ta.” 


“Sự thay thế của Andropov đã đem đến ánh hào quang cho 
một bầu trời đây u ám. Ông ta có khả năng thiên bẩm, được 
đào tạo cấp cao và là người rất có tri thức. Tuy nhiên, thời 
gian đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư của ông ta quá ngắn, nên 
khó có thể bình luận gì thêm. Thay thế ông ta là Chernenko 
cũng không bộc lộ được ưu điểm của mình, không có cống 
hiến gì cho hành trang tri thức của Đáng.” 


“Cuối cùng là Gorbachov, ông ta là một người có học vấn, 
ít nhất là có hai bằng đại học. Đương nhiên ông ta có trình độ 
văn hóa cao hơn Brezhnev và Chernenko, nhưng cũng giống 
như đại điện của các phần tử trí thức giai đoạn đầu, ở ông thể 
hiện đây đủ những ưu khuyết điểm của phong cách 1 nông thôn 
truyền thống để lại. Thành tựu lớn nhất của ông về lý luận là 
tác phẩm viết trên đanh nghĩa của ông “Cải cách và tư duy 
mới”, có lẽ còn có các tác phẩm khác, nhưng dù sao theo tôi 
biết thì ông ta chưa từng viết một thứ gì từ đầu đến cuối.” 


“Đương nhiên, mấy đời tổng bí thư có tố chất văn hóa 
không cao là do mặt bằng văn hóa của những lãnh đạo cao cấp 
trong Đảng lúc đó cũng không cao, vì vậy chọn ra Gorbachov 
là hoàn toàn phù hợp với trình độ lãnh đạo lúc đó, tuy còn 
có rất nhiều người có khả năng thiên bẩm hơn, ít nhất là có 
nguyên tắc và sức hút hơn và chân thành hơn tổng bí thư mới. 
Trong những ủy viên chính trị, lãnh đạo của Đẳng hiển nhiên 
có những người hiển tài, nhưng tiếc rằng họ chẳng được nhắc 
đến...” 


Bài học về sự tan rã của Đẳng Cộng sản Liên Xô cho thấy 
rõ, để bảo đảm địa vị cầm quyền của Đẳng Cộng sản cần phải 
có ưu thế chính trị hùng mạnh, và cũng cần phải có ưu thế về 


419 


tài năng, nếu không có ưu thế về tài năng thì khó có thể có ưu 
thê về chính trị. 


Tình hoa chính trị không thể trở thành “tầng lớp đặc 
quyền về lợi ích ” 


Đội ngũ lãnh đạo Liên Xô đã xa rời quần chúng một cách 
nghiêm trọng, trở thành tập đoàn chuyên quyền, chuyên lợi. 
Những năm 30 của thế kỷ 20, Liên Xô bắt đầu xuất hiện dấu 
hiệu của sự đặc quyền đặc lợi trong tầng lớp cán bộ. Lúc này 
nổi lên hiện tượng “phong bao”, tức là những khoản phụ (rỢ 
ngoài lương của lãnh đạo, có khi là vài trăm thậm trí vài nghìn 
rúp, tùy thuộc vào chức vụ, được để trong phong bì kín đáo gửi 
cho lãnh đạo. 


Năm 1935, nhận lời mời thăm Moscow của Maxim Gorky, 
Romam Rolland - nhà văn tiến bộ của Pháp đã bày tỏ sự lo 
lắng của mình: Giai cấp lãnh đạo Liên Xô đang sống mội cuộc 
sống đặc quyển đặc lợi, dù cho là Gorky ' 'đồ ăn chuẩn bị quá 
nhiều và lãng phí bằng của mấy gia đình, vô hình chung đang 
sống cuộc sống địa chủ phong kiến, như vậy cũng không thấy 
thỏa mãn gì”, 


Năm 1976, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của 
Brezhnev, việc tặng quà lên đến cao trào, lãnh đạo nước Cộng 
hòa Azerbaijan đã đúc một pho tượng bán thân bằng vàng 
tặng cho Brezhnev. Sự sa đọa của Gorbachov còn hơn người 
tiền nhiệm, ông ta đã xây dựng cho mình biệt thự Foros (nằm 
ở bờ phía Nam bán đảo Krym), tiêu tốn 850 triệu rúp, tính theo 
giá năm 1986 tương đương với I tỷ 105 triệu USD. Biệt thự 
của Brezhnev đã rất hào hoa, nhưng so với của Gorbachov thì 
không là gì. 

Khi Liên Xô đang trong thời kỳ chính biến, có một học 
giả đã tiến hành một cuộc điều tra xã hội với nội dung “Đẳng 
cộng sản Xô Viết là đại diện của ai”, kết quả là: cho rằng 
Đảng là đại diện của nhân dân lao động. chiếm 7%, đại biểu 
của tầng lớp công nhân chiếm 4%, đại biểu cho toàn thể đảng 


420 


viên chiếm 11%, đại biểu cho giới cán bộ, quan chức nhà nước 
quan liêu chiếm 85%. Một chính đẳng mà xa rời quần chúng 
nghiêm trọng như vậy, trong những thời khắc quyết định sẽ bị 
quần chúng bổ rơi là tất yếu. 


Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền đã kiên 
quyết đường lối không xa rời quần chúng. Những năm 50 của 
thế kỷ 20, Lưu Thiếu Kỳ đã chỉ ra bài học qua sự kiện Balan 
và Hungary, ông nói, các nước Đông Âu gặp phải một vấn 
để nghiêm trọng đó là xa rời công nông dân, người dân lao 
động, “nếu chúng ta không chú ý”, nước ta và Đẳng ta cũng 
sẽ xuất hiện một tầng lớp quý tộc mới, cần phải ° ngăn chặn 
sự sản sinh của tầng lớp quý tộc mới này”. Ông cho rằng, đây 
là bài toán khó nhất của Đảng. Mao Trạch Đông cũng đồng ý 
với quan điểm này: “Nếu như chúng ta không xử lý tốt, không 
gian khổ phấn đấu như các đồng chí vẫn thường nói thì chúng 
ta sẽ bị khai trừ”. 

Làm “nhà cải cách ° còn khá hơn “nhà cách mạng ” 


Các tình hoa chính trị cần phải thực hiện chuyển từ “nhà 
cách mạng” sang “nhà cải cách”. Trong các chính trị gia lập 
quốc, có hai kiểu quan trọng nhất: một là chính trị gia theo 
mô hình cách mạng, hai là nhà cải cách theo mô hình cải 
cách. Gọi là chính trị gia về cơ bản là chỉ hai trường phái này. 
Huntington nói: “Nhà cách mạng không ngừng gom nhặt sự 
phân tán, nhưng nhà cải cách lại xóa bỏ sự phân tán đó. Nhà 
cách mạng luôn đi theo đường lối chính trị cứng nhắc, còn nhà 
cải cách thì để cao sự linh hoạt và khả năng thích ứng; nhà 
cách mạng phân biệt rõ các thế lực xã hội còn nhà cải cách thì 
học cách làm thế nào để điều khiển họ. Vì vậy, nhà cải cách 
có nhiều thủ thuật chính trị hơn nhà cách mạng. 


Thực ra, một điểm khác biệt quan trọng của nhà cải cách 
và nhà cách mạng là, nhà cách mạng là động lực của cách 
mạng, không phải là đối tượng của cách mạng; nhà cải cách 
vừa là động lực, vừa là đối tượng của cải cách. Bởi vì cải cách 


421 


là giải quyết vấn để nội bộ bên trong, giải quyết vấn đề của 
chính mình, là thay ‹ đổi quyền và lợi ích của cá nhân, hạn chế 
hiện tượng đặc quyễn đặc lợi. 


Nhà cải cách xã hội chủ nghĩa cần phải có sự kiểm nghiệm 
của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. “Thị trường” đôi 
khi còn gian khó hơn chiến trường. Trong thời kỳ chiến tranh, 
trên chiến trường, có bao nhiêu vị tướng, thú lĩnh đã không 
ngại hy sinh thân mình, xung phong lâm trận. Nhưng hôm nay, 
chế độ công bố tài sản của các quan chức khó mà thực hiện, 
theo điều tra 97% số các quan chức không muốn công khai 
tài sản cá nhân, có ông quan cấp tỉnh đã phản đối nói “tại sao 
không công khai tài sản của cả thiên hạ chứ?”, Kể từ tháng II 
năm 1987, chính phú bắt đầu bàn về thúc đẩy làm theo luật 
pháp khai báo tài sản cá nhân, đến nay đã 20 năm trôi qua, 
nhưng vấn để công khai tài sản của giới quan chức vẫn chỉ 
trong giai đoạn thí điểm. Thực hiện khai báo tài sản cá nhân 
là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất để chống sự hủ bại 
tham nhũng, được gọi là „phương án mặt trời”. Từ tổng thống 
Mỹ Bush, Obama đến tổng thống, thủ tướng Nga đều phải 
khai báo công khai tài sản. Việc khai báo công khai tài sản cá 
nhân này Trung Quốc sớm muộn gì cũng phải thực hiện. Bởi 
vì đó là yêu cầu của một đẳng cộng sản tiên tiến, là trào lưu 
của thế giới. 


4. Ba sáng tạo mới: Bảo đảm Trưng Quốc yên ổn lâu 
dài 

Ba mâu thuẫn lớn có khả năng làm cho Trung Quốc “trỗi 
nhưng không dậy” 


- Mẫu thuẫn giữa con người với tự nhiên. Người phương 
Tây nói, nguồn tài nguyên của Trung Quốc bao _pồm năng 
lượng, đất đai, rừng, nước, dầu khí đã bị tiêu thụ gần cạn kiệt, 
một nửa diện tích rừng già bị hủy hoại, là nước có độ che phú 
rừng bình quân thấp nhất thế giới; ngày càng phụ thuộc vào 
nguồn tài nguyên và nguyên liệu của thế giới, là nước mua 


422 


viên chiếm 11%, đại biểu cho giới cán bộ, quan chức nhà nước 
quan liêu chiếm 85%. Một chính đảng mà xa rời quần chúng 
nghiêm trọng như vậy, trong những thời khắc quyết định sẽ bị 
quần chúng bỏ rơi là tất yếu. 


Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền đã kiên 
quyết đường lối không xa rời quần chúng. Những năm 5O của 
thế kỷ 20, Lưu Thiếu Kỳ đã chỉ ra bài học qua sự kiện Balan 
và Hungary, ông nói, các nước Đông Âu gặp phải một vấn 
để nghiêm trọng đó là xa rời công nông dân, người dân lao 
động, “nếu chúng ta không chú ý”, nước ta và Đảng ta cũng 
sẽ xuất hiện một tầng lớp quý tộc mới, cần phải ' ngăn chặn 
sự sẵn sinh của tầng lớp quý tộc mới này”. Ông cho rằng, đây 
là bài toán khó nhất của Đảng. Mao Trạch Đông cũng đồng ý 
với quan điểm này: “Nếu như chúng ta không xử lý tốt, không 
gian khổ phấn đấu như các đồng chí vẫn thường nói thì chúng 
ta sẽ bị khai trừ”. 


Làm “nhà cái cách ” còn khó hơn “nhà cách mạng ” 


Các tỉnh hoa chính trị cần phải thực hiện chuyển từ “nhà 
cách mạng” sang “nhà cải cách”. Trong các chính trị gia lập 
quốc, có hai kiểu quan trọng nhất: một là chính trị gia theo 
mô hình cách mạng, hai là nhà cải cách theo mô hình cải 
cách. Gọi là chính trị gia về cơ bản là chỉ hai trường phái này. 
Hunrington nói: “Nhà cách mạng không ngừng gom nhặt sự 
phân tán, nhưng nhà cải cách lại xóa bỏ sự phân tán đó. Nhà 
cách mạng luôn đi theo đường lối chính trị cứng nhắc, còn nhà 
cải cách thì để cao sự linh hoạt và khả năng thích ứng; nhà 
cách mạng phân biệt rõ các thế lực xã hội còn nhà cải cách thì 
học cách làm thế nào để điều khiển họ. Vì vậy, nhà cải cách 
có nhiều thủ thuật chính trị hơn nhà cách mạng. 


Thực ra, một điểm khác biệt quan trọng của nhà cải cách 
và nhà cách mạng là, nhà cách mạng là động lực của cách 
mạng, không phải là đối tượng của cách mạng; nhà cải cách 
vừa là đông lực, vừa là đối tượng của cải cách. Bởi vì cải cách 


421 


sắt, đồng, dầu thô lớn nhất thế giới. Nếu mức độ tiêu thụ của 
Trung Quốc vào năm 2031 đạt bằng Mỹ, số lượng xe hơi và 
nhà cửa bình quân đầu người tăng lên, sau khi đã khai thác cạn 
kiệt tài nguyên của mình sẽ khai thác cạn kiệt tài nguyên thế 
giới và tạo ra hiểm họa môi trường toàn cầu. Điều này nghe 
mặc đù đã quen tai, nhưng hoàn toàn có thật. 


- Mâu thuẫn giữa cơn người với con người. Do có sự phân 
hóa lớn về lợi ích và tình hình tham ô, hủ bại ngày càng gia 
tăng, trước mắt Trung Quốc gặp phải hai điều cấp bách: kể từ 
khi lập nước đến nay đây là thời kỳ mà quan hệ chính trị giữa 
Đảng và nhân dân, quan hệ chính trị giữa chính phủ và công 
dân mang tính cấp bách nhất. Đây cũng là thời kỳ mà các sự 
kiện mang tính tập thể điễn ra ngày càng nhiều. 


- Mâu thuần giữa Trung Quốc với thế giới. “Thuyết mối 
đe doạ Trung Quốc”, “thuyết cân bằng Trung Quốc”, “thuyết 
ổn định Trung Quốc” được bàn tán xôn xao. Sự trỗi đậy của 
Trung Quốc là một hiện tượng mới của thế giới, đối với người 
Trung Quốc cũng là một vấn để mới. Đối mặt với vấn để mới 
- Trung Quốc trỗi dậy — chỉ có sáng tạo và đổi mới mới có 
thể ứng phó hiệu quả. Sáng tạo và đổi mới không chỉ đối với 
khoa học kỹ thuật, mà quan trọng hơn cả là đổi mới sáng tạo 
về chính trị. 


Để đói phó những mâu thuẫn nêu trên thì cần phải có sự 
sáng tạo và đổi mới. Ba đổi mới sáng tạo lớn của Trung Quốc 
đồng thời cũng là ba kỳ tích của sự sáng tạo. 

Sáng tạo kỳ tích “dân chú kiểu Trung Quốc” tốt hơn 
“dân chủ kiều Mỹ ” 

Cho đến nay Mỹ không thừa nhận hai điểm ở Trung Quốc: 
một là không thừa nhận địa vị kinh tế thị trường của Trung 
Quốc, hai là không thừa nhận Trung Quốc là quốc gia dân chủ. 

Trung Quốc cần xây dựng một “nước dân chủ mang đặc 

ra ^^_ 13 ˆ t,_^~ ˆ^* - Fá ^ˆ 3? 
sắc Trung Quốc”, một “xã hội mang đặc sắc Trung Quôc”, 
cần lập nên kỳ tích xây dựng dân chủ kiểu Trung Quốc tốt 

423 


hơn dân chủ kiểu Mỹ, đây là yêu cầu ch:ến lược của việc tăng 
Cường sức mạnh sáng tạo và năng lực quy tụ trong nước, cũng 
như yêu cầu chiến lược của việc tăng cường năng lực cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta cần phải bài trừ sự mê muội vào nền dân chủ 
kiểu Mỹ. Các nên dân chủ trên thế giới có rất nhiều kiểu, 
Dân chủ kiểu Mỹ không phải là hình thức dân chủ cao nhất 
và duy nhất. Dân chủ kiểu Mỹ không phải là quy phạm và 
tiêu chuẩn của nền dân chủ thế giới, càng không phải là quan 
tòa hay trọng tài của nền dân chủ thế giới, nền dân chủ kiểu 
Mỹ không có quyền phán xét gì đối với nền dân chú thế SIỚI. 
Dân chủ kiểu Mỹ không ngăn chặn được sự tham lam trên phố 
Wall, không ngăn chặn được tai tiếng trên thế giới về sự bá 
quyền, dã man và không ngăn chặn được sự suy thoái. Nhưng, 
nền dân chủ kiểu Trung Quốc đã đảm bảo cho Trung Quốc 
phát triển nhanh chóng: và trỗi dậy trong vòng 30 năm. Đương 
nhiên, nền dân chủ kiểu Trung Quốc cũng cần cải cách, đổi 
mới và hoàn thiện. 


Một số chuyên gia phương Tây cũng nhận thấy, “không 
thể dùng tư duy phương Tây truyền thống để nhận thức nên 
dân chủ và chính trị Trung Quốc. Thể chế chính trị Trung 
Quốc trong tương lai rất có thể sẽ giống như sự pha trộn giữa 
truyền Thống văn hóa (đặc biệt là tư tưởng Nho g1a), chủ nghĩa 

cộng sản và văn hóa phương Tây”. Họ cho rằng, thể chế chính 
trị đặc sắc Trung Quốc trong tương lai là sự kế thừa của truyền 
thống tốt đẹp (truyền thống Nho gia, truyền thống cách mạng, 
truyền thống cải cách mở cửa), là tấm gương cho các thể chế 
chính trị trên thế giới, là tập hợp của sáng tạo thế kỷ 21. Mô 
hình chính trị của Mỹ chỉ như một trong những “quyển sách 
tham khảo” trong quá trình cách tân sáng tạo trong thể chế 
chính trị của Trung Quốc. Ông Helmut Schmidt Thú tướng 
Đức trước đây từng nói: “ Phương Tây có không ít người cho 
rằng Trung Quốc cần phải đi con đường dân chủ Tây phương, 
tôi cho rằng, văn hóa Trung Quốc có đặc thù riêng, không thể 


424 


dùng thước đo phương lây để đo lường Trung Quốc được. Văn 
hóa châu Âu là một cái cây, văn hóa Trung Quốc là một cái 
cây khác. Phương Tây luôn nhìn nhận sai lầm về Trung Quốc. 
Sự phát triển của nền đân chủ Trung Quốc nhất thiết phải đi 
con đường riêng của mình. Người phương Tây không nên đánh 
giá mình quá cao.” 


John Naisbitt — người Mỹ, trong cuốn “Xu thế Trung 
Quốc” có nói: “Đối với một chính đảng và chính phủ đang 
lãnh đạo I,3 tỷ dân thoát khỏi nghèo đói đi lên, được nhân dân 
bảo vệ và có đường lối phát triển rõ ràng, các nước phương 
Tây không có tư cách chỉ bảo họ phải làm thế này thế kia. 
Phương Tây đã thảo luận nhiễu về nghệ thuật nắm quyền của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc , nhưng bản thân những chiến tích 
về mặt chính trị đã cho thấy tất cả”. Naisbitt cho rằng, Trung 
Quốc đang xây dựng mô hình dân chủ phù hợp với lịch sử và 
tư duy Trung Quốc, có thể gọi là “dân chủ theo chiều dọc”, ưu 
điểm của nền dân chủ này là ở chỗ nó làm cho các chính trị 
gia không bị bó buộc bởi tư duy tuyển chọn, nhằm định chế ra 
một quy hoạch chiến lược lâu đài. Dân chủ theo chiều dọc của 
Trung Quốc còn có một đặc điểm lớn nhất là sự kết hợp giữa 
“từ trên mà xuống” và “từ dưới mà lên”. Trong môi trường 
dân chủ này, sự vận hành của bộ máy chính trị không phụ 
thuộc vào kết quả tranh luận của các chính đảng hay chính 
khách đối lập, mà do tầng lớp lãnh đạo thông qua thu thập 
những ý kiến, yêu cầu của các cấp dưới trình lên định chế ra 
một cương lĩnh chính thể, đồng thời quần chúng nhân dân có 
thể tham chính, nghị chính nhằm đạt đến sự thống nhất về ý 
kiến từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Nếu Trung Quốc 
thiết lập một “hệ dân chú theo chiều ngang” như các nước 
phương Tây, phí sức vào tranh luận bàn cãi, sau cùng đề ra vô 
số phương án về vấn đề Trung Quốc, dẫn đến xã hội hỗn loạn, 
ảnh hưởng đến sự ổn định và hài hòa. Người Trung Quốc hiểu 
rõ không có ai có thể thay thế Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
ngược lại Đảng cũng không thể thách thức sự nhẫn nại của 
nhân dân. Nền dân chủ phương Tây không phái do một thế hệ 


425 


làm nên, mà phải trải qua mấy trăm năm phát triển mới dần 
dần trưởng thành. 


Người phương Tây mong Trung Quốc dùng những biện 
pháp nhảy vọt để thực hiện đại dân chủ, nhưng điều đó cũng 
sẽ hủy hoại Trung Quốc một cách nhanh Và Ít tốn kém nhất. 
Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc cần phải có sự thống 
nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, 
quản lý đất nước bằng pháp luật. Khi Trung Quốc tạo nên kỳ 
tích “dân chủ kiểu Trung Quốc” còn tốt hơn “dân chủ kiểu 
Mỹ ” thì sự kiểm chế về chính trị của Mỹ đối với Trung Quốc 
hết mất tác dụng. 


Sáng tạo kỳ tích “phân phối của cải” công bằng hơn 
cả “quốc gia phúc lợi ” 


Phương Tây sáng lập ra quốc gia phúc lợi đã giải quyết 
tốt vấn đề mâu thuẫn BHIải cấp trong xã hội. Có một học giả 
phương Tây đã lấy vấn đề khoảng cách lớn của sự mất cân 
bằng trong phân phối để nói rằng, Trung Quốc còn tư bản chủ 
nghĩa hơn cả Mỹ. Trung Quốc cần xây dựng một xã hội hài 
hòa, cần phải kiến tạo một nền sản xuất giàu có, tăng trưởng 
nhanh, sau đó mới tiến tới kiến tạo nên kỳ tích “phân phối của 
cải” 


Một số chuyên gia đã dự báo: mô hình tăng trường kính 
tế của Trung Quốc trước mắt không thể tiếp tục trong trung 
và đài hạn. Cần phải chuyển đổi từ mô hình chủ nghĩa tự do 
quá nóng sang hài hòa, truyền thống, cân bằng và coi trọng 
sự đảm bảo xã hội. Trung Quốc từ một nước bình quân cao 
độ biến thành một trong những nước mất. cân bằng nhất thế 
gIỚI, đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần được ưu tiền giải 
quyết. Sự khác biệt giữa lục địa và miễn duyên hải, giữa nông 
thôn và thành thị, giữa chính thức và phi chính thức, đã trở 
thành một vấn đề xã hội cấp bách, mâu thuẫn và xung đột xã 
hội, là nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và phủ định 
cải cách mở cửa. Những biện pháp áp dụng trước mắt còn quá 


426 


ít hiệu lực. Chính phủ quá chú trọng đầu tư xây dựng, ngân 
sách cho bảo hiểm xã hội khó được đảm bảo. Giáo dục phổ 
thông và bảo hiểm y tế cho nhân dân thiếu trầm trọng. Chính 
phú chỉ chỉ 16% bảo hiểm y tế, nhưng tại Mỹ là 44%, châu Âu 
là 70%. Tuyệt đại bộ phận nhân dân không có bảo hiểm y tế, 
tâm lý bất an ngày càng gia tăng. 


Trung Quốc thực hiện trỗi dậy và phục hưng cần có một 
công trình xác lập nền móng quan trọng, đó là “công trình đân 
sinh”. Đây là công trình sinh mệnh, sinh tổn và sinh hoạt cơ 
bản của người dân. Trung Quốc đang trên đà phát triển nhanh 
chóng nhất quyết phải nhanh chóng sửa chữa khiếm khuyết 
này, cần phải đặt nền tảng cho sự ổn định xã hội này. Tăng 
trưởng kinh tế của Trung Quốc đứng ở vị trí hàng đầu của thế 
giới, nhưng Trung Quốc cũng có rất nhiều chỉ số dân sinh lạc 
hậu so với bình quân chung của thế giới. Theo đánh giá của 
một số tổ chức, chỉ số phát triển con người của Trung Quốc 
hiện đứng thứ §1 thế giới, nằm trong giai đoạn phát triển của 
xã hội bậc trung; môi trường Trung Quốc đứng thứ 129 thế 
giới; trình độ y học đứng thứ 144, sự công bằng trong dịch 
vụ y tế đứng thứ 4 từ đưới lên; chỉ tiêu an toàn sản xuất công 
nghiệp kém các nước phát triển mấy lần đến mấy chục lần. 
Trình độ dân sinh lạc hậu làm cho một bộ phận người dân luôn 
có cảm giác lo lắng không xác định trước cuộc sống, đặc biệt 
là những người phải đối mặt với những nguy cơ sinh tổn cơ bản 
trong cuộc sống... giải quyết hiệu quả vấn đề này, Trung Quốc 
sẽ đặt nền móng chắc chắn cho sự trỗi dậy. 


Tại Đại hội lần thứ 17 năm 2007, Hỗ Cẩm Đào đã chỉ ra: 
“Cải cách sâu rộng vấn đề phân phối thu nhập, nâng cao thu 
nhập cho cư dân thành thị và nông thôn....nỗ lực giải quyết 
vấn để giáo dục văn hóa cho toàn thể nhân dân, lao động 
được hưởng thành quả, có bệnh được chữa trị, người già được 
chăm sóc, thúc đẩy xây dựng một xã hội hài hòa”. Chính phủ 
Trung Quốc chỉ rõ, đến năm 2020 cơ bản xóa nghèo, cơ bản 
hoàn thành chế độ bảo hiểm cho toàn bộ người dân.Với số 


427 


dân chiếm 1/5 dân số thế giới, có thể nói hệ thống chế độ bảo 
hiểm xã hội cho toàn bộ nhân dân là một hệ thống to lớn nhất 
thế giới. Trung Quốc sẽ trở thành nước có phúc lợi xã hội lớn 
nhất. Những cải cách trong chính sách y tế sẽ giúp 90% số đân 
có được bảo hiểm y tế, đến năm 2011 hầu hết phí tổn y tế của 
nhân dân sẽ do chính phú chí trả. 

Sáng tạo kỳ tích “liêm khiết nắm quyền lâu dài” hiệu 
quả hơn “cạnh tranh đa đẳng ” 


Cán bộ lãnh đạo các cấp của đẳng cầm quyền có hai cánh 
tay: một “cánh tay phục vụ”, dùng để phục vụ nhân dân; một 
cánh tay là “cánh tay ăn cướp” tham ô hủ bại, tư lợi cá nhân. 
Liêm chính là một vấn đề khó mang tính quốc tế. 


Sau khi cải cách mở cửa, công cuộc chống hiện tượng hủ 
bại tham nhũng đã đạt được nhiều thành tựu, song đây là một 
công việc vô cùng khó khăn. Trong bài báo năm 2009 “Thế 
giới trong suốt”, bảng xếp hạng chỉ số thanh liêm toàn cầu, 
New Zealand, Đan Mạch, Thụy Điển, Singapore là những 
nước đứng đầu danh sách, Trung Quốc được 3,6 điểm, thấp 
hơn số điểm tiêu chuẩn là 5. 


Các nước phương Tây có một quan niệm phổ biến rằng, 
chỉ có nhiều đẳng thay phiên nhau cầm quyên thì mới có thể 
chế ngự được hiện tượng tham ô, hủ bại, còn một đảng là 
nguyên nhân của sự hủ bại tham nhũng. 


Một Đảng nắm quyền liệu có xuất hiện giai cấp đặc quyền 
không? Một Đảng nắm quyền liệu có khó ngăn chặn được sự 
phủ bại của chính mình không ? Hồ An Cương đã làm một 
thống kê, từ năm 1950 — 1976 sau cải cách ruộng đất đến 
khi Mao Trạch Đông mất, Trung Quốc đã có hơn 60 lần tiến 
hành vận động chính trị. Mao Trạch Đông không ngừng định 
kỳ thanh lọc bộ máy chính trị, loại bỏ những “cánh tay quan 
liêu”, nhưng kiểu “vận động chống. hiện tượng hú bại” này 
không giải quyết được tận gốc vấn đề * Trong sạch, nắm quyền 
lâu dài” của đảng cầm quyền, ngày nay “cánh tay quan liêu” 


428 


trong cơ cấu của Đảng và nhà nước đã nhiều hơn thời của 
Mao Trạch Đông rất nhiều lần. Trung Quốc phải đi con đường 
liêm chính đặc sắc Trung Quốc, xây dựng một Trung Quốc là 
một “quốc gia liêm khiết”, “xã hội liêm khiết đặc sắc Trung 
Quốc”. Muốn giàu mạnh, Trung Quốc bắt buộc phải thực hiện 
liêm khiết. 


Con đường liêm khiết mang đặc sắc Trung Quốc cần phải 
là thể chế do một Đảng chấp chính, đa đảng tham chính, cần 
phải loại bó hữu hiệu hiện tượng tham ô hủ bại. Con đường 
này cần phải được xây dựng. 


Làm thế nào để xây dựng hệ thống nhà nước liêm chính 
mang đặc sắc Trung Quốc? Đây là một vấn đề đòi hỏi sự sáng 
tạo. Nếu Đảng công sản Trung Quốc không giải quyết vấn đề 
phòng chống hủ bại thì vị trí cầm quyền của Đảng sẽ gặp phải 
thách thức, chế độ đa đẳng sẽ trở thành đối tượng lựa chọn của 
nhân đân. Phòng chống hủ bại phải trở thành mục tiêu quan 
trọng nhất trong những mục tiêu quan trọng của Đảng, liêm 
chính phải trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong những 
mục tiêu quan trọng của việc quản lý đất nước bằng luật pháp. 


Nước Mỹ không nên có ảo tưởng đối với Trung Quốc 


Cuộc đối đầu thế kỷ giữa Trung Quốc và Mỹ, hai bên 
không nên ảo tưởng, không thể có sự nhận thức chính trị non 
nớt. 


Học giả người Anh Martin Jacques chỉ ra: phương Tây 
đừng mong Trung Quốc trở thành Liên Xô - Đông Âu chính 
biến lần hai, 


Phương Tây luôn mong Trung Quốc nổ ra chính biến như 
Liên Xô và Đông Âu trước đây, đó là ảo tưởng chiến lược mà 
phương Tây không dễ bỏ qua. Thực ra ảo tưởng chiến lược của 
các nước phương Tây đối với Trung Quốc không chỉ duy nhất 
có điều này. Trung Quốc trỗi dậy hòa bình cần phải thông báo 
cho Mỹ những thông tin chiến lược công khai rằng có mấy ảo 
tưởng Mỹ nhất định không thể có, đó là: 


429 


- Mỹ không thể cải tạo Trung Quốc, Mỹ không nên có 
ảo tưởng tiến hành “diễn biến chính trị” đối với Trung Quốc. 
Trung Quốc không can thiệp vào hệ thống chính trị của Mỹ, 
mà chính trị đó cũng không thể xuất khẩu sang Trung Quốc, 
về vấn đề này tuyệt đối không nên ảo tưởng. 


- Đừng ảo tưởng rằng xung đột ở Eo biển Đài Loan, vì sự 
can dự quân sự của Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ lùi bước, nhưng 
Trung Quốc tin rằng Mỹ sẽ không đem vận mệnh quốc gia 
mình ném vào canh bạc Đài Loan. 


“Không nên ảo tưởng Trung Quốc trở thành Liên Xô — 
Đông Âu chính biến lân hai”. Đáng cộng sản Trung Quốc là 
một Đảng chính trị trường thọ, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 


Quốc là chủ nghĩa mang đây sức sống, sức cạnh tranh, vươn 
lên. 


Ba “định luật chính trị kiểu Mỹ ” sẽ lâm vào tình trạng 
phá sân ở Trung Quốc 


Đã từ lầu giới chính trị Mỹ luôn ngăn chặn Trung Quốc, 
có ba định luật chính trị kiểu Mỹ khá phổ biến, đây là ba định 
luật do con người tạo ra nhằm lật đổ sự nắm quyền của chủ 
nghĩa cộng sản : 


Định luật thứ nhất, chế độ một đảng là căn nguyên của hủ 
bại tham nhũng, chỉ có cạnh tranh đa đảng mới là liều thuốc 
hữu hiệu triệt bỏ sự hú bại tham nhũng này. Định luật này làm 
cho mọi người tin rằng tuyển chọn bằng cách cạnh tranh có 
thể loại bỏ hiện tượng hủ bại tham nhũng. 


Định luật thứ hai, căn nguyên của sự sụp để của Liên Xô 
là do một đẳng cầm quyển, Trung Quốc nếu vẫn kiên trì một 
đẳng cầm quyền thì sẽ sụp đổ như Liên Xô 


Định luật thứ ba, chỉ có loại trừ một đẳng cầm quyền, thực 
hiện cạnh tranh đa đảng mới là “quốc gia đân chủ”, Trung 
Quốc nếu muốn gia nhập vào hàng ngũ quốc gia dân chủ thì 


430 


phải tuân theo yêu cầu của Mỹ, thực hiện đại dân chủ bằng 
những bước tiến theo cách của Trung Quốc. Nếu không, Trung 
Quốc sẽ bị chụp mũ là quốc gia phi dân chủ, quốc gia tập 
quyền, chuyên chế. 


Hiện thực và những thành công của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã xóa bỏ “định luật chính trị kiểu Mỹ” mà Mỹ đã áp 
đặt cho Trung Quốc. Học giả Anh Y. Madding có nói: “Trung 
Quốc thực hiện thành công phát triển kinh tế nhanh chóng, thể 
chế chính trị trong 20 năm tới vẫn coi sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản là hạt nhân, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc 
này không hoàn toàn là Đảng Cộng sắn Trung Quốc trước 
kia, những chính sách mà Đảng thi hành không còn hoàn toàn 
giống với các thuyết kinh điển Mác- Lênin” “Trung Quốc là 
một quốc gia lớn, nếu nói về dân số và diện tích, Trung Quốc 
còn có wu thế hơn Mỹ và Ấn Độ. Phương Tây cổ vũ chế độ 
dân chủ, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ xem xét sự sản 
sinh và vận hành hữu hiệu của nền dân chủ ở một nước có quy 
mô dân số và diện tích lớn như vậy. Trung Quốc sẽ thực hiện 
dân chủ bằng cách thức riêng của mình”. “Chính thể Trung 
Quốc vô cùng độc đáo, chính phủ rất ít khi chia sẻ quyền lực 
hay kinh nghiệm của mình, quyền lực nhất nhất tập trung, các 
chính sách ít có tính hên tục, khi gặp phải nguy cơ và diễn 
biến bất ổn thì chính sách cũng nhanh chóng được điều chỉnh 
để phù hợp với xu thế phát triển”, “Chính thể của Trung Quốc 
không những có lịch sử tiếp nối phi phàm mà còn có khả năng 
sáng tạo trác việt. Kể từ năm 1949 đến nay, rung Quốc đã 
duy trì lịch sử truyền thống chính trị liên tục, tổng cộng đã trải 
qua hai lần tự cải tổ lớn: Đầu tiên là Mao Trạch Đông lãnh 
đạo Đảng cộng sản sáng lập ra quốc gia mới; sau đó là thời kỳ 
cải cách, đất nước trải qua thời kỳ phục hưng. Kể từ đó đến 
nay, nhiệm vụ cải cách quan trọng này đều do Đẳng Cộng sản 
gánh vác”, “Trong khoảng thời gian đài sau này, Trung Quốc 
vẫn là quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đẳng Cộng sản 
Trung Quốc và Liên Xô không giống. nhau, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc trên cơ sở văn hóa truyền thống không ngừng 


431 


sáng tạo đổi mới, không nên hy vọng Trung Quốc sẽ nổ ra 
chính biến giống Liên Xô và Đông Âu. 


Ở phương Tây vẫn có người sáng suốt khi nhìn nhận về 
Trung Quốc. 


HẾT 


432 


Y +... 
DWYG VỆ VI 


